Đại Tạng Kinh Việt Nam 


KINH TIỂU BỘ 
TẠP IX 
Khuddhaka Nikàya 





Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VI) 
Jàtaka 


Nguyên bản: Pàii 
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse 
(Pali Text Society - Hội Kinh Tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quôc) 


Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan 
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam) 


-—-oÔO--- 
Nguồn 
http://www.buddhanet.net/ 
Chuyển sang ebook 2-7-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên — narmthien(Qgmail.com 
Link {udio Tại Webstte hffp:/2www.phafphaponline.org 


Mục Lục 

Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ 

521. Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna) 

522. Chuyện đại nhân thiện xạ Sarabhanga (Tiền thân Sarabhanga) 

523. Chuyện thiên nữ Alambusà (Tiền thân Alambusà) 

524. Chuyện long vương Samkhapàla (Tiền thân Samkhapàla) 
Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ 

526. Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà) 

527. Chuyện kỹ nữ Ummadantì (Tiền thân Ummadantì) 

528. Chuyện hiền giả đại Bồ đề (Tiền thân Mahà-Bodhi) 
Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ 

529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka) 

530. Chuyện hiền giả Samkicca (Tiền thân Samkicca) 


Chương XX - Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ 

531. Chuyện Đại Đề Kusa (Tiền thân Kusa) 

532. Chuyện hai hiền giả Sona - Nanda (Tiền thân Sona - Nanda) 
Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 

533. Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa) 

534. Chuyện đại Thiên nga (Tiền thân Mahàhamsa) 

535. Chuyện thực phẩm Thiên giới (Tiền thân Sudhàbhojana) 

536. Chuyện Chúa Chim Kunàla (Tiền thân Kunảla) 

537. Chuyện đại Sutasoma (Tiền thân Mahà-Sutasoma) 
Chương XXII - Đại Phẩm 

538. Chuyện Vương tử què câm (Tiền thân Mùga-Pakka) 


——-O0O--- 


Chương XVII - Phẩm Bốn Mười Bài Kệ 
-ooOoo- 
521. Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna) 
Điều này cha muốn hỏi Wes-san ..., 


Bác Đạo Sư kê chuyện này trong lục tru tại Kỳ Viên, về việc giáo giới vua 
Kosala. 


Bấy giờ vị vua này đến nghe thuyết pháp và bậc Đạo Sư bảo vua như sau: 


- Thưa Đại vương, một vị vua phải cai trị vương quốc chân chánh, vì bất cứ 
khi nào các quán vương bát chánh thì quán thán cũng bát chánh theo. 


Và khi giáo giới vua theo Chánh đạo như đã kề trong Chương Bồn, Ngài nêu 
ra những khô đau liên hệ đến việc theo ác đạo, hoặc hạnh phúc liên hệ đến 
việc từ bỏ ác đạo và trình bày đây đủ chỉ tiết nỗi bất hạnh phát sinh từ dục 
lạc, vừa so sảnh đục lạc với cơn mộng hoặc đại loại như thể, Ngài vừa bảo: 


- lrong trường hợp những người ở đời này: 

Không bạc tiền mua chuộc được Tử thân, 

Không từ tâm làm lắng dịu Ma quân, 

Không ai thắng trong chiến trường Thần chế, 

Vì tất cả đều có ngày tiêu diệt. 

Và khi bước sang thể giới bên kia, trừ các thiện nghiệp công đức của riêng 
mình, con người không có một nương tựa vững chặc nào khác, vì vậy con 


người cần phải từ bỏ các mối quan hệ hạ liệt, và vì thanh danh của mình, 
con người không được buông lung phóng dật, mà phải tỉnh cân thực hành 


giới luật chán chánh, giông như các vị vụa ngày xưa, trước khi Đức Phật ra 
đời, đã an tru vào lời dạy của các bậc trí, cai trị đúng pháp và lúc từ trân 
đạt đến cõi thiên. 


Và theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kế một chuyện quá khử. 


+ 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai không có con kế vị, và lời 
vua cầu xin vương tử hoặc công chúa đều không được đáp ứng. Bấy giờ một 
hôm vua cùng đám quân thần hộ tống đông đảo đến ngự viên, và sau khi du 
hí nữa ngày trong vùng ây, ngài bảo trải sàng tọa cho ngài nằm dưới gốc cây 
SàÏla vương giả. Sau một giâc ngủ trưa ngăn, ngài thức dậy và nhìn lên cây 
Sảla, ngài thấy một tổ chim trên đó. Vừa chợt thấy nó, một ước muốn chiếm 
tổ chim kia nảy sinh trong lòng, ngài truyền øọI một vị hầu cận đến bảo: 


- Hãy trèo lên cây xem thử có gì trong tổ không? 
Người ấy trèo lên, thấy có ba quả trứng trong đó, liền trình vua. Ngài phán: 
- Vậy khanh hãy cần thận đừng thôi hơi vào chúng. Ngài bảo. 


Rôi trãi một ít vải trong một cái hộp, ngài dặn người ây đi xuông nhẹ nhàng, 
và đặt trứng vào trong đó. 


Khi trứng đã được đưa xuống xong, ngài cầm hộp đến hỏi đám cận thần xem 
các trứng này thuộc giông chìm gì. Họ đáp: 


- Chúng thần không biết, song đám thợ săn sẽ biết. 
Vua truyền gọi các thợ săn đến hỏi. Họ đáp: 


- Tâu Đại vương, một trứng chim cú, một trứng khác là chim may nha và 
trứng thứ ba là chim anh vũ hét. 


- Có ba loại trứng khác nhau trong một tổ chim ư? 


- Tâu Đại vương, phải, khi không có gì đáng lo ngại thì vật gì được khéo sắp 
đặt sẽ không hư hoại được. 


Vua đẹp ý bảo: 
- Chúng nhất định sẽ là các con trẫm. 
Rồi giao ba quả trứng cho ba vị quan trong triều chăm sóc, ngài bảo: 


- Đây sẽ là các con trầm. Các khanh hãy cân thận chăm nom chúng và khi 
nào chim non nở ra khỏi vỏ, hãy báo tin cho trâm. 


Ba vị chăm sóc trứng rât chu đáo. Trước tiên trứng chim cú được âp nở và vị 


quan đầu đi tìm một người thợ săn bảo: 

- Hãy xem chim non này thuộc giống gì, nó là chim trồng hay mái. 

Khi kẻ ấy xem xét xong, tuyên bố đó là chim trống, vị quan đến trình vua: 
- Tâu Đại vương, một vương nhi đã ra đời. 

Vua hài lòng, ban thưởng ông nhiều vàng bạc và bảo: 

- Hãy chăm sóc các con trầm cân thận và đặt tên nó là Vessantara. 

Rồi ngài bảo ông ra về. Ông làm những việc được giao. 


Sau đó vài hôm, trứng chim Maynah được âp nở, vị quan thứ hai cũng vậy, 
sau khi bảo một thợ săn xem xét nó và nghe đó là chim mái, liên đi tâu trình 
vua một công chúa ra đời. Vua đẹp ý ban thưởng nhiêu vàng bạc và bảo: 


- Hãy chăm nom con gái trâm thật cần thận và đặt tên nó là Kundalini. 
Ngài lại bảo ông ra vê. Ong cũng làm những việc được dặn. 


Sau đó vài hôm nữa, trứng chim anh vũ được âp nở và vị quan thứ ba, sau 
khi được người thợ săn xem xét kỹ, nói đó là chim trông, liên đi tâu vua một 
vương tử mới ra đời. Vua hoan hỷ ban thưởng rộng rãi và bảo: 


- Hãy làm lễ tôn vinh vương tử của trầm thật long trọng và đặt tên nó là 
Jambuka. 


Rôi ngài bảo ông ra về. Ong làm theo lời dặn. 


Ba con chim này lớn lên trong nhà ba vị quan ấy giữa mọi lễ nghi thích hợp 
với hoàng gia. Vua thường gọi chúng là "con trai trầm”, "con gái trâm”. 


Các triêu thân thường nói đùa với nhau: 


- Hãy xem chúa thượng làm kia: ngài cứ đi quanh nói chuyện về bây chim 
như các con của ngài vậy. 


Vua suy nghĩ: "Quần thần nầy không biết mức độ trí tuệ của các con ta. Ta 
muốn chứng tỏ việc nầy cho họ thấy." 


Vì thế ngài truyền một vị cận thần đến bảo Vessantara: 

- Phụ vương muôn hỏi vương tử một câu. Vậy khi nào ngài có thê đên hỏi 
được? 

VỊ ây đên chào Vessantara và đưa lời vua truyên. Vessatanra mời vị quan 
chăm sóc mình đến và nói: 

- Họ bảo phụ vương ta muôn hỏi ta một câu. Khi ngài đên, chúng ta phải bày 
tỏ tât cả lòng tôn kính đôi với ngài. 


Và chim hỏi thêm: 

- Vậy khi nào phụ vương có thể đến? 

VỊ quan đáp: 

- Xin mời Đại vương đến vào ngày thứ bảy kế từ hôm nay. 
Vessatara nghe vậy liền bảo: 

- Xin mời phụ vương đến vào ngày thứ bảy kể từ nay. 


Cùng với những lời này, chim bảo ông ra về. Ông đi đến trình vua. Vào ngày 
thứ bảy, vua truyền đánh trống khắp kinh thành và đi đến nhà vương nhỉ của 
ngài đang cư ngụ. 


Vessatara tiếp đãi phụ vương vô cùng cung kính và tỏ ra hết lòng quý trọng 
ngài cả đám nô tỳ và gia nhân. Sau khi vua ngự yên tiệc tại nhà Vessatara và 
thọ hưởng mọi sự chiêu đãi trọng thê, ngài ra vê cung thât của ngài. 


Sau đó ngài truyền dựng một cái đình lớn trong sân chầu và truyền đánh 
trồng khắp kinh thành báo tin xong, ngài ngự vào cái đình nguy nga lộng lẫy 
được quân thần đông đảo vây quanh, rôi bảo một vị quan đưa Vessatara đến 
yết kiên ngài. Vị ấy đặt Vessantara lên một kim đôn. Con chim đậu lên lòng 
phụ vương và chơi với ngài, xong bay qua đậu lên kim đôn ấy. 


Rôi giữa đám quân thân, vua ngầm vân kệ đâu hỏi chim vê phận sự quân 
VƯƠng: 


1. Điều nây cha muốn hỏi Wes-san, 
Cầu chúc cho con yêu được lạc an: 
Với một vị vua mong trị nước, 
Sống sao tốt đẹp nhất trần gian? 


Vessantara không trả lời trực tiếp câu hỏi trên, mà khiến trách vua cha về 
tính buông lung phóng dật, và ngâm vần kệ thứ hai: 

2. Kam-sa, chúa tế xứ Kà-si, 

Phóng dật buông lung đã lắm khi, 

Thúc dục con, dù đây nhiệt huyết, 

Phải luôn tỏ nhiệt huyết tràn trễ. 


Chim khiên trách vua qua vân kệ này và bảo: 


- Tâu Đại vương, một vị vua phải cai trỊ đất nước đúng Chánh pháp và tuân 
thủ ba chân lý này. 


Rôi chim ngâm các vân kệ nói vê phận sự quân vương: 


3. Trước hết vị vua phải vứt ẩi, 

Mọi điều giả dối, giận, khinh khi, 
Phải làm những việc cần hành động, 
Nếu chẳng làm xong, sẽ lỗi thê. 


4. Nếu trước kia đi lạc hướng tà, 
Vì tham sân hướng dẫn đường vua, 
Rõ ràng phải sống ăn năn tội, 
Luyện tập để đừng phạm lỗi xưa. 


5. Khi vua trị nước quả buông lung, 
Đối với thanh danh, chẳng thật chân, 
Mọi sự phôn vinh đều biến mắt, 

Chỉ còn ô nhục với hôn quân. 


6ó. Thân nữ Cát tường với Vận may, 
Khi con hỏi, đã đáp như vây: 

"Chúng ta thích hạng người can đảm, 
Nghị lực, thoát ly tật đồ này”. 


7. Rủi ro luôn phá hoại phôn vinh, 
Thích những người làm các ác hành, 
Những kẻ nhẫn tâm đây độc ác, 
Trong tâm ganh ty cứ dẫn sinh. 


8. Thân thiết mọi người, tấu Đại vương, 
Để cho mọi sự được an toàn, 

Tránh xa Vận rủi, song làm chỗ, 

An trú Vận may thật vững vàng. 


9. Con người tốt số lại can trường, 
Ngự trị Kả-si, chính phụ vương, 
Tiêu diệt địch quán từ gốc ngọn, 
Hiển nhiên sẽ đạt đại vinh quang. 


10. Thiên chủ Ska-ka mãi ngắm trông, 
Tấm lòng can đảm ở phàm nhân, 

Vì ngài giữ vững lòng can đảm, 

Nhận thức đó là chính thiện lương. 


11. Thác-bà, Thiên chúng lân loài người. 
Ca ngợi mình quân ấy hết lời, 

Các bậc thần linh đều ủng hộ 

Tán dương nhiệt huyết lẫn anh tài. 


12. Nỗ lực làm bao việc chánh chân, 
Dù ai phi bảng, chẳng buông lung, 
Chuyên tâm tỉnh tắn làm điều thiện, 
Phóng dật chẳng mong đạt phước phẩn. 


13. Đây là phận sự của quân Vương, 
Dạy bảo phụ vương bước đúng đường, 
Đủ đạt phước phần cho thiện hữu 
Hoặc mang sâu não đến cừu nhân. 


Như thê chim Vessantara đã khiên trách vua phóng dật trong một vân kệ, rôi 
ngâm mười một vân kệ nữa đê trả lời câu hỏi của vua với vẻ kỳ diệu của một 
vị Phật. Tâm quân chúng tràn đây thích thú lần kinh ngạc chưa từng có và vô 
sô tiêng reo tán thán vang dậy. 

Vua xúc động với niêm hân hoan liên hỏi quân thân phải làm gì cho vương 
tử vì đã nói như vậy. Họ đáp: 

- Tâu Đại vương, vương tử phải được phong chức đại tướng quân. 

- Tôt lăm, trâm ban cho vương tử chức đại tướng. Ngài phán. 

Và Ngài bô nhiệm Vessantara vào chức vụ còn trông ây. 

Từ đó về sau, ở địa vị, vương tử thực hành mọi ước của phụ vương. Đên đây 
châm chuyện vê câu hỏi chìm Vessantara. 


+ 


Sau vài ngày nữa, cũng như trước kia, vua gởi thông điệp đến Kundalinì, và 
vào ngày thứ bảy, ngài ngự đến thăm chim con rôi trở về cung, ngự giữa 
ngôi đình và truyền đưa Kundalinì đến yết kiến ngài. Khi chim này đã đậu 
trên kim đôn, ngài ngâm vần kệ hỏi chim về phận sự quân vương: 


14. Kun-da-li, ái điểu hoàng gia, 
Con hãy đáp câu hỏi của cha: 
Kẻ muốn lên ngồi vua trị nước, 
Sống sao tốt nhất cỗi người ta? 


Khi vua cha hỏi chim vê phận sự của một quôc vương như thê, chim con 
đáp. 


- Tâu phụ vương, con chắc phụ vương muốn thử con vì nghĩ rằng: "Nữ nhi 
có thê bảo ta việc gì nào?". Vậy con xin đáp lời phụ vương băng cách đặt 
mọi phận sự quân vương vào đúng hai phương châm. 


Và chim ngâm các vân kệ sau: 


15. Vấn đề được đặt, hỡi thân bằng, 
Trong cặp phương chám thật rõ ràng: 
GŒìn giữ những gì ta phải đạt, 

Tránh xa những việc chẳng nên làm. 


16. Quốc sư hãy chọn các hiện nhân, 
Thấy lợi ích vua thật rõ ràng, 

Không phóng đãng và không phí phạm, 
Thoát ly cờ bạc, rượu say nông. 


17. Người vậy hộ phòng vua chánh chân, 
Nhiệt tình bảo vệ các kho tảng, 

Như người điêu gi Vương xa ấy, 

Lèo lái giang sơn đến phú cường. 


18. Luôn trị thân dân thật khéo khôn, 
Giữ gìn đúng đắn các kho lương, 
Đừng giao kẻ khác cho vay mượn, 
Phải tự mình làm đúng kỷ cương. 


19. Những ích lợi hay việc hại mình, 

Đại vương phải biết thật phân mình, 

Phải chê trách kẻ mang lâm lỗi, 

Khen thưởng những người thật xứng danh. 


20. Và chính bản thân, tấu Đại vương, 
Dạy thân dân mọi nẻo hiên lương, 
Kẻo e quốc độ cùng tài sản, 

Phải hóa môi quan lại ác gian. 


21. Canh phòng hành động của vua quan, 
Cần thận, đừng nên quá vội vàng, 

Vì kẻ ngu làm không nghĩ ngợi, 

Vê sau chắc chắn sống ăn năn. 


22. Ta chẳng bao giờ được hận sân, 
Vì chưng sản hán vỡ tràn lan, 

Liên đem nguy hại cho vua chúa, 
Đánh bại người kiêu mạn nhất trần. 


23. Phải biết chắc rằng bậc Đại vương, 
Đừng đưa dán chúng bước sai đường, 
E rằng tắt cả người nam nữ, 

Sa đọa vào trong biển khô buôn. 


24. Khi vua dứt bỏ mọi lo toan, 
Dục lạc là nguồn sống bản thân, 
Tài sản, kho tàng đếu mắt hết, 
Chỉ còn ô nhục với hôn quản. 


25. Đáy là nhiệm vụ của quán vương 
Chỉ dạy phụ vương bước đúng đường, 
Thực hiện chuyên tâm toàn thiện nghiệp, 
Chông điêu quá độ, thói hoang toảng, 
Hộ phòng giới hạnh, vì lâm lôi 
Luôn dán đên đau khô đoạn trưởng. 
Như vậy Kundalinì cũng dạy phận sự quân vương trong mười một vần kệ. 
Vua thích thú hỏi quân thân: 
- Phải ban thưởng gì cho ái nữ của trằm vì đã nói như vậy? 
- Tâu Đại vương, ban chức thủ ngân khố. 
Và ngài chỉ định Kundalinì vào địa vị còn trống ấy. Từ đó chim này giữ chức 
vụ trên và làm việc cho vua. 
Đến đây châm dứt chuyện về câu hỏi chim Kundaliniì. 

+ 
Sau chừng vài ngày, cũng như trước kia, vua truyền sứ giả đến gặp bậc trí 
điêu Jambuka, rôi khi ngài đên viêng nhà con vào ngày thứ bảy và đã được 
chiêu đãi trọng thê tại đó, ngài trở vê cung và cũng như trên, ngài ngự vào 
bảo tọa giữa đình. Một vị triêu thân đặt bậc trí điêu Jambuka trên một kim 
đôn rôi đên mang kim đôn lên đâu mình. 
Chim anh vũ thông thái ngồi trong lòng phụ vương, chơi với ngài rồi sau 
cùng đậu trên kim đôn ây. Khi đó vua ngâm vân kệ hỏi chim: 


26. Chúng ta đã hỏi đủ hoàng huynh, 
Công chúa Kun-da-li đẹp xinh, 

Đến lượt Jam-bu-ka hãy nói, 

Cho cha biết lực tối cao mỉnh. 


Như vậy vua, trong lúc đặt vẫn đề với bậc Đại Sĩ, đã không hỏi theo cách 
vua đã hỏi hai chim kia, mà hỏi theo một cách đặc biệt. Lúc ây con chim 
thông thái bảo ngài: 

- Tốt lắm, tâu phụ vương, xin hãy lắng nghe kỹ, con sẽ trình phụ vương tất 
cả. 

Rồi giống như một người đặt chiếc túi đựng một ngàn đồng tiền vào một bàn 
tay mở rộng, chim bắt đâu thuyêt giảng phận sự của quân vương: 


27. Giữa bao người vĩ đại trên trần, 
Năm lực này, ta thấy rõ ràng: 

Sức mạnh tứ chỉ là thấp nhất, 

Kế là quyển lực của kim ngân. 


28. Thứ ba là lực của lời khuyên, 
Giai cấp hiển nhiên đệ tứ quyên, 

Tất cả điều này, người có trí, 

Sẽ đêu công bồ thật đương nhiên. 


29. Lực tối ưu trong các lực này, 
Khả năng trí tuệ chính là đáy, 
Nhờ vào uy lực này, người trí, 
Thành tựu phân mình tốt đẹp thay. 


30. Vĩ thử quốc gia đại phú cường, 
MRơi vào tay của một ngu nhân, 

Một người khác sẽ dùng cường bạo, 
Chiếm nước, gây bao nổi oán hờn. 


31. Dù quân vương quỷ tộc cao sang, 
Phận sự chính là ngự trị dân, 

Jiua ấy quả là rất khó sống, 

Nếu vua chứng tỏ trí ngu đân. 


32. Trí tuệ xét xem các việc làm, 
Làm cho danh vọng mãi tăng dán, 


Người nào trí tuệ đây thông thái, 
Ván tháy vui dù gặp khô buôn. 


33. Không ai sống phóng dật buông lung, 
Lại có thể nào đạt trí thông, 

Nhưng phải theo lời khuyên bậc trì, 

Nếu không, sẽ mãi mãi ngu đân. 


34. Ai dậy sớm, luôn giữ đúng thời, 
Chuyên tâm không mỏi mỆt, vui tươi, 
Làm bao phận sự đang mời gọi, 
Chắc chắn thành công ở giữa đời. 


35. Ai hướng tâm vào việc tốn thương, 
Hoặc hành động với trí buông lung, 
Việc gì kẻ ây hỏng theo đuổi, 

Cũng chẳng thể nào đạt ước mong. 


36. Song ai không mỏi mệt, chuyên cần, 
Theo đuổi đường đời thật chánh chân, 
Chắc chắn sẽ đạt thành trọn vẹn, 

Bất kỳ công việc họ đang làm. 


37-38. Hộ phòng bảo vệ các kho tàng, 

Là tạo nguồn tài lợi lớn dẫn, 

Đây chính những điều con ước muốn, 

Phụ vương hãy tạc dạ ghi lòng; 

Vì do ác nghiệp, người ngu trí, 

Cũng giông như nhà lau sậy rồng không, 

SIup đồ tan tành trong chốc lát, 

Đăng sau để lại cảnh tiêu vong. 

Như vậy qua các vấn đề này, Bồ-tát ca ngợi năm uy lực, vừa tán dương uy 
lực của trí tuệ, như người dùng lời nói gõ vào mặt trăng, ngài khuyến giáo 
vua trong mười một vân kệ. 

39. Với song thân, hỡi đẳng Anh quân, 

Phận sự thì hành thật chánh chán, 

Như vậy, sống theo đời chánh trực, 

Đại vương sẽ đến cõi thiên đường. 


Sau khi ngâm các vân kệ về nêp sông chân chánh, Bô-tát lại ngâm vân kệ kêt 


thúc để khuyến giáo vua thêm nữa: 


40. Đáy là phận sự của quân vương, 
Dạy bảo phụ vương bước đúng đường, 
Theo trí tuệ và luôn hạnh phúc, 

Hiểu điều chân lỷ thật hoàn toàn. 


Như vậy bậc Đại Sĩ đã thuyết Pháp với tất cả vẻ kỳ diệu của một vị Phật, 
chẳng khác nào đem dải Thiên hà từ trời xuống. Quần thần tỏ ra vô cùng 
kính trọng ngài và vô số tiếng hò reo tán thán vang dậy. Vua hân hoan hỏi 
đám quốc sư: 


- Làm sao đê vương tử của trâm, bậc trí điêu Jlambuka với chiêc mỏ như quả 
hông đào tươi mát, được phân thưởng vì đã nói như thê? 


- Tâu Đại vương, xIn ban chức thông soái. 
- Thê thì trâm sẽ ban cho con trâm chức vụ ây. 


Vua phản rôi chỉ định vương nhi vào chức vụ còn trông ây. Từ đó vê sau, ở 
địa vị thông soái, ngài thi hành các mệnh lệnh của phụ vương. 


Cả ba chìm con đêu được tôn vinh trọng thê và cả ba đã khuyên giáo các vân 
đê thê sự cũng như thánh sự. Vua an trú vào lời giáo giới của bậc Đại Sĩ, 
chuyên bô thí làm các thiện sự khác, nên được sinh làm thiên giới. 


Sau khi cử hành tang lê của vua, quân thân nói với ba con chim con: 


- Tâu Chúa công Jambu, tiên vương đã ra lệnh giương chiếc lọng hoàng gia 
lên che Chúa công. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 

- Ta không cần vương quốc, các vị hãy chuyên tâm tỉnh giác lo việc trị nước. 
Sau khi an trú quốc dân vào giới đức, ngài bảo: 

- Hãy thực hành công lý. 

Rồi ngài truyền đem cách xử án công bằng khắc vào một tắm bảng vàng, và 
biến mắt vào rừng. 


Lời giáo huân của ngài đã tiêp tục có hiệu lực trong bôn mươi ngàn năm. 


+ 


Bác Đạo Sư giảng Pháp thoại này làm phương tiện giáo giới vua và nhận 
điện Tiên thân: 


- Thời ấy, vua là Ảnanda (A-nan), Kundalini là Uppalavannà (Liên Hoa 


Sắc), Wessamtara là Sàriputta (Xá Lợi Phát) và chìm Jambuka chính là Ta. 


-OooOOoo- 


522. Chuyện đại nhân thiện xạ Sarabhanga (Tiền thân Sarabhanga) 
Vòng vàng, xiêm áo thật cao sang ..., 


Câu chuyện này bác Đạo Sư trong lục trủ tại Trúc Lâm về sự diệt độ của 
Tôn giả Trưởng lão Mahàmoggallàna (Đại Mục Kiên Liên). 


Còn về phân Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi PhấuU, sau khi được Đức Như Lai 
chấp thuận trong thời Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên, Tôn giả liền đi đến làng 
Nàla và nhập diệt tại đó, ngay chính trong phòng xưa kia Tôn giả sinh ra 
đời. Bậc Đạo Sư nghe tin Tôn giả này nhập diệt liên đến thành Ràjagaha 
(Vương Xá), trú tại Veluvana (Trúc Lâm). Lúc ấy có một Trưởng lão trú ở 
đó, ngay trên sườn núi lsigii (chư Thánh sơn) tại Hắc Thạch động. Tôn giả 
này khi đắc Thánh quả, nhờ thân thông có thể lên trời hay xuống địa ngục. 


Trên thiên giới, Tôn giả này thấy một vị đệ tử của đức Phật thọ hưởng đại 
quyên lực; còn trong hạ giới, Tôn giả lại thấy đệ tử của đám ngoại đạo tà 
giáo chịu đau khổ kinh hôn, nên khi trở về cõi nhân gian, Tôn giả kề cho mọi 
người nghe chuyện trên một cối thiên kia, có một Tỷ kheo này hay Tỷ kheo nỉ 
nọ được tải sinh thọ hưởng vinh quang cao trọng, còn trong những kẻ theo 
ngoại đạo tà giáo lại có người thác sinh vào địa ngục hay các đọa xứ đây 
đau khổ khác. 


Dân chúng hoan hỷ lời dạy của Tôn giả này, bác bỏ lời tà thuyết ngoại đạo. 
Họ bày tỏ sự tôn kính trọng đại đối với các đệ tử của đức Phật, còn lòng 
kính trọng đối với các ngoại đạo sư giảm dân. Bọn ấy sinh lòng căm hán vị 
Trưởng lão này, bảo nhau: 


- Bao láu lão này còn sông, là còn nhiêu chia rẽ giữa đảm tín đô của ta. 
Lòng tôn trọng đổi với ta mắt dán. Vậy ta phải giêt lão đi mới được. 


Họ liễn đưa một ngàn đông tiễn cho tên cướp thường canh giữ các ấn sĩ để 
giết vị này đi, gã liễn quyết tâm giết vị Trưởng lão, nên đi đến Hắc Thạch 
Sơn cùng với đồng bọn đông đảo, vị Trưởng lão khi thấy gã đến liền dùng 
thân lực bay lên không biển mất. Tên cướp không thấy vị Trưởng lão hôm 
ấy, đành trở vê nhà rồi lại đến trong sáu ngày liên, song vị Trưởng lão vẫn 
dùng thân thông biến mắt dạng như trước. 

Vào ngày thứ bảy, một tiễn nghiệp do Tôn giả gây ra trong một đời trước, 
mang theo hậu quả lâu dài ở đời sau, giờ đây đang có cơ duyên xuất hiện để 
gáy tai họa. 


Chuyện kể rằng, một thưở xa xưa, vì nghe theo lời vợ mình xúi giục, vị này 
từm cách làm cho cha mẹ mình chết đi, đã đem xe chở cha mẹ mình vào 
rừng, giả vờ như bị bọn cướp tấn công rôi đánh đập song thân. Do tuổi già 
mắt kém không thấy mọi vật rõ ràng, hai vị không nhận ra chính con mình, 
cứ tưởng có bọn cướp thật, liền kêu lên: 


- Con ơi, bọn cướp đang giết mẹ cha, vậy con hãy trấn đi. 
Rồi họ chỉ than khóc vì con mình thôi. 


Vị này liên nghĩ: "Dù cha mẹ ta bị ta đánh đập, hai vị chỉ vì ta mà than khóc 
đỏ thôi. Ta thật đã làm một việc đáng sĩ nhục”. Vì thể ông an ủi mẹ cha, giả 
vở bảo bọn cướp đã bị đảnh đuổi đi rồi, và vỗ về tay chân cha mẹ, bảo: 


- Xin song thán chớ sợ, bọn cướp trôn cả rồi. 
Sau đó ông đem cha mẹ về nhà. 


Hạnh nghiệp này mãi từ lâu không tìm được cơ duyên, nhưng vẫn đợi thời, 
như lòng ngọn lửa ấp tủ dưới tro tàn, bùng dậy bắt lấy Tôn giả này khi tải 
sinh lần cuối, nên vị Trưởng lão mang nghiệp quá đã chín muôi ây không thể 
nào bay lên không được nữa. T hân thông của Tôn giả này ngày xưa đã có 
lần nhiễp phục Nanda cùng Upananda hai Long vương và làm rung chuyển 
cả lối "thẳng điện V@jayanta ở Thiên cung, giờ đáy vì chịu nghiệp quả phải 
suy yếu đi. Thế là tên cướp đập nát xương Tôn giả ra, bắt chịu thứ cực hình 
gọi là "rơm và bột", rôi tưởng vị này đã chết, nên cùng đông bọn bỏ đi. 


Nhưng khi Trưởng lão này tỉnh lại liễn dùng định lực bao phú thân mình như 
đấp y bay lên không trở về yêt kiên bậc Đạo Sư, đánh lê Ngài và thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Thọ mạng của con đã tận, con sắp tịch diệt. 


Rồi được bậc Đạo Sư chấp thuận. Tôn giả nhập diệt ngay tại chỗ. Vào lúc 
ây, sáu cối thiên giới cùng nồi lên chân động, chư thiên đồng nhau khóc: 


- Đạo Sự của chúng ta đã tịch diệt! 


Thiên chúng liên đem hương liệu, tràng hoa ngát mùi hương thiên giới cũng 
gồ đủ loại đên và dàn hóa tảng được dựng lên băng gồ chiên đàn cùng chín 
mươi chín bảo vật. 


Bậc Đạo Sư bảo Tăng chúng đặt kim thân Tôn giả này vào địa điểm hành lễ 
trong lúc Ngài đứng ngay cạnh đó, và suốt trong khoảng một dặm đường 
quanh dàn hỏa táng, hoa trời rơi xuống như mưa sa, chư Thiên và loài 
người cũng đứng chen lấn nhau, dự Thánh lễ suốt bảy ngày. Bậc Đạo Sư 
bảo lượm xá lợi đây đủ, và dựng đên thờ trong ngôi nhà có gác nhọn tại 
Trúc Lãm. 


Vào lúc ấy trong Chánh pháp đường, Tăng chúng đưa đề tài chuyện ấy ra, 
bảo nhau: 


- Thưa các Hiện hữu, Tôn giả Xá lợi phát vì không diệt độ trong khi vết kiến 
Như Lai, nên không được hưởng lê nghỉ trọng thê từ bàn tay đức Phát, còn 
Tôn giả Mục Kiên Liên, vì diệt độ cạnh bậc Đạo Sư nên đã được vinh dự cao 
cả nhự thể. 

Bậc Đạo Sư đến nơi, hỏi các Tỷ kheo đang ngôi đàm luận vấn đề gì, và khi 
được biết, Ngài bảo: 

- Này các Tỷ kheo, không phải chỉ bây giò, mà cả ngày xưa nữa Mục Kiên 
Liên cũng nhận được đủ vinh dự từ bản tay Ta. 


Nói xong Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát nhập mẫu thai phu 
nhân, vị quốc sư của hoàng gia. Sau mười tháng, Ngài sinh ra đời một sáng 
sớm kia. Lúc ấy một loạt đủ loại binh khí ở kinh thành Ba-la-nai sáng rực 
trong khoảng mười hai dặm đường. VỊ quốc. sư ấy, vào hôm hài nhỉ Ta đời, 
bước ra khỏi cửa nhìn lên trời để tiên đoán số mạng của con và biết rằng hài 
nhi sinh ra theo một sự kết hợp các vì sao ở thiên giới, về sau chắc chăn sẽ 
làm thủ lạnh thiện xạ toàn cõi Diêm-phủ -đèề. 


Vì thê ông vội đi thật sớm đên hoàng cung vân an vua. Khi vua phán: 


- Này Đạo sư, làm sao trẫm an khang được, hôm nay một loạt vũ khí sáng 
rực lên trong cung. 

Ông tâu: 

- Xin Đại vương chớ sợ, không những chỉ trong cung mà khắp kinh thành 
đêu thây ánh sáng của binh khí. Đó là do một hài nhi ra đời trong nhà chúng 
thần. 


- Này Đạo sư, việc ra đời của một hài nhi trong những cơ duyên như thê sẽ 
đem lại hậu quả gì? 


- Tâu Đại vương, không hề gì cả, nhưng sau này hài nhi ấy là thủ lĩnh các 
thiện xạ trong cõi Diêm-phủ-đê. 


- Tốt lành thay, này Đạo sư, hãy khéo chăm sóc hài nhi và khi nó lớn lên, 
hãy đem nó đên trình diện trâm. 


Nói xong, vua ra lệnh ban một ngàn đông tiên đê nuôi dưỡng hài nhị. VỊ 


quốc sư nhận lãnh đem về nhà. 

Vào ngày đặt tên hài nhi, ông gọi hài nhi là Jotipàla (Hộ Minh) vì có ánh 
sáng của đám binh khí trong lúc hài nhi ra đời. 

Hài nhi được nuôi dưỡng rất sang trọng và đến năm mười sáu tuổi, chàng có 
dung sắc tuyệt hảo. Thân phụ chàng thây tướng mạo khác thường như vậy 
liên bảo: 

- Này con, con hãy đi đến thành Takkàsilà, và thọ giáo mọi môn học từ một 
vị danh sư tiêng tăm lây lừng thê giới. 


Chàng tuân lệnh, đem theo học phí, giã từ song thân rồi lên đường đến đó. 
Chàng dâng lên một ngàn đông tiên, làm lê nhập học rôi bắt đâu thọ giáo, 
chỉ trong vòng bảy ngày đã đạt đên tuyệt đích. 


VỊ tôn sư kia hoan hỷ tặng chàng một bảo kiêm của mình, một chiệêc cung 
sừng dê, và một bao đựng tên, cả hai được buộc vào nhau thật khéo, một áo 
giáp của ông cùng một chiêc mão, rôi bảo chàng: 


- Này con Jotipàla yêu quí, ta đã già, vậy con hãy tập luyện đám môn đồ này. 
VỊ này lại trao cho chàng năm trăm môn đồ. 


Bồ-tát nhận lãnh mọi vật xong, tạ từ sư phụ, trở về Ba-la-nal để thăm viếng 
song thân. Thân phụ nhìn thây chàng cung kính đứng trước mặt liên hỏi: 


- Này con đã học xong chưa? 

- Thưa cha, đã. 

Nghe chàng trả lời thế, người cha liền vào cung, và trình vua: 

- Tâu Đại vương, con trai của tiểu thần đã học hành xong, bây giờ phải làm 
gì nữa? 

- Đạo sư hãy đem chàng vào chầu Thiên tử. 

- Tâu Đại vương, xin ban bổng lộc thế nào? 

- Cứ ban cho chàng mỗi ngày một ngàn đồng tiền. 

Vị quốc sư tuân lệnh ngay trở về nhà gọi con trai ra bảo: 

- Này con, con phải vào chầu đức vua. 

Từ đó mỗi ngày chàng hưởng một ngàn đồng tiền, và lo phụng sự nhà vua. 
Các quan cận thần lộ vẻ bất mãn: 


- Chúng ta không thấy Jotipàla làm gì cả, thế mà hưởng một ngàn đồng tiền 
môi ngày, ta muôn xem chàng có biệt tài gì. 


Vua nghe họ nói thế liền nói với quốc sư. Ông tâu: 

- Tâu Đại vương, xin vâng lệnh. 

Rồi ông trở về nhà nói chuyện với con trai. 

- Thưa thân phụ, thế thì tốt quá, vào ngày thứ bảy kể từ nay, con sẽ xin trình 
diễn tài nghệ, xin đức vua triệu tập tất cả xạ thủ trong nước về đây. 


VỊ quốc sư đi vào cung, tâu vua mọi chuyện chàng nói. Vua truyền lệnh 
đánh trông khắc kinh thành triệu tập các xạ thủ, khi họ đên đông đủ tính 
được tât cả là sáu mươi ngàn người. Vua nghe họ đã tê tựu, liên phán: 


- Dân chúng khắp kinh thành hãy đến chứng kiến tài nghệ của Jotipàla. 


Sau khi cho trống truyền tin ra, ngài ban lệnh chuẩn bị sân chầu, rồi được 
đám tùy tùng đông đảo theo hầu, ngài ngự lên bảo tọa nguy nga; vừa khi 
triệu tập mọi xạ thủ xong, ngài cho vời Jotipàla. Dưới lớp y trong, chàng 
mang cung, bao tên, áo giáp và mão, những vật đã được vị sư phụ tặng 
chàng trước kia. Chàng lại bảo mang thanh kiếm cho chàng và đến yết kiến 
vua trong bộ thường phục của chàng, rồi cung kính đứng sang một bên. 


Các xạ thủ kia suy nghĩ: "Người ta đồn Jotipàla đến đây cho chúng ta thấy 
biệt tài của chàng, nhưng chàng đên mà không mang kiêm chứng tỏ chàng 
muôn nhận kiêm từ tay ta". Thê rôi họ lại thỏa thuận với nhau sẽ không trao 
kiêm cho chàng. Vua bảo Jotipàla: 

- Hãy cho ta thấy tài nghệ của khanh. 

Thế là chàng tung ra một tắm màn giống túp lều quanh chàng, rồi đứng vào 
trong đó, cởi áo khoác ra, nịt áo giáp trong, xong mang áo giáp ngoài và 
buộc mão lên đâu. Sau đó, chàng lại giương sợi dây màn san hô trên chiệc 
cung sừng dê, buộc bao tên sau lưng và thanh kiêm bên sườn trái, chàng 
xoay tít mũi tên có đâu nhọn đính kim cương trên móng tay chàng, tung bức 
màn ra và xuât hiện như một vị Long vương vọt lên từ lòng đât với trang 
phục huy hoàng rực rỡ và đứng đãnh lê vua. 

Quân chúng thầy chàng liền nhảy lên reo hò vỗ tay vang đội. Vua bảo: 

- Này Jotipàla, hãy trình diễn tài nghệ của khanh. 

Chàng đáp: 

- Tâu Đại vương, trong đám xạ thủ này có những người bắn nhanh như 
chớp, chẻ được cả sợi tóc hay băn vào một tiêng động mà không cân nhìn 
thây, hoặc làm gãy một mũi tên đang rơi. Xin triệu bôn vị đó đên đây. 


Vua liền triệu họ ngay. 


Bậc Đại Sĩ dựng rạp trên một khoảng đất vuông trong sân chầu bốn góc 
chàng đề bôn xạ thủ ây đứng, môi vị được phát cho ba mươi ngàn mũi tên, 
bảo người đưa tận tay môi vị, còn chính chàng cầm mũi tên có găn đâu kim 
cương ây, đứng giữa rạp nói lớn: 

- Tâu Đại vương, xin cho bốn xạ thủ này bắn tên đâm vào tiểu thần. Tiểu 
thân sẽ gạt hệt tên băn ây ra ngoài. 

Vua ra lệnh cho họ làm như vậy. Họ đáp: 

- Tâu Đại vương, chúng thần bắn tên nhanh như chớp, lại chẻ được cả sợi 
tóc hay băn vào tiêng nói mà không cân nhìn thây, hoặc băn gãy mũi tên 
đang rơi, còn Jotipàla chỉ là chàng trai mới lớn, chúng thân không muôn băn 
chàng. 

Bậc Đại Sĩ bảo: 

- Nếu các Ngài bắn được ta thì cứ bắn. 

-Đồng ý. 

Họ bảo và đồng loạt bắn tên. 

Bậc Đại Sĩ gạt chúng tới tấp bằng mũi tên sắt của chàng, băng đủ cách làm 
chúng rớt xuống đất, rồi xoay một vòng quanh chúng, chàng chất chúng lên 
thành một kho đầy tên xếp ăn khớp với nhau, cán khớp với cán, chuôi với 
chuôi, lông chim với lông chim, cho đên mọi mũi tên của đảm xạ thủ được 
dùng hêt cả, chàng thây vậy mà không muôn đụng vào kho tên kia, chàng 
liên nhảy lên không đên trước vua. 

Dân chúng reo hò vang dậy, la hét nhảy múa vỗ tay, ném cả áo quần đồ trang 
sức thành một đông của cải châu báu có một trăm mười tám triệu đông. Lúc 
ây vua hỏi: 

-Này Jotibàla, khanh gọi xảo thuật này là gì? 

-Tâu Đại vương, đó là cách đỡ tên. 

-Có nhiều người biết cách ấy chăng? 

-Tâu Đại vương, không có ai ngoàải tiểu thần trong toàn cõi Diêm-phù-đề. 
-Khanh hãy biểu diễn xảo thuật khác đi. 

-Tâu Đại vương, bốn xạ thủ kia đứng bốn góc không đâm trúng tiểu thần 
được. Song nêu họ cứ đứng bôn góc ây, thân sẽ đầm trúng cả bọn họ chỉ 
băng một mũi tên thôi. 

Bồn xạ thủ kia không dám đứng đó nữa, vì thế bậc Đại Sĩ dụng bốn cây 
chuôi ở bôn góc, buộc môi sợi chỉ đó tía trên phân găn lông chim của mũi 


tên rồi chàng bắn mũi tên, nhắm vào một cây chuối. Múi tên đâm vào cây 
chuối xong qua đến cây thứ hai, cây thứ ba, thứ tư rồi trở lại cây. đầu tiên mà 
nó đã xuyên thủng lần trước xong, trở về trong tay vị xạ thủ; đồng thời các 
cây chuối đứng vòng quanh theo sợi chỉ đỏ. Dân chúng lại vang hò reo dậy. 


Vua hỏi: 

-Xảo thuật này gọi là gì, Jotibàta hiền hữu? 
-Tâu Đại vương, đó vòng tròn bị xuyên thủng. 
-Thế khanh trổ thêm tài nghệ nữa đi. 


Bậc Đại Sĩ liền trình diễn các kiểu bắn tên hình gậy, hình dây thừng, hình 
bện tóc, và biểu diễn các xảo thuật khác gọi là: bắn tên hình cái đài cao, tên 
hình ngôi đình, tên hình bức tường, tên hình cầu thang, tên hình hồ nước, và 
băn tên hình hoa sen nở khiến chúng rơi rào rào như mưa sa. 


Như vậy, chàng biểu diễn mười hai tài nghệ vô song và làm gãy bảy vật lớn 
vô địch. Chàng đâm thủng một tấm ván gỗ sung dày hai tắc, một tắm gỗ 
asana dày một tắc, một đĩa đồng dày năm phân, một đĩa sắt dày hai phân, và 
sau khi đâm thủng một trăm tắm ván ghép vào nhau, lần lượt chàng bắn mũi 
tên vào phía trước vào các toa xe đựng đầy rơm, cát và ván gỗ, rồi làm cho 
tên xuyên qua ngã sau; rồi lại bắn phía sau các toa xe, và làm cho tên xuyên 
qua phía trước. 


Chàng bắn mũi tên xuyên qua một khoảng độ hai trăm mét dưới nước và 
hơn bốn trăm mét trên đất liền, chàng lại chế sợi tóc ở cách khoảng một trăm 
mét, ngay dấu hiệu đầu tiên nó vừa lay động theo gió. Khi chàng biểu diễn 
mọi kỳ công về tài nghệ này xong, mặt trời vừa lặn. 


Lúc ấy, vua hứa ban cho chàng chức tông lãnh binh và bảo: 


- Này Jotipàla, nay đã tối rồi, ngày mai khanh sẽ nhận vinh dự làm đại tướng 
quân. Hãy đi trang điêm râu ria lại và tắm gội. 


Cùng ngày ấy, vua ban cho chàng một trăm ngàn đồng tiền để chi tiêu. Bậc 
Đại Sĩ đáp: 
- Tâu Đại vương, tiêu thần không cần tiền. 


Rồi chàng ban một trăm tám mươi triệu đồng tiền ấy cho các vị lãnh chúa và 
các tùy tùng đi tắm, sau khi đã tô điểm râu tóc, và mặc xiêm y với đủ loại 
trang sức, chàng thưởng thức cao lương mỹ vị xong, chàng đến năm nghỉ 
trên vương tọa, ngủ được hai canh, đến canh cuối cùng chàng thức giấc ngôi 
xếp bằng trên vương tọa, suy nghĩ đến phần khởi đầu, phần giữa và phần 
cuối việc phô diễn kỳ công về tài nghệ của chàng. 


Chàng nghĩ thầm: "Tài nghệ của ta hiển nhiên khởi đầu là chết chóc, phần 
giữa là thọ hưởng ái dục và cuối cùng là tái sinh vào địa ngục; vì hủy diệt 
mạng sống và buông lung phóng dật trong việc thọ hưởng dục lạc tội lỗi SẼ 
đưa đến tái sinh vào địa ngục. Vua ban ta chức đại tướng quân, và uy quyền 
cao trọng sẽ về tay ta. Ta sẽ có vợ con; nhưng nếu các dục lạc cứ tăng mãi 
thì thật khó thoát được dục tham. Ta muốn một mình xuất thế đi vào rừng, ta 
sông đời tu hành khổ hạnh là đúng lắm rồi". 


Bậc Đại Sĩ đứng lên khỏi vương tọa, và không cho ai biệt cả, ngài bước 
xuông từ thượng lâu, ra đường băng cửa hậu vào rừng một mình, đên một 
nơi trên bờ sông Godhàvar1, gần rừng Kavittha, rộng chừng ba dặm. 


Sakka (Để Thích) Thiên chủ nghe tin ngài xuất gia liền triệu sứ thần 
Vissakamma đên và bảo: 


- Này Hiền hữu, Jotipàla đã xuất gia, và một hội chúng đông đảo sẽ hầu 
ngài. Vậy hãy dựng am ân sĩ bên bờ sông Godhàvari, trong rừng Kavittha và 
cung cấp đủ vật dụng cần thiết cho đời sông tu hành. 


Thiên sứ Vissa kamma tuân lệnh. 


Còn bậc Đại Sĩ khi đến nơi, thấy con đường vừa cho một người đi bộ, nghĩ 
thầm: "Chắc đây là nơi dành cho các vị khô hạnh trú thân", rồi đi theo con 
đường đó, ngài không gặp ai, liền bước vào lều cỏ, chợt thấy vật dụng dành 
cho đời ân sĩ, ngài tự bảo: "Chắc Đề Thích Thiên chủ biết ta đã xuất gia", rồi 
cỡi áo khoác, ngài đắp thượng y và hạ y bằng vỏ dà, khoác tắm da hươu lên 
một bên vai. Ngài buộc các cuộn tóc, khoác lên vai ba giạ thóc, cầm gậy 
khất sĩ, bước ra khỏi am, leo lên thềm đi đi lại lại. 


Như vậy, ngài đã làm vinh quang ngôi rừng bằng vẻ cao đẹp của đời khổ 
hạnh và sau khi thực hành pháp môn thiền định Kàsina xong, vào ngày thứ 
bảy kế từ khi xuất gia, ngài chuyên tâm tu tập tám Thiền chứng và năm 
Thắng trí theo hạnh độc cư, chỉ dùng các thức ăn gì ngài kiếm được và củ 
quả rừng. 

Cha mẹ, thân băng, bà con quyền thuộc ngài không thấy ngài đâu, đi tìm 
khắp nơi, lòng buôn phiền thất vọng. Sau đó một sơn nhân đã từng gặp và 
nhận ra bậc Đại Sĩ trong vùng am thất Kavittha kia, liền đi báo với song thân 
ngài và họ tâu trình vua. Vua phán: 


- Này ta đi thăm chàng ngay. 


Rôi cùng với song thân chàng và một đám tùy tùng theo hâu, vua đên bờ 
sông Goghàvarì theo con đường mà sơn nhân ây đã chỉ dân. 


Bồ-tát đến bờ sông, ngồi trên không thuyết Pháp cho hội chúng nghe, sau đó 


dân hội chúng về am, ngài cũng ngôi trên không, giảng rõ cho họ nôi đau 
khô vì tham đăm dục lạc, rôi dạy họ Chánh pháp. Tât cả cùng với vua xuât 
g1a tu hành. 


Bồ-tát vẫn tiếp tục sống ở đó cùng hội chúng tu hành chung quanh ngài. Tin 
ngài ân cư tại đó lan rộng khắp cõi Diêm-phù-đề. Vua chúa cùng đám quần 
thần đến đó sẵn sàng theo lệnh ngài và hội chúng dần dần lên đến hàng 
người. Hễ ai nghĩ đến tham dục, hay muốn hại người khác, bậc Đại Sĩ liền đi 
đến, ngồi trên không và thuyết pháp cho người ấy cùng dạy Pháp môn thiền 
Kàsina. 


Bảy đại đệ tử của ngài là Sàlissara, Mendissara, Pabbata, Kàladevala, 
Kisavaccha, Anusissa va Nàrada. Các vị này nhờ tuân hành lời thuyết giáo 
của ngài, đều đạt Thiền chứng và đắc Thắng trí viên mãn. Dân dần vùng thảo 
am Kavittha trở nên đông đúc, không còn chỗ cho các vị ân sĩ sống nữa. Bậc 
Đạo Sĩ liền bảo Sàlissara: 


- Này Sàlissara, nơi này không đủ cho các ân sĩ ở. Vậy hiền hữu đi cùng hội 
chúng này đến ẩn cư gần thị trấn Lambacùlaka thuộc thành trì của vua 
CandapaJJota. 


Vị này tuân lệnh ấy, đem theo hội chúng hàng ngàn người đến cư trú ở đó. 
Nhưng nhiêu người vân đên gia nhập hội chúng khô hạnh kia, nên thảo am 
lại đông dân như trước. Bô-tát nói với Mendissara: 

- Trên biên giới xứ Suratha có dòng sông Satodikà, bạn hãy đem chúng â ân sĩ 
này đến cư trú trên bờ sông ấy. 


Và ngài bảo vị ấy ra đi. Cũng cách ấy, lần thứ ba, ngài gọi Pabbata đến bảo: 
- Trong đại lâm có núi Anjana, bạn hãy đến an trú tại đó. 

Lần thứ tư, ngài gọi Kàladevala đến bảo: 

- Phía nam quốc độ Avanti là núi Ghanasela, bạn hãy đến an trú gần đó. 


Dần dần thảo am tại Kavittha lại đông đảo dù đã có năm hội chúng ân sĩ đi 
đến cư trú năm vùng khác nhau, tính được mây ngàn người. Rồi Kisavaccha 
xin phép bậc Đại Sĩ đến cư trú trong ngự viên gân vị tổng tướng quân, tại 
kinh thành Kimbhavatl, trong quôc độ của vua Dandakl, ân sĩ Narada cư trú 
trong địa phận chính của dãy núi Aranjara, còn Anusissa ở lại cùng bậc Đạo 
ST. 

Vào thời ấy, vua Dandaki thất sủng một cung phi mà trước kia vua rất quý 
trọng, nên trong lúc buôn phiền, nàng đi ngao du đến ngự viên kia, khi thấy 
ân sĩ Kisavaccha, nàng liền nghĩ: "Chắc hắn đây là kẻ mang vận xui. Ta phải 


vứt bỏ tội lỗi của ta trên người của kẻ này rôi đi tăm rửa”. Trước hêt nàng 
cằm chiếc tăm xỉa răng rồi nhố ra một đống nước bọt ngay trên năm tóc bện 
lại của vị ân sĩ kia, nàng còn ném que tăm trên đầu vị này, rồi đi tắm. 


Còn vua nhớ đến nàng, lại cho nàng phục chức như củ. Trong lúc lòng say 
sưa cuồng nhiệt, nàng kết luận rằng nàng phục hồi vinh dự ấy là do vứt bỏ 
được tội lỗi của mình trên con người xuI xẻo kia. Không lầu sau đó, vua lại 
cách chức của vị tế sư hoàng gia, lão này cũng đi hỏi nàng cung phi kia, nhờ 
cách gì nàng được phục chức. Nàng kể lại đó là nhờ nàng vứt bỏ tội lỗi trên 
COn người xui xẻo ở trong ngự vIÊn. 


Lão quốc sư cũng đi vứt bỏ tội lỗi của mình theo cách ấy, và cũng được vua 
phục chức như củ. Thời ấy dần dân có loạn ở biên giới, lão quôc sư đem một 
đoàn quân đi đánh trận. Lão quốc sư đang cuồng nhiệt hân hoan kia tâu vua: 
- Tâu Đại vương, Đại vương muốn thắng hay bại? 

Vua bảo: 

- Thắng. 

Lão liền nói: 

- Thế thì có người xui xẻo đang trú ngụ trong ngự viên, xin Đại vương đem 
tội lỗi đến vứt lên đầu gã ấy. 

Vua tán thành ý kiến ấy, phán: 

- Đám binh sĩ cùng đi với trằm đến ngự viên vứt bỏ tội lỗi lên con người xui 
xẻo kia. 

Khi đến nơi, trước tiên vua ngậm chiếc tăm rồi nhồ nước bọt và thả chiếc 
tăm rơi trên đám tóc bện chặt của vị ân sĩ, sau đó còn làm được ướt đầu ngài, 
cả đám quân lính cũng làm theo như vậy. 

Khi vua đi rồi, vị tổng tướng quân đến, thấy vị ân sĩ, liền lấy que tăm ra khỏi 
đám tóc và tăm gội vị này thật sạch sẽ, xong lại hỏi: 

- Đức vua sau này sẽ ra sao? 

- Thưa ngài, tâm ta không sân hận gì, nhưng chư Thần phần nộ nên vào ngày 
thứ bảy kế từ ngày nay, quốc độ của ngài sẽ tan tành, ngài nên nhanh chân 
tâu thoát đi nơi khác. 

Vị tướng quân vô cùng kinh hãi, về tâu ũa. Vua không tin, vì thế vị tướng 
quân đem vợ con trôn sang quôc độ khác. Bậc Đạo sư Sarabhanga (tức Bôồ- 
tát Jotipàla ở đầu câu chuyện) nghe tin Ấy, liền báo hai ân sĩ trẽ tuối đến 


mang Kisavaccha trên chiếc cáng bay vê trên không. Còn vua đánh trận 
xong, đem đám phản loạn làm tù binh trở về thành. 


Vào lúc vua trở về, trước hết chư thần làm mưa xuống, khi các xác chết 
được cơn mưa lũ cuốn trôi đi hết, lại có trận mưa hoa trời trên đỉnh cát trắng 
tỉnh khiết, trên hoa trời có mưa tiền nhỏ rơi xuống, sau đó có mưa tiền lớn, 
tiếp theo là trận mưa đầy châu báu cõi trời. 


Dân chúng hân hoan lượm báu vật bằng vàng ròng. Sau đó rơi xuống trên 
người trần một trận mưa đủ loại binh khí, dân chúng bị phân thây tan tành. 
Kế đến là trận mưa than hồng nóng bỏng trên người họ, và trên các đám lửa 
cao như núi ây TƠI xuống một trận mưa cát mịn tràn ngập một khoảng rộng 
chừng sáu mươi cubit (01 cubit = 45cm). Một phần quốc độ rộng sáu mươi 
đặm bị tàn phá tan tành và tin trận hủy diệt này loan ra khắp toàn cõi Diêm- 
phù-đê. 


Các lãnh chúa trong các xứ chư hầu, ba vị vua Kalinga, Atthaka và 
Bhìmaratha nghĩ thầm: "Ngày xưa, ở Ba-la-nại, vua xứ Kàsi là Kalàbu đã 
phạm tội với ấn sĩ Khantivàdì, truyện kê rằng vua ẫy bị nuốt vào lòng đất; 
cũng vậy vua Nàlikìra đem các ân sĩ cho chó ăn thịt; vua Ajjuna có ngàn 
cánh tay đã phạm tội với trị giá Angìrasa nên cũng chết cách như trên; nay 
vua Dandaki phạm tội với trí giả Kisavaccha, nên tương truyền cũng bị tan 
tành quốc độ, hủy diệt hết thảy. Chúng ta không biết các vị vua ây tái sinh 
cõi nào; không ai trừ ngài Sarabhanga. Đạo sư của chúng ta có thể nói về 
điều này. Vậy chúng ta hãy đi hỏi ngài". 


Rồi cả hai ba vị vua theo lễ nghi trọng thể ngự đi hỏi chuyện này. Nhưng dù 
cả ba vị vua đã nghe tin đồn như vậy như kia, cũng không biết thực hư ra 
sao, mỗi vị cứ tưởng rằng chỉ riêng mình lên đường, nên khi không còn cách 
xa Goghàvari mây, cả ba vị vua gặp nhau, cũng bước xuống các vương xa và 
ngự lên một chiếc vương xa duy nhất để cùng lên đường đến bờ sông 
Godhàvar1. 


Vào lúc ấy, Đề Thích Thiên chủ ngự trên ngai hoàng câm thạch, xem xét bảy 
vấn đề và tự nhủ thầm: "Ngoại trừ ngài Sarabhanøa, bậc Đạo sư, không có ai 
trên trần thế hay thiên giới có thể giải đáp các vấn đề trên. Vậy ta hãy đi hỏi 
ngài. Ba vị vua kia đã đi đến bờ sông Godhàvari để hỏi ngài Sarabhanga, bậc 
Đạo sư. Ta cũng sẽ đến hỏi ngài vẫn đề ba vị kia hỏi. 


Sau đó được chư thiên của hai thiên giới hộ tống, ngài giáng trần. Ngay hôm 
ấy, ân sĩ Kisavaccha từ trần, nên lúc cử hành tang lễ, vô sô hội chúng â ân sĩ 
cư trú nhiều nơi khác nhau, đến dựng dàn hỏa táng bằng gỗ thiên đàn để hỏa 
thiêu ngài, và quanh chỗ hỏa thiêu khoảng chừng năm dặm, hoa trời rơi 
xuống như mưa. 


Bậc Đại Sĩ, sau khi xem xét việc cất giữ phần di cốt của vị đệ tử xong, liền 
vào am cùng các ân sĩ theo hầu, và ngồi xuống. Khi các vua đến bờ sông, có 


tiêng nhạc quân hành trôi. Bậc Đại Sĩ nghe vậy, bảo ân sĩ AnusIssa: 

- Ông hãy ra xem nhạc ây có ý nghĩa gì? 

Rôi cầm bình nước uông, ân sĩ đên đó, khi thây ba vị vua, ngài ngâm vân kệ 
đâu đê thăm hỏi: 

1. Vòng vàng, xiêm áo thát cao sang, 

Chư vị đeo gươm nạm bảo trần, 

Trán trọng kính chào chư đại tướng 

Danh øì, cho biết, giữa trán gian? 


Nghe lời ngài, ba vị vua liền xuống xe đảnh lễ ngài. Trong ba vị, có vua 
Atthaka lên tiêng đáp lời ngài qua vân kệ thứ hai: 


2. Bhi-ma, danh đề Ka-lin-ga, 
Cùng trầm, At-tha, chính hiệu ta, 
Yết kiến chư hiển nhân khổ hạnh, 
Đến đây tham vấn, đủ ba vua. 


Nhà ân sĩ bảo ba vị vua: 


- Thê thì tâu Đại vương, các ngài đã đên tận nơi các ngài muôn, sau khi tắm 
rửa, nghỉ ngơi, các ngài vào am, đánh lê hội chúng ân sĩ rôi đem vân đê ra 
hỏi bậc Đạo sư. 


Như vậy ngài chuyện trò thân mật cùng ba vị vua, rồi tung lên bình nước và 
lau hêt những giọt nước rớt ra ngoài, ngài nhìn lên thây Đê Thích Thiên chủ, 
được chư thiên hộ tông đông đảo, đang giáng trân ngự trên lưng Thiên tượng 
Eravana, nhà ân sĩ liên đôi thoại với Thiên chủ qua vân kệ thứ ba: 

3. Ngài ngự trên cao, giữa cối trời, 

Như vắng trăng tỏa ánh vàng soi, 

Đại Thiên thân, dám xin ngài dạy, 

Danh tiếng ngài sao ở cối đời. 

Nghe thế, Đế Thích Thiên chủ đáp vần kệ thứ tư: 

4. Su-ja, danh tiếng ở trên trời 

Tên gọi Ma-gha ở cối đời, 

Thiên chủ hôm nay vừa giảng thê 

Thăm hiện nhân khô hạnh bao người. 

Lúc ấy ân sĩ Anusissa nói với ngài: 

- Tâu Thiên chủ, xin ngài hãy theo chúng thần. 

Rồi cầm bình nước, vị ẩn sĩ vào am, cất bình nước xong, liền đến báo tin cho 
bậc Đại Sĩ biết có ba vị vua cùng Thiên chủ giang lâm để hỏi ngài một số 


vẫn đề. Lúc ấy hội chúng ẩn sĩ vây quanh Đạo sư Sarabhanga đang tọa giữa 
một khoảng rộng có rào che. Ba vị vua đến đảnh lễ chúng ân sĩ, rồi ngài ngôi 
xuống một bên. Còn Đề Thích Thiên chủ giáng hạ đến gần hội chúng chắp 
tay vái chào và tán thán hội chúng này qua vần kệ thứ năm: 


5. Chư hiển danh vọng đã lừng vang 

Ủy lực thân cao cả sẵn sàng, 

Hoan hỷ ta chào mừng Thánh chúng 

Trí tài siêu việt đảm người phảàm. 

Đề Thích Thiên chủ chào hội chúng như vậy xong liền ngồi riêng ra đề tránh 
khỏi sáu cô tật lúc ngồi. Sau đó ân sĩ thấy ngài ngồi phía dưới hội chúng liền 
ngâm vần kệ thứ sáu: 

6. Thân thể của ngài lão Thánh nhân 

Bốc mùi hôi hám khắp không gian, 

Sak-ka Thiên chủ liễn lùi bước 

Tránh các mùi chư Thánh nực nông. 

Nghe nói vậy Đề Thích Thiên chủ đáp vần kệ khác: 

7. Dù các Thánh nhân tuổi đã già 

Gáy mùi xúc phạm mũi người 1a, 

Nhiễm ô luông khí đưa hương ngái, 

Ta vẫn yêu mùi Thánh bốc ra 

Hơn các tràng hoa thơm rực rỡ, 

Chu: Thiên chẳng ghét chuyện kia mà. 


Nói vậy xong, ngài thêm: 


- Này Tôn giả Anusissa, ta gắng công đến đây để hỏi một số vấn đề, xin hãy 
cho phép ta làm việc ây. 


Nghe lời Đế Thích Thiên chủ, ân sĩ Anusissa liền đứng dậy cho phép ngài 
xong, vị ấn sĩ này liền ngâm hai vần kệ với hội chúng ẩn sĩ: 

8. Su-ja phu tướng. Ma-gha-va,' 

Thí chủ lừng danh, chúa quỷ ma, 

Dẹp lủ yêu tỉnh, Thiên đề áy, 

Uớc ao được hỏi chuyện cùng 1a. 


9. Ai đây trong các bậc hiển nhân 
Giải đáp vẫn đê thật khó khăn 
Cho cả ba vua đang trị nước 

Và Sak-ka, chúa tế Thiên thân? 


Nghe vậy cả hội chúng ân sĩ đều bảo: 

- Này Hiền giả Anusissa, bạn nói chẳng khác nào bạn không thấy quả đất 
bạn đang ở; ngòai trừ bậc Đạo sư Sarabhanga của chúng ta, còn ai xứng 
đáng đê trả lời các vân đê kia nữa? 

Nói xong, các vị ấy liền ngâm vần kệ khác: 

10. Sa-ra-bha Thánh giả, chân hiển 

Thanh tịnh, thoát ly mọi trược phiên, 

Pháp tử, tỉnh thông trì giới luật, 

Giải trừ nghỉ hoặc của nhân thiên. 

Nói xong hội chúng bảo ẩn sĩ Anusissa: 


- Thưa Hiên giả, xin Hiên giả nhân danh Thánh chúng đên đảnh lễ bậc Đạo 
sư và tìm cơ hội thưa với ngài về vân đê Đê Thích Thiên chủ đặt ra. 

VỊ này châp thuận ngay rôi tìm được cơ hội, liên ngầm vân kệ khác nữa: 

11. Thánh chúng mong câu bậc Đạo sự 

Kon-dan-na, xóa sạch nghỉ ngờ: 

Chủ đề này được nhiễu người bảo 

Đè nặng các hiện trí lão gia. 

Bậc Đại Šĩ liên châp thuận và ngâm vân kệ sau: 


12. Cho phép người đem hỏi chuyện gì 

Thực lòng người vân ước mong nghe, 

Đời này, đời kê, ta đêu biết, 

Trí chăng nghỉ nan mọi ván đề. 

Sau khi được bậc Đại Sĩ cho phép, Thiên chủ ra vẫn đề ngài chuẩn bị hỏi. 


+ 


Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ sự việc này: 


13. Thiên chủ tùm Chân lỷ pháp trần, 
Đến chư Hiển giả lượng khoan hông, 
Đề ngài học những, điễu mong biết, 
Và bắt đầu tham vấn mọi phẩn. 


14. Cái gì ta phải diệt hoàn toàn 

Mà chẳng bao giờ hồi tiếc không, 

Và cái gì ta cần vứt bỏ 

Mà người hiển thiện thảy đồng lòng? 
Lời ai ta phải cần kham nhân 


Cho dâu là thô lỗ tận cùng, 
Đáy chính là điểu ta tóc muôn 
Kon-na Thánh giả nói cho thông. 


Bậc Đại Sĩ ngâm kệ giải thích vẫn đề: 
15. Sân hận là tâm phải diệt trừ 
Mà ta chẳng hối tiếc bao giò, 

Giả nhân, giả nghĩa cần quăng bỏ, 
Được tán đông ngay bởi bậc từ. 

Ta phải nhịn lời từ mọi phía 

Dù lời thô lỗ thật vô bờ, 

Lòng kham nhân ấy, hiển nhân bảo, 
Đệ nhất ngồi cao quả thật là. 
Thiên chủ: 

l6. Những lời thô ác của hai người 
1a phải kiên tâm chịu đựng hoài: 
Là bậc trên, người cùng đăng cấp; 
Song làm sao nhẫn nhịn bao lời 
Của người thấp kém hơn ta nữa, 
Là việc ta mong học hỏi ngài. 


Bậc Đại Sĩ: 
T7. Lời ác thô từ các bác trên, 
1a thường kham nhân bởi lòng kiêng, 


Hoặc không tranh cãi người đông đẳng; 


Song nhịn lời thô kẻ thấp hèn 
Là chính viên lòng thành nhân nhục, 
Như lời hiện Thánh vân thường khuyên. 


Các vân kệ trên đây là những lời đôi đáp giữa hai vị. Khi ngài nói xong, Đê 


Thích Thiên chủ bảo bậc Đại Sĩ: 


- Thưa Thánh giả, trong phần đầu ngài bảo: "Nhẫn nhịn lời thô lỗ của mọi 
người, đó là lòng kiên nhẫn tối thượng", song nay ngài lại bảo: "Nhẫn nhịn 
lời thô lỗ của kẻ dưới, người ta nói, đây mới là lòng kiên nhẫn tối thượng"; 
lời nói sau không ăn khớp với lời nói đầu tiên của ngài. 


Lúc ây bậc Đại Sĩ nói với Thiên chủ: 


- Thưa Thiên chủ, lời sau cùng này của ta dành cho một người nhẫn nhịn lối 
nói thô lỗ của một kẻ mà người ấy biết là thấp kém hơn mình, còn lời nói 
đầu tiên của ta là do khi chỉ nhìn bề ngoài, ta không thể biết chắc hoàn cảnh 
của người khác có thấp kém hơn ta hay không. 


Rồi để nêu rõ thật khó khăn khi chỉ nhìn bề ngoài mà phân biệt người thấp 
kém hay cao sang, trừ phi là phải qua tiếp xúc thân mật, ngài liền ngâm kệ: 


18. Khó nhìn hào nhoáng vẻ bê ngoài 

Mà đoán hơn, thường hay giả dạng 

Tôi tàn xuất hiện ở trong đời. 

Vậy thì, bạn hối, ta khuyên nhủ 

Hãy nhịn lời thô của mọi người. 

Khi nghe điều này, Đề Thích Thiên chủ đầy lòng tín thành, cầu xin ngài: 


- Thưa Tôn giả, xin Tôn giả thuyết giảng cho chúng ta biết lợi lạc của lòng 
nhân nhục này. 

Bậc Đại Sĩ liền ngâm kệ: 

19. Sức mạnh quán vương đến bực nào 

Cũng không thăng lợi chôn bình đao 

Băng hiện nhân tạo nhờ kham nhán: 

Đại nhán xóa tan mọi hán cửu. 


Khi bậc Đại Sĩ đã thuyêt giảng các công đức do nhân nhục tạo nên như vậy 
xong, các vị vua suy nghĩ: Đê Thích Thiên chủ hỏi vân đê của riêng ngài, mà 
lại không đê cho chúng ta có cơ hội hỏi vân đê của chúng ta". 


Biết được ước vọng của các vua ấy, Thiên chủ để riêng bốn vấn đề ngài đã 
chuẩn bị trước đây qua một bên, và khi đưa ra mỗi hoài nghi của các vị vua 
kia, Thiên chủ ngâm kệ này: 

20. Lời ngài đang dạy thật êm tai, 

Song muốn nghe thêm một chuyện này: 

Xin hỏi phận Dan-da chúa tế 

Cùng ba tòng phạm lỗi lầm gây, 

Cõi nào phải tải sinh đày đọa, 

Vì phá Thánh hiên thể giới đây. 

Bậc Đại Sĩ ngâm năm vần kệ giải đáp các vấn đề trên: 

21. Thưở nọ tan tành cả quốc gia, 

Vì làm ô nhục Thánh Ki-sa 

Dan-da ngã xuống Ku-ku địa 

Tràn ngập than hừng hóa bụi tro. 


22. Nà-li đây hoảng hốt rơi vào 
Địa ngục trong nanh vuốt chó ngao, 
Vì nhạo bảng hiển nhân, đạo sĩ, 
Pháp sư chẳng phạm lỗi lẫm nào. 


23. Cũng vậy Aj-ju-na giết ngay 
Thánh nhân thanh tịnh, luyện tu dây, 
An-gi, nên bị xô đầu XUÔNg 

Hành hạ thân trong chốn đọa đày. 


24. Ka-là-bu cháy tại Diễm cung 
Giữa khổ đau thê thảm, hãi hùng, 

Vì đã hại hiện nhân đức hạnh 

"Bậc thây nhẫn nhục " tiếng vang lừng. 


25. Người trí nghe xong các chuyện trên 

Vê miên địa ngục khổ triển miên, 

Chẳng hê hại Đạo Sự hiển trí, 

Nhờ Chánh nghiệp, sau đạt cối thiên. 

Khi bậc Đại Sĩ đã nêu rõ các cõi mà bốn vị vua kia phải thác sinh về, ba vị 
vua này giải tỏa được hết mối nghi ngờ. Rồi Đề Thích Thiên chủ ngâm vần 
kệ đề nêu lên bốn vấn đề của ngài: 


26. Lời ngài đáng quỷ trọng êm tai 
Song muốn nghe thêm một chuyện này: 
Ai được người đời xem “đức độ ”? 

Thế nhân gọi "trí giả" là ai? 

Người trần xem kẻ nào "thành tín", 

Ai kẻ vận may chẳng bỏ rơi? 


Bậc Đại Sĩ liền ngầm bốn vần kệ trả lời: 
27. Khẩu, hành chứng tỏ tự điều thân, 
Từ tưởng tránh xa mọi lôi lâm, 

Chăng dôi gian nhăm đích hạ liệt, 
Được xem "đức độ” giữa nhán quán. 


28. Giải đáp vấn đề, trí tuệ thâm, 
Không làm điêu ác độc, võ lương, 


Lời hay đung lúc đem khuyên nhủ, 
Được mọi người xem đụng "trí nhân” 


29. Biết ơn vì đã nhận ân lành, 
Làm nhẹ buôn đau với nhiệt tình, 
Chứng tỏ bạn hiển lòng vững chắc, 
Mọi người ca ngợi “kẻ tâm thành ”. 


30. Kẻ nào tài khéo đủ trong tay, 
Chán thật, dịu dàng, rộng lượng thay, 
Ái ngữ, ân cần, người cảm phục, 

Vận may chẳng bỏ kẻ như vây. 


Bậc Đại Sĩ trả lời bốn vấn đề trên như vậy, chẳng khác nào làm vằng trăng 
hiện lên bâu trời. Sau đó là những câu hỏi đáp khác nữa: 

Thiên chủ: 

31. Lời ngài đăng thán phục êm tai, 

Ao ước nghe thêm một chuyện này 

Đức hạnh, vận may, hiên trí thiện, 

Cải nào tôi thăng giữa trần ai? 


32. Người thiện xem hiển trí tối cao, 
Như trăng che khuất các vì sao, 
Đức hạnh, hiển lương cùng vận tốt, 
Rõ ràng bậc trí phải theo mau. 


33. Lời người thân ái thật êm tai, 
Mong ước nghe thêm một chuyện này: 
Muốn đạt thành tâm mình trí tuệ, 
Đường nào hành động phải theo hoài? 
Đâu là trí đạo xin cho biết 

Nhờ việc nào người có trí ngay? 

Bậc Đại Sĩ: 

34. Kết bạn người uyên bác lão thành, 
Nhờ tham vấn, học trí thông mình, 
Phải nghe theo các lời khuyên tỐI, 

Vì vậy con người trí tuệ sinh! 


39. Bác trí nhìn tham dục giác quan 


Thấy đây bệnh khổ, lắm vô thường, 
Giữa tham, tu não gây Kinh hãi, 
An tịnh, hiên nhân dạ chăng màng. 


36. Vậy điều phục ác nghiệp, ly tham, 
Tu tập từ b¡ vô lượng tâm, 

Với mọi hữu tình đều quỷ mến, 

Tâm thanh tịnh, đến Phạm thiên CMHG. 


Trong khi bậc Đại Sĩ thuyết giảng như vậy về các tội lỗi do tham dục gây ra, 
ba vị vua cùng với đám quân sĩ đêu đoạn trừ tham dục nhờ lây đức tính từ bị 
đê đôi trị. Bậc Đại Sĩ biệt được việc này, liên ngâm kệ tán thản cả ba vị vua: 


37. Nhờ thân lực nên chúa Bhi-ma 
Cùng với ngài, này chúa At-tha, 
Đại để Ka-lin-ga hiển hách, 

Đến đây các vị đủ luôn ba, 

Xưa làm nô lệ cho tham dục, 

Nay được tự do giải thoát ra. 


Nghe vậy cả ba vị Đại vương ngâm kệ tán thán bậc Đại ST : 


3đ. Chính ngài là bậc tha tâm thông, 
Nhờ vậy, từ vua đến đạo quản 

Giải thoát khỏi vòng váy dục vọng, 
Xin ngài ban bố một hông ân 

Chúng ta quả thật đều mong ước 
Đạt đến niềm an lạc Thánh nhân. 


Sau đó bậc Đại Sĩ ngâm vân kệ khác đê ban cho các vị đặc ân này: 


39 Ta ban điều các vị mong câu 

Để các vị xa ác dục mau, 

Hoan hỷ vô biên, tâm thấm đượm, 
Đạt thành cực lạc ước vỀ sau. 

Nghe vậy các vị ngâm kệ tán đồng: 
40. Mọi việc làm theo lệnh của ngài, 
Những gì ngài nghĩ tối ưu thôi, 

Để tâm thấm đượm vô biên hỷ 

Đạt đến lạc an dạ ước hoài. 


Sau đó bậc Đại Sĩ ban lệnh truyền đại giới cho đám quân sĩ của ba vị vua và 
bảo hội chúng khổ hạnh ra về qua vần kệ này: 


41. Vình dự thay Đã viếng Ki-sa, 


Giờ đây chư vị hãy về nhà, 

Hỡi chư hiển Thánh danh lừng lây, 
Hãy trú an trong tịnh lạc kia, 
Niễm hỷ lạc trong đời Thánh hạnh 
Chính là Cực lạc tối cao xa. 


Các Thánh nhân này tán đồng Mã kiến của ngài bằng cách cung kính đảnh lễ 
ngài, rồi bay lên hư không trở về cư trú của mình. Còn Đề Thích Thiên chủ 
từ chỗ ngôi chắp tay đảnh lễ bậc Đại Sĩ chắng khác nào tôn kính vằng nhật, 
rồi cùng hội chúng ra về. 


x 
Thây vậy, bậc Đại Sĩ ngâm các vân kệ sau: 


42. Nghe thuyết toàn Chân lý tối cao 
Bởi hiền nhân giọng điệu thanh tao, 
Chu: Thiên trở lại miễn thiên giới, 
An lạc, ân tình thắm thiết sao! 


43. Lời lẽ Thánh hiển dạy lọt tai, 
Mang đây ý nghĩa, giọng thanh bai, 
Ai tỉnh cần tập trung tâm trí 

Tâm tứ chuyên đê, sẽ thấy ngay: 
Đường nhập tịnh theo từng cấp bực, 
Thoát ly Thân Chết độc quyên oai. 


Bậc Đạo Sư đã thuyết giáo như vậy đưa đến quả A-la-hán tối thượng và bảo: 
- Không phải chỉ ngày nay, mà ngay cả ngày xưa nữa, cũng có trận mưa hoa 
trời nhân dịp lễ hỏa táng Thánh thê của Mục-kiền-liên. 

Rồi Ngài giảng bày các Thánh đề và nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy Salissara là Sàriputta (Xá-lợi-phất), Mendissara là kassapa (Ca- 
diếp), Pabbata là Anuruddha (A-na-luật-đà), Devala là Kaccàyana (Ca- 
chiên-diên),Anussisa là ànanda, Kisavaccha là Kolita (tức Mục-kiền-liên), 
Sarabhanga là Bồ-tát, các ông phải hiểu Tiền thân này như vậy. 


-OooOOoo- 


523. Chuyện thiên nữ Alambusà (Tiền thân Alambusà) 
Thiên chủ In-dra, đẳng vạn năng..., 
Cáu chuyện này bác Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc một T' }ý-kheo 
bị mê hoặc bởi người của thời kỳ phóng dật trước kia. 
Toàn thể đề tài câu chuyện được kế lại đây đủ trong Tiên thân Indriya số 
432. Lục ây giờ bậc Đại 


Sư hỏi vị Tỷ-kheo: 

- Này Tỷ-kheo, có thật ông sinh tâm bất mãn chăng? 
- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. 

- Đo ai gây nên? 

- Bạch Thế Tôn, do người vợ cũ của con ngày trước. 


-Này Tỷ-kheo, nữ nhân này đã làm hại ông, chính vì kẻ đó mà trước kia ông 
đã mất Thiền lực, và phải nằm liệt suốt ba năm ròng trong trạng thái tán loạn 
tâm trí, đến khi hôi tỉnh, ông đã than khóc thảm thiết. Nói xong Ngài kế cho 
vị này câu chuyện quá khử. 


+ 


Ngày xưa dưới triểu vua Brahmadatta ở Ba-la-nai, Bồ-tát tái sinh vào một 
gia đình Bà-la-môn ở quốc độ Kàsi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thông 
thạo mọi môn học thuật và sau đó ngài xuất gia vào rừng sống bằng củ quả 
rừng. Lúc bấy giờ, một con nai cái sông trong vùng thảo am của vị Bà La 
Môn này, ăn có và uống nước suối có hòa lẫn tỉnh dịch của ngài, rồi lại sinh 
lòng say mê ngài đến độ nó mang thai và từ đó đến trú luôn ở nơi gần nhà 
của án sĩ. 


Bác Đại Sĩ xem xét kỹ vấn đề và biết được sự thật của trường hợp trên. vẻ 
sau, nai cái sinh một nam nhỉ, và bậc Đại Sĩ chăm sóc hải nhỉ áy với tình 
phụ tử. Hài nhỉ được đặt tên là lsisinga. 

Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành, ngài cho chàng thọ giới tu hành và khi 
ngài đã già, ngài dân chàng đên rừng Nàr! và căn dặn : 

- Này con yêu quý, ngay trong vùng Tuyết Sơn này có nhiều nữ nhân tươi 
đẹp như hoa, chúng thường đem tai họa tàn khôc cho những al rơi vào uy 
lực của chúng: vậy con đừng đê cho chúng chinh phục. 

Chăng bao lâu sau đó, ngài tử trần và sinh lên Phạm thiên giới. Còn ấn sĩ 
Isisinga trong lúc tham thiên nhập định, an trú tại vùng Tuyêt Sơn kia làm 


một nhà đại khổ hạnh khắc nghiệt, hành hạ xác thân đủ mặt.Vì uy lực công 
đức của ẩn sĩ này, cung của Đề Thích Thiên chủ xem xét tìm ra nguyên nhân 
và suy nghĩ: "Người này sẽ hạ ta xuống khỏi ngôi vị Thiên chủ, vậy ta quyết 
sai một Thiên nữ đi phá hoại công đức của vị này”. 

Sau khi quan sát toàn thế giới chư Thiên, giữa đám hai mươi lăm triệu nàng 
thị nữ cõi trời, ngài thấy ngoại trừ Thiên nữ Alambusà, không có ai xứng 
hợp với công việc này hơn cả. Ngài liền triệu nàng đến, và ban lệnh cho 
nàng phải đi phá hoại công đức của Thánh nhân thanh tịnh kia. 


Đề giải thích vẫn đề này, bác Đạo Sư ngầm vần kệ đầu: 
1. Thiên chủ In-draˆ, đẳng vạn năng, 

Xưa kia đã giết Wa-tra thán, 

Triệu nàng Thiên nữ vào cung điện 

Vì biêt nàng mưu chước lây lừng. 


2. "Thiên nữ A-lam", Đề Thích truyễn: 
"Ơ trên hội chung của chự Thiên 
Bảo nàng đên gặp ]-s¡ỉ nọ 


Quyến rũ chàng say đắm mối duyên" 

Đề Thích chủ phán bảo Alambusả: 

- Nàng hãy tìm gặp Isisinga, dùng uy lực của nàng chinh phục chàng và phá 
hủy công đức của chàng. 

Rồi ngài ngâm vần kệ: 

3. Hãy theo cảm đồ sát bên chàng 

Vì chính chàng là bậc Thánh nhân, 

Trong lúc đi tìm nguôn Cực lạc, 

Lại còn chiên thăng cả Thiên hoàng. 

Nghe nói vậy, nàng Alambusà đáp hai vần kệ: 
4. Giữa bao Thiên nữ, tấu Thiên hoàng, 

Sao chỉ riêng nhìn đên tiện nhan, 

Và bảo phận hèn đi quyền rũ 

Thánh nhân đe dọa chiếc ngai vàng? 


5. Vườn Nan-da, cực lạc thân tiên, 
Có biết bao Thiên nữ diệu huyễn, 
Đến lượt một nàng trong đảm ây, 
Xin giao việc đảng rủa nguyễn trên. 


Tiếp theo Đề Thích Thiên chủ ngâm ba vần kệ: 


6. Nàng nói đúng thay, ở Lạc viên 
Nan-da-na, trẫm biết vườn tiên 

Nhiễu Thiên nữ diễm kêu dung sắc 
Sảnh kịp nàng, thường được ngắm xem. 


7. Nhưng này, hỡi tuyệt thể tiên nương, 
Chẳng có ai dùng kế mỹ nhơn 

Điêu luyện như nàng, hàng quyền rũ 
Thánh nhân bằng mọi cách điên cuông. 


ở. Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, 
Hãy bước lên đường, tổ nữ ôi, 
Dùng lực thần kia là mỹ sắc 

Buộc hiền nhân nọ phục odi trời. 


Nghe lời này, nàng Alambusà ngâm hai vần kệ: 


9. Phận hèn sẽ quyết, tấu Thiên hoàng, 
Tiến bước lên đường phụng mệnh ban 
Song vẫn lo âu phần thiếp dám 

Liễu mình hại bậc Thánh nghiêm trang. 


10. Bởi vì lắm kẻ đáng thương thay, 
(Thiếp sợ run vì ý nghĩ này:) 
Làm hại Thánh hiển, nên phải đọa, 
Ăn năn ngục tối khổ đau đây. 


1I. Thiên nữ A-lam nói vậy xong, 
Khởi hành, nàng lướt tóc như phong, 
Đi lôi cuốn tịnh nhân lừng lẫy 

Vào các hạnh vi bất tịnh nhân. 


12. Đên cánh rừng kia nữa dặm sâu, 
Thăm tươi đỏ rực các chàm dâu, 


I-sỉ trú ẩn trong rừng ấy, 
Nàng biên mình đi chăng tháy đáu. 


13. Tảng sáng tỉnh mơm chớm nắng đào, 
Trước khi vâng nhát hiện lên cao, 

Nàng Thiên nữ đên gân hiên giả, 

Đang quét thảo am sạch biết bao! 

Các vần kệ này phát xuất từ Trí tuệ Tối thắng. 
Lúc Ấy, vị khô hạnh ngâm kệ hỏi nàng: 


14. Ai đó như tỉa chớp sáng ngời, 
Rõ ràng như thể ánh sao mái, 
Đôi tay đeo ngọc, hoa tai điểm, 
Lấp lánh từ xa rực cả trời? 


15. Như phần chiên-đàn, tỏa ngắt hương, 
Huy hoàng chẳng khác ánh chiêu dương, 
Yêu kiêu vóc liễu thanh thanh dáng. 
Tuyệt sắc cho ai được ngắm nàng, 


16. Dịu dàng, trong trắng với lưng thon, 
Nhún nhẩy nhịp nhàng nhón gót son, 
Yếu điệu thân nàng bao diễm lệ, 

Làm ta say đắm cả tâm hồn! 


17. Cặp đùi nàng giống chiếc vòi voi, 
Dài thẳng thon dân thật mảnh mai, 
Mông của nàng êm đềm xúc cảm 
Tròn như mặt gỗ để chơi bài. 


18. Rồn nàng để lộ đám lông mêm, 
1a tưởng chừng tơ các ngó sen 

Từ phía xa xa nhìn chỉ thấy 

Tựa hồ đây dược thủy đen huyền! 


19. Đôi vú sữa như nửa quả bầu, 
Căng phông, khoe cả cặp hình câu, 
Săn dòn, cho dẫu không cây chống, 
Chúng thật hoàn toàn chẳng dựa đâu! 


20. Môi lưỡi nàng đêu đỏ thắm tươi 
Thật là quý tướng hiểm hoi ôi! 
Cổ dài như thể linh dương núi, 
Lại vẽ thêm ba ngắn rạch rồi! 


21. Răng nàng dùng chút gỗ lau chùi. 
Trong sạch, luôn luôn giữ sảng ngời, 
Lấp lánh cả hàm trên lần dưởi 

Chiếu đây tia sáng, trăng tỉnh khôi! 


22. Đôi mắt nàng bầu dục dáng hình 
Khi nhìn, bao vẻ đẹp đa tình, 

Khác nào đôi trái dâu đen láy, 

Tô điểm màu đo đỏ mép vành. 


23. Bím tóc mướt trơn, chẳng quá dài, 
Kết thành từng cuốn, gọn nhất đời, 
Điểm vàng đầu mút, mùi thơm ngát 
Dầu phần đàn hương quỷ tuyệt vời! 


24. Giữa mọi người theo nghiệp bản mua, 
Nuôi bây gia súc hoặc cày bừa, 

Giữa bao hiên thánh đây uy lực, 

Nguyện sống đời thanh tịnh ẩn cư. 


25. Trong muôn loài giữa cõi trần gian, 
Ta chẳng thấy ai sánh kịp nàng, 

Thân phụ là ai, cùng quỷ tánh, 

Ta mong nàng thổ lộ cho tường. 


Trong lúc vị ấn sĩ tán tụng nàng Alambusa từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, 
không sót đường tơ kẻ tóc nào, nàng vẫn giữ lời yên lặng và khi nghe chàng 
nói lời lẽ đài dòng như vậy, nàng nhận thấy tâm trạng của chàng dao động 
biết dường nảo, liền ngâm kệ này: 


26. Vạn phúc trời ban đến bạn lành, 
Thời gian, Ca-diếp hỡi, trôi nhanh, 
Sao chàng mãi hỏi chỉ vơ vấn, 
Chẳng phải đôi ta chỉ một mình? 


27. Hãy vào am thất, chốn tu hành, 
Chụp lấy ngay cơ hội chứng minh 
Ngàn thú giao hoan này khét tiếng 
Giữa người sùng báo đạo sỉ tình. 


Nói vậy xong, Thiên nữ Alambusà nghĩ thầm: "Nếu ta cứ đứng yên, chàng sẽ 
không đên gân cho ta được địp quyên rũ chàng, vậy ta phải làm như thê sắp 
bỏ chạy". 


Rôi dùng mỹ nhân kê đê làm dao động quyết tâm của vị ân sĩ, nàng bỏ chạy 
vê hướng ban nãy nàng đã xuât hiện đê đên gân chàng. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
28. Nói xong Thiên nữ Lam-bu-sà 

Vội vã tạ từ cát bước xa 

Danh sĩ I-sỉ, hòng quyên rũ 

Thánh nhán vướng phải nghiệp dâm tà. 


Vị ân sĩ thấy nàng bỏ đi, liền kêu lên: 

- Nàng đã đi rồi. 

Và chàng nhanh nhẹn chận lối nàng, trong khi nàng đang chằm chậm bước 
ra, rôi lây tay năm tóc nàng lại. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


29. Như gió, Thánh nhán lướt vội vàng 
Có ngăn nàng chạy trốn xa chàng, 
Hăng say đeo đuổi theo Thiên nữ, 
Chụp lấy đâu, lôi mái tóc nàng. 


30. Chính tại nơi chàng đưng lặng yên, 
Hằng nga ôm chặt giữa tay tiên, 

Tức thì công hạnh chàng tiêu hết 
Trước lực thân mê hoặc đảo điên! 


3l. Tư niệm nàng bay đến Ngọc cung 
Tại Nan-da Thượng uyễn muôn trùng, 
Ngọc hoàng hiểu rõ điều nàng ước, 
Phái vội thiên xa lấp lánh vàng. 


32. Trang hoàng giăng trải đủ yên cương, 
Tô điểm cân đai phủ máy tầng, 

Tại đó, Thánh nhân nằm khuất phục 
Trong tay Thiên nữ lắm ngày trường! 


33. Ba năm ròng rã lướt qua đâu 
Chẳng khác nào, giây lát bóng câu, 
Cho đến phút sau cùng, Thánh giả 
Trở mình thức khỏi cánh tay mâu! 


34. Cây xanh chàng thấy khắp nơi nơi, 
Và chiếc bệ thờ cạnh đó thôi, 

Thăm thắm ngàn cây vang vọng mãi 
Tiếng sơn ca lảnh lót ngân dài. 


39. Nhìn quanh, chàng nức nở đau thương, 
Nhỏ lệ đẳng cay phận tủi hòn: 

"Ta chẳng câu kinh, dâng lễ vật 

Nơi đây chẳng cúng tế đăng đàn. 


36. Ta trú rừng hoang văng, độc thân, 
Nào ai người cảm dỗ mình chăng? 

Ai dùng tà hạnh làm tiêu tản 

Tắt cả lương tâm với trí năng, 

Chẳng khác con thuyên đấy báu vật 
Bị chìm đắm giữa chốn trùng dương?" 


Nghe vậy, Alambusà nghĩ thầm: "Nếu ta không nói rõ, ắt chàng sẽ nguyễn 
rủa ta, vậy ta phải nói cho chàng hay”. Rôi nàng hiện hình ra đứng bên cạnh 


chàng ngâm kệ: 

37. Thiên chủ Sak-ka phải đến đây, 

Nguyên làm tỳ nữ phục thân ngài; 

Dù vô tình thiên không hay biết, 

Đã hại người trong cực lạc này. 

Nghe nàng nói vậy, chàng liền nhớ lại lời cha dạy, rồi than khóc về việc 
chàng đã bị phá tan hêt công hạnh chỉ vì bât tuân lời cha, và ngâm kệ: 


38. Thân phụ ta, Ca-diếp Đại nhân, 

Trí hiển khuyên nhủ trẻ buông lung: 
"Nữ nhân cũng giống hoa sen đẹp, 
Thận trọng, thiện nam, trước lực thân!" 


39. Đề phòng nữ sắc mê hôn, 

Hiểm họa đâu đây chực kế gần. 

Do vậy, lòng nhân từ thúc đẩy 

Nghiêm đường khuyên nhủ trẻ phòng thán. 


40. Phóng dật, ta cam chịu bỏ qua 
Những lời thông tuệ của cha già, 
Than ôi, đơn độc, ta đau đớn, 

Nay sống rừng hoang, dạ xót xal 


41. Đời cũ, ta nguyên rủa lắm thay, 

Vâng lời cha dạy kể từ đây, 

Thà đành vong mạng còn hơn phải 

Trở lại đường xưa lỗi cũ này. 

Sau đó, chàng từ bỏ dục lạc, và tham thiền nhập định. Còn Alambusà thấy rõ 
công đức tu tập của chàng biết rằng chàng đã đạt Thiền chứng, liền hoảng sợ 
cầu xin chàng tha tội. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm hai vần kệ làm sáng tỏ vấn đề này: 
42. Bông chốc A-lam hiểu rỗ ràng 
Lực chàng kiên định, thật can tràng, 
Vội quỳ đánh lê hiên nhân ây, 
Lập tức nàng ôm láy gót chàng. 


43. "Xin dẹp lôi đình, đấng Thánh mình, 
Thiếp đã gây một chuyện tày đình, 

Khi chư Thiên cõi trời vinh hiển 

Ruúng động kinh hoàng nghe đại danh ”. 


+ 
Sau đó, chàng để Thiên nữ ra đi và bảo: 
- Này Thiên nữ, ta tha tội cho nàng, thôi nàng hãy đi nơi nào tùy ý. 
Rồi chàng ngâm kệ: 
44. lam thập tam Tì hiển, hưởng phước lành 
Cùng Và-sa`, chúa tế quân sinh, 
Và nàng Ti hiện nữ, xin từ giã, 
Nàng được tự do thỏa nguyện mình. 


Từ tạ chàng xong, nàng trở về thiên giới trong chiêc xe vàng ây. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm ba vân kệ làm sáng tỏ vân đê này: 


45. Ôm lấy đôi chân bậc trí nhân 
Đi về phía hữu, diễu quanh vòng, 
Chấp tay, dáng điệu cầu tha tội, 
Nàng hiện hình đi khỏi mắt chàng. 


46. Nàng Thiên nữ lại cối xe vàng, 
Lông lây yên cương được điểm trang, 
Mọi vẻ huy hoàng khăn ngọc phủ, 
Nàng phi nhanh đến cõi thiên đàng. 


47. Như đuốc hồng hay chớp lóe ngang, 

Nàng du hành vượt thăng trời quang, 

Sak-ka Thiên chủ hân hoan phản: 

"Chăng ước nguyện nào trâm chăng ban ”. 

Khi nhận được điều ước đo ngài ban, nàng ngâm vần kệ kết thúc: 
48. Vĩ dầu Để Thích, chúa chư Thiên 


Ban thiếp điểu tâm trớc nguyện riêng: 
"Xin chẳng bao giờ còn cảm dỗ 


Thánh nhân nào phá bỏ lời nguyên ". 


+ 


Đến đây bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoai dành cho vị Tỷ kheo kia và giảng 
giải cho các Thánh Đề cùng nhận diện Tiên thân: - Khi cac Thánh Đề kết 
thúc, vị Tỷ kheo áy đặc Sơ quả Dự lưu: 


- Lúc bấy giờ Alambusà chính là người vợ trong những ngày phóng dật cũ, 
Isisinega là vị Tỷ kheo thôi thát này và bậc đại Thánh, cha chàng, chính là 
1a. 


-OooOOoo- 


524. Chuyện long vương Samkhapàla (Tiền thân Samkhapàla) 
Dáng điệu thanh tao, tướng đẹp xinh... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên quan đến 
các phận sự trong những ngày trai giới (Bô-tát giới). 


Lúc bấy giỏ, nhán dịp này bậc Đạo Sư tản thản một số cư sĩ hành trì trai 
giới và bảo: 

- Các hiển nhân ngày xưa đã từ bỏ cảnh giới huy hoàng của Long vương 
(Naga) và hành trì trai giới. 

Rồi theo lời thỉnh câu của các Tỷ kheo, Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa một vị vua xứ Magadha (Ma-klệt-đà) cai trị thành Ràjagaha 
(Vương Xá). Thời bấy giờ, Bồ-tát sinh làm vương tử của Chánh hậu, được 
đặt tên là Duyyodhana. khi đến tuôi trưởng thành, ngài thông đạt các môn 
học thuật tại Takkasilà và trở về triều thăm vua cha, phụ vương liền truyền 
ngôi cho ngài và xuất gia tu hành tại ngự viên. 


Cứ ba lần trong ngày, Bồ-tát đến yến kiến phụ vương thời bấy giờ được tôn 
kính và cung phụng trọng thể. Việc này gây trở ngại khiến vua cha không thê 
thực hành ngay cả những pháp môn làm phát khởi Thiền định, nên ngài suy 
nghĩ: "Ta đang hưởng đầy lợi dưỡng cùng với sự tôn sùng tột bực, nếu ta còn 
ở đây thì không thể nào đoạn trừ tham dục được. Vậy ta đừng nói gì với 
hoàng nhi cả, cứ việc bỏ đi nơi khác". 


Thế là không nói gì với một ai, ngài rời ngự viên và vượt qua biên giới của 
quốc độ Ma-kiệt-đà, ngài dựng một lều lá trong quốc độ Mahimsaka, gần núi 
Candaka, bên dòng sông Kannapenà uốn khúc, là nơi nó bắt nguồn từ hỗ 
Samkhapàla. Ngài an trú tại nơi đó đến khi thành tựu các pháp môn làm phát 
khởi Thiền định, ngài tu tập các Thắng trí, và chỉ thọ thực những gì ngài 
kiếm được. Một vị Long vương loài Rồng Nàga, có danh hiệu Samkhapàla, 
sinh trưởng từ dòng sông Kannapennà củng hội chúng đông đảo loài Rồng, 
thỉnh thoảng đến yết kiến vị ấn sĩ này, nên ngài thuyết pháp cho Long 
VƯƠNG. 


Lúc bấy giờ vương tử nóng lòng gặp cha mà không biết hiện ngài ở đâu, nên 
thân hành đi tìm. Khi biêt được nơi ngài đang cư ngụ như thê, vua cùng đám 
tùy tùng đông đảo đên yêt kiên ngài. 


Sau khi dừng lại ở một đoạn đường ngăn cách nơi ấy, vua cùng một số cận 
thần đi về phía lều ấn sĩ. Lúc ấy Long vương Samkhapảla đang cùng đám 
tùy tùng nghe thuyết pháp, nhưng khi thấy vua đến gần, liền đứng dậy vái 
chào bậc trí giả rồi từ tạ ra về. 

Vua vái chào phụ vương và sau các nghi lễ thông thường của đôi bên trao 
đổi xong, vua hỏi: 


- Bạch Tôn giả, vị vua nào vừa yết kiến Tôn giả? 
- Này vương nhị, đó là Long vương Samkhapàla. 


Vương tử liền mong ước viếng thăm cảnh giới Nàga vì vẻ huy hoàng vĩ đại 
ở đó. Khi ở lại cùng cha vải ngày, ngài cung câp phụ vương đủ thực phẩm 
như thường lệ rồi trở về thành. 


Nơi đó, ngài đã cho xây Bồ thí đường tại bốn công thành, nhờ công đức bố 
thí ấy, ngài đã gây chấn động khắp cõi Diêm-phù-đề. Vì ước nguyện lên 
cảnh giới Rồng Nàga, ngài luôn hành trì giới luật và giữ các phận sự trong 
ngày trai giới nên khi mạng chung, ngài tái sinh vào cảnh giới Rồng Nàga 
làm Long vương Samkhapàla. 


Dần dần qua thời gian, ngài đâm chán cảnh huy hoàng nảy, nên từ khi ước 
nguyện tái sinh làm người, ngài lại hành trì các ngày trai giới; nhưng ở trong 
cảnh giới Rồng Nàga, việc hành trì giới luật không có kết quả gì, giới đức 
của ngài lại bị hao tốn. 


Từ đó, ngài lìa bỏ cảnh giới Nàga và đến một nơi không xa dòng sông 
Kannapennà ấy, cuộn mình quanh tô kiến giữa đường cái và đường mòn, 
ngài quyết tâm giữa ngày trai giới và thực hành giới đức. Và ngài bảo: 


- Kẻ nào cần da thịt ta thì cứ lấy hết đi. 


Và như vậy theo hạnh bồ thí, ngài hy sinh thân mình, năm trên tô kiến, an 
nghỉ tại đó trong các ngày mười bốn và rằm giữa tháng, cứ hai tuần ngài trở 
về cảnh giới Nàga. 

Một ngày kia, khi ngài đang nằm đó, thực hành giới luật xong, có một đám 
mười sáu nam nhân từ làng bên cạnh, thèm ăn thịt nên lang thang vào rừng, 
cằm vũ khí trong tay. Khi trở về chăng kiếm được thú vật gì, chúng thấy 
ngài nằm trên tổ kiến liền nghĩ. "Hôm nay ta chăng bắt được một con tắc kè 
nhỏ nào nữa, vậy ta phải giết rắn chúa này mà ăn thịt". 


Nhưng vì sợ thân mình ngài quá to lớn, dù chúng có bắt được ngài, ngài 
cũng sẽ thoát ra, nên chúng nghĩ rằng phải đâm ngài bằng các cây cọc ngay 
khi ngài đang nằm cuộn mình ở đó và sau khi gây thương tích cho ngài như 
vậy, chúng sẽ bắt ngài đi. Thế là chúng cầm cọc tiến đến gần ngài. 


Lúc bấy giờ Bồ-tát biến hình to lớn như chiếc thuyền rộng cực kỳ xinh đẹp 
tựa vòng hoa lài đặt trên mặt đât, đôi mặt như quả GunJa, chiêc đâu như đóa 
hoa Jayasumana. 


Khi nghe tiếng chân của mười sáu người kia, ngài ngâng đầu lên từ thân thê 
cuộn tròn, mở to đôi mắt rực lửa nhìn cả bọn đi đến cầm cả cọc trong tay. 
Ngài suy nghĩ: "Hôm nay ước nguyện của ta sẽ thành tựu trong lúc ta năm ở 
đây, vậy ta phải nhất tâm cao độ và hy sinh thân mạng ta cho bọn chúng, khi 
chúng lấy dao đâm ta, gây thương tích đầy mình mây ta, ta cũng không được 
mở mắt ra căm hận nhìn chúng". Rồi để giữ vững quyết tâm này vì sợ phạm 
giới luật, ngài dâu đầu vào giữa đám mảo và nằm yên. Bọn người kia đến 
gần ngài năm ấy đuôi kéo lê đi trên mặt đất. Sau đó lại thả ngài xuống, 
chúng dùng cọc nhọn đâm vào tắm chỗ trên thân ngài rồi lẫy gậy tre màu 
đen, gai nhọn đủ thứ đâm vào các vết thương đang nứt nẻ, xong lại tiền 
bước, lôi ngài theo bằng dây thừng buộc vào tám chỗ ấy. 


Bậc Đại Sĩ từ lúc bị thương tích bởi cọc nhọn kia, chăng hề mở mắt hay căm 
hận nhìn chúng, song khi ngài bị kéo lê đi bằng tám sợi dây ấy, đầu ngài 
chúc xuống, đập vào đất. Vì thế khi chúng thấy đầu ngài rủ xuống, chúng đặt 
ngài trên con đường dốc cao, đâm qua mũi ngài một chiếc cọc mỏng, nhắc 
đầu ngài lên, luồn sợi dây vào mũi, và sau khi buộc đầu dây xong, chúng lại 
nhấc đầu ngài tiếp tục kéo đi. 


Vừa lúc ây một vị điền chủ tên gọi là Alàra ở trong thành Mithila thuộc quốc 
độ Videha, đang ngồi trong một cỗ xe sang trọng du hành cùng năm trăm cỗ 
xe nữa, trông thấy bọn ác nhân đang cố lôi Bồ-tát trên đường, liền cho cả 
mười sáu người trong bọn chúng mỗi người một con bò, một nắm tiền vàng, 
đầy đủ y phục bên trong lẫn bên ngoài, lại cho vợ con chúng đồ kim hoàn để 
đeo, xong bảo chúng thả ngài ra. 


Bồ-tát liền trở về cung điện Nàøa, lập tức đem theo đám tùy tùng đông đảo, 
đên gặp Alàra, và sau khi tắn dương cảnh đẹp của Long cung Nàøa, ngài 
đem ông về đó. 


Ngài ban tặng đại vinh hoa phú quý cho ông, cùng với ba trăm Long nữ và 
mời thọ hưởng đủ lạc thú thiên giới. Alàra sông một năm tròn tại cung thất 
Nàga hưởng mọi thiên lạc xong, liền bảo Long vương: 


- Này hiền hữu, ta muốn trở thành ân sĩ tu hành. 


Rồi đem theo đủ mọi thứ cần dùng cho đời ấn sĩ, ông rời Long cung Nàga đi 
đến vùng Tuyết Sơn tu hành, an trú tại đó một thời gian dài. Dần dần, ngài 
tiếp tục ra đi đến gần thành Ba-la-nại và an trú trong ngự viên. 


Hôm sau ngài vào thành đi khất thực, tiến vào cung. Vua Ba-la-nai thấy diện 
mạo ngài quả thật uy nghi liền cho gọi ngài vào yết kiến, đặt ngài lên chiếc 
bảo tọa đặc biệt và ban đủ cao lương mỹ vị. Còn vua ngồi trên chiếc bảo tọa 
thắp hơn, đảnh lễ ngài xong, lại đàm đạo với ngài, vua ngâm vần kệ đầu: 


1. Dáng điệu thanh tao, tướng đẹp xinh, 
Chắc con dòng thế phiệt trâm anh, 
Niễm vui thế tục sao rời bỏ, 

Khoác áo tu, theo luật Thành hành? 


Các vân kệ sau đây là những lời đôi đáp xen kẽ giữa vị ân sĩ khô hạnh và 
VUA: 


Ấn sĩ Alàra: 


2.Tâu Chúa công, ta nhớ rõ rành 
Cung Long vương nọ, dáng odai linh, 
Quả lành phát xuất từ thanh tịnh, 
Nên nguyện khoác ảo Thánh hành. 


Đức vua: 


5. Chẳng mỗi hãi kinh hoặc dục, sân 
Khiến hiên nhân phải bỏ lời chân: 
Nói cho ta rõ điễu mong biết, 

Tịnh tín tâm ta phát triên dán. 

Ấn sĩ Alàra: 

4. Tâu Đại vương, trong bước hải hô, 
Trên đường ta tháy lũ côn đó 

Đang lôi Rông lớn, dây xiêng tri, 
Chiên thăng cười vui trở lại nhà. 


5. Chúa thượng, ta liên đến hét to: 

- Kinh hoàng, ta sửng sốt không ngờ 
"Các ngài, lôi quải long đâu đó, 

Ac đàng, làm gì nó nữa được?” 

Ác đảng: 

6ó. Rồng lớn ngài đang thấy trói vẫy 
Dị hình, cho thực phám ta đây 
A-là-ra, chăng còn mơ ước 

Hưởng món ngon hơn mỹ Vị này. 


7. Từ đây ta vụt thẳng về nhà 

Mỗi đứa dùng dao xẻ thịt ra, 
Thưởng thức thịt ngon, vì phải biết, 
Từ thủ rồng rắn chính nhà ta. 


Alàra: 

8. Vì Rồng này mới bắt trong rừng 
Đang bị kéo về nâu món ăn, 

1a tặng môi bò cho mỘt VỊ, 

Các ngài thả nó khỏi dây chăng? 
Ác đảng: 

9. Thịt bò nghe quả thật bui tai, 
Rông răn ê hề thịt bảy nay, 

Lời ấy, A-là, ta chấp thuận, 

Từ đáy, tình bạn sẽ lâu dài. 


Alàra: 


10 Chúng thả ngài ra khỏi sợi dây 
Buộc xuyên qua lỗ mũi căng thay, 
Chúa Rông thoát được vòng tù tội 
Hướng mặt về đông, nghỉ lát giây. 


11. Vẫn nhìn đông, đã sẵn sàng bay, 
Quay lại ngắm ta, mắt lệ đây, 

Trong lúc ta nhìn theo hưởng ấy, 
Như người cầu nguyện chắp đôi tay: 


12. "Nhanh chân chạy trồn, hỡi thân bằng, 


È lại sa vào lũ địch nhắn, 
Tránh bọn bạo tàn, dù thoảng thâáy, 
Nếu không, ất phải họa vào thân”. 


13. Ngài vội đến hô nước đẹp trong, 
Đôi bờ lau sậy lẫn đào hông, 

Trong lòng hoan hỷ, không còn sợ, 
Lặn xuông vực sâu thắm mịt mùng. 


14. Vừa khi biến mắt, vị Long vương 
Hiển lộ thân thông thực rõ ràng, 
Thái độ ân cần, đây tin cần, 

Lời tri ân cảm động can tràng. 


Long vương: 


15. Ngài thân thiết vượt đẳng sinh thành, 
Đã cứu đời ta, bạn chí tình 

Đến tận tay xương, nhờ chính bạn 

Niễm hoan lạc trước được hồi sinh, 

A-là, ngài viễng nơi ta ngự, 

Cung điện đây kho thực phẩm lành. 
Chẳng khác In-dra thành thượng giỏi, 
Ma-sak-ka, xứ sở lừng danh. 


- Tâu Đại vương, sau khi nói xong những lời này, Long vương còn ca tụng 
thêm cảnh giới của ngài qua các vân kệ: 
Long vương: 


Tố. Quốc độ ta bao cảnh tuyệt vời 
Dưới chân có mướt phủ xanh tươi 
chẳng vươn cát bụi trên đường lộ, 
chốn ấy, ly sâu, hưởng lạc thôi. 


17. Sân bằng, tường ngọc bích bao quanh, 
Xoài đẹp sum suê tứ diện thành, 

Chùm trải chín muôi khoe sắc thắm, 

Bốn mùa thay đổi suốt năm lành. 


l8. Giữa rừng xoài ấy, điện bằng vàng 
Ngài ngắm, then cài bạc chắn ngang, 
Rực rỡ cung đình kia nổi bật 


Hơn làn chớp lóc giữa không gian. 


19. Tô điểm bảo châu, đẹp đị thường 
Biết bao tranh vẽ quý trang hoàng, 
Bây tiên phục sức xa hoa quả, 

Trước ngực đong đưa chuỗi hạt vàng. 


Alàra: 


20. Sam-kha đại để ngự lên mau 
Lẫu thượng, quyên uy thật tối cao 
Được dựng lên ngàn hàng cột trụ, 
ÁAy cung hoàng hậu được ngài giao. 


21. Nhanh nhẹn một tiên nữ giữa bây, 
Cẩm viên ngọc báu ở trong tay 

Ngọc lam quý hóa đây thân lực, 

Tự ý mời ta một chiếc ngài. 


22. Rồng chúa năm tay dẫn đến nơi 
Sừng sững cao sang, một chiếc ngai: 
"Xin ngài an tọa, ta ngôi cạnh 

Như đấng sinh thành, thắm thiết thay!" 


23. Thêm một nàng theo kịp lệnh ngài 
Đến cùng bình nước ở trong tay, 

Rửa chân, hấu hạ ta chu đáo 

Như chánh hậu châu Long để đây. 


24. Thêm nàng tiên nữa thật nhanh chân 
Dâng chén vàng cơm thập cẩm ngon 
Gia vị thơm nông càng cám dỗ 

Kẻ thèm ăn mỹ vị cao lương. 


25. Trỗi nhạc lên- vì chàng hiểu rằng 

Đó là ý chúa - Chúng hăng mong 

Chiêm lòng ta, cũng như Long đề 

Đem thù thân tiên đề tán công. 

Rồi vị chúa rồng đến gần ta ngăm thêm vần kệ: 


26. Ba trăm tỷ thiếp, hỡi A-là, 


Trâm có sản đây cả ấy mà, 

Tất cả đều lưng thon yếu điệu, 

Yêu kiêu dung sắc vượt liên hoa, 

Kìa xem! Chúng chỉ chiều tôn ÿ, 

Xin nhận lời ban tặng của ta. 

Alàra nói tiếp: 

27. Một năm thiên lạc hưởng tràn đây, 
1a hỏi Long vương một chuyện này: 
“Sao được tiên cung làm nội thất, 
Làm sao cung điện đến phần ngài? 


28. Tiên cảnh này thành tựu ngẫu nhiên, 
Được ngài xáy? Tặng vật chư Thiên? 
Long vương xin nói điễu chân thật, 

Sao đến an nhàn ở cảnh tiên? 


Sau đây là các vấn kệ đối đáp nhau giữa đôi bên: 
Long vương: 


29. Chẳng phải tình cò, chẳng tự nhiên, 
Chẳng đo ta tạo, hoặc chư Thiên, 
Chính nhờ thiện nghiệp ta, ngài biết, 
Nhờ đức hạnh, ta hưởng cảnh tiên. 


Alàra: 


30. Hạnh nguyện gì, đâu Thánh đạo cao, 
Đức gì tích trữ phước ngày sau? 

Long vương, xin nói, ta mong biết 

Ngài huởng tiên cung bởi cách nào? 


Long vương: 


33. Ta nguyện lời kia, sống trọn đời 
Tu nhân tích đức góp gom hoài, 
Cung này, nhờ đó, sau cùng hưởng, 
Thực phám tràn đây chứa khăp nơi. 
Alàra: 

34. Cuộc đời dù sảng rực bao ngày, 
Vũ khúc, hoan ca chăng kéo dài, 
Kẻ yếu hại ngài vì đại lực, 

Lũ hèn làm dũng sĩ xa bay: 


Răng thân sao đấu không cân sức, 
Ngài chịu thua báy hạ tiện váy? 


359. Ngài chịu đau vì quá hãi hùng? 
Do đâu nọc độc đã tiêu vong? 

Sao ngài thân lực đáy răng áy, 

Ma phải chịu đau bởi ắc nhân? 
Long vương: 


36. Ta chẳng thua vì quá hãi hùng, 
Chẳng ai làm đại lực tiêu vong, 
Mọi người thừa nhận bao công đức 
Như biển bờ cao, chẳng ngập tràn. 


37. Ngày trai mỗi tháng giữ hai lân, 
Chính buổi kia ngăn chặn bước đàng, 
Mười sảu chàng trai, tay nắm đủ 
Dáy thừng, thòng lọng cực kỳ sang. 


3ở. Bọn ác nhán đâm thủng mi ta 
Xuyên dây thừng ấy, kéo ta qua, 
Đứớn đau, ta chịu, ôi đành phận, 
Giữ Thánh nhật cho khỏi phạm mà. 


Alàra: 


39. Thấy trên đường văng, trải giăng dài 
Hình đẹp, không lô, đại lực oai: 

"Bác trí hiển vinh”, ta thét lớn, 

"Sao nguyễn đời khô hạnh, thưa ngài?" 


Long vương: 


40. Ta chẳng cầu con, chẳng ước giàu, 
Chẳng mong thọ mạng được dài lâu, 
Song trên nhân thế ta mong sống 

Nỗ lực anh hùng đạt đích cao. 


Alàra: 

41. Tóc râu chải chuốt, dáng oai hùng, 
Phục sức hoàng y, mất lửa bừng, 

Đỏ thăm chiên-đàn, ngài rực rỡ 

Xa xa, nào khác Nhạc thiên thám. 


42. Hưởng bao án huệ lộc trời cho, 
Đáy đủ mọi điêu dạ ước mơ, 

1a hỏi Long vương, xin nói thật, 

Cối người sao lại muôn an cư? 
Long vương: 

43. Không đâu trừ thế giới người đời 
Thanh tịnh, điêu thân được thầy rồi, 
Chỉ sông giữa đời người thê tục 
Đoan trừ sinh tứ kiếp sau thối. 
Alàra: 


44. Dù hưởng đây hoan lạc đị thường, 
Cùng Long vương sống suốt năm trường, 
Giờ ta vĩnh biệt, ra đi mãu, 

Không ở nữa, vì xa cô hương. 


Long vương: 


45. Thê nhỉ trâm với lũ cung nhân 
Được luyện hấu ngài, lệnh phục tuân, 
Chắc chẳng kẻ nào gây xúc phạm, 

Vì ngài, trầm thấy rất thương thân. 


Alàra: 


46. Đủ mặt mẹ cha thắm thiết tình, 
Hán hoan tràn ngập cả gia đình, 
Còn nhiễu người quỷ yêu con trẻ, 
Song lạc tối cao giữa chúng sinh 
Ta được thấy đây, Long để hỡi, 

Vì ngài đây thắm thiết bên mình. 


Long vương: 


47. Bảo châu trầm có điểm hồng vân 
Đem đại phú cho kẻ thiểu phần, 
Nhận lấy về nhà, khi phú quỹ, 

Xin đưa trả ngọc lại Long quán. 


Ấn sĩ sau khi nói xong những lời này, liên tiêp tục như sau: 


- Tâu Đại vương, sau đó ta đáp lời Long vương: "Tâu Đại đế, ta không mang 
ølàu sang, ta chỉ muôn xuât gia tu hành”. 


Sau khi xin ban đủ mọi vật cần thiết cho đời sống tu hành ân sĩ, ta từ giã 
cảnh giới Nàga cùng với Long vương, và khi đã mời ngài trở lui vê, phân ta 
vào vùng Tuyệt Sơn tu tập. 


Nói xong, ấn sĩ này lại thuyết giáo cho vua Ba-la-nai và ngâm thêm hai vần 
kệ : 

48. Dục tham trần thể thoáng qua nhanh 

Chẳng phục tuân quy luật trưởng thành, 

Thấy khô phát sinh từ ái dục, 

Tín tâm dẫn bước đến tu hành. 


49. Người tàn như trái rụng, tiỂU VOng, 
Giả trẻ, muôn loài rã mục thán, 

1a chỉ trú an trong Thánh hạnh, 

Tối ưu là Thực thể thuần chân. 


Nghe lời này, vua ngâm kệ đáp lời: 


50. Bậc hiển có trí tuệ uyên thâm, 

Chư vị tu Thiên định chú tâm 

ĐỀ mục tối cao, mà tất cả 

Chúng ta phải luyện tập tỉnh cần; 

Nghe lời ngài dạy, cùng Long để, 

Trâm thực hành toàn nghiệp thiện chán. 


VỊ ân sĩ muôn khuyên khích tính tân lực của vua, liên ngâm kệ kêt thúc: 


51. Bậc hiền, có trí tuệ uyên thâm, 

Chư vị tu thiên định chủ tâm 

ĐỀ mục tối cao, mà tất cả 

Chúng ta phải luyện tập tỉnh cần; 

Nghe lời ta dạy, cùng Long để, 

Chúa thượng thực hành nghiệp thiện chán. 


VỊ này thuyết giáo như vậy với vua và sau khi ở lại đó bốn tháng mùa mưa, 
liền trở về Tuyết Sơn sống và tu tập Tứ Vô lượng tâm đến khi mạng chung, 
được tái sinh Phạm thiên giới. 


Còn vua Samkhapảla. trong suốt quãng đời còn lại, chuyên tâm hành trì các 
ngày trai giới, bô thí, cùng nhiêu thiện sự khác, nên sau khi mạng chung, 
ngài đi theo nghiệp của mình. 


Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 

Thời bấy giờ, vị vua cha trở thành ẩn sĩ khô hạnh chính là Kassapa (Ca- 
điệp), vua Ba-la-nai là Ananda (A-nan), ân sĩ Alàra là Sàriputta (Xá-lợi- 
phát) và Long vương Samkhapadla chính là Ta. 

-ooOoo- 

525. Chuyện tiêu Sutasoma (Tiền thân Culla-Sutasoma) 

Hiền hữu, thần dân thụ họp đây... 


Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lục trú tại Kỳ Viên VỀ sự fu tập viên 
mãn hạnh xuất gia của Ngài. 


Phân đầu câu chuyện tương ưng với phần đầu của Tiên thân Mahànàrada 
Kassapa sô 544, tập VI. 


+ 


Ngày xưa tại thành Bà-la-nại, ngày nay là kinh thành Sudassana, có vua 
Brahmadatta trị vì. Chánh hậu của ngài sinh ra Bô-tát. Khuôn mặt ngài sáng 
rực như trăng răm, vì thê ngài được đặt tên Somakumàra (Nguyệt Cung 
Vương tử). Khi ngài đên tuôi trưởng thành, vì ngài thích uông nước trái cây 
Soma và hay có thói quen tưới rượu lễ vào đó nên ngài được mệnh danh 
Sutasoma (người làm rượu Soma). 

Đến tuôi khôn lớn, ngài được truyền dạy các môn học thuật tại Takkasilà và 
khi trở vê nhà, ngài được vua cha ban chiêc lọng trăng. Ngài trị vì quôc độ 
rất đúng pháp, cai quản cả một lãnh thổ rộng lớn cùng mười sáu ngàn cung 
tần, với nàng Candadevi làm chánh hậu. Dần dần hoàng gia càng thêm đông 
đúc, ngài đâm nhàm chán với cuộc sống gia đình nên lui vào rừng, mong 
ước thọ trì giới luật tu hành. Một ngày kia, ngài triệu người hớt tóc vào phán 
bảo: 

- Khi nào khanh thấy sợi tóc bạc trên đầu trầm, khanh phải nói cho trẫm biết. 
Người hớt tóc tuân lệnh, sau đó thấy một sợi tóc bạc, liền tâu với ngài ngay. 
Vua bảo: 

- Vậy khanh hãy nhồ ra và đưa cho trẫm. 

Ngươi hớt tóc lấy cái nhíp vàng nhồ ra và đặt vào tay ngài. Bậc Đại Sĩ thấy 
sợi tóc bạc, kêu to: 

- Thân ta sắp bị tuổi già tàn phá. 


Rôi ngài kinh hoảng câm sợi tóc bạc bước xuông lâu, ngự lên ngai đặt trước 


thần dân. 


Sau đó, ngài triệu tắm mươi ngàn triêu thân do vị đại tướng câm đâu và sáu 
mươi ngàn Bà-la-môn do vị tê sư của triêu đình lãnh đạo, cùng nhiêu cận 
thân và dân chúng đên bảo: 


- Tóc bạc đã xuất hiện trên đầu trẫm, trẫm đã già rồi, các khanh phải biết 
răng trâm muôn thành ân sĩ. 

Rồi ngài ngâm vần kệ đầu: 

1. Hiền hữu, thân dân tụ tập đáy, 

Quân sư tin cần, hãy nghe vậy: 


Giờ đâu tóc bạc ta dân hiện, 
Ta muốn trở thành ẩn sĩ ngay. 


Nghe vậy, mỗi người trong đám kia đều thất vọng ngâm vần kệ này: 


2. Bất xứng lời kia đã thốt ra, 

Mũi tên Hoàng thượng thấu tim ta: 
Bảy trăm cung nữ, tâu Hoàng thượng, 
Sẽ thể nào khi chúa xuất gia? 


Tiệp theo, bậc Đại Šĩ ngâm vân kệ thứ ba: 

3. Kẻ khác sẽ khuyên chúng hệt buôn, 

Chúng đêu kiêu điểm, tuôi thanh xuán, 

Còn ta hướng đích lên thiên giới, 

Nên muốn làm tu sĩ ân thân. 

Các vị quân sư không thê nào đáp lời vua được liên đi yêt kiên Thái hậu và 
trình cầu chuyện với bà. Thái hậu liên vội vã đi đên hỏi vua: 

- Này vương nhi, quân thân bảo răng vương nhi muôn làm ân sĩ, có đúng 
chăng? 


Bà lại ngầm hai vân kệ: 


Than ôi! Ngày bất hạnh như vấy, 
Ngày được vương nhỉ gọi mẹ đáy: 
Vì quá vô tình nhìn lệ thảm, 

Con đành làm ẩn sĩ từ nay. 


5. Bạc phán, than ôi, quả đúng thời 
Sơ-ma yêu quí đã chào đời! 

Vô tình trước lệ sâu cay đẳng 

Con quyết tu hành, vương tử ôi! 


Trong khi Thái hậu than khóc như vậy, Bồ-tát không thốt lên lời nào. Thái 
hậu vân ngôi một mình khóc lóc mãi. Sau đó quân thân tâu với phụ hoàng. 
Ngài đi đền ngâm kệ sau: 


6ó. Pháp nào đây hướng dẫn vương nhỉ 
Mong ước rời vương quy biệt ly, 

Bỏ mặc lão thân đời quạnh quả, 

Ấn am tìm đến để tu trì? 


Nghe vậy, bậc Đại Sĩ liền trấn an ngài. Phụ vương lại bảo: 


- Này vương nhi Sutasoma, cho dù con không thương tiếc gì đến song thân 
nữa, con vẫn còn nhiều vương tử, công chúa lắm. Chúng không thể nào sống 
thiều con được. Vậy đợi đến khi chúng trưởng thành rồi vương nhi hãy xuất 
g1a tu hành có được chăng? 

Rồi ngài ngâm vần kệ thứ bảy: 

7. Vương nhi nhiễu ấu tử, e rằng: 

Hết thảy còn đang độ búp mắng, 


Đến lúc vương nhỉ vừa vắng bóng 
Nổi buôn nào sánh chúng hay chăng? 


Nghe lời này, bậc Đại Sĩ đáp vần kệ: 


§. Quả thật, thân nhỉ có lắm con, 

Chúng còn đang độ tuổi măng non, 

Dù bao năm sống gân bên chúng, 

Con phải giờ đáy vĩnh biệt luôn. 

Thể là bậc Đại Sĩ thuyết Pháp cho phụ vương và khi nghe ngài thuyết Pháp, 
vua cha bình tâm lại, rồi quần thần thông báo cho bảy trăm cung phi. Họ từ 
trên thượng lầu bước xuống yết kiến ngài, ôm lấy chân ngài và ngâm vần kệ: 
Lòng ngài chắc phải vỡ vì buôn, 

Hoặc giả ngài không biết xót thương, 

Nên ước nguyện theo đời ẩn sĩ, 

Để cung tân khóc nổi cô đơn! 


Bậc Đại 5ï nghe họ khóc than như vậy trong lúc họ ngã mình dưới chân ngài 
và gào thét, liên ngâm thêm một vân kệ: 


10. Lòng ta không thể vỡ vì buôn 
Dân thấy đau vây, cũng xót thương, 
Song việc tu hành ta đã quyết 

Để ta hưởng cực lạc thiên đường. 


Sau khi, quần thần trình lên chánh cung hoàng hậu. Bà đang mang thai nặng 
nhọc vì ngày sinh cận kê, bà liền đến gần bậc Đại Sĩ, đảnh lễ ngài và kính 
cần đứng qua một bên rồi ngâm ba vần kệ: 


11. Than ôi! bất hạnh chính là ngày 
Thiếp được xe duyên Chúa thượng đây, 
Vì quá vô tình nhìn lệ thảm, 

Đại vương quyết chỉ xuất gia ngay. 


12. Bạc phận, than ôi, đó chính ngày 
Cùng So-ma kết tóc xe dây, 

Vì chàng để mặc ai sâu chết, 

Quyết chí theo đời ẩn sĩ đây. 


13. Mãn nguyệt khai hoa đã kế gân, 
Mong chàng ở lại, hỡi vương quân, 
Khi con sinh hạ, ngày sáu thảm 

Thiệp biết từ đáy mát Chúa công. 
Đến lượt bậc Đại Sĩ ngâm vần kệ đáp: 


14. Mãn nguyệt khai hoa đã tới hồi, 

1a chờ đên lúc trẻ ra đời, 

Rồi ta từ giả ngay vương tử, 

Xuát thê, ta thành án sĩ thôi! 

Nghe ngài nói vậy, bà không thể nào kiềm chế nỗi sầu thảm được nữa, liền 
lây hai tay ôm ngực, bảo ngài: 

- Tâu Chúa thượng, từ nay cảnh vĩnh quang của đôi ta không còn nữa. 

Rồi lau dòng lệ xong, bà lại than khóc thảm thiết. 

Bậc Đại Šĩ ngâm kệ an ủi bà: 

15. Vương hậu mắt huyền hoa mượt mà, 

Xin nàng đừng khóc nữa vì ta, 

Nguyệt Nơa, lên thượng lâu an nghỉ, 

1a sẽ đi, lòng chăng thiết tha! 

Không thê nào chịu đựng nổi lời nói của ngài được nữa, bà vội bước lên 
thượng lâu ngôi khóc một mình. Lúc ây vị thái tử của Bô-tát thây vậy, hỏi 
bà: 

- Tại sao mẫu hậu ngồi khóc ở đây? 


Và chàng ngâm kệ này hỏi mẹ: 


16. Mẫu hậu có ai khiến mẹ buôn, 
Cớ sao mẹ khóc, lại nhỉn con? 

Ai trong hoàng tộc lòng vô đạo, 
Vì mẹ, con đành giết sạch luôn. 


Hoàng hậu liên ngâm vân kệ đáp: 


17. Không ai dám hại đến người kia, 
Người khiến ta sâu khổ não nẻ, 

Vì chính phụ vương con đã nói: 

1a không đoái tưởng, sẽ ra đi”. 


Nghe lời mẹ, thái tử nói: 

- Tâu mẫu hậu, sao mẫu hậu lại nói thế? Nếu quả vậy thì chúng con thật bơ 
bơ. 

Chàng liền than khóc và ngâm kệ: 


18. Có lần ta dạo khắp hoa viên 
Nhìn lũ voi giao đầu trận tiễn, 
Vì thử phụ vương thành ẩn sĩ 
1a làm gì, hối kẻ vô duyên? 


Sau đó, một vị vương tử vừa lên bảy, thấy anh và mẹ đang khóc, liền đến 
gần mẹ hỏi: 

- Mẫu hậu và hoàng huynh ơi, cớ sao lại than khóc? 

Và khi nghe duyên cớ, cậu bé bảo: 

- Thôi được, đừng khóc nữa, con sẽ không để phụ vương xuất gia đâu. 


Rôi vương tử an ủi hai vị, xong cùng nhũ mâu bước xuông khỏi thượng lâu, 
đên yêt kiên phụ vương và thưa: 


- Tâu phụ vương, thân nhi nghe nói phụ vương sắp rời bỏ chúng con mà xuât 
gia, mặc dù chúng con không muôn, vậy con không chịu đê phụ vương đi tu 
đâu. 

Rôi ôm chặt lây cô vua cha, vương tử ngâm vân kệ: 


19. Mẫu hậu đang ngôi khóc nỉ non, 
Vương huynh cũng muốn giữ cha thương, 
Con ôm vương phụ bằng tay vậy, 

Chẳng để cha đi trái ÿ con. 


Bậc Đại Sĩ liền suy nghĩ: "Thằng bé này thật là mối nguy hiểm cho ta, ta làm 
thê nào đê thoát được nó đây?". Rôi nhìn người nhũ mâu, ngài bảo: 


- Này hiên nhũ mâu, hãy nhìn viên ngọc trang sức này, ta cho ngươi đây, chỉ 
việc đem đứa bé này đi nơi khác, đừng đê nó cản trở ta. 


Vì ngài không thể tránh được cậu bé đang nắm chặt lấy tay ngài, ngài hứa 
ban thưởng cho nhũ mâu ây và ngâm kệ: 


20. Găng nuôi vương tử lớn lên dân, 
Đem trẻ vui đùa chỗn khác hơn, 

E trẻ phá tan niềm hỷ lạc, 

Cản chân ta vội đến thiên đường. 


Nhủ mâu nhận món quà thưởng và dô dành cậu bé rôi dân đi nơi khác, bà 
vừa than khóc vừa ngâm kệ: 


21. Vì ta từ khước hạt minh châu, 
Ta chẳng màng chỉ - sẽ thế nào? 
Vì Chúa thượng ta làm ẩn sĩ 
Bảo châu còn có nghĩa gì đâu? 


Lúc ây vị đại tướng của ngài suy nghĩ: "Chắc đức vua tưởng ngài chỉ có rât 
ít bảo vật trong cung thôi. Vậy ta sẽ cho ngài biệt có vô sô kê”. Vì thê vị này 


đứng lên đảnh lễ vua và ngâm kệ: 


22. Đại vương đây ấp mọi kho tàng, 
Chúa thượng tạo nên đại phú cường, 
Toàn cõi thể gian đều khuất phục, 
Chớ làm ẩn sĩ, sống thư nhàn. 


Nghe vậy, bậc Đại Sĩ đáp vần kệ: 


23. Kho tàng đây ấp các kim ngân, 

1a đã tạo nên đại phú cường, 

Toàn cõi thê gian đêu khuất phục, 

Nay làm án sĩ, bỏ phàm trần! 

Khi ấy một vị đại phú thương vừa đi đến, có tên là Kulavaddhana, nghe lời 
liên đứng lại, đảnh lễ vua và ngâm kệ: 
24. Đại vương, thân tột đỉnh giàu sang, 
Chăng đêm làm sao xiêt bạc vàng, 

Xin ngăm hạ thân dâng tát cả, 

đứng làm án sĩ, sông thự nhàn! 

Nghe lời này, bậc Đại Sĩ đáp vần kệ: 
25. Này hỡi Ku-la, vẫn biết rằng 
Khanh mong dâng hiên cả kho tàng 


Song ta hướng dịch về thiên giới 

Nền khước từ nhân giới dục tham. 

Bậc Đại Sĩ thuyết Pháp như vậy cho dân chúng rồi bước lên thượng lầu của 
Cung Vạn Hoa, ngài đứng trên tâng thứ bảy, cắt búi tóc và bảo: 


- Bây giờ ta không là gì nữa đôi với các ngươi, vậy các ngươi hãy chọn một 
vị vua khác đi.Cùng với những lời này, ngài ném búi tóc của ngài, khăn đội 
đâu, cùng các bảo vật khác xuông giữa đám quân thân dân chúng. Quân thân 
câm lây búi tóc, lăn lóc trên mặt đât, kêu gào thảm thiệt, rôi một đám bụi từ 
nơi ây tung lên cao, dân chúng đứng lùi lại nhìn theo bảo nhau: 

- Có lẽ đức vua đã cắt búi tóc và ném xuông cùng khăn đội đâu đủ cả vào 
đám dân chúng, cho nên mới có đám bụi tung lên gần cung điện. 

Rôi họ khóc than ngâm kệ: 


32. Nhìn đám bụi kia chọt tỏa cao 

Gần hoàng cung đại Vạn Hoa Lâu, 

Chắc rằng Minh để lừng danh vọng 

Đã cắt tóc ngài với bảo đao! 

Còn bậc Đại Sĩ truyền gọi một quân hầu tìm đủ vật dụng cần thiết của một 
ân sĩ đem đến cho ngài, lại bảo người thợ hớt tóc cạo sạch râu tóc ngài, ném 
chiếc hòang bảo TỰC TỠ xuống bảo tọa, ngài cắt bỏ mọi đải lụa màu, đắp lên 
người những miếng vải nối lại màu vàng, buộc cái chén đất lên đầu vai trái, 
rồi cầm chiếc gậy hành khát trong tay, ngài đi lui đi đi tới trên thượng lầu, 
sau đó bước xuống lầu đi ra đường, song không ai nhận ra ngài khi ngài đi 
xuông cả. 


Còn bảy trăm cung tần bước lên thượng lầu không tìm thấy ngài, mà chỉ 
thây đông xiêm y của ngài; liên bước xuông bảo mười sáu ngàn cung phi 
khác: 

- Đại đề Sutasoma, Chúa thượng tôn quý của ta đã trở thành ấn sĩ rồi. 


Và họ than khóc bước ra. Vừa lúc ấy dân chúng hay tin ngài đã làm ân sĩ, cả 
kinh thành chân động hăn lên, dân chúng bảo nhau: 


- Người ta bảo đức vua đã trở thành ân sĩ rôi. 
Họ đều tụ tập tại cung môn, kêu lên: 
- Chúa thượng chắc đang ở một nơi nào đó. 


Rồi họ đỗ xô ra khắp nơi ngài thường lui tới, song không tìm được ngài, họ 
đi lang thang đây đó vừa than khóc, vừa ngâm kệ: 


33. Này đây, cung điện, tháp lầu vàng, 


Lủng lắng vòng hoa tỏa ngắt hương, 
Rôn rịp bao cung tân mỹ nữ, 
Ngày xưa Chúa thượng ngự du thường. 


34. Giăng mắc vòng hoa, đát ngọc vàng, 
1a nhìn cung điện nóc cao sang 

là nơi hoàng tộc châu bên cạnh, 

Đại để kiêu hùng bước dọc ngang. 


35. Đây vườn thương uyễn rực muôn hoa, 
Thay đổi quanh năm với các mùa, 

Rến rịp bao cung tấn mũ nữ, 

Ngày xưa Chúa thượng ngự loan xa. 


36. Hồ kia phủ khắp đám sen xanh. 
Nơi chốn chìm muông đến lượn quanh, 
Tắt cả hoàng gia châu cạnh đó, 

Ngày xưa Chúa thượng vẫn du hành. 


Cứ thế dân chúng vừa đi khắp nơi vừa than khóc rồi trở lại sân chầu, họ 
ngâm kệ: 


37. Thật buôn thay Chúa thượng So-ma 
Đã bỏ ngại vàng để xuất gia, 

Mặc chiếc hoàng y, ngài rảo bước 

Như voi đơn độc lạc đường xa. 


Rồi họ ra đi, bỏ hết nhà cửa đồ đạc, dắt theo con cái đi tìm Bồ-tát và cha mẹ, 
cháu chặt họ cùng đi theo với mười sáu ngàn cung phi ca múa. Cả kinh 
thành như bãi sa mạc vì dân chúng đi theo nhau cả. Bô-tát và dân chúng 
chiêm cứ một vùng mười hai dặm về núi Tuyết Sơn. 

Lúc ấy Đề Thích Thiên chủ, chú tâm đến Đại sự Xuất thế của ngài, liền bảo 
Vissakamma: 

- Này hiền hữu Vissakamma, vua Sutasoma đã từ bỏ thế tục. Ngài phải có 
nơi ân cư, vì dân chúng tụ tập quanh ngài đông lăm. 

Ngài lại triệu vị này đến bảo: 

- Hãy đi dựng am thất ân sĩ dài mười ba dặm, rộng năm dặm trên bờ sông 
Hằng ở vùng núi Tuyết Sơn. 


VỊ này tuân lệnh, cung cấp các lêu ân sĩ đây đủ mọi vật dụng cân thiết và lại 


làm một con đường dẫn đến đó, rồi trở về thiên giới. 

Bậc Đại sĩ theo đường này đến vùng am tranh, sau khi ngài thọ đại giới, ngài 
lại truyền giới cho đám dân chúng, dần dần đa số được thọ giới nên khu vực 
mười ba đặm này đông đảo người tu. Lúc bấy gờ, việc Vissakamma xây am 
ân sĩ ra sao, đại chúng được truyền giới như thế nào, vùng am thất của Bồ-tát 
được sắp đặt ra sao, đều được hiểu theo như kiểu trong Tiền thân Hatthipàla 
số 509, Tập V. Ở đây, nếu có một dục tưởng hay tà kiến nào khởi lên trong 
tâm bất cứ người nào, bậc Đại Sĩ liền đến gần người đó ở trên không, ngồi 
kiết già giữa không gian và thuyết pháp qua hai vân kệ : 


3ở. Quên đi chuyện ái dục ngày xưa 
Khi vẻ mặt người vẫn cọt đùa, 

Kéo sợ kinh thành hoan lạc ấy 

Làm bừng dục vọng, phải tiêu ma. 


39. Thoát người tham đắm, tự điểu thân, 

Thiện ý ngày, đêm với thế nhân, 

Ngươi sẽ hưởng ngôi nhà thượng giới, 

Nơi người hành thiện đến chung phẩn. 

Hội chúng Thánh nhân này hành trì lời giáo huấn của ngài, nên được tái sinh 
lên Phạm thiên giới, câu chuyện được kế giống hệt như trong Tiền thân 
Hatthipàla. 


+ 


Sau khi bậc Đạo Sư chấm dứt thời Pháp thoai, Ngài bảo: 

- Này các Tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã 
làm Đại sự Xuát thể. 

Và Ngài nhận diện Tiên thân: 

- Lúc bấy giờ, song thân là vương phụ và mẫu hậu trong triều đình, Candà 
là mẹ Ràhula (La-hâu-la), Thái tử là Sàriputta (Xá-lợi-phât), tiêu vương tử 
là Ràhula, nhũ mâu là Khujjutarà, vị phú thương Kulavaddhana là Kassapa 
(Ca-diêp), vị đại tướng là Moggallàna (Mục-kiên-Hiên), hoàng đệ Somadatta 
là Ananda (A-nan) và vua Surasoma chính là 1a. 


-OoOOoo- 


Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ 
-OooOoOo- 


526. Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà) 

Nhìn kia! Mặt đất cháy khô cằn..., 
Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc một T  kheo 
bị người vợ của thời kỳ phóng dật cũ cảm đồ. 
Khi kế chuyện này, Ngài hỏi vị Tỳ kheo vì ai ông đã lạc đường. Ông đáp: 
- Vì người vợ cũ. 
Bác Đại Sư bảo: 

- Quả vậy, này Tỳ kheo, nữ nhân ấy đã làm hại ông. Ngày xưa chính vì nàng 
ấy mà ông đã sa đọa mắt hết Thiên lực và bị sụp đồ hoàn toàn. 


Nói xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Bà-la-nal, Bồ-tát tái sinh vào một gia 
đình Bà-la-môn giàu có ở phương Bắc. Khi ngài khôn lớn, và đã được huấn 
luyện đủ môn học thuật, ngài xuất gia làm ấn sĩ. Sau khi đạt được thần lực 
nhờ tu tập Thiền định, ngài vào trú ân tại Tuyết Sơn. 


Giống như câu chuyện được kề trong Tiền thân Alambusà (số 523), một con 
nai cái đã thụ thai vì ngài và hạ sinh một nam tử được đặt tên là Isisinga. Khi 
cậu bé lớn khôn, cha cậu truyền giới cho cậu và dạy cậu đủ mọi pháp môn 
dẫn đến Thiền định. 


Nhờ pháp môn này chăng bao lâu chàng đạt được thần lực và hưởng thú cực 
lạc trong miền Tuyết Sơn, rồi nhờ pháp khổ hạnh, chàng trở thành một bậc 
Hiền trí chuyên tu khổ hạnh đến độ cung của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ bị 
rúng động vì đức độ của chàng. 


Thiên chủ suy xét, tìm ra nguyên nhân liền suy nghĩ: "Ta phải tìm cách phá 
tan công hạnh vị này". Trong khoảng ba năm liền, trời ngưng đỗ mưa xuông 
quốc độ Kàsi, xứ sở này thành khô cằn nứt nẻ, không một vụ mùa nảo kết 
quả cả. Dân chúng bị nạn đói bức bách liền tụ tập trước sân chầu và oán 
trách vua. 


Đứng trước cửa sô mở rộng vua hỏi họ có việc gì. Dân chúng tâu: 


- Tâu Thánh thượng, trong ba năm liên, mưa trên trời không rơi xuông, cả 


nước bị khô cháy, đân chúng vô cùng khổ sở, xin Thánh thượng hãy cầu trời 
mưa. 


Vua thể nguyền giữ đức độ, hành trì ngày trai giới, nhưng vẫn không có mưa 
xuÔng. 


Rồi chính vào lúc nữa đêm, Thiên chủ Đề Thích giáng hạ tại hoàng cung, 
chiều sáng lòa khắp vùng vừa đứng trên không. Vua thấy ngài liền hỏi: 


- Ngài là a1? 

Ngài đáp: 

- Ta là Đề Thích Thiên chủ. 

- Tại sao ngài giáng thế? 

- Này Đại vương, mưa có rơi trên quốc độ của ngài chăng? 

- Không có mưa rơi. 

- Thế ngài có biết tại sao chăng? 

- Trẫm không biết. 

- Trên vùng Tuyết Sơn, này Đại vương, có một ẩn sĩ tên là Isisinga, Vị này 
hành trì khô hạnh hêt sức khắc nghiệt, khi trời sắp mưa, ông giận dữ nhìn lên 
trời khiên mưa ngưng lại. 

- Vậy phải làm sao đây? 

- Nếu công hạnh vị này sụp đồ thì mưa sẽ rơi xuống. 

- Nhưng ai có thê chiến thắng đức độ của vị ấy? 

- Này Đại vương, công chúa Nalinikà của ngài có thể làm được việc này. 
Xin hãy triệu nàng đên đây và bảo nàng đên nơi đó phá tan công hạnh của vị 
ân sĩ kia. 

Sau khi khuyên bảo vua như thế xong, Đề Thích Thiên chủ trở về cõi của 
ngài. Ngày hôm sau, vua hội ý với quân thân và triệu công chúa đên bảo 
nàng qua vân kệ đâu: 

1. Nhìn kia mặt đất cháy khô cằn, 

Quốc độ chìm trong cảnh lụi tàn, 

Con hỡi, Na-l, đi đến đó, 

Khiên La-môn nọ phải quy hàng. 

Nghe lời này, nàng đáp vần kệ thứ hai: 

2. Làm sao con chịu được gian nan, 

Khi giữa báy voi lạc bước đàng 


Trong chôn rừng xanh xa văng đá}, 
Làm sao cát bước được bình an? 


Vua cha lại ngâm hai vân kệ: 


3. Con hỡi, đi về mỹ lạc cung, 

Rồi từ đấy phải vội rời chân 

Lên xe gỗ được trang hoàng khéo, 
Ngự giá công nương tiễn thắng đường. 


4. Chiến mã tượng, cùng với bộ binh 
Chỉnh tê hàng ngũ hãy bao quanh, 
Với mê hồn sắc con cần kíp 

Khiến đạo nhân kia quy lụy mình. 


Như vậy, vì muốn bảo về quốc độ, vua đã nói với công chúa những việc 
không nên nói băng lời như trên. Còn nàng sẵn sàng tuân theo lệnh cha. Thế 
là sau khi cung cấp cho nàng đủ mọi thứ cần thiết, bảo nàng lên đường cùng 
đám cận thân kia. 


Họ đi đến gần biên giới và sau khi đóng trại ở đó, họ truyền đưa công chúa 
đi theo con đường do các sơn nhân chỉ dẫn. Rạng ngày hôm sau, họ vào đến 
vùng Tuyết Sơn, tiễn sát vùng ân am ấy. Ngay lúc bấy giờ, Bồ-tát để con trai 
ở lại thảo am, còn ngài đã vào rừng hái quả dại. Các sơn nhân đến gần vùng 
thảo am, đứng ở nơi có thể nhìn thấy rõ, vừa chỉ lều cho Nalinikà vừa ngâm 
kệ: 

5. Nổi bật với hàng chuỗi lá xanh, 

Giữa Bhur-ja khóm lắm cây cành, 

Nhìn xem, lêu của I-sỉ đấy, 

Xinh đẹp hiện ra một mái tranh. 


6ó. Chắc rằng lắm khói ở đằng kia 
Phát xuất từ trong lửa tỏa ra 
Được ấp ú nhờ tay bác trí 

Nồi danh thân lực thật cao xa. 


Đúng lúc Bồ-tát đã đi vào rừng, đám cận thần của vua đã vào bay vây vùng 
ân cư ấy và canh chừng kỹ, họ cho công chúa giả dạng một ấn sĩ khỗ hạnh, 
khoát lên mình nàng đủ y trong y ngoài bằng võ cây đẹp có tô điểm mọi thứ 
trang sức, rồi bảo nàng cầm một quả cầu được vẽ màu, buột vào một sợi dây 
và đưa nàng vào vùng am tranh kia, còn chính họ đứng canh bên ngoài. Thế 
là vừa chơi quả cầu, nàng vừa tiễn vao am thất ấy. 


Lúc bấy giờ, Isisinga đang ngồi trên trường kỷ đặt tại cửa lều, thoạt trông 
thấy nảng tiến đến, chàng kinh hoảng đứng dậy chạy trốn vào trong. Nàng 
cứ tiến gần cửa lều và tiếp tục chơi quả cầu. 


Bậc Đại Sĩ ngâm ba vần kệ đễ làm sáng tỏ việt này: 


7. Tô điểm bảo châu, tiễn lại gân, 
Một nàng kiều nữ sáng huy hoàng, 
1-sỉ tội nghiệp liên kinh hoảng 

Vội bước vào am, chốn ẩn thân. 


§. Lúc đứng trước thêm của đạo quân, 
Công nương đùa với quả câu tròn, 
Thân hình diễm lệ nàng phô diễn 

Lô lộ hiện ra trước mắt chàng. 


9. Chàng thấy nàng đùa thể thật hay, 
Tử trong, chàng vội phóng ra ngay, 
Vụt nhanh từ túp lễu tranh ấy 
Chàng thốt ra lời lẽ thế này: 


10. “Quả cây gì đó,dám thưa ngài? 
Dù có tung xa tít tận trời, 

Cũng sẽ quay về ngài như vậy, 
Chẳng bao giờ quả bặt tăm hơi? 


Nàng đáp vần kệ này, tả cho chàng biết về cây kia: 


1I. Đính Hương sơn nọ, chính quê nhà, 
Vốn tự hào khoe chốn tệ gia, 

Có thật nhiều cây sinh quả ấy, 

Dù tung cao vút tận trời xa 

Vấn còn trở lại tay lần nữa, 

Chẳng có bao giờ lạc mất ta. 


Nàng nối dối như vậy, nhưng chàng tin nàng ngay, Và cứ tưởng đấy là một 
vị tu khổ hạnh, nên chàng ân cần chào đón nàng và nhâm vần kệ này: 


12. Xin vào an tọa, hỡi hiển nhân, 
Nhận thức ăn và nước rửa chân, 
An nghỉ đây, cùng nhau thọ dụng 
Chùm dâu, khoai ấy sẵn lòng dâng. 


Chàng trai trẻ thanh tân này chưa từng thấy nữ nhân bao giờ cả, nên chàng bị 

lung lạc liền tin ngay câu chuyện lạ thường nàng vừa kế cho chàng nghe; rồi 
công hạnh của chàng bị đánh bại vì các trò quyên rũ của nàng và Thiên lực 

của chàng tiêu tan cả. Sau khi chơi đùa với nàng đến độ mệt TỎI, cuối cùng 

chàng đứng xuống hỗ tắm rửa và khi đã hết cơn mệt, chàng trở về ngồi trong 

lều, vẫn còn tưởng là một ân sĩ, một lần nữa chàng hỏi nàng ở nơi đâu và 

ngâm kệ này: 

13. Ngài đã đến đây bởi lối nào? 

Hẳn ngài thích ở núi ngàn cao? 

Đói lòng ăn trải sim, khoai sắn, 

Song thú săn môi tránh được sao? 

Tiếp theo, Nalinikà đáp bốn vần kệ: 


14. Hướng Bắc vùng đây, suối Thái Hòa 
Chảy xuôi từ dãy Tuyết Sơn ra, 

Trên bờ, thẳng cảnh ôi kỳ thú, 

Nhìn thấy ẩn am ấy của ta. 


15. Đây xoài, Ti-lak với sà la, 
Nở rộ hoa kèn với quề hoa, 
Khúc hát yên tỉnh văng vắng lại, 
Thưa ngài nơi ấy thấy nhà ta. 


16. Ta đoán chà là, củ săn khoai, 
Nhìn đáy đủ loại trải cây tươi, 
Một nơi vui, đẹp và thơm ngái, 
Đã lọt phần ta chiếm hết rồi I 


l7. Mọi thứ mơ, dâu, đậu mọc tràn, 

Ngọt ngào tươi đẹp ngát hương lan, 

Song ta sợ lũ cường gian đến 

Sẽ phá nhà ta, chốn lạc an. 

Chàng ẩn sĩ nghe nói vậy, muốn cầm chân nàng lại cho tới khi thân phụ 
chàng về, liền ngâm kệ này: 

18. Thân phụ đi từn quả thật xa, 

Mặt trời khuất bóng, sẽ về nhà, 

Khi người trở lại từ rừng ấy, 

Ta sẽ cùng đi viễng đại gia. 


Lúc ấy nàng suy nghĩ: "Chàng trai này sinh trưởng trong rừng nên không 


biết ta là nữ nhân, chứ cha chàng sẽ biết ngay điều đó khi vừa thấy ta, và sẽ 
hỏi ta có việc gì mà đến đây, ngài sẽ đánh vỡ đầu ta với cái đòn gánh của 
ngài. Thôi, chắc ta phải chạy trốn trước khi ngài trở về, vì mục đích ta đến 
đây đã hoàn thành". Rồi dặn chàng cách tìm đường đi đến nhà nàng, nàng 
ngâm thêm một vần kệ nữa: 


19. Ôi! Ta ngại chẳng ở lâu hơn, 

Song tại nơi này, lắm Thánh nhân, 

Xin hỏi một ngài ẩưa đúng lỗi, 

Hân hoan ngài hướng dẫn lên đường. 

Khi nàng nghĩ ra một kế đề thoát thân như vậy, nàng liền rời vùng thảo am, 
và bảo chàng cứ ở lại nơi này, trong lúc chàng khao khát nhìn theo, nàng trở 
về gặp các triều thần theo đúng con đường nàng đã đến trước kia, rồi họ đưa 
nàng về trại và vượt quan nhiều trạm đường, họ đã đến thành Bà-la-nại. 


Ngay hôm â Ấy, Đề Thích Thiên chủ đẹp ý đến độ ngài làm mưa rơi xuống 
trên khắp quốc độ này. 


Nhưng cũng ngay khi nàng từ giã ấn sĩ Isisinga, chàng bỗng dưng nổi cơn 
sốt khắp toàn thân và chàng run rấy bước vào trong lều đắp thêm y ngoài 
bằng vỏ cây, rồi nằm xuống rên rĩ. 


Buổi chiều thân phụ chàng về, không thấy chàng, liền tự hỏi: "Con ta đi đâu 
rôi?”. ngài vội đặt đòn gánh, bước vào trong am và khi thây chàng năm đó 
liên hỏi: 

- Này con thân, con đau gì vậy? 

Và vừa xoa bóp lưng con, ngài vừa ngâm các vần kệ: 


20. Bổ củi không, nước chẳng gánh về, 
Lửa không đốt sáng, nói ta nghe, 

Này con sao trẻ người non đạ, 

Mơ mộng suốt ngày mãi thể kia? 


21. Củi rừng vẫn Chẻ tự Xưa nay, 
Lửa đối, đem nồi nấu đặt ngay, 
Sắp sẵn tọa sàng rồi lấy nước, 
Con làm bổn phận thật vui vầy. 


22. Nay củi không, mà nước cũng không, 
Lửa không; thức nấu kiểm hoài công, 
Sao con chẳng đón mừng cha nữa, 

Con mắt gì? Sao phải nhọc lòng? 


Nghe cha hỏi, chàng liên ngâm các vân kệ giải đáp việc này: 


23. Cha hỡi, hôm nay một thiếu niên, 
Xinh trai, sang trọng, dáng ra nhì, 
Chàng không thấp quá, không cao quá, 
Làn tóc đen sao tựa hạt huyền L 


24. Chàng trẻ không rấu, má mịn màng, 
Sáng ngời trên cổ, ngọc trang hoàng, 
Đôi gò bổng đảo phô kiểu diễm 

Sáng tựa kim câu rực ảnh quang. 


25. Mặt chàng tuyệt đẹp, mỗi bên tai 
Có một vành khuyên lúng lắng cài, 
Chiếc mạng trên đầu chàng tỏa sáng 
Hào quang, khi chuyển nhẹ đôi hài. 


26. Chàng trẻ còn mang đủ bội hoàn 
Đỏ, xanh trên áo, tóc tại chàng, 
Chàng đi mỗi buớc đều rung nhạc, 
Ríu rít như chữm gặp nước tràn. 


27. Chẳng áo vỏ cây, dáng đạo nhân, 
Chẳng dây đai cỏ, thắt vào thân, 

Lung linh xiêm ảo ôm đùi sát, 

Như chớp sáng lòe giữa khoảng không. 


28. Quả cây gì buộc cạnh sườn ai 
Mềm mại, không nhành, chẳng có gai 
Bên áo kết vào, buông lúng lắng 
Chạm vào nhau lách tách rung hoài. 


29. Tóc đầu chàng kết đẹp phi thường 
Cuộn tóc hàng trăm, tỏa ngát hương, 
Đối mái tóc này chàng rễ giữa, 

Tóc con cũng ước chải nhự chàng! 
30. Tình cờ chàng thả tóc buông dây, 


Bao vẻ yêu kiêu giữ gió bay, 
Sực nức lêu ta miễn thảo dã 


Như mùi sen thoảng gió lung lay! 


31. Người của chàng xinh, ngắm mỏi mòn, 
Thán chàng cao thật khác thân con, 

Bay mùi thoang thoảng cùng nơi chốn 
Như khóm hoa hè nở ngắt hương. 


32. Trái chàng sáng đẹp có nhiều màu, 
Trên đất, dù chàng ném thật cao, 

Nó cũng về nơi chàng đứng mãi, 

Trái gì, con muốn hỏi cha nào. 


33. Răng chàng đêu đặn, trăng trong ngắn, 
Mọi vẻ yêu kiểu sánh bảo trân, 

Chàng hé đôi môi: ôi quyền rũ! 

Thức chàng ăn khác củ, rau rừng! 


34. Tiếng nói chàng êm dịu, rõ, trong, 
Vào tại âm, hưởng tận trong lòng 
Xuyên vào tim, thật du dương điệu, 
Giai khúc sơn ca chẳng sánh bằng! 


39. Giọng kia dịu xuống, lắng thâm trầm, 
Con chắc dành ngắm tụng chú thân, 

Tuy thể chàng ân cần quyền huyền, 

Cùng chàng, con ước kết thân bằng. 


36. Cảnh tay chàng ấm, sảng kim ngắn 
Như chớp bao lần cuộn lấy thân, 

Được phủ lông tơ mêm, các ngón 

Như san hô đỏ ứng, tròn dân. 


37. Tứ chỉ mêm dịu, tóc buông lơi, 
Các móng tay tô đỏ, thật dài, 

Với cảnh tay mêm ôm siết chặt, 
Trai xinh tạo khoải lạc cho đời! 


3. Tay ngà như lụa chiếu huỳnh quang 
Như tâm gương vàng phản ánh dương, 
Chạm nhẹ làm con bừng rụng động 


Chàng đi, lòng đốt nóng như rang. 


39. Tọa sàng bằng lá kết, giày vỏ 
Chứng kiến đùa vui, trẻ lắm trò, 
Rồi đến hô kia con tắm mát, 
Xong thèm nghỉ mệt ở trong nhà. 


41. Thánh kinh, con chẳng đọc nay mái, 
Chẳng đốt lửa thiêng tế lễ đài, 

Con sẽ nhịn ăn dâu, củ, đậu, 

Đến khi con gặp lại chàng trai! 


42. Phụ thân, cho biết, hắn am tường, 
Nơi chốn đạo nhân ỡ cối trần, 

Con muốn phi thân ngay đến đó, 
Bằng không, con chết tại tiền đường! 


43. Nghe rừng chàng nói rực tươi hoa, 
Nhộn suốt ngày chim riu rít ca, 

Con muốn phi thân nhanh đến đó, 
Bằng không, con chết ngay tại đây mà! 


Bậc Đại Sĩ nghe chàng trai nói lắm nhảm như vậy, thì hiểu ngay chàng đã 
đánh mắt công hạnh vì một nữ nhân nào đó, nên ngài ngâm sáu vần kệ để 
giáo huấn con mình: 

44. Ngôi nhà xưa của các hiển nhân 

Ở giữa rừng này ngập ánh quang, 

Nơi ẩn của chư Thân, Thánh nữ, 

Chẳng hệ cảm thấy mất an toàn. 


45. Tình bạn phải sinh, sẽ diệt vong; 
Mọi người yêu mễn đám thân nhân, 
Song kẻ đáng thương nào có biết 
Nhờ ai, có gốc rễ, tình thân. 


46-47. Tình bạn kết nhờ gặp gỡ luôn, 
Đoạn giao, tình bạn phải tiêu vong. 
Nếu con nhìn lại chàng trai ấy 

Như trước, cùng trò chuyện thiết thân, 
Như lụt cuốn trôi thóc lúa chín, 


Công năng đức hạnh bại vong dẫn. 


48. Ma quỷ thường đi khắp thể gian, 
Thiên hình giả dạng! Hãy coi chừng! 
Hiển nhân chẳng kết giao cùng chúng, 
Công hạnh tan hoang nếu chúng gần! 


~ 


Nghe những lời cha dạy, chàng trai suy nghĩ: "Cha ta bảo nàng ấy là một con 
quỷ cái!". Sau đó chàng xin cha tha lỗi và nói: 


- Thưa thân phụ, xin hãy tha tội cho con, con sẽ không rời nơi này đâu. 

Cha chàng liền an ủi chàng, ngài bảo: 

- Này con thân, con hãy tu tập Từ, BI, Hỷ, Xả. 

Và ngài thuyết giảng cho chàng pháp môn chứng đắc Tứ Vô lượng tâm này. 


Từ đó chàng trai thực hành theo lời dạy bảo trên và tu tập Thiền định như 
trước. 


+ 


Khi đã chấm dứt Pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Thánh để, và 
nhận diện liên thân: - Vào lục kết thục các Thánh đê, vị Tỷ-kheo thôi thát đã 
được an trủ vào Sơ quả Dự lưu: 

- Thời ấy, người vợ trong những ngày phóng dật cũ của kẻ này là Nalinià, 
Tỷ kheo thôi thát là lsisinga và 1a chính là người cha. 


-OoOOo- 


527. Chuyện kỹ nữ Ummadanfì (Tiền thân Ummadanfi) 


Kia nhà dai đó, hối Su-Hqan2..., 


Cáu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc tru tại Jetavana (Kỳ Viên) về một 
Tỷ-kheo thôi thát. 


Chuyện rằng, một ngày kia, trong khi đi quanh thành SavaHhi (Xá-vệ) để 
khất thực, ông chợt trông thấy một nữ nhân tuyệt sắc, với xiêm y diễm lệ, 
liễn sinh lòng mê mẫn nàng ấy. Khi trở về Tịnh xá, ông không thỂ nào xua 
tan hình bóng nàng khỏi tâm tư. Từ lúc ấy, như thể trúng mũi tên độc của 
đục tình, ông mặc bệnh tương tư, gây gò như chú nai rừng, gân xanh nổi 
khắp mình mây và mong manh như cành liễu rũ. 


Ông không tìm thấy an lạc trong bất cứ pháp nào của tứ oai nghỉ, cũng 
không ham thích trầm tư, nhưng một khi xao lãng phận sự đổi với vị Giáo 
thọ, ông xao lãng luôn cả việc học hỏi, suy tư và tham thiên nháp định. Các 
bạn đồng Phạm hạnh bảo: 


- Này Hiên giả, trước đây bạn an tịnh và tự tại trong tứ oai nghỉ, sao giờ đây 
không như vậy nữa. Vì cớ gì? 


Ông đáp: 
- Này các Hiên giả, ta chẳng còn ham thích gì nữa. 
Tăng chung khuyên ông giữ an lạc và bảo: 


- Sinh ra làm Đức Phật thật khó lắm thay; được nghe Chánh pháp và làm 
người là chuyện cũng khó vậy. Song trước đây Hiên giả đã được điều này, 
và vì mong ước đoạn trừ phiên não, bạn đã mặc thân nhân khóc lóc, và trở 
thành người tu hành sống đời sống án sĩ. Tải sqo nay Hiển giả lại rơi vào 
vòng tham dục? Những tham dục xấu xa này rất thông thường đổi với mọi 
chúng sinh sỉ ám, từ loài sâu bọ trở lên, những tham dục này có gốc ở sắc 
pháp hữu vi, vì thể chúng rất đáng nhàm chán, tham dục đây phiên não, khổ 
ưu ở đây lại tăng trưởng nhiêu hơn nữa. Tham dục giông như xương khô, 
như miếng thịt. Tham dục như bó đuộc làm băng có khô hay lửa than hông. 
Tham dục tan biên như cơn mơ hay của HỢ, hoặc như trái cáy. T ham dục 
làm đau đớn như mũi giáo nhọn hay chiếc đâu răn. Thê mà Hiên giả thật 
vậy, sau khi đã thọ trì Giáo pháp sáng ngời như thê này và xuất gia tu tp, 
giờ đây lại rơi vào vòng tham dục tai hại kia. 

Khi thấy những lời khuyến giáo của Tăng chúng không làm ông hiểu được ý 
nghĩa, Tăng chúng đưa ông đên yết kiên Đức Thể Tôn tại Chánh pháp 
đường. Đức Thê Tôn hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, tại sao các ông đem người này lại đây dù người đó 
không muôn? 

Tăng chung đáp: 

- Hội chúng bảo răng vĩ Tỷ-kheo này thôi thất. 

Bác Đạo Sư hỏi xem có đúng chăng, khi nghe ông thú nhận quả đúng, Ngài 
bảo: 

- Này Tỷ-kheo, các bậc trí nhân ngày xưa, dù đang trị vì một quốc độ, vậy 
mà hể khi nào tham dục khởi lên trong tâm cũng phải bị chỉ phối một thời 


gian, nhưng rôi đã cố điễu phục nhưng tâm tư tán loạn ấy và không còn 
phạm vào tà hạnh bắt xứng nữa. 


Nói xong Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa trong kinh thành Aritthapura của quốc độ dân Sivi, có vị vua trị vì 
mệnh danh là Sivi. Bồ-tát sinh ra làm con của Chánh hậu và được đặt tên là 
vương tử Sivi. Vị đại tướng trong triều cũng sinh con trai đặt tên là 
Ahipàraka. Hai thiếu nhi lớn lên trở thành thân hữu, khi được mười sáu tuôi, 
hai vị đến thành Takkasilà học tập thành tài xong liền trở về nhà. Vua giao 
vương quốc cho vương tử, tân vương này phong bạn Ahipàraka làm đại 
tướng và cai trị rất đúng pháp. 


Trong kinh thành có một phú thương tên gọi Tiritavaccha, gia sản đến tám 
trăm triệu đồng, sinh được một con gái rất yêu kiều diễm lệ, thân nàng có đủ 
mọi tướng tốt của phúc phận mai sau, đến ngày lễ đặt tên, nàng được gọi là 
Ummadantì (Người làm điên đảo say mê). Khi đến mười sáu tuổi, nàng đẹp 
như tiên nữ với một dung sắc siêu phàm. 

Mọi phàm nhân chiêm ngưỡng nàng đều không thê nảo chế ngự được lòng 
mình, và đều say mê nàng như thể say rượu nồng và mất hắn tính tự chủ, vì 
thế thân phụ nàng đến yết kiến vua và tâu: 


- Tâu Thánh thượng, nhà hạ thần có một nữ báu thật xứng đáng tiễn cung 
hầu hạ Thánh thượng, xIn hãy triệu các tiên tri vào, những vị này biết cách 
xem quý tướng trên thân người, để các vị ấy thử xét đoán nàng xong, xin 
Thánh thượng cứ tuyên dụng nàng tùy thích. 


Vua chấp thận cho triệu các vị Bả-la-môn. Rồi họ đến nhà phú thương Ấy, 
được tiếp đón rất trọng thể linh đình và dự tiệc bánh sữa. Vào lúc ầy 
Ummadantì ra tiếp kiến quan khách với xiêm y lộng lẫy. Thoạt trông thấy 
nàng, họ đều mất hết tự chủ, chẳng khác nào bị say rượu mạnh, họ quên mất 
răng đang ăn tiệc dở dang. Có người cầm chiếc bánh lên, nghĩ mình sẽ ăn 
bánh, lại đặt bánh lên đầu! Có nØười để rớt bánh trên hông, có người lại ném 
bánh vào tường. Mọi người đều như mất trí. 


Nàng thấy bọn họ như vậy, liền bảo: 

-Thế mà họ bảo ta rằng các người này đến đây để xem xét các đặc điểm của 
ta. 

Nàng ra lệnh năm gáy cả bọn ném ra ngoài đường. Họ rất bực tức trở về 
cung với lòng uât hận Ummadantì và trình: 

-Tâu Thánh Thượng, nữ nhân này không xứng với Thánh Thượng, đó là một 
tay phù thủy. 


Vua nghĩ thầm: "Họ bảo ta nàng ấy là một phù thủy". 
Vì thế vua không triệu nàng vảo. 
Nghe được việc ấy, nàng bảo: 


-Ta không được vua tuyển vào làm vương hậu vì họ bảo ta là phù thủy, như 
vậy bọn phù thủy đều giống ta. Được lắm, nếu ta có dịp vào yết kiếm vua, ta 
sẽ biết cách hành động. 


Nàng lại sinh lòng thù oán vua. 


Sau đó cha nàng đem gả nàng cho Ahipàraka, và nàng rất được vị phu quân 
yêu quí say mê. Nguyên nhân gì khiến nàng thành diễm lệ như vậy? Đó là 
nhờ một chiếc áo đỏ. Ngày xưa đã có một đời nàng sinh ra trong một gia 
đình nghèo khổ ở Ba-la-nai. Vào một ngày lễ, nàng trông thấy một vài nữ 
nhân cao quý phục sức lộng lẫy trong những chiếc y rực rỡ nhuộm màu hoa 
cúc đỏ thắm đang vui đùa, nàng nói với cha mẹ là nàng cũng muốn mặc áo 
như vậy và chơi đùa. 


Họ bèn bảo: 
-Này con, nhà ta nghèo lăm, làm sao kiêm ra áo ây cho con được? 
Nàng đáp: 


-Vậy thì cha mẹ hãy cho con đi làm kiêm tiên ở một gia đình giàu có, khi 
nào họ biệt đên công lao của con, họ sẽ thưởng con một chiêc áo. 


-Được. 


Cha mẹ chấp thuận. Nàng liền đến một gia chủ xin làm việc phục dịch đề lây 
một chiêc áo đỏ, họ bảo: 


-Sau khi làm việc cho ba năm, ta sẽ trả công cho nàng một chiếc áo. 

Nàng băng lòng ngay, bắt đầu làm cho họ. Trước khi mãn hạn ba năm, họ đã 
thưởng công nàng một chiệêc áo nhuộm màu hoa cúc đỏ thật dày cùng với 
một chiêc xiêm khác và đưa nàng ra về, họ bảo: 

-Hãy đi tìm các bạn nàng và sau khi tắm gội xong, hãy mặc các xiêm y này. 
Thể là nàng cùng đám bạn ra đi tắm dưới sông, để chiếc áo đỏ trên bờ. Lúc 
ấy, một vị đệ tử của Đức Phật Kassapa(Ca-diếp), vừa bị cướp mất _y, đang 
mặc những mảnh lá cây dùng làm y trong và y ngoài, đang đi đến chỗ này. 
Thấy vị này, nàng nghĩ: 


-Vị Thánh nhân này chắc bị cướp mất y. Ngày xưa ta cũng vậy, vì không có 
ai cho y nên thật khó kiếm ra một chiếc. 


Nàng liên quyêt định chia chiệc y làm đôi, cho vị này một nửa, vì vậy nàng 
bước lên bờ mặc chiêc áo cũ vào xong bảo: 


-XIn Thánh giả nán lại. 
Nàng đảnh lễ vị Tỷ-kheo và xé chiếc y làm đôi, tặng vị kia một nửa. 


Sau đó vị này đứng nghiêng một bên trong một nơi kín đáo, ném chiếc y 
bằng lá cây ra, lấy một mảnh áo làm y trong và mảnh kia làm y ngoài, rồi 
bước ra giữa khoảng không, cả người chói rực lên nhờ màu sắc huy hoàng 
của chiếc áo, như thê vằng dương mới xuất hiện. 


Thấy vậy nàng suy nghĩ: "Vị Thánh nhân này trước đây trông chẳng sáng 
chói, thê mà bây giờ ngài rực rỡ như vâng dương mới xuât hiện. Thôi đê ta 
cúng dường ngài thêm cái này nữa". 

Nàng liền cúng nửa áo kia và phát nguyện: 


-Thưa Thánh giả, con xin nguyện kiếp sau sẽ được sắc đẹp tuyệt trần, hễ ai 
thây con đêu không tự chủ được, và không nữ nhân nào đẹp hơn con cả. 


VỊ Tỷ-kheo cảm tạ nàng và ra đi, sau một kiếp luân hồi trong Thiên giới, 
nàng tái sinh vào thành Aritthapura và diêm lệ như đã được tả trên đây. 


Lúc bấy giờ trong kinh thành dân chúng mở hội Kattika,vào ngày rằm trăng 
tròn tháng mười âm lịch, họ trang hoàng cả kinh thành. 


Khi Ahipàraka ra đi đến trạm canh phòng, chàng đặn dò nàng: 


- Phu nhân Ummadanti, hôm nay là ngày hội Kattika, đức vua dự đám rước 
linh đình khắp kinh thành, trước tiên sẽ đến trước cửa nhà ta. Vậy phu nhân 
đừng lộ diện e ngài thấy phu nhân, sẽ không chế ngự được tâm tư ngài. 


Trong lúc chàng từ giã nàng, nàng đáp: 
- Thiếp xin lưu tâm việc ấy. 


Vừa khi chàng đi khuất, nàng liền ra lệnh nữ tỳ phải báo cho nàng biết ngay 
khi vua tới công nhà nàng. Thế rồi vào lúc mặt trời lặn, mặt trăng hiện lên, 
đèn đuốc sáng rực khắp kinh thành vừa được trang hoàng như thể một kinh 
thành của chư Thiên, đức vua phục sức vô cùng lộng lẫy, ngự trên vương xa 
thật đẹp do các tuần mã kéo, cùng đám quần thần theo hầu, đi vòng quanh 
kinh thành với vẻ uy nghi cao cả, trước tiên ngài đến thăm cửa nhà 
Ahipàraka. 


Lúc bấy giờ ngôi dinh thự này đứng trong bức tường bao quanh màu son đỏ 
thắm với các công cao và tháp canh được trang hoàng rất sang trọng rực rỡ. 
Vừa khi ấy nữ tỳ đưa tin hoàng thượng giáng lâm, nàng Ummadanti ra lệnh 
đem đến một giỏ hoa, nàng lại đứng gần bên cửa số ném hoa xuống khắp 


mình vua với tât cả dáng điệu mê hôn của một Thiên thân. 


Thoạt nhìn lên thấy nàng, vua như ngây ngất điên cuồng và không thể nào tự 
chủ được tâm trí, nên ngài không còn nhận ra nơi đây là tư thât của đại 
tướng quân Ahipàraka. Vì vậy ngài ngâm hai vân kệ hỏi người quản xa: 


1. Kia, nhà ai đó, hỡi Su-nan, 

Bao bọc thành cao tỏa ánh vàng? 
Bảo vật này như sao sảng rực, 

Hay thiểu quang chiếu đỉnh cao san? 


2. Chắc nàng con gái chốn khuê môn, 
Chính chủ nhà? Hay vợ cậu tôn? 

Chỉ một lời, mau cho trẫm biẾ, 

Có chồng, hay chửa được câu hôn? 


Người quản xa đáp lời vua qua hai vân kệ: 


3. Chuyện ấy, Đại vương hỏi hạ thần 
Đối bên cha mẹ, thảy am tường; 
Chông nàng tận tụy ngày đêm vẫn 
Phụng sự quân vương đủ mọi đường. 


4. Đại thân này chỉnh của Anh quân, 
Phú quý vinh hoa hưởng trọn phần, 
Mệnh phụ A-li lừng lẫy ấy, 

Lọt lòng được gọi Um-ma-dan. 


Nghe vậy, vua ngâm kệ tán tụng tên nàng: 


5. Trời hỡi! Tên kia thật bất tường, 
Song thán nàng đã đặt cho nàng, 
Um-ma, từ lúc nàng nhìn trấm, 
Trâm bỗng hóa ra kẻ dại cuồng! 


Trông thấy vua dao động như thế, nàng vội đóng cửa số lại và đi thắng vào 
khuê phòng. Còn vua, từ lúc trông thấy nàng, chăng còn thiết gì đến việc đi 
dự đám rước linh đình quanh kinh thành nữa. Ngài bảo người quản xa: 

- Này hiền hữu Sunanda, hãy dừng xe lại. Đám hội này không hợp với ta 
nữa, nó chỉ hợp với Ahipàraka, đại tướng quân của ta thôi. Ngai vàng cũng 
xứng đáng với vị ấy hơn ta. Và khi vương xa dừng lại, ngài ngự lên hoàng 
cung vào nằm nghỉ trên long sàng và nói huyên thuyên mê mẫn: 


6. Ngọc nữ mắt nai thật dịu hiển, 


Trăng rằm vàng vặc mới vừa lên, 
Ngắm nàng (rong áo bồ câu trắng, 
Ta tưởng đôi vâng nguyệt hiện tiên! 


7. Thu ba gợn sóng mắt long lanh 
Quyến rũ hôn như sét ải tình, 

Nào khác yêu tỉnh trên đỉnh núi, 
Dáng yêu kiêu chiếm trọn tìm mình! 


8. Tổ nga huyện bí, thật cao vời, 
Bảo ngọc lung linh dưới mỗi tai, 
Mình chỉ khoác xiêm y độc nhái, 
Nụt rè như Vẻ mỘt con nai. 


9. Các móng tô son, cuốn tóc mây, 
Chiên- đàn tỏa ngát, dịu đôi tay 
Búp măng duyên dáng, ôi kiều Hữ, 
Đến thuở nào cười với trẫm đây 


10. Bao giờ thục nữ có lưng thon, 
Trước ngực phô trương món bội hoàn, 
Đôi cánh tay mêm ôm trầm chặt 
Khác nào cát lũy bảm cây rừng? 


11. Nàng điểm chấm son sáng rực lên, 
Ngực tròn, ngọc nữ trắng như sen, 
Bao giờ trao nụ hôn cho trẫm, 

Như rượu nông đưa đến bợm ghiên! 


12. Nàng đứng kia, ta chợt thấy nàng 
Cực kỳ diễm lệ trước long nhan, 
Không còn tự chủ lòng ta nữa, 

Hồn vía quảng đâu, trí biến tan! 


13. Khi ta chiêm ngưỡng dáng Um-1ma, 
Sáng rực đôi tai điểm ngọc hoa, 

Như kẻ bị đên tiền phạt nặng, 

Ngày đêm chẳng chợp mắt phần ta! 


14. Nêu được trời ban, trằm ớc HguVyÊH: 


Trâm làm đại tướng một hai đêm, 
Hưởng đời cùng với Um-ma đây, 
Đề tướng A-hi trị nước liên. 


Sau đó các vị cận thần nói với tướng Ahipàraka: 
- Thưa Chủ tướng, đức Thánh thượng đang lúc dự đám rước linh đình khắp 
kinh thành, đã đi đến cửa dinh ngài rồi trở về cung ngay. 


Ahipàraka liền về nhà hỏi Ummadanti xem nàng có xuất hiện trước mắt vua 
không. 

Nàng bảo: 

- Thưa phu quân, có một lão bụng bự, răng hô đứng trên vương xa đến đây. 
Tiện thiếp không biết là đức vua hay vương tử, nhưng nghe bảo đó cũng là 


một vị vương gia nào đó, nên tiện thiếp đang lúc đứng trên cửa số liền ném 
hoa xuống người ấy. Sau đó người ấy liền quay xe bỏ đi mắt. 

Nghe nói vậy, chàng bảo: 

- Thôi nàng đã hại ta tàn đời rồi! 

Sáng sớm hôm sau lên đến cung vua, chàng đứng trước cửa vương thất và 
nghe vua đang nói huyện thuyên về nàng Ummadanti, chàng suy nghĩ: "Đức 
vua đang sĩ tình Ummadanti, nêu không chiếm được nàng, ngài sẽ chết mắt, 
vậy bổn phận ta là phải cứu sống ngài, nếu ta làm việc ấy mà không gây tội 
lỗi cho ngài hoặc cho ta". 


Thê là chàng trở vê nhà, gọi một tên gia nô bạo gan đên và bảo: 


- Này hiền hữu, ở chốn kia có một gốc cây thân rỗng, trong ây là đền thờ 
thần. Hiền hữu đừng cho ai biết cả, đợi lúc sâm tối hãy đến ngôi trong bộng 
cây ấy. Ta sẽ đến đó cúng lễ dâng thần thánh và sẽ cầu nguyện như vây: 
"Tâu Thiên vương, đức vua của chúng thần, trong lúc đám rước đang diễn 
hành, ngài đã không dự vảo lại về cung thất nằm nói lảm nhảm không đâu; 
chúng thần chăng hiểu cớ gì. Đức vua đã từng làm đại ân nhân của chư thân, 
hằng năm đã chỉ tiêu vào việc cúng tế cả ngàn đồng tiền vàng. Xin Thiên 
vương cho biết tại sao đức vua lại nói nhảm như vậy và xin ban cho chúng 
thần một điều ước để cứu mạng ngài", ta sẽ khấn như vậy và hiền hữu hãy 
nhớ lập lại những lời này: "Này Đại tướng, đức vua chắng bệnh tật gì cả, 
song ngài đang sỉ tình phu nhân Ummadanti đấy. Nếu ngài chiếm được 
nàng, ngài sẽ sống, bằng không, e ngài phải chết. Nếu Đại tướng muốn cho 
ngài sống, thì hãy dâng nàng Ummadanti cho ngài". Hiền hữu nhớ nói như 
vậy. 


Sau khi đặn dò gã ấy xong, chàng bảo gã ra đi. Thế là hôm sau. người gia nô 


đến ngồi trong bộng cây kia và khi vị đại tướng đến nơi cầu khấn, gã ấy đọc 
lại đủ điêu đã đã học trên. Đại tướng bảo: 

- Tốt lắm. 

Rồi đảnh lễ vị thần xong, đại tướng đến kê chuyện với các vị đại thần của 
vua; sau đó vào cung, gõ cửa cung thât của vua. 

Vua đã hôi tỉnh và hỏi ai đó. 

- Tâu Thánh thượng, chính hạ thần là Ahipàraka. 

Rồi chàng mở cửa cung thất, bước vào làm lễ triều kiến vua và ngâm vân kệ: 
15. Quỳ trước đên thiêng, tấu Đại vương, 

Thán nghe quỷ nói chuyện phi thường: 

- "UƯm-ma mê hoặc lòng kim thượng ”- 

Mong chúa thỏa tâm nguyện tuyên nàng! 

Vua liền hỏi: 

- Này hiện hữu Ahipàraka, ngay các vị thần Dạ xoa cũng biết trẫm đang nói 
ngông cuông vì say mê nàng Ummadanti đây ư? 

- Tâu Thánh thượng, quả vậy. 

Vua nghĩ thầm: "Việc hèn hạ xấu xa kia của trẫm đã bị khắp thế gian biết cả 
rôi". Và ngài cảm thây hô thẹn khôn cùng. Vừa khi lây lại được lòng chân 
chính, vững vàng, ngài ngâm vân kệ sau: 

16. Phước trời chẳng hưởng, trẫm đành sa, 

Thê giới đếu hay đại tội ta, 

Phải biết, lòng khanh đáy khô não, 

Nếu khanh chăng gặp lại ƯUm-ma. 

Các vần kệ sau đây là đo hai vị đối đáp xen kế: 

Đại tướng: 

17. Trừ Đại vương cùng với hạ thân, 

Việc kia, ai biêt giữa trần gian? 

Ưm-ma, tặng vát xin dâng chúa, 

Phỉ nguyện, rôi đem trả lại nàng. 

Quân vương: 

18. Kẻ ác nghĩ:?Không một thế nhân 

Hăn từng chứng kiên tội ta làm)”. 

Song toàn việc áy, đêu hay biết 

Bởi các Thành nhán lân quỷ thán. 


19. Dù khanh có bảo: "Chẳng yêu nàng”, 
Điều ây, ai tin giữa thê gian? 

Phải biết, lòng khanh đây khô não, 

Nếu khanh chăng gặp lại phu nhán. 

Đại tướng: 

20. Nàng quý yêu như mạng sống mình 
Thực là vợ thăm thiết bao tình, 

Song hoàng thượng đên Um-ma gấp, 
Như hó, sự về thạch động nhanh. 

Quân vương: 


21. Bậc trí, dù đau khổ ngập tràn 
Cũng không bỏ việc tạo bình an, 
Kẻ ngu dù đắm chìm hoan lạc 
Tội lôi thế kia, chẳng dám làm! 


Đại tướng: 

22. Tâu Đại vương là dưỡng phụ thân, 
Là Thiên đê, chúa tế thân dân, 

Thê nhĩ, xin hiên làm nồ lệ, 

Thánh thượng Si-vi hãy đẹp lòng! 
Quân vương: 

23. Kẻ làm hại bạn chẳng ăn năn, 
Bảo: "Chính đáy là chúa vạn năng?, 
Chỉ nửa đời thôi, e khó sông, 

Thánh thân tháy vậy, chăng băng lòng. 
Đại tướng: 

24. Nếu chánh nhân thâu nhận lễ dáng 
Do người tình nguyện, tâu Minh quán, 
Vậy người đem tặng cùng người nhận 
Làm việc thành công, quả vạn toàn. 
Quân vương: 


25. Dù khanh có bảo: "Chẳng yêu nàng?, 
Điều áy ai tin giữa thê gian? 
Phải biết, lòng khanh đáy khô não, 


Ví khanh chẳng gặp lại phu nhân. 
Đại tướng: 


26. Nàng thiết thân như mạng sống thân, 
Thật nàng là vợ quỷ vô ngần, 

Um-ma, tặng vật, xin dâng hiễn, 

Thỏa nguyện, rồi đem trả lại nàng. 


Quân vương: 


27. Làm mình khỏi khổ, hại cho người, 
Kẻ khác mát vui, dạ vân tươi, 
Chăng cảm niêm đau người khác khô 
Như mình, chăng biêt chánh chán rồi! 
Đại tướng: 

28. Nàng quý như đời sống, Đại vương, 
Thật nàng được ải luyên khôn lường, 
Thán dáng bảo vát, không hoài của, 
Như vậy, người cho đã hưởng phân. 
Quân vương: 

29. Ta có thể làm hại bản thân 

Vì thèm dục lạc của phàm nhân, 

Song ta quyết chăng bao giờ dám 

Làm hại điêu tàn bậc chánh chán. 

Đại tướng: 

30. Vĩ thứ Minh quân phải khước từ 
Chỉ vì nàng, vợ hạ thân r? 

Từ nay giải phóng nàng, từ biỆt, 

Xin triệu nô †) vời chiêu thư! 

Quân vương: 

31. Ví dù đại tướng hại thân mình, 

Lìa bỏ phu nhán chăng lội tình, 

E phải chịu bao lời khiên trách, 
Chăng hệ ai nói đúng công bình. 

Đại tướng: 

32. Mặc lời khiển trách, mặc than phiên, 
Đề mặc lời bình phám, ngợi khen, 

Trút xuông hạ thán như ÿ muốn, 


Trước tiên ước chua thỏa tâm nguyên ! 
Quân vương: 


33. Kẻ không màng đến việc khen, chê, 
Chỉ trích, tuyên dương, chăng sả gì, 
Tài sản, vinh quang đêu biên mát, 
Như cơn lũ rút, đất khô đi. 

Đại tướng: 

34. Bất cứ lạc hay khổ nảy sinh, 

Vượt qua ngay, hoặc não lòng mình, 


Thân xin đón nhận dù ưu, hỷ, 

Như đất khoan dung cả đữ, lành. 

Quân vương: 

35. Ta chẳng muốn người khác khổ đau, 
Làm cản, cho bạn phải tu sáu, 

Gánh sâu mang nặng, mình riêng chịu, 
Chán chánh, không làm vướng bán nhau. 
Đại tướng: 

36. Thiện hành dẫn dắt tới thiên đường, 
Xin chớ cản chán, tâu Đại vương, 

Tặng vật Um-ma, thán công hiên 

Như vua ban thưởng bậc Sa-mÔn. 

Quân vương: 

37. Khanh đối cùng ta thật chí thành 
Khanh và hiên nội, bạn chân tình; 

Đạo nhán, thán thánh đêu chê trách 
Nguyên rủa, ta mang mãi nặng mình. 
Đại tướng: 

38. Thân chắc dân quê đến thị dân 
Chăng hê than chúa thiếu công băng, 

Vì Um-ma, chính thân dáng hiên, 

Thỏa nguyện, rồi đem trả lại thân. 
Quân vương: 

39. Khanh cùng trầm quả thật ân cần, 
Khanh với phu nhân chính bạn vàng, 
Chánh nghiệp thiện nhân vang vọng khăp, 


Chánh hành khó vượt, tựa triểu dáng. 
Đại tướng: 


40. Tâu Chúa công, ban thưởng hạ thần 
Những gì thần ước, đại ân nhân, 

Xin hoàn gấp bảy quà thân tặng, 

Xin nhận Um-ma, của biếu không. 


Quân vương: 


41. Trị kỷ A-hi, quả thát tình, 

Theo đường chân chánh tự xuân xanh, 
Đâu còn ai nữa trong nhân thể 

Nỗ lực cho ta được tốt lành? 


Đại tướng: 


42. Tâu Minh quân, hiển hách vô song, 
Thông hiểu chánh hành, đại trí nhân, 
Vạn tuế Pháp vương, đây chánh hạnh, 
Tránh đường tà, dạy bảo cho thân. 


Quân vương: 


43. Đến đây, Đại tướng A-hi-pà, 
Hãy lắng nghe lời nói của ta, 

1a sẽ dạy thanh toàn chánh đạo 
Thực hành bởi các thiện nhán xưa: 


44. Vua cầu Chánh pháp, được ân trời, 
Bậc trí tôi wu giữa mọi người, 

Không phản bạn lành là thiện hảo, 
Tránh đường tà, cực lạc cao vời! 


45. Dưới quyên đức độ của mình quân 
Như bóng cây che nắng trú thân, 

Tắt cả thần dân đễu lạc nghiệp, 
Hưởng đời phú quý mãi gia tăng. 


46. Việc ác, nào fq có tản đồng, 
Dù là vô ÿ vẫn sai lâm: 

Nơu sỉ là tội ta khinh ghét, 
Nghe ví dụ này, khắc tận tâm. 


47. Bò già đi lạc giữa dòng sông, 

Cả đảm bò con lạc bước luôn, 

Vậy nếu trưởng đoàn đi lạc lối, 

Mục tiêu hạ liệt lại đưa đường, 

Cả đoàn thấp kém, liên theo gói, 

Cá nước than thời loạn nhiễu nhương. 


48. Song nếu bò cha lái đúng dòng, 
Đoàn bò thẳng tiếp bước sau lưng; 
Vậy khi tướng lãnh theo chán chánh, 
Dân chúng sẽ cùng tránh bắt công, 
Thanh tịnh an bình liền phát khởi 
Khắp miễn cương thổ với non sông. 


49. Vĩ dầu trâm được cả trần gian 
Cũng chẳng làm sao, hỡi Tướng quân, 
Trâm chẳng thể nào gây ác nghiệp 
Mà mong đạt đến cõi thiên đàng. 


50. Những gì quý giá giữa nhân gian, 
Nó lệ, bò trâu với bạc vàng, 

Thuần mã, xiêm y, kho của cải, 

Ngọc châu sáng rực, gỗ chiên-đàn, 
Mọi nơi nhật nguyệt ngày đêm chiếu, 
Đổi lấy bắt công cũng chẳng màng, 
Trâm vốn Si-vi dòng quỷ tộc, 

Người cai trị chỉnh đáng công bằng! 


51. Làm cha, lãnh đạo, giữ giang sơn, 
Trâm bảo tôn quyên lợi nước non, 
Trâm quyết trị dân theo Chánh đạo, 
Chẳng còn ai lệ thuộc riêng phần. 


Đại tướng: 

52. Luật pháp Đại vương thật tốt lành! 
Mong ngài ngự trị hưởng trường sinh! 
Dán đường đưa nước nhà an lạc, 


Cưởng thịnh nhờ ngài đại trí minh! 


53. Hân hoan tràn ngập chúng thần dân, 
Vì Đại vuơng chán chánh nhiệt tâm, 

Các bạo chúa nào quên Chánh đạo 

Từ nay ất phải mắt ngai vàng. 


54. Với xuân huyện là đẳng song thân, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiến bước lên theo Chánh đạo, 
Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 


55. Với hoàng nam, chánh hậu, cung tân, 
Xin thực hành chân chánh Đại vương, 
Nhờ tiến bước lên theo Chánh đạo, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 


56. Với bao bằng hữu, đám triều thần, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiễn bước lên theo Chánh đạo, 
Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 


57. Trong chỉnh chiến hoặc bước hành trình, 
Xin Đại vương chân chính thực hành, 

Nhờ tiến bước lên theo Chánh đạo 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đình. 


58. Nơi thôn dã hoặc chốn kinh thành, 
Xin Đại vương chân chánh thực hành, 
Nhờ tiến bước lên theo Chánh đạo 
Đại vương sẽ đạt đến thiên đình. 


59. Mọi miễn quốc độ, khắp giang sơn, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiễn bước lên theo Chánh đạo 
Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 


60. Với La-môn, các bậc Sa-môn, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiên bước lên theo Chánh đạo 


Đại vương sẽ đạt đến thiên đường. 


6l. Với loài súc vật, các chỉm muÔng, 
Xin thực hành chân chánh, Đại vương, 
Nhờ tiến bước lên theo Chánh đạo, 
Đại vương sẽ đạt đến thiên dường. 


62. Thực hành chân chánh, tấu quân vương, 
Do đấy, nguồn ân phước tưởi tràn, 

Nhờ tiễn bước theo đời Chánh hạnh, 

Đại vương sẽ đạt đến thiên đàng. 


63. Chính nhờ tỉnh giác, tấu Quân vương, 
Thiện đạo tiễn lên vững bước luôn, 

Giáo sĩ, chư Thiên và Để Thích 

Từ xưa đã đạt đến thiên đường. 


Khi vua đã nghe đại tướng Ahipàraka của ngài thuyết giảng Chánh pháp như 
vậy xong, ngài đoạn trừ hêt lòng tham đăm đôi với nàng Ummadanti. 


+ 


Sau khi chấm dứt Pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Thánh để và 
nhận diện Tiên thân: vào đoạn kết thúc các Thánh để vị Tỷ-kheo kia đã 
được an trủ vào Sơ quả Dự Lưu. 


- Thời bấy giờ, Ảnanda là người lái xe Sunanda, Sàripuita (Xá-lợi-phát) là 
tướng Ahipàdraka, Uppalavannà (Liên Hoa Sắc) là nàng Ummadami, các đệ 
tử của đực Phật là đảm triệu thán và 1a chính là vua SIVi. 


-OoOOo- 


528. Chuyện hiền giả đại Bồ đề (Tiền thân Mahà-Bodhi) 
Ý nghĩa gì chăng những vật này .... 
Cáu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trủ tại Kỳ Viên, về sự Viên mãn của 
Trí tuệ Tôi thăng. 
Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được kể trong Tiên thân số 546. Mahà Ummagga, 
Tập VII Vào địp này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Không phải chỉ bây giờ mà cả xưa kia nữa, Như Lai cũng đã sáng suốt 


đánh bại mọi kẻ tranh chấp biện luận. 


Cùng với các lời nói này, Ngài kê câu chuyện quả khư. 


+ 


Ngày xưa trong triều vua Brahmadatta, Bằ-tát được sinh tại Ba-la-nai trong 
vương quôc Kàsi vào một gia đình Bà-la-môn miền Bắc có thế lực, của cải 
lên đến tám trăm triệu, cha mẹ đặt tên ngài Nam tử Bodhi (Đại trí). Khi ngài 
lớn khôn, ngài được dạy đủ các môn học thuật tại Takkasilà, rôi trở về nhà 
ngài sống trong sự săn sóc nuông chiều của gia đình. 


Dần dần ngài đoạn trừ mọi ác dục thế gian và lui về sống ở vùng Tuyết Sơn, 
bắt đầu cuộc đời tu hành của một du sĩ khất thực. Ngài ở đó một thời gian 
thật lâu, ăn toàn củ và trái rừng. Vào mùa mưa ngài hạ sơn đi khất thực dần 
dần đến gần thành Ba-la-nại. 


Tại đấy ngài trú ngụ trong vườn ngự uyên, hôm sau ngài đi vào kinh thành 
khất thực, vời tư cách của một vị khất sĩ, ngài đến gần hoàng môn. Vua đứng 
bên cửa số trông thấy ngài, và rất hoan hý trước dáng điệu thanh thản của 
ngài, liền mời ngài vào cung và ngôi trên vương tọa. 


Sau một hồi đàm đạo thân hữu, vua được nghe ngài thuyết Pháp rồi tiếp đãi 
cúng dường ngài đủ thứ cao lương mỹ vị. Bậc Đại 5ĩ nhận vật thực và suy 
nghĩ: “Thật ra vương triệu này đầy hận thù và cừu địch. Ta không biết ai sẽ 
giải thoát cho ta khỏi nỗi lo sợ đang khởi lên trong lòng ta". 


Vừa nhìn thấy con chó sắn màu hung được vua cưng quý đang đứng gần đó, 
ngài lẫy một miếng thịt tỏ vẻ muốn cho con chó. Vua thấy thế liền truyền 
đem đĩa của con chó lại và bảo ngài lấy thức ăn cho con chó. Bậc Đại Sĩ 
tuân lệnh và cũng vừa chấm dứt buồi ăn. 

Vua xin ngài chấp nhận việc xây một túp lều tranh cho ngài trong ngự viên 
của hoàng thành, truyền ban tặng ngài đủ vật dụng của một ân sĩ, và mời 
ngài an trú tại đó. Mỗi ngày hai ba lần, vua đến thăm, tỏ lòng cung kính đối 
VỚI ngài. Đến giờ cơm, bậc Đại Sĩ liên tục được ngồi vào vương tọa thọ 
dụng các thức ngự thiện cùng với vua. Cứ thế mười hai năm liền trôi qua. 


Lúc bấy giờ, vua có năm vị có vấn đã dạy ngài các thế pháp cũng như thánh 
sự. Một vị trong số đó không chấp nhận thuyết Nghiệp nhân. Một vị khác tin 
rằng mọi việc đều do một Đắng tôi cao sắp đặt. Một vị thứ ba chủ trương 
thuyết Tiền nghiệp. VỊ thứ tư tin vào sự Đoạn diệt sau khi chết. Vị thứ năm 
chủ trương thuyết Giai cấp Sát-đề- ly. VỊ không chấp nhận Nghiệp nhân dạy 
dân chúng rằng con người trong thế gian này sẽ được thanh tịnh hóa nhờ 


luân hồi. Vị tin vào hành động của Đắng tối cao dạy rằng thế giới này do vị 
tối cao ẫy sáng tạo. VỊ tin vào kết quả của Tiền nghiệp dạy rằng mọi ưu lạc ở 
đời này là kết quả của một nghiệp quá khứ. Vị tin vào thuyết Đoạn diệt dạy 
rằng không ai ở đời này tái sinh vào một thế giới khác, vì thế giới này sẽ bị 
đoạn diệt. Vị chủ trương thuyết Sát-đé- -ly dạy răng quyền lợi của cá nhân 
mình phải được thỏa mãn cho đủ phải giết cả cha mẹ mình. 


Năm vị này được vua chỉ định ngồi xử án trong triều và vì tham muốn của 
hôi lộ, họ đã tước đoạt tài sản của những người chủ nhân chính đáng. Một 
ngày kia, có một kẻ bị sạp nghiệp vì một vụ xử án sai lâm, thầy bậc Đại Sĩ đi 
vào cung khât thực liên đảnh lễ và than thở vào taI ngài: 

Thưa Tôn giả, tại sao ngài thọ thực trong cung điện, mà lại thờ ơ trước 
những việc do những vị phán quan câm cân nây mực của Thánh thượng 
đang làm tan gia bại sản mọi người vì muốn ăn hối lộ? Ngay bây giờ đây 
năm vị kia nhận của hôi lộ từ tay một người vu cáo nên đã tước đoạt hệt tài 
sản của tôi một cách vô lý. 

Nghe vậy, bậc Đại 5ĩ động lòng thương hại, đi vào triều xử bản án lại cho 
đúng và trả quyền tài sản cho người kia. Dân chúng đồng tình hoan nghênh 
ngài nhiệt liệt. 

Vua nghe tiếng Ôn ào liền hỏi có việc gì, khi nghe nói vậy, vừa lúc bậc Đại 
Sĩ dùng cơm xong, đên ngôi cạnh ngài và hỏi: 

- Này Tôn giả, có thực là ngài vừa xử án như dân chúng đồn chăng? 

- Tâu Đại vương, quả vậy. 

Vua bảo: 

- Nếu ngài xử án, ngài sẽ đem lợi lạc cho dân chúng, vậy từ nay ngài cần 
phải xử án. 

Ngài đáp: 

- Chúng thần là những kẻ tu khổ hạnh, việc này không phải là việc của 
chúng thân. 

- Này Tôn giả, ngài phải làm việc đó vì từ tâm đối với dân, ngài không cần 
xử án suốt ngày, mà chỉ khi nào ngài từ vườn ngự. uyễn đến đây thì hãy đến 
công đường từ sáng tinh sương để xử bốn vụ án; rồi trở về ngự viên, sau khi 
thọ dụng thức ăn xong, lại xử bốn vụ nữa, như vậy dân chúng sẽ được lợi 
lạc. 

Sau khi nghe nải nỉ nhiều lần, ngài nhận lời và từ đó xử án như vậy. 


Những kẻ lừa đảo không còn cơ hội làm ăn nữa, các vị cô vân kia không 


nhận hồi lộ được, lâm vào cảnh khốn đốn, nghĩ thầm: "Từ khi có gã khất 
thực Bodhi bắt đâu xử án, chúng ta chăng được gì cả". Bọn họ gọi ngài là 
thù địch của vua và bảo nhau: 

- Này, chúng ta phải vu cáo nó và làm cho nó chết đi. 

Họ liền đến yết kiến vua và tâu: 

- Tâu Đại vương, gã khất thực Bodhi muốn làm hại Đại vương. 

Vua không tin họ và phản: 

- Không đâu, ngài là bậc thiện nhân uyên bác, ngài không làm thế được. 

Họ lại bảo: 

- Tâu Đại vương, dân chúng đều là người của gã cả, chỉ có năm chúng thần 
là không ở trong tay gã thôi. Nêu Đại vương không tin chúng thân, thì lân 
sau khi gã đên đây, xin Đại vương đê ý đên đám tùy tùng của gã. 


Vua ưng thuận, khi đứng bên cửa số nhìn ngài đi đến, vua thấy đám người 
thưa kiện theo sau ân sĩ Bodhi mà ngài không biết, vua tưởng đó là tùy tùng 
của ngài, liền có thành kiến với ngải ngay, nên triệu tập đám quốc Sư Vào 
hỏi: 

- Ta phải làm sao đây? 

Chúng đáp: 

- Xin Đại vương ra lệnh bắt gã lại. 

Vua đáp: 


- Nếu ta không thấy gã vi phạm lỗi lầm nào hiển nhiên, làm sao ta bắt gã 
được? 


- Vậy thì xin Đại vương giảm bớt ân huệ thường dành cho gã, khi gã thấy 
vinh dự sa sút, là một khất sĩ khôn ngoan, gã sẽ tự ý bỏ đi không hé răng 
điều gì với ai đâu. 

Vua chấp thuận lời đề nghị ấy và dần dần giảm bớt mọi sự tôn trọng đối với 
ngài. Ngày đầu tiên sau đó bọn họ mời ngài ngồi trên một tọa sàng không có 
nệm. Ngài nhận thấy thế hiểu ngay là đám kia đã vu cáo ngài với vua, nên 
khi trở về ngự viên, ngài định ra đi ngay hôm đó, song ngài lại suy nghĩ: 
"Khi nào biết chắc chắn ta sẽ ra đi", nên ngài không bỏ đi. 

Ngày hôm sau khi ngài ngồi vào tọa sảng không nệm lót, quân hầu dâng ngự 
thiện dành cho vua cùng nhiều thực phẩm khác, và đem cho ngài thực phẩm 
trộn lẫn cả hai thứ trên. 


Ngày thứ ba quân hầu không để ngài đến gần bệ rồng mà đặt ngài ngồi ở đầu 
bệ, rôi chúng đem đên ngài các thức ăn trộn chung lại. Ngài nhận lầy và trở 
vê ngự viên tự làm thức ăn cho mình tại đó. 

Ngày thứ tư họ đặt ngài trên hiên nhà phía dưới và đem cho ngài cháo bột 
gạo, ngài cũng đem vê ngự viên tự dọn thức ăn lầy. Vua bảo: 

- Mặc dù mọi vinh quang dành cho gã đã giảm sút, khát sĩ đại trí vẫn không 
bỏ đi. Vậy ta phải làm sao đây? 

- Tâu Đại vương - Họ bảo - không phải gã đến đây để khất thực mà vì gã 
muôn tranh quyên bá chủ. Nêu gã đên đây đê khât thực thì gã đã bỏ đi ngay 
hôm đâu tiên gã bị co1 khinh. 

- Vậy ta phải làm gì đây? 

- Xin Đại vương truyền lệnh giết gã ngày mai. 

Vua đáp: 

- Được lắm. 

Vua trao kiếm vào tay các vị kia, vừa bảo: 

- Ngày mai khi gã đến đứng trong cửa, hãy chặt đầu gã và phanh thây gã ra, 
chẳng cần nói gì với ai cả, cứ ném xác gã vào đồng phân, rồi tắm rửa và trở 
vê đây. 

Bọn họ sẵn sàng tuân lệnh ngay và tâu: 

- Ngày mai chúng thần xin đến làm như thế. 

Sau khi sắp đặt công việc với nhau, họ trở về tư thất. Còn vua sau buổi ăn tối 
nằm trên vương tọa nhớ lại mọi công đức của bậc Đại Sĩ, nỗi ưu phiền đột 
nhiên kéo đến trong tâm, mồ hôi đỗ ra khắp thân thể và không thể nào nằm 
yên trên giường, vua cứ trăn trọc mãi. 

Lúc bấy giờ chánh hậu năm bên cạnh vua, Song vua chăng thốt ra một lời 
nào với bà. Vì vậy bà hỏi vua: 

- Tâu Thánh thượng, tại sao Thánh thượng không nói gì với thần thiếp? Thần 
thiệp có làm điêu gì xúc phạm đên Thánh thượng chăng? 

Không đâu ái hậu - Vua bảo - nhưng chúng bảo khất sĩ Bodhi trở thành kẻ 
thù địch của ta rồi, nên ta đã ra lệnh cho năm vị cố vẫn ngày mai phải giết gã 
đi, giết xong phải phanh thây gã mà vứt vào đồng phân. Nhưng trong suốt 
mười năm trường gã đã giảng dạy ta biết bao chân lý. Trước đây ta không hề 


thấy gã có một điều xúc phạm mảy may nào mà chỉ vì do sự xúi giục của kẻ 
khác, ta đã ra lệnh giết gã đi, vì thế ta rất ưu phiền. 


Lúc ấy bà vội an ủi vua: 

- Tâu Thánh thượng, nếu gã là kẻ thù của ta, tại sao Thánh thượng lại buồn 
râu khi giệt gã? Phải giữ gìn thánh thê an khang, dù cho kẻ thù phải giệt đi 
chính là vương tử của Thánh thượng. Xin Thánh thượng đừng bận tâm làm 
gì. 

Lời bà khiến vua an tâm và ngủ thiếp đi. Vào lúc ấy con chó săn màu hung 
được cưng quý kia nghe được câu chuyện nghĩ thâm: "Ngày mai ta phải 
dùng sức mạnh của ta đê cứu người này". 


Thế là sáng sớm hôm sau, con chó từ hiên nhà đi xuống cửa lớn đặt đầu trên 
bực thêm, canh chừng con đường từ đó bậc Đại Sĩ đi đến. Nhưng năm vị 
quốc sư cầm kiếm trong tay đã đến từ tảng sáng và đứng bên trong cửa lớn. 


Ấn sĩ Bodhi thấy đúng giờ, từ ngự viên đi đến cửa cung. Lúc ấy, con chó 
thấy ngài liền há miệng nhe bốn răng thật lớn ra và suy nghĩ: "Thưa Tôn giả, 
tại sao Tôn giả không đi khất thực nơi khác ở cõi Diêm-phù-đề? Đức vua đã 
sắp đặt cho năm quốc sư cầm kiếm đứng bên trong cửa chực giết ngài. Xin 
đừng đến cam phận chịu chết, mà phải nhanh chân tâu thoát". Rồi nó sủa lớn 
tiếng. 

Nhờ biết rõ ý nghĩa mọi thứ âm thanh nên ân sĩ Bodhi hiểu có chuyện chẳng 
lành, liền trở về ngự viên thu đọn mọi vật cần thiết để lên đường. 


Nhưng vua đứng bên cửa số, thây ngài không đến, liền nghĩ: "Nếu người này 
là kẻ thủ của ta thì gã sẽ trở vê ngự viên thu thập mọi lực lượng để sẵn sàng 
hành động. Còn nếu không, chắc chắn gã sẽ lấy mọi thứ cần dùng và chuẩn 
bị ra đi. Ta muốn đi xem gã sắp làm gì". 


Khi đến ngự viên, vua thấy bậc Đại Sĩ bước ra khỏi am tranh cùng mọi vật 
dụng cần thiết đặt ở cuối lối đi trong am thất, sắp sửa lên đường, vua đảnh lễ 
ngài rồi đứng qua một bên và ngâm vần kệ đầu tiên: 

1. Có nghĩa gì chăng các vật này, 

Lọng, giây, y, gây lại cầm tay? 

Thượng y, bình bát, cùng dao quấắm, 

Ta muốn hiểu ra cớ sự vây 

Đến xứ sở nào xa cách lắm, 

Sao ngài nóng vội bỏ đi ngay? 

Nghe vậy, bậc Đại 5ĩ suy nghĩ: "Ta chắc vua không hiểu mình đã làm gì. Ta 
muốn cho vua biết". Ngài liền ngâm hai vần kệ này: 


2. Táâu Đại vương, hơn một thập niên, 
Hạ thán an trủ chốn hoa viên, 


Từ nay về trước, chưa hê tháy 
Con chó này cát tiêng súa lên. 


3. Hôm nay chó nọ lại nhe răng 
Trắng nhỏn, kiêu căng thật dữ dẳn, 
Vì đã nghe ngài cùng chánh hậu, 
Báo cho thân biết, sủa vang rân! 


Lúc ẫy vua đành nhận tội, và ngâm vần kệ thứ tư xin ngài tha thứ: 


4. Tội ấy của ta thật đúng phân, 
Địích ta đà nhắm giết Tôn nhân, 
Song nay ân huệ ban lần nữa, 
Mong ước Tôn nhân hãy nắn chán. 


Nghe lời trên, bậc Đại Sĩ đáp: 


- Tâu Đại vương, các bậc trí không ở cùng với một người chăng nhìn thây sự 
việc chính mặt mình, mà lại nghe theo lời chỉ dân của kẻ khác. 


Nói xong, ngài vạch rõ cách xử thê sai lâm của vua như sau: 


5. Thực phẩm ngày xưa sạch, trắng ngân, 
Kế theo màu sắc tạp nham dân, 
Đến nay đã hóa thành nâu sâm, 
Chính lúc này ta phải rút chán. 


6. Buối đâu tọa thực ở trên ngai, 
Kế đó cầu thang, cuối bệ dài, 
Trước lúc ta chờ dài cô họng, 
Ta đành tử giã chốn này thôi. 


7. Ngài chớ mễn yêu bạn bắt trung: 
Khác gì đâu cái giêng khô củn, 

Dù đào sâu đến bao nhiêu mẫu, 
Dòng nước tuôn ra cũng đục bùn. 


8. Phải lo kết nghĩa bạn trung can, 
Hãy tránh xa liên bạn bắt nhân, 
Như kẻ khát đi tìm suối nước, 

Bạn vàng trung tín phải theo gân. 


9. Lưu luyễn bạn thân luyễn ái ngài, 
Đem tình ngài đáp lại tình ai, 


Kẻ ruông bỏ bạn vàng trung tín 
Được kê là người đôn mạt thôi. 


10. Kẻ chẳng luyễn lưu bạn thủy chung, 
Chẳng đem tình đáp lại tình thân, 

Giữa đời là kẻ đê hèn nhất, 

Địa vị không hơn lũ khi rừng. 


11. Gặp gỡ quá nhiễu cũng xấu xa, 
Khác nào chẳng gặp gỡ bao giờ. 
Hỏi xin ân huệ nào nhanh quá 

Cũng khiến tình thân hóa nhạt nhòa! 


12. Viếng bạn, song đừng đến viếng luôn, 
Cũng không nắn ná bước dừng chân, 
Đúng thời, ta mới cầu ân huệ, 

Nhờ thế tình thân chẳng lụi dân. 


l3. AI cứ kéo dải cuộc tru chán, 

Thấy thường bằng hữu hóa cừu nhân, 
Trước khi ta mất tình bằng hữu, 

Xin giã biệt ngay, tiền bước đường. 


Vua bảo: 


14. Dù trầm chắp tay khẩn thiết nài, 
Ngài không muốn để lọt vào tái, 
Chẳng dành lời nói cho quần chúng 
Tha thiết cầu ân đức của ngài, 

Trâm khát khao ngài ban tối huệ 

Xin về đây viếng trẫm nay mai. 
Bồ-tát đáp: 

15. Nếu không gì gián đoạn dòng đời, 
Ví thử ngài, ta, Đại để ôi! 

Còn sống, hỡi người-nuôi-quốc-độ, 
Ta bay vệ lại chốn này thôi, 

Rồi ta còn dịp lành tương kiến 

Trong lúc ngày đêm lờ lững trôi. 

Bậc Đại Sĩ nói thế xong còn thuyết giáo cho vua, ngài bảo: 


- XIn Đại vương hãy luôn tỉnh giác. 


Sau khi rời ngự viên và đi một vòng khất thực trong khu phố của ngài, ngài 
rời thành Ba-la-nại và dần dần đi đến một chỗ trong vùng Tuyết Sơn, trú tại 
đó một thời gian rồi ngài hạ sơn, đến trú trong một khu rừng gần một thôn 
làng vùng biên địa. 


Khi ngài vừa ra đi, các cố vấn lại ngồi xử án, bóc lột dân chúng và suy nghĩ: 
"Nếu gã Đại Bồ-đề khất sĩ trở lại đây, ta sẽ mất kế sinh sống, vậy ta phải làm 
gì để ngăn cản gã ấy trở lại?". Rồi họ nghĩ đến điều này: "Những người như 
vậy không thê rời vật mà họ lưu luyến; vậy vật gì làm gã lưu luyễn đây?". 
Khi thấy chắc chắn đó phải là bà chánh hậu của vua, họ suy nghĩ: "Đây là lý 
do khiến gã ấy trở về đây. Ta phải nhanh tay với bọn họ và khiến bà ta phải 
chết: 


Họ liền nói lại điều này VỚI vua: 

- Tâu Đại vương, hôm nay có một lời đồn đại lan khắp kinh thành. 

- Đồn đại việc gì? 

- Khất sĩ Đại Bồ-đề và chánh hậu vẫn gửi tin tức cho nhau. 

- Với mục đích gì? 

- Dân chúng bảo, vị ấy nhắn tin với Chánh hậu như vày: "Lệnh bà có đủ khả 
năng giết đức vua và trao chiệc long trăng cho ta chăng?". Chánh hậu nhắn 
lại vị kia: "Việc giêt vua đúng là trọng trách của ta, vậy ngài phải đên đây 
gấp”. 

Bọn họ cứ nói đi nói lại mãi điều này cho đến khi vua tin đó là sự thật liền 
hỏi: 

- Vậy phải làm gì bây giờ? 

Họ bảo: 

- Ta phải giết chánh hậu đi. 

Rồi không cần tìm hiểu sự thật của chuyện này ra sao, vua phán: 

- Vậy thì giết chánh hậu đi, rồi phanh thây bà ném vào đống phân. 

Họ tuân lệnh ngay, và tin hoàng hậu chết chấn động khắp kinh thành. 

Lúc ấy bốn vương tử bảo nhau: 

- Mẫu hậu ta dù vô tội, đã bị hành hình do lệnh nĐƯỜI này. 


Và bọn họ trở thành cừu địch của vua. Và vua vô cùng kinh hãi. Bậc Đại Sĩ 


lúc â ấy đã hay tin sự việc xảy ra liền suy nghĩ: "Lúc này không có ai ngoài ta 
có thê làm dịu lòng các vương tử này và khuyên họ tha tội phụ vương, ta sẽ 


về cứu mạng vua và giải thoát các vương tử khỏi mục đích tội lỗi của họ". 

Vì thế ngày hôm sau, ngài đi vào ngôi làng ở biên địa, sau khi ăn thịt khi do 
dân làng cúng dường, ngài xIn miêng da khi đem về phơi khô trong am tranh 
cho đên khi hêt mùi hôi rôi làm thành y trong, y ngoài và khoác lên vai. Tại 
sao ngài làm thê, ngài có thê bảo: 

- Nó rất hữu ích vào ta. 

Khoác tâm da lên, ngài đi dần vào thành Ba-la-nạl, tiễn lại gần các vương tử, 
và bảo họ: 

- Giết phụ thân là một việc ác khủng khiếp, các vương tử không nên làm 
vậy; làm người không ai thoát khỏi mạng vong chết chóc. Ta phải đến đây 
để hòa giải các vị; khi ta nhắn tin, chư vị phải đến gặp ta. 

Sau khi khích lệ các vương tử xong, ngài đi vào ngự viên trong kinh thành, 
ngôi trên phiên đá trải miêng da khi lên trên. 

Khi người giữ vườn thấy thế, liền vội phi báo cho vua. Vua nghe xong lòng 


đầy hoan hỷ, bảo năm vị có vấn cùng đi với vua đến đảnh lễ bậc Đại Sĩ, rồi 
ngồi xuống đề chuyện trò vui vẻ cùng ngải. 


Bậc Đại Sĩ chăng hề đáp lễ thân mật gì cả, cứ tiếp tục vuốt tấm da khi. Vua 
hỏi: 

- Này Tôn giả, tại sao không nói một lời nào với trằm lại cứ vuốt tắm da, vậy 
nó ích lợi cho ngài hơn trâm chăng? 


- Tâu Đại vương, chính thế, con khi này thật hữu dụng bậc nhất cho bần đạo, 
khi bần đạo đi đây đó, thường ngồi trên lưng nói. Nó mang bình nước cho 
bần đạo, nó quét sạch chỗ ở của bần đạo. Nó làm đủ mọi việc lặt vặt cho bần 
đạo, vì tính khờ khạo của nó, bần đạo đã ăn thịt nó, lấy da phơi khô rồi trải 
ra, năm lên trên; thật nó rất ích lợi cho bần đạo. 


Ngài nói vậy đê đánh tan luận điệu của đám tà đạo kia, gán mọi việc làm của 
một con khỉ vào tâm da khỉ và với mục đích này, ngài đã nói như trên. 


Từ việc khoác tâm da khi, ngài bảo: 

- Khi bần đạo đi đây đó thường ngồi trên lưng khi. 
Từ việc đắp da lên vai và mang bình nước, ngài bảo: 
- Nó mang bình nước. 

Từ việc quét nhà bằng tâm da, ngài bảo: 


- Nó quét nhà. 


Khi ngài nằm, lưng ngài đụng vào tấm da, khi ngài bước lên tắm da, bàn 
chân ngài đụng vào nó, ngài bảo: 

- Nó làm đủ mọi việc cho bằần đạo. 

Khi ngài đói lòng, ngài đã ăn thịt nó, nay ngài bảo: 

- Nó khờ khạo như thế nên bần đạo đã ăn thịt nói rồi. 

Nghe vậy, các quốc sư suy nghĩ: "Người này mang tội sát sinh. Hãy xem 
hành vi của ân sĩ này; gã bảo gã giêt con khi, ăn thịt nó rôi đi khắp nơi mang 
theo da khỉ", họ võ tay cười chê ngài. 

Bậc Đại Sĩ thấy họ làm như vậy tự bảo: "Bọn này không biết ta đến đây với 
tâm da này đê đánh bại các tà thuyết của chúng. Ta không bảo cho chúng 
biệt đâu”. Khi nói chuyện với kẻ không châp nhận nghiệp nhân, ngài hỏi: 

- Tại sao Tôn giả khiến trách ta? 

- Vì ngài đã phạm tội phản bạn và sát sinh. 

Lúc ây bậc Đại ST bảo: 

- Nếu người ta tin vào Tôn giả và giáo lý của, rồi hành động theo đó, thì còn 
gây tội lôi nào nữa? 

Rồi để đánh bại tà thuyết của lão, ngài nói: 

16. Nếu thuyết ngài cho "thiện, ác hành" 

Đếu do duyên cớ tự nhiên sinh, 

Thì trong các việc làm vô ÿ, 

Tội lôi làm sao thây chỗ mình? 


17. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đáy là Giáo pháp như chân, 

Thì hành vì của ta là đụng 

Khi giết khi kia để hưởng phản. 


18. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng 

Đây là lý thuyết thật sai lầm, 

Thì ngài sẽ chẳng bao giờ nữa 

Khiển trách việc ta với luận đàm. 

Bậc Đại Sĩ đã chỉ trích lão như vậy khiến lão phải im lặng. Vua cảm thấy 
buồn bực ngồi xuống: còn bậc Đại ST, sau khi đánh bại tà thuyết của lão Ấy, 
lại nói với kẻ tin rằng mọi việc đều do một Đắng tối cao tạo ra, ngài bảo: 


- Này Tôn giả, tại sao ngài khiển trách ta khi ngài thực sự tin vào lý thuyết 


cho rằng mọi vật đều do một Đắng tối cao tạo nên? 
Rồi ngài ngâm kệ: 

19. Nếu có Chúa trời ẩủ vạn năng 

Cho người thiện, ác, lạc, ưu tràn, 

Đáng kia quả thật mang đáy tội, 

Người theo ý chúa, chỉ chuyên làm. 


20. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đáy là Giáo pháp như chân, 

Thì hành vì của ta là đụng 

Khi giết khi kia để hưởng phản. 


21. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng 
Đâáy là lý thuyết thật sai lầm, 

Thì ngài sẽ chẳng bao giờ nữa 

Khiển trách việc ta với luận đàm. 


Như vậy, chăng khác nào một người đánh ngã cây xoài bằng chính cái gậy 
chặt ra từ cây xoài ây, ngài đã đánh bại người tin vào hành động của một 
Đâng tôi cao băng chính lý thuyêt của lão ta; rôi ngài lại nói với người tin 
vào các nghiệp quá khứ, ngài bảo: 

- Này Tôn giả, tại sao ngài chê trách ta khi ngài tin vào lý thuyết cho răng 
các nghiệp đã có săn trong quá khứ? 

Rồi ngài ngâm kệ: 

22. Lạc, tu, khởi tự nghiệp duyên xưa, 

Khi ây nay đên tội đã qua, 

Môi nghiệp ta làm đêu trả nọ, 

Vậy thì tội lôi ở đâu ra? 


23. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đáy là Giáo pháp như chân, 

Thì hành vì của ta là đụng 

Khi giết khi kia để hưởng phản. 


24. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng 
Đâáy là lý thuyết thật sai lẫm, 

Thì ngài sẽ chẳng bao giờ nữa 

Khiển trách việc ta với luận đàm. 


Sau khi bác bỏ tà thuyết của người này, ngài quay lại kẻ tin vào thuyết đoạn 
diệt và bảo: 

- Này Tôn giả, ngài chủ trương là không có thưởng phạt, mọi chúng sinh đều 
phải đoạn diệt ở đời này và không al tái sinh vào đời sau. Vậy tại sao ngài lại 
trách ta? 

Và ngài ngâm kệ bác bỏ kẻ ấy: 

25-26. Tứ đại họp thành mỗi loại sinh, 

Mạng chung, mọi bộ phận tan tảnh, 

Mất ấi, người chết còn đâu nữa, 

Người sống vẫn theo cuộc sống mình, 

Ví thử thể gian đều hủy diệt, 

Người ngu, bậc trí thảy đi nhanh, 

Chẳng ai tội lỗi đây ô uễ 

Giữa cõi trần gian đã hoại hình. 


27. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đáy là Giáo pháp như chân, 

Thì hành vì của ta là đụng 

Khi giết khi kia để hưởng phản. 


28. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng 

Đáy là lý thuyết thật sai lâm, 

Thì ngài sẽ chăng bao giờ nữa 

Khiên trách việc ta với luận đàm. 

Như thế ngài bác bỏ tà thuyết của kẻ này nữa và tiếp theo với kẻ chủ trương 
thuyêt Sát-đê-ly, ngài bảo: 

- Này Tôn giả, ngài chủ trương là con người phải phục vụ quyền lợi riêng 
của mình dù phải giết cha mẹ mình đi nữa. Nếu ngài đi truyền bá thuyết này, 
tại sao ngài còn trách ta? 


Và ngài ngâm vân kệ này: 

29. Sảt-đề-ly kia vân bảo răng: 

- Lũ ngu lại trởng chúng khôn ngoan- 

Mẹ cha cũng giết, tùy cơ hội, 

Anh chị, vợ con, nếu có cán. 

Như vậy ngài đã chông lại quan điêm của kẻ kia và nêu ra quan điêm của 
ngài: 


30. Bóng mát ta ngôi xuống nghỉ chân, 
Cảnh cây ta chặt đứt lìa thân, 

Tội kia bội nghĩa vong ơn đấy, 

Bằng hữu dối gian, hãy ghét căm. 


31. Song nếu do cơ hội nảy sinh, 
Thì ta chặt sốc, rễ cây cành, 

Vì cần phục vụ nhu câu đó, 

Nên giết khi kia cũng hợp tình. 


32. Nếu lý thuyết này ngài chủ trương, 
Và đáy là Giáo pháp như chân, 

Thì hành vì của ta là đụng 

Khi giết khi kia để hưởng phản. 


33. Song nếu ngài trông thấy rõ ràng 

Đáy là lý thuyết thật sai lầm, 

Thì ngài sẽ chẳng bao giờ nữa 

Khiển trách việc ta với luận đàm. 

Như vậy ngài đã bác bỏ luận thuyết của người này nữa; lúc bấy giờ cả năm 
vị tà sư ngoại đạo kia đều câm lặng, bối rỗi. Ngài lại bảo vua: 

- Tâu Đại vương, những kẻ mà Đại vương đang thân cận đó là những tên đại 
đạo tặc đang cướp bóc toàn quốc độ của Đại vương. Ôi! Đại vương thật ngu 
si quá, một người thân cận với những kẻ ác như thế kia sẽ phải gặp đại khô 
não trong đời này lẫn đời sau. 


Nói vậy xong, ngài dạy vua Chánh pháp : 


34. Người này quả quyết: "Chẳng nguyên nhân". 
Kẻ khác: "Có trời, Đẳng chỉ tôn ". 

Kẻ nói: "Nghiệp này do nghiệp trước ” 

Người thì: " Thế giới thảy tiêu vong ". 


35. Sát-đế-ly cùng ngoại đạo sư, 
Tưởng mình có trí, cả bây ngụ, 
Ác nhân gây tội, khuyên làm ác, 
Truyền bá ác hành, tạo khổ ưu. 


Rồi ngài giảng rộng bài thuyết Pháp bằng các ví dụ chứng minh: 


36. Sói đội lót cừu một thuở xưa, 
Đến gân chuông nọ chăng ai ngờ 


Giết đàn cừu hoảng hỗn kinh vía, 
Xông tới đồng xanh chạy thăng giỏ! 


37. Cũng vậy, Sa-môn hoặc đạo nhân 
Thường dùng chiếc áo gạt lương dân, 
Kẻ năm trên đất, mình dơ bẩn, 

Chôm hồm người ngôi, kẻ nhịn ăn. 


38-39. Bọn thì không uống, bọn thì ăn 
Theo luật, tạo ra vẻ thánh thân, 

Bọn chúng đêu là phường bắt thiện, 
Người ngu lại trởng chúng hiển nhân. 
Bọn này không những gáy bao lội, 
Chúng lại khuyên người khác lỗi lâm. 
Truyền bá ác hành luôn tạo quả 

Khổ đau và hoạn nạn muôn phần. 

40. Bảo rằng: "Mọi vật chẳng nguồn căn ", 
Chúng phủ nhận luôn mọi nghiệp nhán, 
Xem nhẹ nghiệp mình cùng kẻ khác 
Như là huyễn hoặc, hỡi vương quân. 


41. Bọn chúng đêu là lũ bất lương, 
Người ngu lại trởng chúng hiên nhân, 
Chúng gây tội lỗi, còn khuyên ác, 
Truyền bá ác hành, tạo khổ thân. 


42. Nếu chẳng nghiệp nhân ở chốn nào, 
Cũng không có thiện, ác hành, sao 

Jiua thường tuyển thợ đây tài khéo 

Để hưởng lợi nhờ kỷ xảo cao? 


43. Vậy cũng chính vì có nghiệp nhân 
Thiện hành, ác nghiệp có thông thường, 
Nên vua chúa tuyển người tài khéo 

Để hưởng lợi nhiều bởi kỹ năng. 


44. Vĩ thử trăm năm chẳng có mưa, 
Tuyêt sương chăng rớt đúng theo mùa 
Ở trong thê giới suy tàn cả 


Dân chúng diệt vong chẳng kẻ chừa. 


45. Song có mưa rơi, với tuyết sương, 
Bốn mùa thay đổi luật thông thường 
Làm cho thóc lúa dân dân chín, 

Đất nước trải bao thế kỷ trường. 


46. Bò già đi lạc giữa dòng sông, 

Cả đám bỏ con lạc hướng luôn, 

Vậy trưởng đoàn theo đường hiểm trở, 
Đưa bây thuộc hạ đến đường cùng, 

Và toàn quốc độ đều ân hận, 

Thời đại buông lung phóng dật tràn. 


47. Kẻ hải trải còn quá nhỏ nhoi 
Trước khi trái ấy chín cho muổi, 
Chính là húy hoại bao mâm hạt, 
Chẳng thể biết đâu quả ngọt bùi. 


48. Cũng vậy người nào tri quốc dân 
Bằng nên cai trị chẳng công bằng, 
Chẳng hệ thưởng thức bao mùi ngọt 
Phát xuất từ đường lỗi chánh chân. 


49. Nhưng kẻ nào hay để trái tươi 
Trên cây, khi trái chín cho muôi, 
Là người giữ được bao mâm hạt, 
Biết hưởng trái ngon ngọt tuyệt vời. 


50. Cũng vậy, người nào trị quốc dân 
Bằng đường chân chánh giữ giang sơn, 
Trái cây công lý bao ngon ngọi, 

Có thể hưởng cho thật vẹn tròn. 


51. Quốc vương cai quản cả giang san 
Dùng bạo quyên trị nước bất công, 
Phải chịu mất đi nhiễu thảo mộc 

Dù cho đất kết quả bao phân. 


52. Nếu vua làm hại đám thân dân, 


Có đu tải sinh lợi bán buôn, 
Khi lợi tức kia đà giảm sut, 
Kho tàng vua cũng cạn vơi dán. 


53. Nếu vua quấy nhiễu đảm hùng anh 
Có tài điều khiển việc đao binh, 

Đội quân sẽ giã từ vua ấy 

Và tước của vua mọi bạo hành. 


54. Nếu làm sai, với Thánh hiển nhân 
Jiua ấy về sau hưởng xứng phân, 

Dù quý tộc mà gây tội lỗi, 

Cũng đêu phải mất cảnh thiên đàng. 


55. Nếu hôn quản giết một vương phi 
Dầu chẳng hề sáy tội lỗi gì, 

ua liền bị khô đau xấu xé 

Bởi các con cùng địa ngục Kia. 


26. Hãy xử công bằng với quốc dân, 
Ân cần tử tế với toàn quản, 

Với thê nhỉ hãy đây thân ái, 

Để các hiển nhân an trú chân. 


37. VỊ vua như vậy, hối Vương quán, 
Giải thoát được bao nỗi hận sân, 
Chẳng khác In-dra, Thiên chủ ấy, 
Tạo nên khiếp phục giữa quần thần. 


Bậc Đại Sĩ, sau khi giảng Chánh pháp cho vua xong, liền triệu bốn vương tử 
lại và dạy bảo họ, giải thích cho họ hiểu hành động của vua, rồi ngài nói: 


- Hãy xin vua cha tha tội. 

Sau khi thuyết phục vua tha thứ cho họ, ngài bảo: 

- Tâu Đại vương, từ nay xin Đại vương đừng nghe lời các kẻ vu cáo mà 
không cân nhắc thực hư, cũng đừng phạm các tội bạo hành tương tự như thê 
nữa; còn các vương tử, xin đừng phản bội vua cha. 

Như vậy, ngài đã thuyết giáo cho tất cả hoàng tộc. Lúc ấy, vua bảo: 

- Thưa Tôn giả, chính vì những kẻ này mà trẫm phạm tội với ngài cùng 
hoàng hậu, chính vì nghe lời chúng mà trẫm gây tội ác, trằm muốn xử tử 


chúng luôn cả năm tên. 

- Xin Đại vương đừng làm vậy. 

- Thế thì trằm sẽ ra lệnh chặt tay chân chúng đi. 

- XIn cũng đừng làm việc đó. 

Vua ưng thuận bảo: 

- Thôi cũng được. 

Rồi vua tước bỏ mọi tài sản của họ và hạ nhục họ bằng nhiều cách như: buộc 
tóc họ thành năm chòm, xiêng họ lại và rảy phân bò lên người họ rôi đuôi ra 
khỏi nước. 

Còn Bồ-tát sau khi ở lại vài ngày nữa để thuyết giáo vua, khuyên vua phải 
tỉnh giác đê phòng xong lại ra đi lên vùng Tuyêt Sơn tu tập thân thông phát 
xuât từ Thiên định, và suôt đời ngài thực hành Tứ Vô lượng tâm nên được 
tái sinh vào Phạm thiên giới. 

+ 

Bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và bảo: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ báy giờ, mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã 
có đại trí đảnh bại mọi kẻ tranh luận. 

Rồi ngài nhân diện Tiên thân: 

- Thời bấy giờ, năm vị tà sư đó là: Puràna Kassapa, Makkhali Gosala, 


Pakudha Kaccadna, Ajita Kesa-kambali, Nieantha Nàthaputta, con chó màu 
hung là Ananda, và khát sĩ Đại Bó-đề chính là Ta. 


—-000—- 


Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ 
-ooOoo- 
529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka) 
Một ngàn đồng trẫm tặng cho người ...., 
Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên, về Đại Sự 
Xuát thê viên mãn của Ngài. 
Vào dịp này, bậc Chánh Giác ngồi ở Chánh pháp đường giữa các Tì 3-kheo 
trong lúc Tăng chúng đang tán thản công hạnh viên mãn của việc Ngài xuất 
thê, Ngài bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã 


thật sự thoát tục và làm Đại sự Xuất thể. 


Nói xong Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa vua Magadha (Ma-ktệt-đà) cai trị tại thành RaJàgaha (Vương Xả). 
Bồ-tát sinh làm con Chánh hậu, vào ngày đặt tên, hoàng gia gọi ngài là 
vương tử Arindama. Chính ngày ngài ra đời, một cậu trai khác cũng ra đời 
tại nhà vị quốc sư, được cha mẹ đặt tên là Sonaka. 


Hai cậu bé lớn lên khi đến tuổi khôn lớn đều cực kỳ xinh đẹp lạ thường, hình 
dáng thật khó phân biệt nhau; họ cùng đến Takkasilà, sau khi luyện tập xong 
đủ các học thuật, họ ra đi với ý định học các nghề thực dụng và xem các tập 
tục địa phương, dần dần đi du hành đến tận Ba-la-nai. 


Tại đó họ cư ngụ trong ngự viên và hôm sau đi vào kinh thành; chính ngày 
hôm ấy, một số người dự định cúng dường thực phẩm cho các vị Bả-la-môn, 
đem ra món cháo và sắp đặt ghế sẵn, khi trông thấy hai vị nam tử này đến 
gần, liền mời họ vào nhà ngôi trên các ghế đã soạn ra. Trên ghế dành cho 
Bồ-tát có trải tắm vải trắng, còn ghế dành cho Sonaka trải tấm thảm len đỏ. 


Khi thấy điềm ấy, Sonaka hiểu ngay là ngày hôm ấy Arindama, bạn chàng sẽ 
lên ngôi vua tại Ba-la-nai và phong cho chàng chức đại tướng. Sau khi ăn 
xong, hai vị cùng trở về ngự viên. Lúc bấy giờ đã đến ngày thứ bảy từ khi 
vua Ba-la-nại băng hà, hoàng gia không có người kế vị. Vì thế các quân sư 
cùng hoàng tộc sau khi tắm rửa đầu mình xong, tụ tập nhau lại và bảo: 


- Các người hãy đến nhà người xứng đáng lên ngôi vua. 
Họ bắt đầu đánh xe hoa ra đi. 


Khi rời thành, xe đi dần đến ngự viên và dừng tại công ngự viên, sẵn sàng 
đợi một người bước lên xe. Bồ-tát đang nằm nghỉ với y ngoài đắp quanh 
đầu, trên phiến đá dành cho vua, trong khi nam tử Sonaka ngôi bên cạnh. 
Khi nghe tiếng nhạc cụ, Sonaka nghĩ thầm: "Đây là xe hoa đến đón 
Arindama, hôm nay ngài sẽ lên ngôi vua và phong ta chức đại tướng. Song 
thật ra ta không muốn trị dân; khi ngài đi rồi, ta sẽ rời thế tục và làm ẩn sĩ 
khô hạnh. 


Thế rồi ngài đứng ân mình sang một bên. Vị quốc sư đi vào ngự viên thấy 
bậc Đại Sĩ nằm đó, liền ra lệnh thổi kèn lên. Bậc Đại Sĩ thức dậy quay mình 
năm thêm một lát rồi ngồi xếp chân trên phiến đá. Lúc ấy vị quốc sư giơ tay 
ra cầu khẩn ngài: 


- Tâu Đại vương, quốc độ này thuộc quyền ngài. 

- Sao thế, không có kẻ thừa kế ngai vàng ư? 

- Quả vậy, tâu Đại vương. 

- Thế thì được. Ngài bảo. 

Họ liền làm lễ quán đảnh (rảy nước thánh trên đầu) cho ngài lên ngôi vua 
ngay tại đó. Rôi đê ngài lên xe hoa xong, họ rước ngài vào thành cùng đám 
tùy tùng rằm rộ. Sau lễ rước ngài thật trọng thê quanh kinh thành, ngài đi lên 


hoàng cung, trong cảnh đại huy hoàng vinh quang ấy, ngài quên bắn người 
bạn trẻ Sonaka. 


Nhưng khi vua đi rồi, Sonaka trở lại ngồi trên phiến. đá, và chính một ngọn 
lá úa của cây Sà la lìa cành rơi trước mặt ngài, khiến ngài trông thấy, liền 
kêu lên: 


- Thân ta rôi cũng bị hư hoại như chiêc lá này! 


Và khi chứng đạt được Thắng trí nhờ Ngài quán sát tính vô thường của các 
pháp, Ngài đắc quả vị Độc Giác Phật và ngay lúc â ấy những đặc tính của con 
người thế tục trong ngài biến mất đi, và những dấu hiệu của một bậc chân tu 
hiện rõ ra, Ngài bảo: 


- Ta không còn tái sinh vào đời sau nữa. 

Trong khi thốt lên ý nguyện này, Ngài khởi hành tiễn về hang Nandamùla. 
Còn bậc Đại Sĩ, sau bốn mươi năm trôi qua, chợt nhớ đến Sonaka và nói: 
- Sonaka nay ở đâu trên đời này? 


Dần dần mỗi khi nhớ lại thân bằng, vua không thấy ai báo cho ngài biết: "Hạ 
thân có thây vị ây, hạ thân có nghe nói đên vị ây". 


Khi lên ngôi xêp băng trên ngai vàng đặt trên chiệc bệ nguy nga có đám 
nhạc công và vũ nữ ca kịch vây quanh, tận hưởng cảnh vinh hoa phú quí ây, 
vua bảo: 


Bắt kỳ ai nghe được có người nói Sonaka đang ở nơi này nơi nọ và báo tin 
cho trầm, trằm hứa sẽ ban tặng một trăm đồng tiền; còn ai thấy chàng tận 
mắt và báo cho trẫm, trẫm hứa tặng một ngàn đồng tiền. 


Rồi để làm cho lời cảm khái này được linh động thêm thành một bài ca, ngài 
ngâm kệ đâu: 

Một ngàn động trầm tặng cho người 

Trông tháy thân băng, bạn trâm chơi, 

Tặng một trăm đông cho kẻ khác 


Biết So-na ấy chút tăm hơi. 


Lúc ây một vũ nữ bắt được điệu hát từ miệng vua, liên hát lên khúc ca ây rôi 
dân dân một người khác, rôi một người nữa hát lên cho đên khi khắp cả hậu 
cung cho răng đó là điệu hát được vua ưa chuộng, nên đông hát lên. 


Dần dần dân chúng khắp thị thành đến thôn quê đều hát bài ấy và chính vua 
cũng thường hát bài ấy. Sau năm mươi năm, vua đã sinh hạ nhiều vương tử 
và công chúa, vị thái tử tên là Dighàvu. 

Vào lúc ấy vị Độc Giác Phật nghĩ thầm: "Vua Arindama rất nóng lòng gặp 
lại ta. Vậy ta muốn đi giải thích cho ngài hiểu nỗi khổ đau của tham dục và 
công đức của việc xuất gia, ta sẽ chỉ cho ngài con đường tu hành ấn sĩ". 


Rôi nhờ thân lực, Ngài đên đó ngay và an tọa trong ngự viên. Lúc bây giờ 
một đứa bé lên bảy đê tóc năm chòm, được mẹ sai đên đây vừa lượm củi khô 
vừa hát đi hát lại bài ây. Ngài Sonaka gọi cậu bé lại và hỏi: 

- Này con, sao con cứ hát mãi bài ây mà chăng hê hát bài nào khác, con 
không biệt bài nào khác hay sao? 


- Thưa Tôn giả, con biết nhiều bài khác, nhưng bài này đức vua yêu thích 
lăm, vì thê con cứ hát hoài. 


- Thế có ai hát điệp khúc của bài này không? 

- Thưa Tôn giả, không. 

- Vậy ta muốn dạy con một điệp khúc rồi con đi về hát cho đức vua nghe. 
- Thưa vâng. 


Thế là Ngài dạy câu bé điệp khúc "Một ngàn đồng" và cả đoạn sau, đến khi 
cậu bé hát thật thông thạo, Ngài đề cậu bé vê và bảo: 


- Này con, con hãy đi về hát điệp khúc này trước đức vua, ngài sẽ ban cho 
con nhiêu quyên thê. Con cân gì phải lượm củi khô nữa? Thôi hãy đi vê hêt 
sức nhanh lên. 


- Thế thì tốt lắm. 

Cậu bé đáp sau khi đã thông thạo khúc hát, liền từ tạ Tôn giả Sonaka: 

- Thưa Tôn giả, xin Ngài ngồi lại đây cho đến khi con thỉnh đức vua đến. 
Nói xong, cậu vội vàng chạy thật nhanh về gặp mẹ và bảo: 


- Mẹ hãy tăm rửa cho con và mặc áo quân vào thật đẹp, hôm nay mẹ con ta 
sẽ thoát cảnh nghèo hèn. 


Sau khi cậu đã tăm rửa, ăn mặc lịch sự xong, cậu đên cửa cung bảo: 


- Này ông lão canh công, xin hãy đi trình Đại vương biết: "Có một cậu bé 
đên đây, đang đứng ở cửa, chuân bị ca một bài dâng lên Thánh thượng". 
Người giữ công vội phi báo với vua. Vua triệu cậu bé vào yết kiến và bảo: 
- Này hiền hữu muốn hát đối cùng trẫm chăng? 
- Tâu Đại vương, đúng thế. 
- Vậy thì hát đi. 
- Tâu Đại vương, con không muốn hát ở đây, mà con muốn xin cho tiếng 
trông đánh lên khắp kinh thành báo hiệu dân chúng tụ tập tại đây, con mong 
muôn hát trước mặt dân chúng. 
Vua ra lệnh làm như vậy, rồi ngự giữa bảo tọa dưới một ngôi đình thật lộng 
lây và dành một chô ngôi xứng đáng cho cậu bé, ngài bảo: 
- Bây giờ hãy hát đi. 
Cậu bé đáp: 
- Tâu Đại vương, xin Đại vương hát trước rồi con sẽ xin hát điệp khúc của 
bài đó. 
Vua liền hát trước tiên vần kệ này: 
1. Một ngàn đông trầm tặng cho người 
Trông tháy thân băng, bạn trâm chơi, 
Tặng một trăm đông cho kẻ khác 
Biết So-na áy chút tăm hơi. 
+ 
Lúc ấy bậc Đạo Sư, muốn làm sáng tỏ việc cậu bé còn để tóc năm chòm này 
ca điệp khúc do vua khởi xướng; và với Trí tuệ Tôi thăng Ngài ngâm hai vân 
kệ: 
2. Rồi cậu bé kia bỗng nói rằng: 
- lrên đâu còn đê tóc năm chòm - 
"Ngàn đồng xin tặng cho con tháy, 
Và đã nghe xin tặng một trăm, 
Con sẽ đưa tin Tôn giả áy 
Bạn thân ngày trước của Minh quán. 


+ 


Các vân kệ sau đây, được hiêu theo tương quan diễn tiên của câu chuyện: 


Đức vua: 


3. Thành thị, thôn quê, quốc độ gì 
Mà con lê mãi bước chân đi, 

Tháy đâu hiện hữu So-na ây, 

Con hãy vui lòng nói trâm nghe? 
Tiểu nhỉ: 

4. Trong quốc độ này, chính ngự viên, 
Nhiêu Sa la lớn mọc đua chen 


Xanh tươi cành lá, thân cao vú, 
Phong cảnh đẹp sao trước mất nhìn. 


5. Cành lá giao nhau, kết thật dày, 
Vươn lên trời tựa các vâng mây, 
So-na năm dưới gốc, thiên định, 
Ly dục, tâm an, thanh tịnh đây. 


Bậc Đạo Sư: 


6-7. Vua liền khởi sự quyết lên đàng, 
Rẽ lỗi tiễn ngay, thực vội vàng 

Đến chốn So-na-ka trú ngụ, 

Quần quanh vườn ngự rộng thênh thang, 
Thân bằng, ngài thấy đà ly dục, 

Thánh hạnh an nhiên hỷ lạc tràn. 


Vua không đảnh lê ngài, mà chỉ ngôi xuông một bên, và bởi lẽ bản thân vua 
đã đăm mình vào ác dục, nên cứ tưởng vị cô băng hữu này là một kẻ khôn 
khô bân hàn lăm, liên ngâm kệ bảo bạn: 


8. Trọc đâu, mắt cả mẹ cùng cha, 
Trâm thấy người kia khoác áo đà, 
Kẻ khó tu hành đang nhập định, 
Trải mình đây, dưới gốc Sà-la. 


9. Nghe thế, So-na-ka bảo rằng: 
"Chẳng là khôn khổ, tấu Vương quân, 
Kẻ nào biết rõ trong hành động 

Luôn hướng về điều phải, lẽ chân” 


10. Khốn hèn là kẻ bỏ điễu chân, 
Và lại thực hành chuyện bắt nhân, 
Với kẻ ác kia, ngài phải biết, 

Khổ đau mạt vận để dành phần. 


Ngài đã khiên trách Bồ-tát như vậy, còn vua giả vờ không biết mình bị khiển 
trách, cứ làm vẻ thân hữu trò chuyện cùng Ngài, nêu rõ danh tánh, gia tộc 
qua vân kệ: 


TỊ. Mua Kaả-sỉ nọ chính là ta, 

Ta mệnh danh là A-rin-da, 

Từ lúc đên đáy, thưa Thánh giả, 

Có điệu chỉ đảng đê phiên hà? 

Vị Độc Giác Phật liền đáp: 

- Không chỉ khi an trú nơi đây, mà bất cứ ở nơi nào khác, ta cũng không gặp 
điêu gì phiên phức cả. 

Rồi Ngài bắt đầu ngâm kệ nêu lên các niềm phước lạc của bậc tu hành: 


12. Một kẻ xuất gia chẳng bạc tiên, 
Được bao phước lạc, kể đâu tiên, 
Trong bình hay vựa, không tốn trừ, 
Chỉ muốn vật thừa, sống thản nhiên. 


13-14. Phước lạc tiếp theo, đáng tán động: 
VỊ này thọ thực chẳng sai lầm, 

Thứ ba, hạnh phúc hằng ngày được 

Thọ thực an vui, chẳng mếch lòng. 


15-16. Phước lạc thứ tư, chốn đến đi, 
Thong dong chẳng biết luyễn lưu gì, 
Thự năm ví thử thành kia chảy, 

Người chẳng thiệt thòi, chẳng mất chỉ. 


17. Thứ sáu là điều hạnh phúc đây, 
Người tu tính để phận riêng tây: 
Vĩ dù quốc độ điêu tàn cả, 

Người ấy chẳng hệ thiệt mảy may. 


18. Thứ bảy là điều hạnh phúc kia: 
Vì chưng nghèo khó chẳng còn gì, 
Dù bây cướp chận đường vây hãm, 
Cừu địch dù bao kẻ hiểm nguy, 

Bình bát, hoàng y, người Phạm hạnh 
Bình an vẫn cứ bước chân đi. 


19. Còn đáy là hạnh phúc sau cùng: 

Vị ấy lang thang khắp mọi vùng, 
Không cửa không nhà, và khốn khó, 
Lên đường chẳng luyễn tiếc băn khoăn. 


Như thế vị Độc Giác Phật Sonaka đã nêu lên tám phước lạc của một tu sĩ, rồi 
hơn thê nữa, Ngài có thê kê cả trăm cả ngàn vô lượng phước lạc, nhưng vì 
vua đang tham đăm dục lạc nên vội ngắt ngang lời Ngài, bảo: 


- Trâm không màng các phước lạc của đời tu hành kia. 
Và đê làm sáng tỏ việc mình mê đăm dục lạc ra sao, vua ngâm kệ: 


20-21. Phước lạc ngài ca, trầm chẳng màng, 
Trám truy tâm lạc thú trần gian 

Nhân, thiên lạc, trâm đêu yêu thích 

Đạt cả hai ngay, hãy chỉ đàng. 

Vị Độc Giác Phật liền đáp lời: 

22. Ai cử tham lam muốn hưởng tràn 

Biết bao dục lạc cõi trán gian, 

Tạo nên ác nghiệp trong đời sông, 

Sau phải tải sinh cõi khô buôn. 


23. Bỏ ái dục kia lại phía sau, 
Suốt đời vô úy tiễn lên mau, 

Tham thiên đạt đến tâm thanh tịnh 
Chẳng phải luân hồi cõi khổ đau. 


24. Ta nói Đại vương ví dụ này, 
A-rin-da hãy lắng nghe đây: 
Những người hiển trí nhờ lời dụ, 
Ý nghĩa cao siêu sẽ hiểu ngay. 


25. Trên sông Hằng sóng thủy triều dâng 
Kìa chú qua ngu thấy cuốn phăng 

Một xác vát gì to quái lạ, 

Tự nhủ thâm khi nó nổi gân: 


26. “Vật kia tìm được lớn lao thay, 
Ôi thật là kho thực phẩm đây 

Để tận hưởng bao niềm khoái 
Đây ta sẽ ở suốt đêm ngày". 


27. Như thế thịt voi, qua cứ ăn, 

Uống thêm nước mát tự sông Hằng 
Trong khi trôi nổi, không hè thấy 

Rừng miễu thoáng qua giấc mộng vàng 


28. Cứ vậy buông lung chủ quạ trôi 
Đắm mình trên xác chết tanh hôi, 

Sông Hằng cuốn chú lao đầu thẳng 
Vào chốn hiểm nguy của biển khơi. 


29. Song lục thức ăn đã cạn đi, 

Ôi, chim tội nghiệp cố bay về, 

Đông Tây, Nam, Bắc nào đâu hướng, 
Chẳng thấy đất đai, biển bồn bê! 


30. Xa giña trùng dương, đã mệt phò, 
Trước khi chủ quạ đến bên bò, 

Giữa muôn vàn hiểm nguy trên biển, 
Ngã xuống, không bay nữa bấy giờ. 


31. Nơi chú chìm kia khốn khổ rơi, 
Cả đàn sấu, thủy quái đang bơi 
Chung quanh, vội đến và xâu xé, 
Tan xác run run của quạ mỗi. 


32. Cũng vậy, Đại vương với những người 
Tham lam tim lạc thu kia hoài, 

Tưởng mình có trí như chữm qua, 

Cho đến khi lìa bỏ cuộc đời. 


33. Vĩ dụ ta bày tỏ thật chân, 

Đại vương hãy thận trọng quan tâm, 

Danh thơm có được hay danh xấu, 

Tùy thuộc hành vì của Đại quán. 

+ 

Như vậy nhờ ví dụ kia, Ngài đã khuyến giáo vua và để cho vua ghi nhớ mãi 
điều này, Ngài ngâm kệ: 


34. Vì từ tâm nói một hai lân, 


Nhắc nhở đổi lời đê hộ thân, 
Song chớ nhắc đi nhắc lại mãi, 
Giống gia nô trước chủ nhân ông! 


35. Với trí võ biên, bác Đại nhân, 

So-na Giác giả dạy vương quân 

Vừa xong, Ngài thẳng đàng bay biến 
Trong khoảng không gian rộng mịt mùng. 


Đây là vần kệ phát xuất tứ Trí tuệ Tối thắng của đức Phật. 


+ 


Bồ-tát đứng ngắm Ngài bay qua không gian trong lúc còn nhìn thấy hình 
bóng Ngài, song khi Ngài đã khuất dạng, Bồ- tát vô cùng xúc động nghĩ 
thầm: "Người Bà-la-môn này thuộc dòng giống thấp kém thế, mà sau khi 
phi bụi bặm trên bàn chân lên đầu ta, một TEƯỜI xuất thân từ quý tộc được 
kế tục từ đời này qua đời khác, đã biến mất trong bầu trời; vậy hôm nay ta 
phải giã tứ thế gian và thành người tu khổ hạnh ngay". Trong niềm ước 
mong làm ẩn sĩ, và rời quốc độ, ngài ngâm hai vần kệ: 


36. Các quản xa nay được lệnh ban 
Đi tìm đâu được đẳng mình hoàng? 
Trâm không muốn ngự trên ngai nữa, 
Trâm giã từ ngay chiếc miện vàng. 


37. Ta chết ngày mái, ai có hay 
Trâm mong thọ giới tự hôm nay, 
Sợ rằng nh qua kia ngu dại, 
Ác dục cuốn lôi, trẫm đọa đày. 


Nghe vua muốn thoái vị như vậy, các quôc sư tâu: 


3đ. Đại vương có Thái tử Dì-ghà 
Vương tử đẹp tươi quả thát là, 
Quản đánh suy tôn lên bảo tọa 
Sẽ làm Đại để của triểu ta. 


Tiệp theo đây, khởi đầu băng vân kệ do vua ngâm, các câu sau tuân tự được 
hiệu theo diên tiên câu chuyện: 


39. Mau triệu Dì-ghà-vu đến đây, 
Hoàng nhỉ này thật tốt tươi thay, 
Sắc phong quản đánh lên vương vị, 
Ấy chỉnh là vua quốc độ này. 


40. Khi quân thân dẫn đến Digha 
Chúa tỀ tương lai của nước nhà, 
Vương phụ bảo cùng hoàng thải tử, 
Con yêu độc nhất quả chàng là. 


Phụ vương: 


41. Thôn làng sáu vạn ấy ngày xưa 
Trâm đã phản răng: "Chính của ta", 
Hãy nhận chúng đi, này Thải tử, 
Từ nay trầm giã biệt sơn hà. 


42. Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trâm muốn hôm nay thọ giới ngay, 
Vì sợ ngu sỉ nhự chú qua 

Đắm mê ác dục, trẫm sa lây. 


43. Kìa xem! Vương tượng sảu mươi ngàn 
Được điểm tô bao vẻ rỡ ràng, 

Với đu cân đai vàng chói lọi 

Trang hoàng bảo vật sáng huy hoàng. 


44. Quản tượng ngôi lên cỡi mỗi con, 
Tay cẩm giáo có móc câu tròn, 

Nhạn di, Thái tứ, cha ban tặng 

Con, kẻ lên ngôi Irị nưỚC HOH. 


45. Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trâm muốn hôm nay thọ giới ngay, 
Vì sợ ngu sỉ như chủ quạ 

Đắm mê ác dục, trẫm sa lây. 


46. Kìaq xem, vương mã sảu mươi ngàn! 
1ô điểm yên cương sáng rỡ ràng, 

Tuấn mã Sindh đều dòng giống quý, 

Bộ bình hùng hậu cả quán đoàn. 


47. Chúng đều mang quản mã oai hùng 
Đây đủ trong tay với kiếm, cung, 
Thái tử nhận đi, cha tặng cả 


Cho con, người ngự trị toàn dân. 


46. Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trâm muốn hôm nay thọ giới 

Vì sợ ngu sỉ như chủ quạ 

Đắm mê ác dục, trẫm sa lây. 


49. Vương xa sáu vạn đủ yên cương, 
Cờ xí tung bay ngập bốn phương 

Da cọp, da beo bao phủ khắp, 

Kìa xem quang cảnh thật huy hoàng! 


50. Quản xa điều ngự, giáp bào mang, 
Cung tiễn cẩm tay, thảy vũ trang, 
Thái tử nhận đi, cha tặng cả 

Vì con, người ngự trí giang san. 


51. Ta chết ngày mai, ai có hay? 
Trâm mong thọ giới tự hôm nay, 
Sơ rằng như quạ kia ngu đại, 
Ác dục đắm mê, trâm đọa đây. 


52. Sáu vạn bò tơ sắc đỏ hông, 
Cùng đàn bò đực ở bên lưng, 
Nhạn di, Thái tử, cha ban tặng 
Vì chính con cai trị quốc dân. 


33. Ngày mai ta chết, có ai hay? 
Trâm muốn hôm nay thọ giới ngay, 
Vì sợ ngu sỉ như chủ quạ 

Đắm mê ác dục, trẫm sa lây. 


34. Su vạn cung phi đẹp nốõn nà 
Đứng kia xiêm áo thật xa hoa, 

Đây tay vòng ngọc, hoa tại điểm, 
Cha tặng con, người trị quốc gia. 


3). 14 chết ngày mai, ai có hay? 
Trâm mong thọ giới tự hôm nay, 
Sợ răng như quạ kia ngu dại, 


Ác dục đắm mê, trâm đọa đây. 
Thái tử: 

56. Chúng bảo con: "Vương mẫu mất rồi" 
Đáng thương ai tử nọ! Than ôi! 
Làm sao con sông không vương phụ, 
Con đã lìa sinh thủ ở đời. 


37. Như ở sau lưng, sát với cha, 

Voi con thường thấy kế voi già, 
Xuyên đèo, xuyên núi hay rừng rậm, 
Bằng phẳng, gô ghê, cũng vượt qua. 


Sổ. Bình bát trong tay, con bước sau, 
Theo cha dẫn lỗi bất kỳ đâu, 

Cha không thấy gánh con làm nặng, 
Hay phải nuôi con khó nhọc nảo. 


Phụ vương: 


59. Như thương nhân, chủ các con tàu, 
Kiểm lợi dù cho với giá nào, 

Thường bị cuốn trôi vào vực xoáy, 

Cả thuyên, thủy thủ, thảy tiêu hao. 


60. Sợ rằng ta gặp bước gian nan, 
Con trẻ gây phiên lụy cản đàng, 
Làm lễ phong vương trong bảo điện, 
Cho con hưởng lạc thú trần gian. 


61. Cả bây cung nữ vuốt ve chàng 
Ngời chói đôi tay với ngọc vàng, 
Như Để Thích cùng bây thị nữ 

Từ đáy chàng sẽ được hân hoan. 


62. Họ rước Di-ghà, Thái tử này 
Vào cung điện, chốn lạc hoan đây, 
Vừa nhìn vương tử, đoàn thanh nữ 
Kiểu diễm, liên thưa gửi giải bày: 


63. - "Chàng là ai? Nhạc sĩ, Thiên thân, 


Hay Đề Thích danh tiếng lây lừng, 
Bồ thí của tiên khấp thị trần, 
Xin cho tiện thiệp biêt danh xưng)”. 


64. "Tu không Nhạc sĩ, chẳng Thiên thân, 
Chẳng Để Thích danh tiếng lây lừng, 

Jua xứ Kà-si, ta kế vị, 

Di-ghà Thái tử, ấy danh xưng, 

Hãy yêu ta nhé và an lạc, 

Ta sắc vương phi đủ mọi nàng! 


65. Rôi với Di-ghà, vị chúa công, 

Các nàng kiêu nữ lại thưa răng: 
"Thượng hoàng tìm chô nào an trú, 

Và kê tử nay sẽ ân thân? ”. 

Thái tử: 

66. - "Phụ vương đã tránh chốn bùn nho, 
Ngài đã bình an ở đát khó, 

Thoát khỏi chông gai rừng rậm rạp, 
Cuối cùng ngài đã thây đường 1o. 


67. Còn ta mới cất bước lên đường 
Dân đến nơi đây rẫy khổ buôn, 
Qua đảm chông gai, rừng rậm rạp 
Tiền lên tìm số phận kinh hoàng" 


Cung phi: 


6ó8.- "Cung nghênh Thánh thượng đến hoàng cung, 
Như hồ tìm con ở động hang, 

Thánh thượng từ đáy lên ngự trị, 

Chánh chân thừa kế chiếc ngai vàng". 


+ 


Nói xong cả đoàn cung nữ cùng đánh nhạc cụ vang lừng và biểu diễn đủ loại 
ca múa, cảnh vinh quang huy hoàng tuyệt diệu đến độ Thái tử say mê quên 
hết mọi sự về phụ vương. 

Nhưng sau đó chàng cai trị đúng Chánh pháp, rồi đi theo nghiệp của mình. 
Còn Bồ-tát tu tập Thiền định làm phát khởi Thắng trí và khi mạng chung, 
ngài sinh lên cõi Phạm thiên. 


+ 


Bậc Đạo Sư chẳm dứt Pháp thoại và bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ báy giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Như 
Lai cũng đã làm Đại sự Xuất thể. 


Rồi Ngài nhận diện Tiên thân: 
Vào thời ấy, vị Độc Giác Phật chứng đắc Niết Bàn, vương tử là Ràhula (La- 
hãu-l4) và vua Arindama chính là Ta. 


-ooQoo- 


530. Chuyện hiền giả Samkicca (Tiền thân Samkicca) 
Vừa thấy Brahma, bậc Đề VƯƠNG..., 


Cáu chuyện này bậc Đạo Sư kể lại trong khi trú vườn xoài của Jivaka, về 
việc mưu sát phụ vương vua Ajàtasafui (A-xâ-thê). Theo sự xúi giục của 
Devadafta (Đề-bà-đạt-đa), vua áy đã nhờ vị này sát hại phụ vương. 


Nhưng khi bệnh tật tràn lan trong đám giáo hội ly khai tiếp theo sau sự chia 
rẽ trong Tăng chúng, Đê-bà-đạt-đa quyết đính ra đi và xin đức Như Lai thứ 
tội trong lúc đi đường đến SàvaHhi (Xa-vệ), trên một chiếc cảng, vị này bị 
nuốt vào lòng đất ngay tại cổng Kỳ Viên. Khi được tin trên, vua A-xà-thể suy 
nghĩ: "Vì Để bà-đạt-đa thù nghịch với đức Thể Tôn nên phải bị mắt xác vào 
lòng đất và đọa vào địa ngục Avici (A-f). Vì lão ấy mà ta đã can tôi giết hại 
phụ vương thánh thiện, vị vua của công lý, chắc chắn ta cũng sẽ bị nuốt vào 
lòng đất". 


Vì thể vua kinh hoàng đến độ không còn hứng thú an hưởng cảnh vương giả 
trong triểu đình và trong khi tưởng rằng chỉ nằm nghỉ ngơi chốc lát, vua đã 
ngủ thiếp dân, rồi thấy mình dường như rơi vào một cảnh giới toàn bằng sắt 
dày chím dặm, bị đâm bằng cọc sốt nhọn và bây chó xâu xé, chúng cứ nhe 
răng dọa nạt ông, làm ông kêu lớn và giựt mình tỉnh đáy. 


Vì vậy vào ngày lễ hội Rằm trăng tròn tháng Mười, khi được đám động quân 
thân vây quanh, ông nghĩ đến cảnh vinh quang của mình, lại thấy cảnh vinh 
quang của phụ vương còn vượt xa hơn mình nữa, mà chỉ vì Để-bà-đạt-ãa, 
ông đã giết một vị vua chân chính như vậy, trong khi nghĩ đến điễu này, một 
cơn sốt nổi lên khắp thân thể, mô hôi đồ ra như tắm. 


Rồi ông xem xét ai có thể xua tan nổi sợ hãi này khỏi lòng mình, ông kết 
luận là ngoại trừ đẳng Thập Lực (danh hiệu của đức Phật), không còn ai 
nữa, ông suy nghỉ: "Ta đã có lội lớn đối với đức Như Lai, vậy ai có thể đem 
ta đến yết kiến đức Thế Tôn? 


Và xem ra không còn ai ngoài Jìvaka, ông tìm cách mời vị này cùng đi đến 
yết kiên đức Phái. 

Jiua thốt ra một tiếng kêu vui mừng: 

- Này Hiển khanh, đêm nay trăng sáng đẹp quá - Wua bảo - hôm nay ta muốn 
đi củng dường đánh lê một vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào, có nên chăng? 
Khi nghe các công đực của Puràna và các vị Đạo Sự khác được các đệ tử 
của họ tán thán, vua không quan tâm mà chỉ hỏi lại Jìvaka, và khi nghe vị 
này kê các công đức của Như Lai cùng kêu lên: 

- Xin Thánh thượng, hãy đi đảnh lễ đẳng Thế Tôn. 

tua ra lệnh cho các tượng xa chuẩn bi đi đến vườn xoài của Jìvaka. 

Khi đến gân đức Như Lai, vua đảnh lễ và được đức Phật thân ái đáp lễ lại, 
vua hỏi đức Phát vê công quả của việc tu hành trong đời này, và sau khi 
nghe được bài thuyết Pháp êm dịu về vân đê này từ đức Như Lai, cuôi cùng 
vua xin làm đệ tử đức Phát, và ra về sau khi đã được hòa hợp với đức Phát. 
Từ đó thực hành bố thí và trì giới, vua thường kê cận đức Như Lai, nghe 
Ngài thuyết Pháp êm dịu và nhờ thân cận bậc thiện hữu trì thức, nổi lo sợ 
giảm bớt và cảm giác kinh hoàng của ông dần dân biến mắt, ông đã được an 
tâm trở lại và hân hoan tu tập Tứ Nhiêp pháp. 

Một ngày kia, Tăng chúng bắt đầu bàn luận tại Chánh pháp đường, bảo 
nhau: 

- Này các Hiển giả, sau khi giết phụ vương, vua A-xà-thế quá kinh hoàng 
không còn muôn hưởng cảnh vương giả nữa, cứ luôn luôn bị cảm giác khô 
đau trong mọi hành động. Sau đó vua tìm đên đức Nhự Lai, và nhờ thân cận 
với bậc thiện hữu, vua đã quên mắt hết mọi nội lo âu và an hưởng vinh hoa 
hạnh phúc của đời vương giả. 

Bậc Đạo Sự đi đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông đang bàn luận vấn đê gì? 

Và khi nghe các vị ấy nói vấn để kia, Ngài bảo: 

- Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, người này sau khi giết cha 
mình, đã nhờ ta mà phục hồi sự thanh thản tâm trí. 

Rồi Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa tại thành Ba-la-nai, vua Brahmadatta sinh được một con trai, đó là 
vương tử Brahmadatta. Vào thời ây Bô-tát được sinh vào nhà của vị quôc sư. 


Ngày ngài ra đời, họ đặt tên ngài là cậu SamkIcca. Hai hài nhi cùng lớn lên 
trong cung vua nên trở thành đôi bạn chí thân. Khi hai vị đến tuổi khôn lớn, 
và sau khi đã hoàn tất mọi môn học tại Takkasilà, liền trở về nhà, vua phong 
cho con làm phó vương và Bồ-tát vẫn sống chung cùng bạn. 


Một ngày kia khi vua cha du ngoạn tại lạc viên, phó vương nhìn thấy cảnh 
đại vinh quang của ngài, sinh lòng ao ước và nghĩ thầm: "Phụ vương còn 
mạnh khoẻ hơn một vị vương huynh, nếu ta đợi chờ vua cha chết thì ta già 
nua khi lên ngôi báu. Lúc ấy ta được giang sơn thì có lợi gì? Ta muốn giết 
cha và làm vua ngay". 


Chàng liền nói với Bồ-tát về dự định sẽ làm gì, Bồ-tát phản đối dự tính đó, 
và bảo: 

- Này hiền hữu, giết cha là một tội trọng. Chuyện ẫy sẽ đưa đường đến địa 
ngục, xin ngài đừng làm việc ây, xin đừng giêt đức vua. 


Song phó vương cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy, và bị bạn thân phản đối đến 
lần thứ ba. Phó vương liền vấn kế bọn hầu cận, bọn chúng đồng ý, và lập 
mưu giết vua cha. Nhưng Bồ-tát nghe tin này, nghĩ thầm: "Ta không muôn 
thân cận với hạng người như thế". Rồi không kịp từ giã song thân, ngài trốn 
đi bằng cửa hậu, và sống cảnh ân dật trong vùng Tuyết Sơn. Tại đó, ngài 
theo đời khổ hạnh và chứng đắc các Thắng trí phát xuất từ Thiền định, chỉ 
nuôi thân bằng các thứ củ quả rừng. 

Còn vương tử, khi bạn bỏ đi rồi, đã mưu giết phụ vương và tận hưởng cảnh 
vinh quang. 


Nghe tin nam tử Samkicca xuất gia tu hành, nhiều thiện gia nam tử cũng rời 
bỏ thê tục và xin thọ giới với ngài đê sông đời khô hạnh. Ngài sông tại đó 
với hội chúng đông đảo các vị khô hạnh kia, và tât cả đêu đạt các Thiên 
chứng. 


Phần vua, sau khi giết cha và hưởng thọ dục lạc đời để vương một thời gian 
ngăn, lại thây lo sợ và bât an như thê một người đã thây rõ hình phạt mình 
trong địa ngục. 


~ 


Lúc ấy vua nhớ đến Bồ-tát, liền nghĩ: "Bạn ta đã cố ngăn cản ta, bảo rằng 
giết cha là một việc kinh hoàng, song đã không thuyết phục được ta, nên đã 
bỏ đi để khỏi vướng lụy; nêu trước kia có bạn ta ở đây, ăt hăn đã không để ta 
phạm tội giết cha và đã cứu ta thoát được nỗi kinh hoàng này. Không biết 
bây giờ bạn ta ở đâu? Nếu ta biết được chàng ở đâu, ta sẽ cho mời chàng về. 
Ai có thể cho ta biết nơi chàng ở chăng?". 


Tứ đó ở trong hậu cung cũng như ngoài triêu đình, vua vân thường tán 


dương Bồ-tát. Một thời gian lâu sau đó, khi đã sống ở Tuyết Sơn cả năm 
mươi năm, Bô-tát nghĩ thâm: "Vua đang nhớ đên ta. Ta phải đi tìm bạn và 
thuyêt Pháp đê bạn ta khỏi lo sợ”. 


Thể là được năm trăm vị khổ hạnh theo hầu, ngài bay qua không gian rồi hạ 
xuống hoa viên Dàyapassa, và ngài an tọa trên phiến đá, với các hiền nhân 
vây quanh. 


Người giữ vườn thây ngài, liên hỏi: 
- Thưa Thánh giả, vị nào là bậc Thượng thủ của hội chúng hiên nhân này? 
Khi được biệt đó là Hiên giả Samkicca, và lão cũng nhận ra ngài, liên thưa: 


- Thưa Tôn giả, xin ngài ở nán lại đây cho đến khi tôi đi thỉnh hoàng thượng 
đên. Hoàng thượng đang nóng lòng gặp ngài. 


Đảnh lễ ngài xong, lão vội đến cung tâu trình về việc ngài trở về. Vua đến 
thăm ngài, và sau cung kính đảnh lễ theo đúng phép xã giao xong, liền đưa 
ra vẫn đề hỏi ngài. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ việc này: 


1. Vừa thấy Brah-ma-dat đại vương, 

Ngôi cao chiếm chệ thật huy hoàng, 

Lão tâu: "Chúa thượng, thân bằng cũ 
Chúa thượng vẫn thường dạ luyến thương 


2. Tôn giả Sam-ca đã đến đây, 
Giữa hiển nhân, nổi tiếng vai thầy 
Đại vương, xin vội lên đường sớm, 
Chớ chậm tìm thăm bậc Thánh này. 


3. Wfua ngự lên xa giá vội vàng, 

Sẵn sàng theo lệnh của vua ban, 

Triệu thân bạn hữu vây quanh đủ, 

Tìm kiếm Thánh nhân, tiễn thắng đàng. 


4. Cả năm biểu tượng của vương gia 
Vĩ chúa Ka-sỉ vội bỏ ra, 

Lọng, quạt đuôi trâu rừng, mão niệm, 
Đôi hài, bảo kiếm cũng trao qua. 


5. Rồi vua ngự xuống khỏi vương xa, 
Cởi hết bào y rực sảng lòa, 

Đi đến Da-ya-pa ngự uyển 

Là nơi an tọa Thánh Sam-ca. 


6. Và vua vội vã tiến lên gân, 
Đảnh lễ trang nghiêm, lại hỏi thăm 
Nhắc lại hàn huyện câu chuyện cũ 
Cùng nhau trao đổi đã bao lân. 


7. Cạnh bạn, vua an tọa một Đên, 
Đến khi dịp tốt bắt đâu lên, 

Hỏi câu liên hệ bao điều ác, 

ua vội nêu ra với bạn hiển: 


ổ. “Sam-ca, bậc thượng thủ hiển nhân, 
Đại trí nhán, nay trâm vấn: an 

Tỉnh tọa Dà-ya-pa ngự uyển 

Bao điều trầm muốn hỏi thân bằng. 


9. Ra sao kẻ ác lục tử trán, 

Cảnh giới nào đâu phải thọ thân ~ 

Trâm đã đi sai đường chánh đạo, 

Trâm mong lời giải của hiển nhán. 

Bậc Đạo Sư nói thêm đê làm sáng tỏ việc này: 


10. Như vậy Sam-ca bảo Đại vương 
Trị Kà-sỉ quốc độ giang son, 

Tại Dà-ya ngự viên, an tọa, 

"Đại đề, lắng nghe sẽ tỏ tròng". 


11.Vi thử ngài đưa lối chỉ đường 

Cho người đi lạc bước vô phương, 
Người kia theo đúng lời khuyên nhủ, 
Chẳng gặp chông gai cản bước chân. 


12. Nếu kẻ kia đi lạc nẻo tà, 

Nếu ngài dẫn dắt đúng đường ra, 
Kẻ kia tuân thủ lời khuyên nhủ, 
Sẽ thoát ra bao cảnh khổ mà. 


x* 
Ngài đã khuyến giáo vua như vậy, và hơn nữa ngài còn dạy vua Pháp lành: 


13-14. Đường cải khác nào lề chánh chân, 
Còn đường tắt chỉ nẻo tà gian, 

Chánh chân đưa lỗi lên thiên giới, 

Ác dẫn người vào địa ngục môn. 


15. Kẻ nào phạm giới, hối quân vương, 
Và sống đời bất chánh bắt lương, 

Số phận nào chờ trong địa ngục 

Mệnh chung, nghe rõ sẽ am tưởng: 


16. Sañ-ji-va, Kà-la-sut-1a, 
Ro-ru-va tiểu và đại, 
San-ghà-ta, Đại Á-vì-ci, 
Ta-pa-na, Pa-tà-pa-na, 


17. Tám địa ngục kia tiếng lây lừng 
Khiến cho người thất đảm kinh hoàng, 
Thoát thân từ đó đêu vô vọng, 

Các ngục Us-sa(1) được kể rằng: 

Con số tăng hơn mười sáu nữa, 

Đếu là ngục cỡ nhỏ từng phân. 


18. Lửa cháy, hành hình các tội nhân 
Thảy đêu tạo ác nghiệp vô ngân, 
Kinh hôn, hoảng hối, đây đau đớn, 
Khổ não, hãi hùng ngập bốn phương. 


19. Bồn phía đều xây cửa bốn tầng, 
Chia từng khoảng cách thát cân phân, 
Mái vòm bằng sắt trên che phủ, 
Tường sắt lại còn bọc lấy thân. 


20. Nên sắt này xây mới vững sao 
Vì không lửa dữ đốt tan nào, 

Dù xa trăm dặm chung quanh đó, 
Cũng thấy oai thân tỏa vút cao. 


21. Ai làm thương tốn các hiên nhân, 
Hoặc xúc phạm gì bậc thiện chân, 
Kơi “hăng vào ngay miễn địa ngục 
Chẳng còn cơ hội để vươn thân. 


22. Thân thể tả tơi, cảnh hãi hùng 
Khác nào cá nướng, lửa đang nông, 
Cũng vì ác nghiệp bao năm cũ 

Đày xuống ngục kia phải nướng thân. 


23. Thiếu hủy tứ chỉ lứa bỏng sôi, 
Hành hình làm hoảng sợ con mỗi, 
Dù mOnG giải thoát ra ngoài ngục, 
Cũng chẳng tìm đâu lỗi thoát rồi. 


24. Chạy tới chạy lui kiếm lối đi, 
Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng mong gì, 
Vì chư thần đó ngăn đường lỗi, 

Họ cố tìm đường có ích chỉ. 


25. Hàng ngàn năm sô 2 phận đau thương, 
Chúng sống trong miễn địa ngục môn, 
Với cánh tay dài vương tới mãi 

Khóc than nỗi khổ ngập tâm hôn. 


26. Cũng như răn độc giết con môi 

Nổi giận hung tàn nếu bị khơi, 

Phải tránh tôn thương cho Thánh giả, 
Những người nguyên khổ hạnh trong đời. 


27. Tộc trưởng Ke-ka(2) 4j-ju-na, 
Tan tành vì hại Œo-tfa-ma, 

Dù ngàn tay, vóc người cường trắng 
Thiện xạ lây lừng một thuở xưa. 


28. Dan-da-ki phi báng Ki-sa(3), 
Ngài chẳng tội tình, chẳng xáu xa, 
Như chặt cọ dừa từ góc rê, 

Hoàn toàn hủy diệt thể kia mà. 


29. Mej-7ha vì bậc trí Tan-ga(4) 
Phải rớt từ trên bảo tọa kia, 

Đất nước trở thành hoang phề địa, 
Chúa tôi đêu phải hóa ra ma. 


30. Dân chúng Hish-nu tộc tấn công 
Di-pà-ya(5) ấy Hắc hiển nhân 

Cùng tộc An-dha(6) tìm địa ngục, 

Giết nhau dùng dáo trượng tranh hùng. 


31. Bị mắc lời nguyễn của trí nhân, 
Cec-ca xưa bước giữa không trung, 
Tương truyền bị nuôi vào lòng. đất 
Biến mất vào ngày đã định phần. 


32. Kẻ ngu bướng bỉnh chẳng khi nào 
Được tản đồng từ bác trí cao, 

Song các thiện nhân đây chánh nghĩa 
Khó lòng nói chuyện dối gian nào. 


33. Kẻ nào năm sẵn để chờ mong 
Bắt lấy hiển nhân với trí nhân, 
Sẽ bị cuốn chìm vào địa ngục, 

Vì nu kế độc phải ăn năn. 


34. Kẻ nào lòng phản bội hung tàn 
Xông đến đành càn lão Thánh nhân, 
Sẽ giống gốc cây dừa chết héo, 
Chẳng con thừa kế, phải tàn dẫn. 


35. Kẻ nào dám giết đại hiển nhân, 

Hoặc bác tu hành sống chánh chân, 
Sẽ đọa Ka-la-sut địa ngục 

Cực hình phải chịu lắm ngày ròng. 


36. Còn nếu Ma-ga, một ác vương 
Muốn làm điên đảo cả giang sơn, 
Mạng chung, vào ngục Tu-pa ấy 

Phải chịu nhiều đau khổ đoạn trưởng. 


37. Trăm ngàn năm sống đọa đày thân 
Như cách chư Thiên tính thẳng năm, 
Mặc áo làm bằng cây lửa đỏ, 

Giữa đau thương địa ngục muôn phần. 


3ở. Lửa phun lên rực sảng nơi nơi, 
Tung tóe từ thân thể tả tơi, 

Chân căng, tóc râu cùng tắt cả 
Chỉ dùng nuôi ngọn lửa làm môi. 


39. Trong lúc thán kia cháy thật nhanh 
Khổ đau hành hạ đến tan tành, 
Như voi bị quất bằng cây nhọn, 
Kẻ khốn rồng lên hết sức mình. 


40. Có kẻ tham sân lại giết cha, 

Áy người hèn hạ, đại gian tả, 

Chịu nhiêu thông khổ trong hầm lửa 
Ở ngục Kà-la-sut mãi mà. 


41. Trong chảo sắt sôi đến lột da, 

Bị đâm tên sắt đến mù lòa, 

Ăn phân, kẻ giết nhằm thân phụ, 
Nước muối chìm thân, chuộc tội xưa. 


42. Quỷ sư đặt trong miệng kẻ này 
- Vì e nỗ ngậm chặt hàm ngay - 
Một hòn sắt nóng nung cho đỏ, 
Hoặc một lưỡi cày với sợi đây, 
Rồi buộc lấy môm cho thật chặt, 
Thả vào trong vũng nước bùn lây. 


43. Kên kên, diều quạ, cả đen, nấu, 
Chim mỏ sắt kia thật đủ màu, 
Phanh lưỡi nó ra từng mảnh nhỏ, 
Run run từng miễng, mắu tuôn trào. 


44. Bay đi, bẩy quỷ lại bay về 
Đánh đập kẻ đáy khôn khó kia, 
Vào ngực cháy, chân tay gấy nái, 


Chúng hành người, độc ác say mê. 


45. Cả bầy quỷ sứ thật hân hoan, 
Song nỗi khổ đau lại ngập tràn 
Những kẻ đọa đày trong ngục ấy, 
Vì đời phạm tội giết nghiêm đường. 


46. Còn nếu kẻ nào giết mẫu thân 
Đọa ngay vào ngục Dạ- ma quân, 
Để đển lội phạm hành vì ác, 

Nhận quả báo kia thật xứng phân. 


47-48. Quỷ dữ nắm người giết mẫu thân 
Dùng cày sắt rộng ii mạnh vào lưng, 
Tạo thành những luống cày sâu rộng, 
Máu tựa đồng tan chảy cả dòng 

Từ các vết thương, và chúng lấy 

Làm nguôi cơn khát bóng tù nhán. 


49-50. Hỗ máu đỏ kia nó ngập mình, 
Hit mùi xác chết hoặc bùn tanh, 

Bây sâu khủng khiếp dùng môm sắt 
Xuyên suốt da người chịu cực hình, 
Xâu xé thịt kia nhai ngấu nghiễn, 
Hút ngay máu đỏ thật ngon lành. 


51-52. Ngục sâu trăm dặm, ngập chìm thân, 
Trăm dặm quanh đây xác thối nông, 

Bởi chính mùi hôi, ôi! Tôi nghiệp, 

Xưa dù mắt sáng, cũng mờ dẫn. 


53. Vượt qua ngục thất Khu-ra-dhà(7), 
Tù ngục tối tăm, khó vượt qua, 

Những kẻ phả thai, sao thoát được 
Dòng sông khủng khiếp Ve-ta-ra(8). 


54. Cây vải có gai sắt thật dài, 
Chừng vài ba tắc, miệng người đời 
Tương truyền trên cả đôi bờ ấy 

Lơ lững giường đen tối của ngài. 


55. Tất cả bọc trong khối lửa hỗng 
Juơn lên sừng sững tựa trời trông 
Cháy bùng rực rõ như cây tháp 

Cao cả dặm đường giữa cõi không 


56-57. Trên lửa gai nung, ngục hiện ra: 
Gian phu, dâm phụ, bọn gian tà 

Roi da vụt xuống, đầu lăn lóc, 

Hồn loạn quay cuông chạy trốn xa, 

Tơi tả tứ chỉ nhữừ nát cả, 

Chúng năm thức đợi suốt đêm qua. 


58-59. Tảng sáng, vào Nôi Sắt ấn thân 
To như núi, ngập nước bừng bừng, 
Ngu sỉ vây bọc như y quấn, 

Bọn ác nhân kia sáng tôi ròng, 

Vì ác nghiệp gây từ kiếp trước, 

Nay đền nợ cũ xứng cân phẩn. 


ó0. Người vợ được mua với bạc vàng 
Đem lòng coi rẻ đức lang quán, 
Hoặc nhìn khinh bỉ người thân thích, 
Lưỡi bị móc ra, thống khổ tràn. 


61. Thấy lưỡi căng đây đám bọ sâu, 
Kêu than chẳng thể được đâu nào, 
Âm thâm phải gánh bao hình phạt 
Trong ngục Ta-pa chịu khổ đau. 


62-63. Kẻ giết heo cửu, bọn thợ săn, 
Chải ngư, trộm cướp, lũ tà nhán, 
Xem hành vì thiện là hèn kém, 

Bị đánh bằng dùi sắt, kiếm cung, 
Nhào xuống, cả bây người khát máu 
Bị tên, giáo đuổi, ngã vào dòng. 


64. Thợ rèn làm hại suốt ngày đêm 
Dùng gậy sắt kia đề luyện rèn, 
Chỉ sông băng đồ ăn bán thiu 


Nhá ra bởi các kẻ đê hèn. 


65. Diễu qua, kên kên, với chó rừng 
Hàm nhe toàn sắt sẵn sàng luôn 

Vô ngay kẻ khôn đang lăn lộn, 

Nuốt sống vào môm quá hảm ăn! 


66. Ai dùng thú dí giết hươu nai, 

Hoặc giêt chim băng các báy môi, 

T1 Ôi lôi đáy thân chừn đọa xứ, 

An năn ngày tháng khô đau dài. 

Ghỉ chú: (l) Ussada; (2) Kekakd, (3) Kisavaccha, (4) Màtanga; (5) 
Dipayana, (6) Andhaka; (7) Khuradhàra; (8) Vetarani 

Như vậy, ngài đã miêu tả các địa ngục trên và bây giờ vừa mở một chỗ trên 
mặt đât, ngài vừa chỉ vua thây thiên giới, vừa bảo: 

67. Nhờ tích đức trên cõi thế gian 

Từ xưa người thiện đến thiên đàng, 

Chư Thiên, Phạm chúng, kìa Thiên chủ, 

Đạt quả công năng chín vẹn toàn. 


66. Ta bảo ngài cai trị chành chân 
Suốt trong quốc độ, hỡi Quân vương, 
Đạt thành phước đức nhờ công chánh, 
Hỏi tiếc về sau chẳng phải mang. 


Nghe xong bài thuyết giáo của bậc Đại Sĩ, vua bình tâm lại, còn Bồ-tát sau 
khi ở đó một thời gian nữa, liền trở về nơi an trú của mình. 

* 
Đến đáy, bác Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và bảo: 


- Không chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, vua áy cũng đã được ta làm cho 
an tâm. 


Và Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Vào thời bấy giờ, vua Ajàtasattu (A-xà-thê) là nhà vua kia, các đệ tử đức 
Phật là hội chúng của vị khô hạnh, và Ta chính là Hiên giả Samkicca. 


-¬-000--- 


Chương XX - Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ 
-OooOoO- 


531. Chuyện Đại Đề Kusa (Tiền thân Kusa) 
Quốc độ này hoan lạc ngập tràn...., 


Đây là câu chuyện bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về 
một Tỷ-kheo thôi thát. 


Chuyện kể rằng Vị ấy thuộc dòng quỷ tóc, sống ở Savatthi (Xá-vệ), vì nhiệt 
tâm tin vào Chánh pháp nên ông xuát gia tu tập. 


Một ngày kia, ông vào thành Sàvatthi để khất thực, lại gặp một nữ nhân xinh 
đẹp liên đem lòng say mê ngay khi mới thấy nàng. Bị tham dục chỉ phối, ông 
sống trong đau khổ, cứ để lông tóc, móng tay chân mọc dài ra, mặc các y 
trong lần y ngoài đều dơ bẩn, và héo mòn dân đến độ xanh xao khác nào cây 
liễu rũ với các đường gân nồi lên khắp mình mấy. 


Cũng giống như trên thiên giới, Khi một vị Thiên tử nào sắp đọa khỏi kiếp 
sông Thiên thân, thường để lộ ra năm dấu hiệu quen thuộc, đó là: Các vòng 
hoa của vị ấy mang héo dân, xiêm y dơ bản, thân thể trở nên xấu xí, mô hôi 
ở nách đồ ra và vị ấy không còn thấy lạc thú gì trong Thiên cung nữa. 


Trường hợp các Tỷ-kheo ở thế gian cũng vậy; khi thối thất tín tâm trong 
Chánh pháp, có năm dấu hiệu tương tự hiện ra: hoa tín tâm héo úa, y chân 
chánh dơ bản, do bắt mãn và các hậu quả của cải danh bắt thiện mà thân 
thể các vị ấy trở nên xấu xí dân, mô hôi bất tịnh Cứ tôn ra đâm đìa khiến họ 
không còn thấy lạc thú gì trong đời độc cư dưới gốc cây rừng nữa. 


Đó là những dấu hiệu đã xuất hiện ở vị này. Vì thế Tăng chúng đưa ông đến 
yết kiên bậc Đạo Sư, và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, kẻ này đang thối thất. 

Bác Đạo Sư hỏi có đúng không, và khi nghe ông thú nhận là đúng, Ngài 
bảo: 

- Này Tỷ-kheo, đừng làm nô lệ cho tham dục. Đáy là một ác nữ nhân, ông 
hãy chê ngự dục tham của ông đôi với kẻ ây, hãy hân hoan trong Chánh 
pháp. Chính vì mê say một nữ nhán, mà các bậc hiện trí ngày xưa, mặc dù 
có đủ uy lực phi thường, cũng đã mát hêt quyên năng và phải chịu khôn đồn 
đên suy tản. 


Nói vậy xong, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa tại quốc độ Malla, trong kinh thành Kusàvati, vua Okkàka cai trị 
rất chân chánh. Đứng đầu mười sáu ngàn phi tần của ngài là Chánh hậu 
SilavatÌ. Bấy giờ bà không sinh con cái gì nên dân chúng trong kinh đô cùng 
các triều thần tụ họp tại cửa cung, than vãn rằng quốc độ này sẽ bị diệt vong. 


Vua mở cửa số ra phán hỏi: 

- Trong triều đại trầm, không có aI làm điều gì bất công trái đạo. Tại sao các 
ngươi trách móc trâm? 

Họ đáp: 

- Tâu Đại vương, quả đúng vậy, không ai làm gì trái đạo lý cả, nhưng Đại 
vương không có hoàng nam để nối dõi; một kẻ ngoại bang sẽ, chiếm lấy 
vương quốc và hủy diệt đất nước này. Vậy xin Đại vương hãy cầu tự để có 
hoàng nam trị nước cho đúng pháp. 

- Thế khi muốn cầu tự, trẫm phải làm gì? 


- Trước tiên, xin Đại vương hãy truyền đưa ra đường một đám cung nữ ca 
múa hạ đẳng suốt trong một tuần lễ, xem đó như một lễ cúng tế thần, rồi nếu 
có một nàng nào sinh được con trai thì tốt lắm. Nếu không thì xin hãy đưa 
một đám nữ nhạc trung lưu và cuối cùng là đám nữ nhạc thượng hạng. Chắc 
hắn giữa đám đông như thế sẽ có một nàng đầy đủ đức độ để sinh con trai. 


Vua liền làm theo lời họ khuyên ngài, và cứ đến mỗi ngày thứ bảy trong 
tuân, ngài hỏi thăm đám người ây trở về cung, sau khi đã hưởng thú vui chơi 
thỏa thích, xem có nàng nào thọ thai chưa. Và khi tât cả bọn họ đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, không có aI. 

Bấy giờ vua thất vọng kêu lên: 

- Ta chăng có được hoàng nhỉ nảo cả. 

Dân chúng trong kinh thành lại trách móc vua như trước. Vua bảo: 

- Pại sao các ngươi lại trách trẫm, theo lời các ngươi thỉnh cầu, nhiều đám 
nữ nhân đã được đưa ra trình diễn ngoài đường, nhưng không nàng nào thọ 
thai cả. Vậy trâm phải làm sao bây giờ? 

Họ đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, chắc hắn đám nữ nhân này đều vô hạnh và thiếu đức 
cả. Chúng không đủ công đức đê sinh con trai. Song vì chúng chưa thọ thai, 
vậy hoàng thượng đừng nản lòng, Chánh hậu Silavatì là một nữ nhân đây đủ 
đức hạnh; xin hãy đưa chánh hậu ra đường, lệnh bà sẽ sinh hoàng nam. 


Vua vui lòng chấp thuận, truyền lệnh đánh trống công bố rằng vào ngày thứ 
bảy kể từ hôm ấ ây, dân chúng phải tề tựu lại và vua sẽ đưa Chánh hậu Silavatì 
ra đường làm tế lễ. Rồi vào ngày thứ bảy, vua truyền lệnh trang điểm chánh 
hậu thật lộng lẫy và rước bà từ cung ra đường phó biểu diễn. 


Do uy lực công đức của bà, cung thất của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ nóng 
dân lên. Thiên chủ Sakka xem xét việc này có ý nghĩa gì, và nhận thây 
Chánh hậu đang khao khát một hoàng nam, liên suy nghĩ: 


- Ta phải ban cho chánh hậu một hoàng nam. 


Rồi trong khi tìm hiểu xem có vị nảo trên thiên giới xứng đáng làm con bà 
không, Thiên chủ chợt trông thây Bô-tát. 


Truyện kế rằng, vào thời ấy, sau khi đã hưởng hết thọ mạng ở cõi trời Ba 
mươi ba, ngài (Bồ- tát) ước mong được tái sinh ở một cảnh giới cao hơn. 
Sakka Thiên chủ đền gần cửa cung ngài, triệu ngài ra bảo: 


- Này Hiền giả, ngài sẽ phải đến cõi nhân gian, và thọ sinh làm hoàng nam 
của Chánh hậu vua Okkaka. 


Rôi Thiên chủ lại mời được một Thiên tử khác đên và bảo: 
- Hiên giả cũng sẽ làm hoàng nam của Chánh hậu. 
Và muôn răng không có một nam nhân nào được phép làm tôn hại đức hạnh 


của chánh hậu, nên Sakka Thiên chủ giả dạng làm một lão Bà-la-môn, đi đên 
cửa cung. 


Đám dân chúng, sau khi tắm rửa trang điểm cho mình xong, mỗi người đều 
thầm mong trong trí là sẽ chiếm được hoàng hậu nên tÈ tựu ngay tại hoàng 
môn, nhưng khi thấy Sakka Thiên chủ họ cười ầm lên, hỏi ngài tại sao đến 
đây. Thiên chủ bảo: 


- Tại sao lại trách lão? Thân lão già rồi, song dục tình vẫn không giảm 
xuông, nên lão đên đây với hy vọng đem được hoàng hậu về với lão, giả sử 
lão chiêm được bà. 

Cùng với những lời này, Thiên chủ dùng thần lực tiến lên phía trước cả đám 
người ấy, và vì công đức của ngài tỏa ra, không ai có thê đứng trước mặt 


ngài được, và ngay lúc chánh hậu mới bước ra khỏi cung, được trang điểm 
cực kỳ rực rỡ uy nghi, ngài liền nằm lấy tay bà và đưa đi mất. 


Thế rồi đám người kia đứng trơ ra đó mạ ly ngài, bảo: 


- Thật là nhục nhã, một lão Bà-la-môn đã biến đi mất cùng một bà hoàng hậu 
dung sắc tuyệt thê. Lão cũng chăng biệt chuyện gì là cân xứng với lão nữa. 


Chánh hậu cũng suy nghĩ: "Một ông già đang bắt ta đi mất đây", bà cũng nổi 


giận và lại cảm thấy ghê tởm. 


Còn vua đứng ở cửa sô mở rộng, nhìn ra xem ai sẽ cướp được hoàng hậu 
mang đi, và chợt thây đó là a1 rôi, thì ngài hêt sức bât bình. 


Khi Sakka Thiên chủ vừa cùng bà thoát ra khỏi công thành, ngài liền dùng 
thân lực hóa hiện ra một ngôi nhà ngay gân đó, cửa đã mở săn cùng với một 
bó củi khô. Bà hỏi: 

- Chỗ ở của lão đây chăng? 


- Tâu lệnh bà phải, trước kia lão ở đây chỉ một mình, nay có cả đôi ta. Lão sẽ 
đi quanh đây kiếm ít gạo về trong lúc ấy xin lệnh bà nằm nghỉ trên đồng củi 
này. 

Nói vậy xong, ngài vỗ nhẹ trên người bà, khiến bà rúng động vì sự tiếp xúc 
với Thiên chủ, rồi ngài đặt bà nằm xuống đó, ngài vừa đụng vào người bà là 
bà thiếp đi ngay. Sau đó, ngài dùng thần lực siêu phàm đưa bà lên cõi trời Ba 
mươi ba và đặt bà xuống trên thiên tọa trong một cung điện lộng lẫy nguy 
nga. 


Vào ngày thứ bảy, ngay khi vừa thức giấc, bà ngắm cảnh huy hoàng này và 
hiểu răng đây không phải là một Bả-la-môn, mà chắc hắn là chính Sakka 
Thiên chủ. Vào lúc này Sakka Thiên chủ đang ngự trên bảo tọa dưới cây San 
hô, được đoàn Thiên nữ ca múa vây quanh. 


Bà liền bước ra khỏi thiên sàng, đi đến gần đảnh lễ Thiên chủ và kính cân 
đứng một bên. Sau đó Thiên chủ bảo: 

- Ta ban cho bà một điều ước; hãy chọn đi. 

- Vậy xin Thiên chủ ban cho thần thiếp một hoàng nam. 

- Này hoàng hậu, không chỉ một mà thôi đầu. Ta sẽ ban hai vương tử cho bà. 
Một người thông minh trí tuệ nhưng xâu xí, người kia đẹp tướng song lại 
ngu đần, bà muốn có đứa con nào trước? 

- XIn đứa con thông minh trước. Bà đáp. 

- Được lắm. Ngài bảo. 

Rồi đưa cho bà một cọng cỏ Kusa (Cát tường), một chiếc thiên y cùng với 
gô chiên-đàn, một đóa thiên hoa San hô và cây đàn Kokanada màu đỏ cánh 
sen. 

Xong xuôi ngài đưa bà trở lại mội cung của hoảng gia, đặt bà nằm xuống 
trên cùng một vương sàng với vua và chỉ lây ngón tay ngài đụng vào người 
của bà là ngay lúc ây Bô-tát nhập mâu thai, còn Thiên chủ lập tức trở vê cõi 
của ngài ngay. Bà hoàng hậu hiên đức biệt răng bà đã thọ thai. 


Lát sau vua tỉnh giấc thấy bà, liền hỏi ai đã đem bà đi. 

- Tâu Thánh thượng, chính Sakka Thiên chủ. 

- Kia chính mắt trẫm thấy một lão già Bà-la-môn mang khanh đi mắt, tại sao 
khanh muôn đánh lừa trầm? 

- Tâu Thánh thượng, xin hãy tin thần thiếp, chính Sakka Thiên chủ đã đưa 
thiệp lên thiên giới. 

- Trầm không tin khanh đâu. 

Lúc ấy bà đưa vua xem cọng cỏ Kusa mà Thiên chủ đã tặng bà và nói: 

- Bây giờ xin Thánh thượng tin lời thần thiếp. 

Vua nghĩ thầm: "Cỏ Kusa hái được khắp nơi", nên ngài vẫn không tin bà. Bà 
liên đưa cho vua xem các Thiên y của bà. Thây vậy ngài tin bà và bảo: 

- Này ái hậu, nếu Thiên chủ đem khanh đi thì khanh đã có thai chưa? 

- Tâu Thánh thượng, thần thiếp đã có thai. 

Vua rất hoan hỷ và truyền cử hành lễ mừng thai phụ. 

Mười tháng sau, bà hạ sinh một hoàng nam, triều đình không đặt tên gì khác 
ngoài tên ngọn cỏ Kusa. Vào thời gian vương tử Kusa biệt chạy một mình, 
bà lại có thai một Thiên tử thứ hai, họ đặt tên là JayampatI. Hai vương tử 
được nuôi dưỡng theo cung cách cao sang trọng vọng. 

Bồ-tát thật vô cùng thông minh, không cần học với thầy nào cả, mà tự khả 
năng ngài đã tài giỏi thành thạo mọi môn học thuật. 

Vì vậy khi ngài được mười sáu tuổi, vua nóng lòng trao quốc độ cho ngài, 
liên bảo chánh hậu: 

- Này ái hậu, khi trao vương quyền cho vương nhi, ta sẽ cử hành lễ thật 
trọng thê, ta muôn nhìn thây vương nhi được an vị trên ngai vàng khi ta còn 
sông. Nêu có công chúa ở xứ nào trong cõi Diễm-phù-đê mà ái hậu yêu mên, 
thì khi rước nàng ây vê đây, ta sẽ phong cho nàng làm chánh hậu của vương 
nhi. Vậy hãy thăm dò xem vương nhi có yêu mên công chúa xứ nào chăng? 
Bà ưng thuận ngay và cho một cung nữ đệ trình vấn đề lên thái tử để biết ý 
kiên ngài. Nàng ây đên trình vương tử mọi viỆc. 

Nghe nói vậy, bậc Đại Sĩ liền suy nghĩ: "Ta không được tốt tướng, hễ một 
công chúa diễm lệ nào dù được rước về đây làm tân nương của ta thì khi 
thấy mặt ta CHHẾ sẽ nói: "Mình sẽ phải làm gì với một người chồng xấu xí 


như thế này”; rôi nàng ấy trốn đi và chúng ta chỉ thêm mang nhục. Vậy ta 
còn phải cần gì cuộc sống gia đình thế tục nữa? Ta muốn phụng dưỡng song 


thân lúc còn sống và khi song thân từ trần, ta quyết xuất gia làm ân sĩ". Vì 
thê ngài đáp: 

- Ta có cần gì quốc độ ngai vàng hay yến tiệc hội hè đâu? Khi song thân ta 
từ trần, ta quyết xuất gia tu hành. 

Nàng cung nữ ấy trở về và kể lại với chánh hậu chuyện ngài vừa nói. 


Vua rất buồn bực; sau vài ngày lại gửi một chiếu chỉ khác, nhưng vương tử 
vẫn không chịu nghe theo. Sau ba lần từ chối lời đề nghị của vua cha; đến 
lần thứ tư ngài suy nghĩ: "Quyết liệt phản đối mẹ cha mãi là điều không hợp 
lý, nên ta muốn bày một mưu kế gì đó". 

Rồi ngài triệu người thợ vàng trưởng đoàn vào, đưa cho gã một số vàng và 
bảo gã làm bức tượng một nữ nhân. Khi gã đi rồi, ngài lấy thêm vàng và 
chính tay ngài nặn hình một nữ nhân. 

Thật vậy, mục đích của chư Phật bao giờ cũng được thành tựu. Bức tượng 
tuyệt đẹp vượt ngoài mọi lời lẽ con người miêu tả nó. Sau đó, bậc Đại Sĩ 
truyền đem xiêm y khoác cho tượng ấy và đặt trong cung thất. 


Khi thấy bức tượng do người thợ vàng trưởng đoàn đem vào, ngài chê bai, 
và bảo: 
- Ngươi hãy đi tìm xem bức tượng đặt trong hoàng cung. 


Gã thợ ấy bước vào, thấy bức tượng lên suy nghĩ: "Chắc đây phải là một 
Thiên nữ đên hưởng lạc thú cùng với vương tử”. 

Gã bỏ đi ra khỏi phòng mà không dám đưa tay ra về phía bức tượng ấy, rồi 
gã nÓI: 

- Tâu điện hạ, trong cung ngài có một Thiên nữ cao quý của chư Thiên, hạ 
thần không dám đến gần. 

Ngài bảo: 

- Hiền hữu, hãy đi đem bức tượng vàng ấy về đây. 

Được bảo đến lần thứ hai, gã mới đi mang bức tượng về. 


Hoàng tử ra lệnh đem bức tượng do người thợ vàng đúc đặt vào trong cung 
thât băng vàng; còn bức tượng do ngài nặn thì được trang hoàng thật đẹp đặt 
lên một chiêc xe, đem đệ trình mâu hậu và bảo: 

- Khi nào con tìm ra được một nữ nhân như thế này, con xin lây nàng làm 
VỢ. 


Mẫu hậu triệu các quôc sư vào bảo: 


- Này các hiền khanh, vương tử có đầy đủ công đức do Sakka Thiên chủ ban 
cho ta, chàng phải tìm được một công chúa xứng đáng với chàng. Vậy các 
khanh hãy đem bức tượng này đặt vào vương xa phủ kín, đi khắp cõi Diêm- 
phù-đề, hễ thấy công chúa của vua nào giống bức tượng thì hãy trao tượng 
cho vua ấy và bảo: "Quốc. vương Okkàka sẽ làm hôn lễ với công chúa của 
Đại vương". Rồi hãy thu xếp ngày trở về nước. 


- Thật tốt lành thay. 


Họ đáp xong cầm bức tượng ra đi cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. Trong 
cuộc hành trình â Ấy, dù đến kinh thành nào vào lúc hoàng hôn, đoàn người ấy 
cũng tụ tập lại rôi sau khi trang hoàng xiêm y, vòng hoa, nữ trang cho bức 
tượng, họ đặt tượng lên chiếc loan xa đưa ra bến tắm, còn chính họ trở lui, 
đứng bên vệ đường nghe ngóng người qua lại có bàn tán gì chăng. 


Dân chúng thấy bức tượng vàng, bảo nhau: 


- Bức tượng này chỉ là một nữ nhân cũng thật vô cùng diễm lệ, chăng khác 
một vị Thiên nữ. Tại sao nàng đên đây, nàng từ đâu lại? Trong kinh thành 
này của ta, không có ai sánh băng nàng được. 


Sau khi tán dương sắc đẹp của tượng vàng, họ lại đi đường họ. 

Các quốc sư bảo: 

- Nếu có một cô gái nào như thế ở đây, dân chúng sẽ bảo: "Bức tượng này 
giông công chúa nọ, hoặc tiêu thư kia"; chắc tại đây không có cô gái nào như 
vậy cả. 

Họ liền đem bức tượng ra đi đến kinh thành khác; trên bước giang hồ vô 
định, họ đên kinh thành Sàgala ở quôc độ Madda. 


Lúc bấy giờ vua Madda có bảy công chúa đẹp dị thường như bầy tiên trên 
trời. Công chúa lớn nhất tên là Pabhàvatì (Quang Huy), thân nàng chiếu tỏa 
ra các tia sáng như thể ánh bình minh. Khi trời tối, trong phòng loan của 
nàng rộng chừng bốn cubit (1 cubit = 45 em) không cần thắp đèn, cả căn 
phòng cũng sáng rực lên. 


Lúc bấy giờ, nàng có một bà nhũ mẫu lưng gù, sau khi đã bưng cơm lên hầu 
Pabhàvatl, lại muôn gội đầu cho nàng vảo lúc trời sâm tối, bà ra đi mmúc nước 
cùng với tám nữ tỳ, mỗi người mang một bình đựng nước đến bến tắm, chợt 
thấy bức tượng, bà tưởng đó là Pabhàvatì liền kêu lên: 


- Cô bé này tệ thật, cứ giả vờ muôn gội đâu và bảo ta đi múc nước, lại lên đi 
trước chúng ta, ra đứng ngoài đường kia kìa. 


Đang lúc giận dữ, bà kêu lên: 


- TỆ quá, nàng làm nhục gia phong, nàng ra đứng kia, trước cả bọn ta nữa. 
Nếu đức vua biết được, chúng ta sẽ chết mắt. 


Nói xong, bà đánh vào má bức tượng, làm một khoảng lớn bằng lòng bàn tay 
bà bị nứt ra. Khi thấy đó là một bức tượng vàng, bà bật cười đến bảo các nữ 
ty: 

- Hãy đến xem ta đã làm gì kìa. Ta tưởng đó là đưỡng nữ của ta, nên ta đánh 
nó, bức tượng kia thật có đáng gì nếu đem so với con gái ta? Ta chỉ làm đau 
tay ta mà thôi. 


Thế là các sứ giả của vua chạy ngay nắm lấy bà bảo: 
- Đây là chuyện gì bà bảo cho ta biết, con gái bà đẹp hơn tượng nảy sao? 


- Ta muốn nói đến Pabhàvatì, công chúa của vua Madda, giá trị của tượng 
này không bằng một phần mười sáu của nàng ấy. 


Họ vui mừng trong dạ, tìm lối vào cung nhờ người trình vua rằng sứ giả của 
vua Okkàka đang đứng ở cung môn. 


Vua đứng dậy từ bảo tọa, ra lệnh cho họ vào châu. Khi vào, họ đảnh lễ vua 
và tâu: 
- Tâu Đại vương, bổn vương xin gửi lời hỏi thăm ngọc thê có được khang an 
chăng? 


Họ được tiếp đón nồng hậu và khi được hỏi tại sao đến đây, họ đáp: 


- Bốn vương của chúng thần có một hoàng nam, vương tử Kusa rất dũng 
cảm, đức vua muốn trao quốc độ cho con nên sai chúng thần đến xin Đại 
vương gá duyên công chúa Pabhàvatì cho chàng và nhận bức tượng vàng 
này làm sính lễ. 


Nói xong, họ dâng lên tượng vàng ấy. Vua rất đẹp ý, nghĩ rằng được kết thân 
với một dòng vua cao quý như vậy thật là vạn phúc. Các sứ giả lại tâu: 


- Tâu Đại vương, chúng thần không dám chậm trễ ở nán lại đây, chúng thần 
phải về trình đức vua là chúng thần đã đi cầu hôn công chúa được rồi, ngài 
sẽ đến đón dâu sau. 


Vua chấp thuận, tiếp đãi họ rất nồng hậu, sau đó để họ ra về. Họ về cung 
trình lại mọi việc lên đức vua và hoàng hậu. Vua cùng đám tùy tùng đông 
đảo khởi hành từ Kusàvati dần dần theo thời gian đi đến kinh thành Sàgala. 
Vua Madda thân hành đón rước ngài vào thành tiếp đãi rất trọng thể. Hoàng 
hậu Sìlavati là một nữ nhân thông thái, liền suy nghĩ: "Do nguyên nhân gì 
mà có việc này?". 


Sau một hai ngày, bà bảo vua: 
- Chúng ta đang mong được gặp tân nương. 


Vua chấp thuận truyền triệu công chúa vào. Nàng Pabhàvati được phục sức 
cực kỳ lộng lây và đám cung nữ theo hâu bước ra đảnh lê mâu hậu tương lai. 


Vừa trông thấy nàng, chánh hậu liền suy nghĩ: "Công chúa này tuyệt đẹp, 
còn con ta lại xâu xí, nêu nàng thây con ta, nàng sẽ không ở dù chỉ một ngày, 
và sẽ trôn đi ngay. Vậy ta phải bày mưu mới được”. 

Bà liền nói với vua Madda: 

- Tân nương thực là đẹp đôi với hoàng nhi ta. Tuy thế hoàng tộc ta có một 
tục lệ cô truyên, nêu nàng tuân theo luật đó, chúng ta sẽ rước nàng vê làm 
hoàng phi. 


- Đó là tục lệ gì? 


- Trong dòng họ ta, người vợ không được phép nhìn chồng ban ngày cho đến 
bao giờ nàng thọ thai. Nêu nàng chịu làm theo đúng như vậy, chúng ta sẽ 
đón nàng vê. 


Vua hỏi công chúa: 
- Này con yêu quý, con có làm thế được chăng? 
- Tâu phụ vương, được. Nàng đáp. 


Sau đó, vua Okkàka đem nhiều sính lễ tặng vua Madda và rước nàng cùng ra 
đi, vua Madda tiễn đưa công chúa về nhà chồng cùng với một đoàn hộ tống 
thật đông đảo. Còn vua Okkàka, khi vừa tới thành Kusảvati, liền ban lệnh 
cho kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy, tất cả tù nhân đều được thả ra, và 
sau khi làm lễ quán đảnh cho tân vương cùng sắc phong nàng PabhàvatI làm 
chánh hậu, ngài truyền đánh trống loan báo triều đại vua Kusa ra đời. 


Tất cả các vua toàn cõi Diêm-phù-đề có công chúa đều gửi đến triều công 
vua Kusa hoặc có vương tử thì gửi đến làm cận thần để mong bầu bạn với 
ngài. 

Bồ-tát lại có cả đoàn nữ nhạc đông đảo và trị dân thật oai phong lẫm liệt. 
Tuy vậy ngài không được phép nhìn Pabhàvatì ban ngày, nàng cũng không 
được nhìn ngài, chỉ ban đêm ngài mới được tự do đi lại với nàng. 


Vào thời ấy, thân thể của nàng Pabhàvati tỏa sáng lạ thường, song Bồ- tát 


phải rời hậu cung khi trời còn tối. Vài ngày sau, ngài thưa với mẫu hậu rằng 
ngài muốn nhìn thấy Pabhàvatì vào ban ngày. Bà từ chối , bảo ngài: 


- Con không nên ước muôn việc đó, phải đợi đên bao giờ nàng có thai đã. 


Ngài van xin mẹ nhiêu lân, vì thê bà bảo: 


- Thôi được, con hãy đến chuồng voi đứng đó giả làm người quản tượng. Mẹ 
sẽ đem nàng lại đó, con sẽ tha hồ ngắm nàng, nhưng hãy cần thận đừng để 
nàng biết con. 


Ngài thỏa thuận đi đên chuông voli, mâu hậu truyền làm lê hội voi và bảo 
Pabhàvati: 


- Này con, ta hãy cùng đi xem bầy voi của đức phu quân con. 


Khi đem nàng lại đó, bà chỉ cho nàng tên của voi này, voI nọ; trong lúc 
Pabhàvatl đi sau lưng mâu hậu, vua ném vào lưng nàng một cục phân voI. 
Nàng tức giận bảo: 

- Ta sẽ bảo đức vua chặt đầu ngươi. 


Nói xong, nàng lại càu nhàu với mâu hậu khiên bà phải dô dành nàng băng 
cách xoa lưng nàng. 


Lân thứ hai vua mong muôn nhìn thây hoàng hậu, lại giả dạng làm người giữ 
ngựa trong chuông ngựa, cũng như lân trước, ngài ném cục phân ngựa vào 
mình nàng và khi nàng bực tức, mâu hậu lại dỗ dành nàng. 

Một ngày kia Pabhàvati tâu với mâu hậu là nàng mong muôn nhìn thây bậc 
Đại Sĩ Bà từ chôi lời thỉnh câu của nàng và bảo: 

- Thôi con đừng ước muôn như vậy nữa. 

Nàng lại cứ nài nỉ bà mãi, cuôi cùng bà bảo: 

- Thôi được, ngày mai hoàng nhi sẽ làm đám rước trọng thê khắp kinh thành. 
Con cứ mở cửa sô mà nhìn. 


Nói xong, hôm sau, bà ra lệnh cho kinh thành trang hoàng rực rỡ, rồi truyền 
cho hoàng tử Jayampati mặc hoàng bào, cỡi voi cử hành lê khải hoàn rât 
trọng thê khắp kinh thành. 


Mẫu hậu cùng đứng nơi cửa số với nàng Pabhàvatì, bảo nàng: 

- Con hãy xem cảnh huy hoàng của đức phu quân con. 

Nàng bảo: 

- Con đã được một đẳng vương quân thật xứng đôi vừa lứa với con. 


Lòng nàng vô cùng hoan hỷ. Song cũng ngày đó bậc Đại Sĩ giả dạng làm 
người quản tượng, ngồi sau vương tử Jayampati, khi nhìn thấy Pabhàvatì 
cho thỏa lòng ao ước, ngài vui thích đưa tay làm bộ điệu trêu ghẹo nàng. 


Khi con voi đi qua, mâu hậu hỏi nàng có nhìn thây đức vua chăng, nàng bảo: 


- Tâu mẫu hậu, có thấy, song sau lưng đức vua là người quản tượng rất thô lỗ 
đã lấy tay làm điệu bộ trêu con; tại sao chúng lại để một người xấu xí, có 
dáng xui xẻo như vậy ngồi sau đức vua chứ? 


- Con ạ, chúng muôn sau đức vua phải có người cận vệ. 


Nàng suy nghĩ: “Người quản tượng này thật to gan, không tỏ lòng kính 
trọng đức vua tí nào, hay đó chính là vua Kusa? Chắc chắn vì đức vua xấu xí 
nên họ không muốn cho ta thấy mặt ngài". 


Thế là nàng rỉ tai bà nhủ mẫu lưng gù của nàng: 

- Này nhũ mẫu, lập tức đi ra xem thử đức vua ngồi trước hay sau. 

- Làm thế nào ta biết được điều đó? 

- Nếu là đức vua thì ngài sẽ bước xuống voi trước, nhũ mẫu sẽ biết được nhờ 
dâu hiệu này. 

Bà vú đi ra đứng xa xa nhìn thấy bậc Đại Sĩ bước xuống voi trước, và sau đó 
là vương tử JayampatIl. Bậc Đại Šĩ nhìn quanh, hêt phía này đên phía kia, 
nhợt trông thây bà lão gù lưng, biệt ngay tại sao bà ta đã đên, liên triệu bà ta 
lại và nghiêm khắc bảo bà ây không được tiệt lộ bí mật của ngài, rôi cho bà 
ta vê. 


Bà vú về và bảo hoàng hậu: 

- VỊ ngôi phía trước đã xuông voi trước tiên. 

Và Pabhàvati tin bà ta ngay. 

Một lân nữa, vua muôn thây mặt nàng và câu xin mâu hậu sắp đặt việc ây. 
Bà không thê từ chôi ngài và bảo: 

- Thôi được rôi , con hãy vào ngự viên. 

Ngài vào đó giâu mình trong hô sen đên tận cô, đứng dưới nước lây lá sen 
che đâu và hoa sen che mặt. Và mâu hậu đem PabhàvatI vào ngự viên lức 
sâm tôi bảo nàng: 

- Này con hãy nhìn cây này, chìm kia, nai nọ... 

Như thê bà dụ nàng đi mãi cho đên khi nàng tới gân bờ hô sen. 


Khi nàng nhìn thây hô phủ đây năm loại hoa sen, nàng muôn tăm, liên bước 
xuông mé nước cùng các cung nữ. Trong lúc vui đùa nàng thây hoa sen kia, 
liên đưa tay ra hái. Lúc đó vua rẽ lá sen ra, năm lây tay nàng bảo: 


- Ta là vua Kusa. 


Vừa thấy mặt ngài, nàng hét to: 


- Kìa con quý đang chụp lấy ta. 
Rồi nàng ngất đi ngay, vì thế vua thả tay nàng ra. 


Khi tỉnh lại, nàng nghĩ thầm: "Chúng bảo vua Kusa đã nắm lẫy tay ta, ngài 
chính là người đã ném vào ta một cục phân voI trong chuông voI, rôi một 
cục phân ngựa trong chuông ngựa, cũng chính là người ngôi sau lưng voi và 
trêu ghẹo ta. Ta còn làm gì nữa với một người chông xâu xa dị dạng như 
vậy? Nêu ta sông thì ta phải lây người chông khác mà thôi". 

Thể là nàng triệu tập các quan đại thần đã hộ giá nàng đến đây, và bảo họ: 

- Hãy chuẩn bị loan xa. Ngay hôm nay ta phải đào tâu. 

Họ liền tâu chuyện này cùng đức vua. Ngài nghĩ thầm: "Nếu nàng không 
trôn được, lòng nàng sẽ đau khô tan nát; thôi đề nàng ởi, với tài năng của 
chính mình, rôi đây ta sẽ đưa nàng trở lại". 

Thế là ngài cho phép nàng ra đi, nàng liền về ngay kinh thành vua cha nàng. 
Lúc ấy bậc Đại Sĩ đi từ ngự viên về thành và bước lên cung điện nguy nga 
của ngải. 

Thật ra chính là do kết quả một lời nguyền của nàng trong một đời trước mà 
nàng không ưng thuận Bô-tát và cũng vì một nghiệp quá khứ của ngài mà 
ngài phải chịu xâu xí như thê. 

Chuyện kế rằng ngày xưa tại ngoại ô thành Ba-la-nạai, ở tại phố trên phố 
dưới, một gia đình nọ có hai con trai và một gia đình kia có một con gái. Bô- 
tát là cậu em trong hai anh em kia, rôi cô gái kêt duyên với người anh. Còn 
cậu em không có gia thât, nên vân sông chung với anh. 

Một ngày kia, nhà này nướng loại bánh hảo hạng, trong lúc Bồ-tát còn ở 
trong rừng, nên họ đê dành cho ngài một chiêc, rôi chia bánh ra ăn hết. Lúc 
bây giờ một vị Độc Giác Phật đên khât thực ở nhà ây. Người chị dâu của Bô- 
tát nghĩ rắng nàng sẽ nướng một chiệc bánh khác cho cậu em, nên đem chiêc 
bánh đê dành phân cậu đưa cho vị Độc Giác Phật. 

Ngay lúc ấy cậu trở về từ khu rừng, nàng bảo: 

- Này chú em, đừng giận tôi đã đưa phần của chú cho vị Độc Giác Phật rồi. 
Cậu em đáp: 

- Chị đã ăn hết phần mình rồi lại đem cho phần ta đi, còn bảo sẽ làm cái 
bánh khác cho ta đây! 

Cậu liền giận dữ bước ra lẫy lại chiếc bánh từ bình bát của vị khất sĩ. 


Nàng vội trở vê nhà mẹ mình lây một bơ tươi mới tan, có màu như hoa 


Champac (hoa Sứ) đồ đầy vào bình bát ấy, nó liền tỏa ra một làn ánh sáng. 
Thấy vậy nàng cầu nguyện: 


- Lạy Thánh giả, ước gì khi con tái sinh, thân thể con sẽ phát ra một luồng 
ánh sáng, con sẽ được xinh đẹp và không bao giờ ở chung nhà với kẻ đê tiện 
này nữa. 

Vì kết quả lời nguyên ngày xưa này, nàng không muốn gặp lại cậu nữa. Và 
Bồ-tát khi thả chiếc bánh lại vào bình bát, đã khấn: 


- Lạy Thánh giả, dù nàng ở cách xa trăm dặm, cũng xin cho con có đủ uy lực 
bắt nàng về làm vợ. 


Vì cậu đã giận dữ lấy chiếc bánh, nên kết quả của nghiệp quá khứ ấy là cậu 
bị tái sinh rất xấu xí. 


Phần vua Kusa vô cùng đau khổ khi Pabhàvatì bỏ ngài ra đi, đến độ các cung 
phi khác, dù đã phụng sự ngài đủ mọi cách, ngài cũng không còn lòng dạ 
nào ngó ngàng đến họ; toàn cung điện ngài thiếu mất Pabhàvatì trông thật vô 
cùng hiu quạnh. Sau đó ngài nghĩ thầm: "Lúc này chắc nàng đã về đến thành 
Sàvala": và ngay sáng ngày hôm sau ngài tìm đến mẹ, và thưa: 


- Tâu mâu hậu, con sẽ đi tìm Pabhàvati về đây. Xin mâu hậu trị vì quôc độ 
thay con. 

Và ngài ngâm vân kệ đâu: 

1. Đát nước này hoan lạc ngập tràn 

Ngọc vàng cháu báu, vật trang hoàng, 

Thay con, máu hậu lên cai trị, 

Con sẽ ra đi đề kiêm nàng. 


Khi nghe ngài nói vậy, mâu hậu bảo: 


- Này vương nhi, con phải thật hết sức tỉnh giác, nữ nhân là giống có tâm bắt 
tịnh. 


Sau đó, bà đồ đầy thực phẩm cao lương vào chiếc bát vàng và bảo: 

- Vương nhi để dành lương thực lúc đi đường. 

Rồi bà từ giã ngài. Cầm lấy bát thức ăn ấy xong, ngài đảnh lễ mẫu hậu rất 
cung kính rôi nói to: 

- Nếu con còn sống, con sẽ có ngày gặp mẹ. 

Và ngài trở về cung thất của mình. 


Ngài trang bị năm thứ vũ khí cho mình, đặt một ngàn đồng tiền vào túi xách 
xong câm cái bát thức ăn, chiêc đàn Kokanada và rời kinh thành. Ngài là 


người lực lưỡng, nên đên giữa trưa, ngài đã đi được năm mươi dặm đường. 
Sau khi ăn xong, còn nửa ngày ngài đi thêm năm mươi dặm đường nữa, vì 
thê chỉ trong vòng một ngày ngài đã đi được cả trắm dặm đường. 


Chiều tối ngài tắm rửa và vào kinh thành Sàgala. Khi ngài vừa đến nơi thì do 
uy lực đức độ của ngài, nên Pabhàvati không thể nằm yên trên vương sàng 
mà phải bước xuống nằm trên sàn nhà. Bồ-tát lúc ấy đã mệt lã vì cuộc hành 
trình, khi ngài đang lang thang trên đường ngài gặp một người đàn bà mời 
vào nhà nghỉ ngơi. Sau khi rửa chân xong, bà ấy mời ngài đi ngủ. 


Lúc ngài đang ngủ, bả ấy lo dọn cơm cho ngài, rồi thúc mgài dậy ăn cơm, 
ngài vô cùng đẹp ý nên đã cho bà â ấy luôn cả ngàn đồng tiền và cái bát vàng. 
Đề lại chỗ đó luôn cả năm loại vũ khí, ngài bảo: 


- Ta cân phải đi vài chỗ nữa. 
Khi câm cây đàn lên, ngài đi đên chuông voi và gọi các người quản tượng: 
- Hãy cho ta ở đây và ta sẽ chơi nhạc đê các anh nghe. 


Họ đông ý. Ngài liên đi ra ngoài, và năm xuông. Khi đã hêt mệt mỏi, ngài 


đứng dậy mở đàn ra, vừa hát vừa nghĩ: "Dân chúng trong kinh thành sẽ nghe 
tiếng đản". 


Trong lúc Pabhàvati nằm trên sàn nhà, nàng nghe tiếng hát và suy nghĩ: 
"Tiếng đàn này không thể của ai khác ngoài vua ấy", nàng biết chắc vua 
Kusa đã đến đây chỉ vì nàng. Vua Madda cũng nghe tiếng đàn, liền nghĩ 
thầm: "Gã kia chơi đàn thật du dương. Ngày mai ta sẽ gọi gã vào cho làm 


nhạc công. Còn Bồ-tát suy nghĩ: "Ta không thê nào thấy Pabhàvatì nếu ta ở 
đây, chỗ này không phải dành cho ta". 


Sáng hôm sau, ngài dậy thật sớm, ăn điểm tâm trong nhà trọ xong, ngài bỏ 
đàn, và đi đến người thợ gốm của vua xin làm thợ học việc. Một ngày kia, 
sau khi đồ đất sét vào đầy nhà, ngài hỏi người kia xem ngài có thể làm một 
số bình đất được chăng, người thợ gốm đáp: 


- Được lắm. 


Ngài liền đặt cục đất lên bánh xe quay tròn. Khi đã quay được rồi, bánh xe 
quay nhanh đên giữa trưa. 


Sau khi làm đủ mọi loại bình đất lớn nhỏ, ngài bắt đầu làm một chiếc đặc 
biệt cho Pabhàvatì có nhiều hình vẽ trên đó. Thật vậy, mục đích của chư 
Phật bao giờ cũng thành tựu. Ngài quyết định chỉ một mình Pabhàvatì được 
thấy các hình vẽ này thôi. Khi ngài phơi khô và nung các bình xong, ngôi 
nhà đầy cả đồ gốm. 


Người thợ gồm ấy đem nhiều mẫu hàng đến cung vua. Vua thấy đồ gốm liền 
hỏi ai đã làm ra chúng. 

- Tâu Đại vương, chính hạ thần. 

- Trẫm chắc không phải ngươi làm được, vậy thì ai làm? 

- Tâu Đại vương, người thợ học việc của hạ thần. 


- Không thể là thợ của ngươi được, phải thầy của ngươi mới đúng. Ngươi 
hãy học nghệ với người ây. Từ nay hãy đê người ây làm bình gôm cho các 
công chúa của trâm. 


Vua ban cho gã một ngàn đồng tiền và bảo: 

- Hãy trao tiền này cho người ấy, và đưa các bình nhỏ đến các công chúa. 

Gã cầm các bình nhỏ đến trao các công chúa, và thưa: 

- Những thứ này làm riêng để các công nương chơi. 

Các công chúa đều có mặt để nhận quà tặng. 

Sau đó, người thợ gốm trao cho Pabhàvatì cái bình mà bậc Đại Sĩ đã làm 
riêng cho nàng. Khi câm lên, nàng nhận ra ngay hình vẽ nàng và nhũ mâu 
lưng gù, và biệt đó là công trình băng tay của không ai khác ngoài vua Kusa, 
nàng tức giận bảo: 

- Ta không cần cái này, đem cho ai muốn lấy nó đi. 

Các công chúa kia thấy nàng giận dữ đều cười bảo: 

- Đại tỷ tưởng đó là công trình của vua Kusa, chính người thợ gốm làm nó 
chứ có phải vua ây đâu, hãy nhận đi. 

Nàng không bảo cho các em biết vị vua ấy đã đến đây và làm đồ gồm. 

Còn người thợ gốm trao ngàn đồng vàng ấy cho Bồ-tát, và bảo: 

- Này con, đức vua rất hài lòng vì con. Từ nay con phải làm đồ gồm cho các 
công chúa, còn ta sẽ đem chúng đên tặng các nàng. 

Ngài suy nghĩ: "Mặc dù ta ở đây, ta cũng không thể thấy Pabhàvati được". 
Ngài liên trả tiên lại người thợ gôm và đi đên nhà người đan giỏ cho vua. 
Sau khi trở thành thợ học việc với người này, ngài làm một chiếc quạt bằng 
lá thốt nốt cho Pabhàvatì, trên đó ngài vẽ một chiếc lọng trắng (biểu tượng 
của vương quyền), và lấy đề tài một phòng đại tiệc có nhiều hình người 
trong ây, ngài vẽ hình Pabhàvati đang đứng giữa. 

Người thợ đan giỏ đem những thứ thủ công do vua Kusa làm đến cung điện. 
Vua thây, hỏi ai làm chúng như trước và ban một ngàn tiên vàng cho người 


này, rôi bảo: 
- Hãy trao những mâu đô đan lát này cho các công chúa. 


Ngài lại trao chiếc quạt đặc biệt dành cho Pabhàvatì. Lần này cũng vậy, 
không ai nhận ra các hình vẽ; song Pabhàvati, khi thấy chúng, liền hiểu ngay 
công trình của vua Kusa, và bảo: 


- Hãy đưa thứ này cho ai thích nó thì lấy đi. 
Rồi nàng giận dữ ném xuống đất. 


Các công chúa kia lại cười nàng. Còn người thợ đan giỏ đem tiền về trao cho 
Bồ-tát. Ngài nghĩ rằng nơi này cũng không phải chỗ dành cho ngài ở được, 
nên ngài trả tiền lại cho người đan giỏ rồi đi đến gặp người giữ ngự viên của 
vua và trở thành thợ học việc. 


Trong khi làm đủ loại vòng hoa, ngài làm một vòng đặc biệt dành cho 
PabhàvatI, nôi bật với nhiêu hình dáng khác nhau. Người giữ vườn lại đem 
đên cung điện. 

Khi vua thấy, bèn hỏi ai làm các kiểu vòng hoa này. 

- Tâu Đại vương, chính hạ thần. 

- Ta chắc ngươi không thê làm được, vậy ai? 

- Muôn tâu, chính chú thợ học việc của hạ thần. 

- Kẻ này không thể là thợ của nhà ngươi mà phải là tay thầy. Ngươi hãy học 
nghệ với người này, từ nay người này phải kêt vòng hoa cho các công chúa 
và trao cho gã ngàn đông vàng này. 

Khi ban tiền cho người thợ, vua phán: 

- Hãy đem các vòng hoa đến dâng lên các công chúa của trẫm. 

Còn người giừ vườn lại dâng lên Pabhàvati vòng hoa mà Bồ-tát đã làm riêng 
tặng nàng. Ở đây nữa, nàng lại thây giữa các hình ảnh khác nhau, có cả hình 
nàng và vua, nàng lại nhận ra đó là công trình mỹ nghệ của vua Kusa, nên 
nàng giận dữ ném xuông đât. 

Các công chúa em nàng cũng cười nhạo nàng như trước. Người làm vườn 
đem ngàn đông tiên về trao cho Bồ-tát và kê hêt mọi sự tình đã xảy ra. Ngài 
suy nghĩ: "Chỗ này cũng không phải của ta". Ngài trả lại tiên cho người làm 
vườn rồi đi làm thợ học việc với hỏa đầu quân của vua. 

Một ngày kia, người đầu bếp đem đủ loại cao lương mỹ vị đến dâng vua, 
vào trao cho Bô-tát một miêng thịt đề nâu cho phân ngài. Ngài nâu thịt tuyệt 
khéo, đên độ mùi thơm bay khắp kinh thành. Vua ngửi mùi thơm, hỏi thử 


xem người đầu bếp còn nấu thêm món thịt gì trong bếp chăng. 


- Tâu Đại vương, không. Song hạ thần có trao cho người thợ học việc một 
miêng thịt xương đê nâu, chắc đó là mùi thịt mà Đại vương vừa ngửi. 


Vua truyền đem món thịt ây đến và đặt một miếng lên đầu lưỡi, lập tức nó 
làm bừng dậy và rúng động cả bảy ngàn vị giác! Vua say mê lạc thú được 
thưởng thức các cao lương nên trao cho người đầu bếp một ngàn đồng tiền 
và phán: 

- Từ nay ngươi phải đem ngự thiện dâng lên trằm và các công chúa do thợ 
học viện của ngươi nấu, ngươi đem phần của trẫm đến dâng trẫm, còn thợ 
học việc của ngươi thì đem dâng phần các công chúa. 


Người thợ về kế lại mọi sự; nghe thế ngài suy nghĩ: "Nay ước vọng của ta đã 
thành tựu. Ta sẽ gặp được Pabhàvatì rồi". Lòng đầy hân hoan, ngài trao ngàn 
đồng tiền cho người đầu bếp và hôm sau ngài nấu các món ăn để dâng vua, 
còn chính ngài đi lên nội cung, nơi Pabhàvatì đang cư ngụ, gánh theo một 
gánh thức ăn cho các công chúa. 


Pabhàvatì thấy ngài đi lên với gánh nặng như vậy liền suy nghĩ: "Ngài đang 
làm công việc của kẻ gia nô phục dịch thật không xứng đáng với ngài tý nào. 
Song nếu ta để yên, ngài sẽ tưởng ta đồng ý như vậy, rồi không chịu đi nơi 
khác, cứ ở tại đây mà nhìn ta chằm chặp. Ta phải lập tức nhục mạ phi báng 
ngài và đuôi ngài đi, không cho ngài ở lại đây phút nào nữa!". 

Thế là nàng mở hé cửa ra, để một tay trên cánh cửa, tay kia đè lên then cửa 
và ngâm vần kệ nhì: 


2. Ku-sa, ngài phải chịu ngày đêm 
Mang gánh nặng này thực chẳng nên, 
Đất nước Ku-sa, mau trở lại, 

Dị hình, ta chẳng chút ưa nhìn! 


Ngài liền suy nghĩ: "Ta đã nghe được lời Pabhàvati nói rồi". 
khấp khởi, ngài vội ngâm ba vân kệ: 


Lòng mừng 


3. Pab-hà, say đắm bởi dung nhan, 
Đất nước ta đâu thiết ngó ngàng, 
Mỹ quốc Mạch- đa, niềm lạc thú, 
Bỏ ngai, ta sống để tìm nàng! 


4. Quang Huy kiêu nữ, mặt mơ màng, 
Sao chiêm lòng ta đến dại cuông? 
Hiệu rõ giang sơn là đát mẹ, 


Điên rõ phiêu bạt khắp mười phương! 


5. Mình khoác tấm da rực sáng ngòi, 

Vòng lưng đai quấn ánh vàng tươi, 

Tình nàng, kiểu nữ, ta khao khát, 

Ta chẳng màng ngôi báu ở đời! 

Khi ngài đã nói vậy xong, nàng suy nghĩ: “Ta phỉ báng ngài chỉ vì muốn làm 
cho ngài uất hận trong lòng; song ngài lại có dùng lời lẽ hòa dịu với ta. Giả 
sử ngài bảo: <Ta là vua Kusa>, và bắt lấy ta, thì có ai cản ngài được? E rồi 
có kẻ nghe lọt được câu chuyện giữa ta và ngài nói đây". 


Thê là nàng vội đóng cửa lại và cài then kỹ bên trong. Còn ngài câm đòn 
gánh lên và đem thức ăn đên các công chúa kia. Pabhàvatì bảo nữ tỳ lưng gù 
đem cho nàng các món ăn do vua Kusa nâu. Bà vú đem lại và bảo: 


- Công chúa ăn đi nào. 

Pabhàvati nói: 

- Ta không muôn ăn những thức ăn do vua ây nâu đâu. Bà hãy ăn rôi đi lây 
thức ăn của bà nâu cho ta và đem lại đây. Song đừng nói cho ai biÊt vua 
Kusa đã đên rôi đây nhé. 


Bà vú lưng gù từ đó đem về ăn phần thức ăn của công chúa, và đưa cho nàng 
phân thức ăn của bà ta. Cũng từ đó vua Kusa không thê nào thây nàng được 


lại suy nghĩ: "Ta không biết Pabhà có thương yêu ta chút nào chăng, ta muốn 
thử xem nàng ra sao”. 


Thế là sau khi đưa thức ăn đến dâng các công chúa kia, ngài lại gánh thức ăn 
lên vai, bước ra đạp chân xuống sàn nhà cạnh cửa khuê phòng của 
Pabhàvatì, làm cho các dĩa thức ăn đụng nhau kêu loảng xoảng, rồi ngài vừa 
hét lên vừa ngã nhào xuống đất mê man bắt tỉnh giữa đồng đồ đạc. 


Khi nghe tiếng ngài kêu lớn, nàng mở cửa phòng ra nhìn, thấy ngài ngã quy 
dưới sức nặng của gánh đồ ngài đang mang đi, nàng thầm nghĩ: "Đây là vị 
Đại vương ngự trỊ toàn cõi Diêm-phù-đè, thế mà vì ta, ngài đã chịu bao khổ 
sở ngày đêm; bởi trước kia ngài được nâng niu chiều chuộng kỹ lưỡng nên 
nay đã ngã nhào do gánh nặng thức ăn mà ngài đang mang đây. Thôi để ta 
xem ngài còn sống không”. 


Rồi bước ra khỏi phòng, nàng nghễnh cổ lên nhìn vào mồm ngài xem hơi 
thở ra sao. Ngài phì nước bọt ra đầy miệng làm văng cả lên người nàng. 
Nàng vội rút lui về phòng, và phi báng ngài, khi nàng đứng bên cửa hé mở, 
nàng ngâm kệ sau: 


6. Rủúi thay phận kẻ mãi mong câu 
Thấy bị chối từ mọi ước ao, 

Như Đại vương, theo đòi thắm thiết 
Tình kia chẳng đáp được đâu nào! 


Nhưng vì ngài đang sỉ tình nàng đến độ điên cuồng, nên dù ngài bị nàng phi 
báng, mạ ly đến đâu đi nữa, ngài vẫn không tỏ vẻ oán hận mà chỉ ngâm kệ 
này: 

7. Ai chiếm được người dạ luyễn thương, 

Dù tình đáp lại hoặc đơn phương, 

Chỉ thành công ấy làm khâm phục, 

Thất bại là bi thảm đoạn trường! 


Trong khi ngài nói như vậy, nàng vẫn không động lòng thương, còn đáp lại 
với giọng cương quyết như đề xua đuổi ngài đi bằng vần kệ sau: 


§. Theo đuổi nữ nhỉ chẳng thuận lòng 
Khác nào đào đá tảng trên đông, 
Lưỡi cày bằng SÔ giòn mau gây, 

Hay đón gió bằng chiếc lưới không! 


Nghe thế, vua ngâm tiếp ba vần kệ nữa: 


9. Như đá trơ trơ, quả dạ nàng, 
Bê ngoài hiển dịu tuyệt trần gian! 
Không lời thăm hỏi dù ta đến 
Theo đuổi tình ai vạn dặm đàng! 


10 Nàng cứ cau mày lúc ngắm ta, 
Sa sâm dáng điệu, chúa kiêu xa, 
Còn ta, chỉ một tên đầu bếp 

Trong chốn cung đình xứ Mạch-äa. 


l1. Hoàng phi, ví thử xót thương người, 

Hạ cô ban ta mỘt Hụ Cười, 

1a chăng còn làm đáu bêp nữa: 

Ku-sa chua tê ngự trên đời! 

Nghe ngài nói vậy, nàng nghĩ thầm: "Ông vua này thật cứ nói dai dăng đến 
cùng. Ta phải tìm mưu nói dối để đuổi ngài đi nơi khác". Nàng liền ngâm kệ 
này: 

12. Nếu thây tướng số nói không sai, 

Thì chính tiên trì đụng thể này: 


"Nàng bị chặt ra thành bảy mảnh, 

Khi nàng láy chua Cát Tường đáy. 

Nghe vậy vua cãi lại ngay: 

- Này ái hậu, ta cũng đã hỏi ý các thầy tướng số ở xứ ta và họ tiên đoán 
chăng ai có thê làm phu quân của ái hậu trừ vị chúa công có giọng như sư tử, 
là Đại đề Kusa, và theo trí hiêu biệt của ta, ta cũng thây những điêu trên như 
vậy. 

Ngài lại ngâm vần kệ khác: 

13. Nếu thây tướng số khác cùng ta 

Nói những lời chân thát, quả là: 

Nàng chăng tôn ai làm chúa tê 

Của nàng, trừ Đại đê Ku-sal 

Nghe ngài nói vậy, nàng tự bảo: 'Ta không thê làm nhục ngài được! Vậy dù 
ngài chịu rời bỏ đi hay không thì có nghĩa lý gì đôi với ta". Nàng liên đóng 
cửa lại đê khỏi ló đầu ra nữa. Ngài đành gánh đô đạc lên ra đi. 

Tứ ngày ấy, ngài không còn trông thấy nàng nữa và ngài trở nên vô cùng 
chán nản với công việc bêp núc của ngài. Khi ăn điêm tâm xong, ngài phải 
chẻ củi, rửa bát dĩa, gánh nước rôi năm nghỉ ngơi trên đông thóc. Ngài dậy 
thật sớm lo nâu cháo, rôi đem thức ăn đi phục dịch, và ngài chịu đựng mọi 
sự hành hạ thân xác này chỉ vì quá sĩ tình nàng Pabhàvatl. 

Một ngày kia, ngài thấy bà vú lưng gù đi ngang qua cửa bếp, liền chào bà. 
Vì sợ Pabhàvati, bà vú không dám. đến gần ngài, chỉ làm ra vẻ đang vội vàng 
lắm. Thế là ngài chạy ngang đến gần bà ta, bảo: 

- Này bà già gù? 

Bà vú quay lại hỏi: 

- Ai đây nhỉ? Già này chẳng đám nghe những gì ngài nói đâu! 

Ngài liền bảo: 

- Cả hai chủ tớ ngươi thật quá ngang bướng! Dù ta ở gần các người lâu nay, 
ta cũng chăng nghe già nói gì về ngọc thê của nàng cả. 

Bà gù đáp: 

- Thế ngài có quà gì cho già này chăng? 

Ngài vội đáp: 

- Giả sử ta cho ngươi quà, ngươi có gắng sức làm sao Pabhàvatì nguôi lòng 
và cho ta gặp mặt nàng chăng? 


Nghe bà vú ưng thuận, ngài bảo: 


- Nếu ngươi làm được việc ấy, ta sẽ chữa cho lưng gủ của ngươi thắng lên, 
rồi tặng ngươi một vòng vàng đeo cô. 


Rồi để dụ bà vú, ngài ngâm năm vần kệ: 


14. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Ku-sa, xứ sở nhà, 

Ví thử Pa-bhà thân yếu điệu 

Rủ lòng hạ cô đoái nhìn ta! 


15. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Ku-sa, xử sở nhà, 

Vĩ thử Pa-bhàd, nàng thục nữ, 

Rủ lòng hạ cô nói cùng ta! 


16. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Ku-sa, xử sở nhà, 

Vĩ thử Pa-bhàd, nàng thục nữ, 

Rủ lòng cười hé nụ cùng ta! 


17. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 
Khi đến Ku-sa, đất nước nhà, 

Ví thử Pa-bha thân yếu diệu, 

Sẽ tươi cười diện kiến cùng ta! 


18. Chuỗi vàng ta sẽ tặng cho già, 

Khi đên Ku-sa, đát nước nhà, 

Vĩ thử Pa-bhà nàng thục nữ, 

Đưa tay âu yêm đặt vào ta! 

Nghe lời ngài, bà vú bảo: 

- Thôi xin Đại vương đi cho rồi, chỉ trong vài ngày nữa thôi, già này sẽ đưa 
nàng đặt vào tay Đại vương! Đại vương sẽ thấy già này đắc lực ra sao. 


Nói vậy xong, bà già quyết định hành động ngay; vừa đi đến gặp Pabhàvati, 
bà làm bộ lau chùi phòng nàng thật sạch, không còn sót một chút bụi nào, rôi 
cởi đôi hài của nàng ra, bà quét dọn cả phòng nàng. 

Sau đó, bà già đặt một chiếc ghế cao cho bà ở ngay bực cửa (để giữ kỹ phía 
ngoài cửa), rôi trải nệm trên một chiêc ghê thâp cho nàng, bà bảo: 


- Này công chúa yêu ơi, đê già băt chây trên đầu nàng nhé! 


Bà đặt nàng ngồi đó, kê đầu vào lòng bà, xoa nhẹ cho nàng một lát rôi bảo: 
- Ô kìa, ta bắt được nhiều chấy quá? 


Bà già bắt được vài con chây trên đâu bà, đặt lên đầu công chúa, rôi nói vê 
bậc Đại Sĩ với lời lẽ yêu thương, bà ca ngợi ngài qua vân kệ này: 


19. Công nương này chẳng thấy lòng vui 

Nhìn chúa Ku-sa chút nữa rôi, 

Dù chẳng thiếu gì, ngài phục dịch 

Kiếm tiền như nấu bếp tôi đòi. 

Pabhàvatì liền nổi giận với bà gù ngay. Thế là bà vú già nắm cổ nàng đây 
vào phòng, còn bà đứng phía ngoài đóng cửa lại, đứng sát vào sợi dây thừng 
kéo cửa. Pabhàvatì không thể tới gần chụp bà vú được, phải đứng sát cửa và 
mắng nhiếc bà vú qua vần kệ khác: 


20. Mụ già nô lệ lưng gù vầy 

Sao đảm buông lời quái dị thay! 
Xứng đáng được ta truyền cắt lưỡi 
Bằng thanh kiểm ngọt nhất đời này! 


Bà già gù cứ đứng sát như vậy vào sợi dây thừng buông thả xuống và bảo: 


- Này, nàng chỉ là người vô dụng, lại đôi xử tàn tệ thê kia, chứ sắc đẹp của 
nàng có ích lợi cho ai chăng? 


Nói xong, bà già cao giọng nêu rõ mọi công đức của Bô-tát, vừa thét to băng 
giọng khàn khàn của một người lưng gù qua mười ba vân kệ sau: 


2]. Pab-hà hỡi, chớ quỷ yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy gắng làm cho ngài đẹp ÿ, 

Vinh quang ngài vĩ đại cao với! 


22. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Triều ngài hưng thịnh nhất trên đời. 


23. Pab-hà hởi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Quyên uy ngài vĩ đại trên đời. 


24. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Quyên ngài cai trị rộng khắp nơi. 


25. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Ngài là vị Đại đề hùng oai. 


26. Pab-hà hỡi, chờ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Giọng của ngài như sư tử hồng, 
Hãy làm toại ý đẹp lòng ngài. 


27. Pab-hà hỡi, chờ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Giọng ngài trong trẻo vút ngân đài. 


28. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ, 

Giọng ngài trầm lắng tận lòng ai! 


29. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ 

Giọng ngài êm dịu quả, nàng Ôi! 


30. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy cô làm cho ngài đẹp ÿ 

Giọng ngài như mật rót vào tai! 


31. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 

Hãy gắng làm cho ngài mãn nguyện, 
Vì ngài có cả một trăm tài. 


32. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy gắng làm cho ngài mãn nguyện 
Ngài, vua Sáf-đề-ly anh tài ! 


33. Pab-hà hỡi, chớ quý yêu người 
Vì dáng bê ngoài, hảo tướng thôi. 
Hãy gắng làm cho ngài đẹp ý, 
Ku-sa Đại đề, chính là ngài! 


Nghe bà vú nói vậy, Pabhàvatì đe dọa: 


- Này mụ già gù lưng ơi, sao mụ la to thế kia? Nếu ta chụp được mụ thì ta sẽ 
cho mụ biết tay ta là chủ đây nhé. 

Bà vú đáp: 

- Lâu nay già vị tình nàng nên đã không tâu trình phụ vương về việc vua 
Kusa đên đây. Được rôi, hôm nay già sẽ đi trình đức vua cha. 

Bà ta cũng cất cao giọng để hăm he nàng. Vì sợ có người nghe lọt chuyện 
này, nên nàng đành hoà dịu với bà già gù lưng ây. 

Thế là Bồ-tát không còn cách nào nhìn thấy nàng được nữa; sau bảy tháng 
ròng rã, ngài đâm chán ngán cảnh giường thô cơm hâm, ngài suy nghĩ: "Ta 
cân gì nàng nữa chứ? Sau bảy tháng ở đây, ta chăng còn cách nào được giáp 


mặt nàng, nàng thật quá nhẫn tâm tàn ác. Thôi ta quyết đi về thăm song thân 
ta mà thôi". 


Vào lúc ấy Sakka Thiên chủ xem xét vấn đề này và nhận thấy vua Kusa đã 
bất mãn đến độ nào rồi, nên ngài suy nghĩ: "Sau bảy tháng vua Kusa không 
còn biết làm sao gặp mặt Pabhàvatì, ta cô tìm cách gì để giúp ngài thấy được 
nàng”. 

Sau đó, Sakka Thiên chủ sai các Thiên sứ đi yết kiến bảy vị quốc vương 
khác làm như thê vừa từ kinh đô vua xứ Madda đến và tâu: 


- Nàng Pabhàvatì đã rời bỏ vua Kusa và trở về nhà phụ vương nàng. Vậy xin 
Đại vương hãy đên câu hôn nàng øgâp. 


Cứ mỗi quốc vương, Thiên chủ đều gửi riêng một thông điệp như vậy. 


Mỗi vị vua kia đều đi đến kinh thành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, và 
đêu không biết lý do đên đây của các vua khác. Các vị liên hỏi nhau: 


- Tại sao Đại vương đến đây? 


Và khi khám phá được các sự việc đang diên tiên ra sao, các vua ây đêu nôi 


giận và bảo: 

- Quốc vương này có ý muốn gả một nàng công chúa cho cả bảy chúng ta ư? 
Hãy nhìn xem lão đối xử tồi tệ mức nào. Lão nhạo báng chúng ta khi bảo: 
"Hãy cưới nàng làm vương hậu”. Vậy lão phải gả Pabhàvatì cho cả bảy 
chúng ta hoặc là phải chiến đấu với chúng ta mà thôi. 


Các vua ấy liền gửi thông điệp cho vua Madda về việc này và bao vây kinh 
thành. 


Khi nghe thông điệp, vua Madda lo ngại và hỏi ý kiến quần thần: 
- Ta phải làm sao đây? 
Quần thần đáp: 


- Tâu Chúa thượng, bảy vua này đến đây tìm công chúa Pabhàvatl. Nếu 
Chúa thượng từ khước việc gả nàng, các vị ây sẽ phá thành xông vào kinh 
đô, rồi sau khi tiêu diệt chúng ta xong, họ sẽ chiếm vương quốc của Chúa 
thượng. Vậy, trong khi thành chưa bị phá vỡ, ta hãy trao công chúa 
Pabhàvati cho họ. 


Rôi quân thân ngâm kệ này: 


34. Như thể bây voi trận vẻ vang 
Dân binh sừng sững, giáp bào mang, 
Trước khi chúng dâm tan thành lấy, 
Xin chúa mau mau gửi công nàng! 


Vua nghe vậy liền phán: 


- Ví thử trẫm trao Pabhàvatì cho bất cứ một vua nào, thì đám vua kia sẽ giao 
chiến với trẫm. Vậy không thể nào gả nàng cho bất cứ một ai cả. Sau khi bỏ 
rơi vị chúa tẾ tối cao của toàn cõi Diêm-phủ- đề, nàng phải lãnh lấy phần 
thưởng do việc nàng trở về nhà. Trâm sẽ giết nàng và phân thây làm bảy 
mảnh đề tặng cho bảy vị vua này mỗi người một phần. 


Nói xong vua ngâm kệ khác: 

39. Chặt Pa-bhà bảy khúc cho cán, 

Ay chính lời nguyên của trâm ban 

Cho bảy vua kia, người một mảnh, 

Những người đên giêt phụ vương nàng! 

Lời nói này của vua được truyền vang khắp cung điện. Các tỳ nữ của 
Pabhàvati đên bảo nàng: 

- Người ta đồn rằng Chúa thượng sẽ truyền chặt công chúa ra bảy mảnh rồi 
gửi cho bảy vị vua ây? 


Nàng kinh hôn bạt vía, vùng đứng lên từ chô ngôi, rôi được các cô em gái hộ 
tông đên cung thât của mâu hậu. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ để giải thích vấn đề: 


36. Diễm lệ, dù da nhuốm sắc đen, 
Bà hoàng vụt cất bước chân lên 
Trước đoàn thị nữ theo hầu cận 
Mình khoác lụa tơ, tiếng khóc rên. 


+ 
Nàng bước vào vêt kiên mâu hậu, đảnh lê bà xong liên cât lời than vẫn: 


37. Mặt phân điểm trang, này sOi gương sảng 
Khéo găn khung ngà, quyên rũ, giờ đáy 

Bao nét trắng trong biểu lộ thơ ngây 

Sắp bị các vua quăng nằm rừng vắng. 


38. Làn tóc đen huyện cuộn tròn duyên dáng 
Thật dịu mêm, ngào ngạt tỏa chiên-đàn, 

Kên kên tìm, dù che kín rừng hoang 

Dùng móng vuốt xé tan, tung theo gió. 


39. Đôi tay, đầu ngón sơn màu đồng đỏ, 
Tâm trầm hương sực nức mịn lông măng, 
Chặt vứt rừng hoang bởi chúa kiêu căng, 
Loài sói chụp tha về hang dấu kín. 


40. Đấu vú tròn như chà là muối chín, 
Ngàt đàn hương người đốn ở Kà-si, 
Sơn cẩu đến gân, chắc sẽ kéo ẩi, 

Như đứa trẻ ôm ghì bầu sữa mẹ. 


41. Đôi mông đây, dáng căng tròn, mạnh khỏe, 
Quấn quanh vòng đai rực rỡ vàng ròng, 

Chặt vứt rừng hoang bởi chúa kiêu hùng, 

Loài sói chụp tha về nơi muốn dấu. 


42. Mãnh thú săn môi: sài lang, sơn cẩu, 
Hệ một khi chung ăn thịt Pa-bhà, 
Không thê nào còn phải chịu chết già. 


43. Nếu các võ vương đến tử viễn xứ, 
Chặt tấm thân này của nàng thục nữ, 
Xin lấy xương con, đốt với lửa nông, 

Ở một nơi nào xa lánh bụi hồng. 


44. Rồi mẹ lập một vườn hoa gắn đó, 
Mẹ trông khóm Ka-ni-kà-ra nhỏ, 
Khi đông tàn, cây ấy sẽ đơm hoa, 

Và mẹ Ôi, khi mẹ nhớ con thơ, 
Mẹ hãy chỉ vào hoa mà kể lễ: 
"Â¡ nữ Pa-bhà ngày xưa là thế... 


Như vậy, nàng quá kinh hoàng vì sợ chết nên cứ than khóc nỉ non với mẹ 
nàng. Còn vua Madda ra lệnh cho đao phủ đến, đem theo cái rìu và tắm thớt. 
Việc đao phủ sắp đến được đồn vang động khắp hoàng cung, mẫu hậu nghe 
tin lão đến, liền vùng dậy khỏi chiếc bảo tọa của bà, và đi vào yết kiến vua, 
lòng tràn ngập đau buôn. 

* 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề: 
45. Khi nhìn tắm thớt với gươm trần 
Đã đặt trong vòng tử tội nhân, 
Mẫu hậu như Thiên thần đứng dậy, 
Vội ẩi tìm gặp đẳng vương quân. 


Rôi mâu hậu ngâm kệ sau: 


46. Với gươm này, chúa tẺ Mạch-ấa 
Sẽ 'giết nàng công chúa nõn nà, 

Rồi gửi tắm thân nàng, mỗi mảnh 
Mỗi vua cừu địch để làm quà. 


Vua cô trân an bà và phán: 


- Này ái hậu nói gì thế này? Công chúa của ái hậu đã từ bỏ vị Đại để của 
toàn cõi Diêm-phù-đề chỉ vì duyên cớ vua ấy xấu xí, và cam phận chịu chết 


nên vội trở về nhà trước khi dấu chân nàng được xóa sạch trên con đường 
nàng đã đi qua. Vậy thì nay nàng phải gặt hái lây hậu quả của lòng ganh tỊ 
do sắc đẹp của nàng gây ra đó thôi. 


Sau khi nghe vua nói, mẫu hậu đến gặp con gái và than thở như vây: 


47. Con chẳng nghe lời nói của ta 
Đã khuyên con phận đẹp duyên ưa, 
Nay thân con phải vương màu máu, 
Con sẽ chừn vào cối Đạ-ma. 


48. Số phận kia ta phải gánh mang 
Hoặc chung cùng gặp lắm bỉ thương, 
Vì làm ngơ trước lời khuyên tốt, 

Bỏ các lời răn của bạn vàng. 


49. Vĩ thử hôm nay con sánh vai 

Cùng hoàng tử dũng cảm anh tải, 

Đại vương trang điển toàn vàng ngọc, 
Sinh trưởng Ku-sa xứ sở ngài, 

Thì hắn bạn bè không hộ tổng 

Con đành mau bước xuống tuyên đài. 


50. Khi trồng đánh, vương tượng thẻ! vang, 
Trong cung đình, giữa chốn trần gian, 

Còn nơi nào nữa ta tìm thấy 

Hạnh phúc cao hơn được hởi nàng? 


51. Khi bây ngựa hí, các ca nhân 
Rên rĩ điệu buôn với chúa công, 
Lạc thú như vây trong bảo điện 
Còn gì đâu để sánh ngang bằng? 


52. Khi tiếng sơn ca hòa tiếng công 
Cò kêu, hạc sếu gọi lừng vang, 
Như vẫy cực lạc sao tìm được 

Nơi khác hay chăng, mẹ hỏi nàng? 


Sau khi trò chuyện với nàng như vậy qua các vần kệ này, mẫu hậu suy nghĩ: 
"Giá bây giờ có vua Kusa ở đây, thì ngài sẽ đuổi bảy vua kia cao chạy xa 
bay và sau khi giải thoát con gái ta khỏi chịu khổ hình, lại sẽ đem nàng đi về 
nước". Rồi bà ngâm kệ: 


53. Nay ở đâu người dẫm nát tan 
Nước thù và chiến thắng cừu nhân? 
Ku-sa cao thượng đây mưu trí 

Sẽ cứu nhà ta khỏi đoạn trưởng! 


Lúc ấy Pabhàvatì suy nghĩ: "Mẫu hậu không đủ lời lẽ để tán dương vua 
Kusa. Ta sẽ cho mẹ ta biệt ngài đang ở đầy làm hêt mọi việc của một kẻ đâu 
bêp”, và nàng ngầm kệ này: 

54. Bậc chiến thắng tiêu diệt kẻ thu, 

Kìa trông! Ngài đã đên báy giờ! 

Ku-sa cao thượng đáy mưu trí 

Sẽ giêt cừu nhân cứu liễu bô! 

Mẫu hậu liền suy nghĩ: "Chắc con ta quá kinh hoàng vì sợ chết nên nói lảm 
nhảm đây”, rôi bà ngâm kệ: 

33. Phải chăng con đã hóa điên rõ, 

Như kẻ sỉ cuỗng nói vẫn vơ? 

Vĩ thứ Ku-sa đà trở lại, 

Thì sao con chăng nói cùng ta? 


Nghe nói lời này, PabhàvatÌ suy nghĩ: "Mẹ ta không tin lời ta. Bà chăng biết 
là ngài đã trở vê và đang sông tại đây từ bảy tháng nay. Ta muốn chỉ cho mẹ 
thấy việc này". Thế là nàng vừa dắt tay mẹ vừa mở cửa số, dang tay chỉ về 
phía ngài và ngâm kệ: 


56. Mẹ trông! Ké nấu bếp đẳng kia 

Đại quần ngang lưng thật chỉnh tê, 

Đang cúi rửa nội niêu, bát dĩa, 

Nơi bầy công chúa ngự phòng khuê. 

Chuyện kê rằng lúc bấy giờ vua Kusa nghĩ thầm: "Hôm nay tâm nguyện của 
ta sẽ thành tựu. Thực vậy Pabhàvati đang kinh hoàng vì sợ chết, nên sẽ báo 
tin ta đang ở đây. Vậy ta phải rửa bát dĩa và đem cất hết". Rồi ngài đi lấy 
nước về và bắt đầu rửa bát. Lúc ấy mẹ nàng mắng nhiếc nàng qua vần kệ: 


57. Con hạ tiện dòng dõi phải chăng? 

Đường đường là một vị công nương 

Hạ mình yêu lấy tên nô lệ 

Điểm nhục Mạch-đa tận tủy xương! 

Còn Pabhàvatì suy nghĩ: "Chắc mẹ ta không biết rằng chỉ vì ta mà ngài đã 
sông khổ như thê này bấy lâu nay". Và nàng ngâm kệ nữa: 


58. Hạ tiện, con đâu phải giống dòng! 


Con thê chẳng điễm nhục hoàng tông, 
May thay, ngài chăng là nô lệ 
Ngài kê vị Qk-ka Đại vương. 


Bấy giờ nàng nói tiếp để tán tụng uy danh ngài: 


59. Hai vạn Sa-môn vẫn cúng dường, 
Chính là Thái tứ ()k-kà vương, 

Con thê, ngài chẳng là nô lệ, 

Người mẹ thấy đang đứng dưới tường. 


60. Ngài thắng cân đai hai vạn voi, 
Con thê, ngài chẳng phải nô tài, 
Ngài là vương tử Ok-kà để, 

Người mẹ thấy đang đứng đó rồi! 


61. Ngài thắng cương hai vạn ngựa nòi, 
Con thê, ngài chẳng phải tôi đòi, 

Ok-kà vương tử là ngài đó, 

Người mẹ thấy đang đứng giữa trời! 


62. Ngài vẫn cầm cương hai vạn xe, 
Ngài không nô lệ, đấy con thể, 
Ngài là vương tử Ok-kà để, 

Người mẹ thấy đang đứng dưới kia. 


63. Hoàng ngưu hai vạn, vẫn cẩm cương, 
Ngài chẳng là nô lệ, tiện dân, 

Mà chính Ok-kà-ka Thái tử, 

Là người mẹ thấy đứng bên đường. 


64. Ngài lấy sữa tươi hai vạn bò, 

Con thê, ngài chẳng phải gia nô, 

Mà là Thái tử Ok-kà đề, 

Người mẹ thấy đang đứng dưới nhà. 

Như thể là cảnh huy hoàng của bậc Đại Sĩ đã được nàng tán dương qua sáu 
vần kệ. Lúc ấy mẫu hậu suy nghĩ: "Con ta nói một cách chắc chắn đầy tin 
tưởng. Hắn là đúng vậy", nên bà tin lời nàng và đem kế cho vua nghe đầu 
đuôi câu chuyện. Vua vội vã đến gặp Pabhàvati và hỏi: 


- Có thật là vua Kusa đã đến đây như chuyện chúng đồn chăng? 


- Tâu phụ vương, quả đúng vậy. Đã bảy tháng nay ngài làm hỏa đầu quân 
cho các công chúa. 


Vua cha không tin lời nàng, liền chất vẫn bà già lưng gù và khi nghe bà kế 
mọi việc trong chuyện này, vua quở trách con gái qua vân kệ này: 


65. Như thể voi kia giả ếnh ương, 

Đến đây Thái tử đại hùng cường, 

Con sai lầm quả và khờ dại, 

Dấu chuyện, song thân chẳng tỏ tường. 


Vua đã quở trách công chúa như vậy xong, vội vã đi tìm vua Kusa và sau các 
lễ nghi chào hỏi thông thường giữa hai vị, vua nhìn nhận sự xúc phạm của 
mình và ngâm kệ này: 

66. Vì trâm không nhìn thấy được ngay 

Đại vương giả dạng đến như vây, 

Toàn gia trâm trót làm sai phạm, 

Đành phận xin tha thứ lỗi này! 


Nghe lời này, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nếu ta nói nặng lời với vua cha thì lòng 
ngài sẽ đau đớn nát tan ngay. Nên ta muốn nói lời an ủi vỗ về ngài thôi"; rồi 
vừa đứng giữa đống bát dĩa, ngài vừa ngâm kệ: 


67. Hỏa đầu quân, muốn đóng tròn vai, 
Minh chính đã làm việc trải sai, 

Ví thử thân này, ngài chẳng biết, 

Yên tâm, lỗi ấy chẳng do ngài! 


Sau khi vua cha được nghe những lời ân cân như vậy, liên trở vê cung triệu 
Pabhàvati đên, bảo nàng đi thỉnh câu vua Kusa thứ lôi, và ngài ngầm kệ: 


6ð. Mau lên, cô bé quả khù khở 
Cầu khẩn Đại vương thứ tội cho, 
Mong ước ngài nguôi cơn thịnh nộ, 
Jiui lòng cứu lấy mạng đào tơ! 


Nghe lời vua cha dạy như vậy, nàng liền được cả đoàn công chúa và cung nữ 
hộ tống đi đến gặp ngài. Đúng ngay lúc ngài đang đứng trong bộ áo quân nô 
dịch, thấy nàng tiến về phía mình, ngài nghĩ thầm: “Hôm nay ta quyết đánh 
tan lòng kiêu mạn của Pabhàvatì và khiến nàng phải nằm mọp dưới chân ta 
trong đám bùn". Rồi ngài đồ xuống đất hết cả thùng nước mà ngài đã đem 
đến đó, dẫm chân lên một khoảng rộng bằng cái sản nhà đập lúa, làm thành 
một đám bùn. Nàng vừa bước tới liền trượt té dưới chân ngài, phải năm phủ 
phục trong đảm bùn mà xin ngài thứ tội. 


+ 
Bậc Đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê này: 


69. Pa-bhà trong dáng điệu Thiên thân 
Vâng lệnh truyền kia của phụ VưƠng, 
Đầu cúi xuống, tay ôm chặt lấy 

Đôi chân của chúa tế hùng cường. 


Rôi nàng ngâm các vân kệ sau: 


70. Chuỗi ngày đêm thiếp sống xa ngài, 
Hoàng thượng, giờ đây đã hết rồi, 
Nhìn thiếp cúi hôn chân Chúa thượng, 
Xin đừng thịnh nộ nữa, ngài Ôi! 


71. Thân thiếp giờ xin hứa với ngài, 
Nếu ngài hạ cô để vào tai, 

Chẳng bao giờ lại vì sao nữa 

Thiếp dám làm sai phạm đến trời! 


72. Song nếu lời xin bị khước từ, 

Phụ vương liễn giết mạng con thơ, 

Gửi đi từng mảnh thân tan tác 

Khắp các địch vương đề tặng quà! 

Nghe vậy, vua nghĩ thầm: "Nếu ta bảo nàng: Việc này nàng phải tự lo liệu 
đây chứ”, chắc tim nàng phải tan nát mất. Thôi ta chỉ muốn nói lời lẽ an ủi 
nàng". Và ngài ngâm các vần kệ đáp lời: 

73. Ta nguyên vâng lệnh của nàng ban, 

Đem hết tâm can để cứu nàng, 

Ta chẳng thấy lòng hờn giận nữa, 

Quang Huy ngọc nữ, chớ kinh hoàng! 


74. Này nghe ta nói, hối công nương, 
1a cũng trao lời hứa thật chơn: 

1a sẽ không làm gì xúc phạm 

Chẳng bao giờ nữa, với nàng thương! 


75. Ta phải chịu bao nỗi muộn phiên 
Vì yêu nàng quá, hỡi người tiên! 


Ta nguyên giết hết bầy vua chúa, 

Cùng với nàng, ta lại đẹp duyên! 

Vua Kusa lúc ấy tràn đầy niềm tự hào của một bậc để vương khi thấy nàng 
như thê một thị nữ của Sakka Thiên chủ đang hâu hạ ngài, ngài nghĩ thâm: 
”Irong lúc ta còn sông đây, còn kẻ nào dám đên cướp mât tân giai nhân của 
ta được chứ?”. Và ngài liên vùng dậy giữa sân hoàng cung, bảo: 

- Toàn dân kinh thành này hãy nghe lệnh truyền báo hiệu ta ngự đến đây. 

Rồi ngài nhảy múa, reo hò, và vỗ tay kêu lớn: 

- Nay ta muốn bắt sống chúng, hãy bảo quân hầu đem bầy ngựa đến thắng 
vào các cô xe của ta. 

Rồi ngài ngâm vần kệ sau: 

76. Đi mau, thắng tuấn mã nhu thuần 

Vào các cô xe khéo điểm trang, 

Rồi hãy nhìn ta anh dũng tiên 

Đánh cho tan tác bọn cửu nhân. 

Bấy giờ ngài từ giã Pabhàvatì và bảo: 

- Việc đi tội các quốc thù của nàng là trách nhiệm của ta. Còn ái khanh hãy 
đi tắm rửa, điêm trang rôi lên cung của mình mà nghi. 

Phần vua Madda ØỬI các quan cô vẫn đến làm vệ sĩ danh dự cho ngài. 

Quân thị vệ buông màn quanh ngài ngay tại cửa bếp và đem bọn thợ hớt tóc 
đên chăm sóc ngài. Khí râu mép của tóc ngài đã được tô điêm, và gội đâu 
xong xuôi, ngài được phục sức đây đủ mọi vẻ lộng lây cùng với đám tùy 
tùng vây quanh, ngài bảo: 

- Ta muốn bước lên cung điện. 

Vừa nhìn quanh tứ phương, ngài vô tay, hễ ngài nhìn tới nơi nào là mặt đất 
nơi ấy rung chuyền, và ngài thét lớn: 

- Này hãy xem uy lực của ta vĩ đại biết dường nảo ! 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê này: 


77. Công nương nội điện chúa Mad-da, 
Chiêm ngưỡng ngài đang đứng phía xa 
Chẳng khác mãnh sư chồm đứng dậy, 
Đôi tay đấm giữa khoảng bao la. 


+ 


Sau đó vua Madda đưa đến cho ngài một con voi đã được luyện thuần thục 
có thể giữ vững bình thản khi bị tấn công, và voi ấy được trang hoàng thật 
rực rỡ. Vua Kusa ngự lên lưng voi với chiếc lọng trắng che đầu ngài, và ra 
lệnh đem Pabhàvatì đến đó, đặt nàng lên ngồi sau lưng ngài xong, ngài rời 
kính thành bằng Đông môn, được cả đoàn đầy đủ bốn đạo quân hộ tống, và 
ngay khi thấy các lực lượng của quân thù, ngài thét lớn: 


- Ta là vua Kusa, kẻ nào khôn hôn muôn sông hãy năm móp xuông sát đât? 


Rôi ngài rông lên ba lân tiêng hông sư tử và hoàn toàn đánh bại đám địch 
quân. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vẫn đề này: 


78. Ngự mình voi, bà hoàng ngồi sau chúa, 
tua Ku-sa lâm trận, giọng vang rên, 


79. Muôn loài nghe sư tử rồng gâm lên, 
Địch vương thảy bàng hoàng, vùng tán loạn. 


60. Vệ sĩ, bộ bình, pháo, xa, mã, tượng 
Nghe tiêng Ku-sa, rủ liệt hãi hùng, 
Chúng rã rời và tháo chạy đường cùng. 


81. Để Thích ngắm chiến trường, lòng hoan hỷ 
Tặng hoàng đê Ku-sa viên ngọc quí 
e-ro-can là mỹ hiệu bảo trán. 


82. Chiến thắng rôi, vua nhận lấy ngọc thần, 
Ngát nghêu ngự mình voi, về thị trán 
Của Mạch-đa, các địch vương bất sông 


83. Bị gông xiêng, đem đến trước phụ vương: 
-- "Xin Chúa công hãy ngăm các cửu nhân 
Nay năm đó, tùy nghỉ quyên sinh sát, 


84. Chúng chiến bại đây đẳng cay chua chát, 
Nay Chúa công tàn sát cứ thỏa lòng, 
Hay thả ra lân nữa hưởng hông án”. 


Quốc vương đáp: 


85. Các địch vương này thuộc về Thiên tử, 

Nào phải quyền ta; tùy ngài xử sự, 

Chỉ ngài là Chúa tế của thân dân, 

Xin giết đi hoặc thả chúng thoát thân 

Khi nghe nói vậy, bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: "Ta còn làm gì được với đám người 
này một khi chúng chết cả rồi? Không nên để cho chúng mất công đến đây 
mà chắng được kết quả gì. Pabhàvatì còn có bảy cô em gái đều là công chúa 
của vua Madda, ta muốn cho chúng kết duyên với bảy vương tử này". Rồi 
ngài ngâm kệ: 

66. Bảy nàng công chúa tựa tiên nga 

Tuyệt thế giai nhân đẹp mắt ta, 

Gả các nàng cho vua bảy nước 

Để làm phò mã của vương gia. 


Quốc vương đáp: 


87. Ngự ngôi tối thượng, trước toàn dân, 
Quyết định ngài nay phải vẹn tròn, 

Xin gả công nương theo thánh ÿ, 

Ngài là Chúa tế của quân thần. 


Thê rôi quôc vương truyên lệnh trang điêm các công chúa thật đẹp và cử 
hành lê vu qui cho môi nàng được kêt duyên với một vua kia. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm năm vân kệ đê làm sáng tỏ vân đê: 


88. Ku-sa sư tử hồng vang rên 

Đem Mạch-äa công chúa kết duyên 
Cả bảy nàng ban phần bảy vị, 

Anh hùng sánh với gái thuyễn quyên. 


89. Hoan hỷ đón bao nổi ước mơ 
Từ bàn tay Chúa tế Ku-sa, 

Bảy vương tử nọ liên hồi giá 

Trở lại triểu vua mỗi nước nhà. 


90. Cẩm lấy bảo châu tỏa sáng bừng, 
Xa giá Ku-sa trở lại cung 


Rước về ngọc nữ Pa-bhà ấy, 
Hoàng đề Ku-sa, bậc đại hùng. 


9]. Cùng ngự vào trong một bảo xa, 
Sánh đôi vương giả trở vê nhà, 
Chẳng ai sáng chói hơn người khác, 
Vì cả hai đông đẹp tuyệt mà! 


92. Mẹ hiển ra đón rước hoàng nhỉ, 
Từ đó quân vương với ái thê 

Hạnh phúc lứa đôi cùng tận hưởng, 
Nước nhà hưng thỉnh, lạc tràn trẻ. 


+ 


Khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các Thánh để 
và nhận diện Tiển thân: - Vào lúc kết thúc các Thánh đề, vị Tý-kheo thôi thất 
đã chứng Sơ quả Dự Lưu: 

- Thời bấy giờ phụ vương và mẫu hậu là song thân trong hoàng gia ngày 
nay, vương đệ là Ảnanda, bà nhĩ mẫu gù lưng là Khujjutarà, nàng 
Pabhàvatì là thân mẫu của Ràhula, và Đại để Kusa chính là Tu. 


-OoOOo- 


532. Chuyện hai hiền giả Sona - Nanda (Tiền thân Sona - Nanda) 
Nhạc thần, Thiên tử, phải ngài chăng?..., 
Chuyện này do bậc Đạo Sự kế trong lúc đang trú tại Kỳ Viên, về một Tỷ- 
kheo phụng dưỡng mẹ mình. 
Hoàn cảnh đưa đến chuyện này cũng tương tự như trong Tiên thân Sàma (số 
340, tập VH). Nhưng vào dịp này, bậc Đạo Sự bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, chớ xúc phạm Tỷ-kheo này. Các bác hiển trí đời xưa, dù 
được thính câu thông trị toàn cối (Diêm-phù-đê), cũng đã từ chối việc ấy và 
phụng dưỡng song thân. 
Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


+ 


Một thuở nọ, thành Ba-la-nai được mệnh danh là Brahmavadhana. Thời Ấy, 
vua Manola trị vì ở đó, và một Bà-la-môn kia có thế lực và giàu sang, với tài 
sản lên đến tám trăm triệu đồng, nhưng không có con thừa kế. Bà vợ Bà-la- 
môn ấy vâng lời chồng đi cầu tự. 


Lúc ấy Bồ-tát từ giã Phạm thiên giới và nhập mẫu thai bà; vào ngày sinh, 
ngài được gọi tên Sona nam tử. Vào thời âu nhi đã biết chạy một mình, một 
vị Thiên khác từ giã Phạm thiên giới và cũng nhập mẫu thai bà. Lúc ra đời, 
VỊ ây được gọi là Nanda nam tử. 

Ngay khi hai nam tử đã được dạy đủ các Thánh điển Vệ đả và thông thạo 
mọi môn học thuật, vị Bà-la-môn nhìn thấy hai con trai mình đầy đủ hảo 
tướng biết bao, liền bảo vợ: 


- Này phu nhân, chúng ta cần sắp đặt việc hôn nhân cho nam tử Sona. 
Bà vợ chấp thuận ngay và thông báo việc này cho con trai. Chàng đáp: 


- Con sông đời gia đình thế này là vừa đủ rồi. Bao lâu cha mẹ còn sông, con 
muốn phụng dưỡng cha mẹ; đến khi cha mẹ qua đời, con muốn lui về vùng 
Tuyết Sơn và thành người tu khổ hạnh. 


Bà mẹ kể chuyện này với vị Bà-la-môn và khi họ nhắc đi nhắc lại nhiều lần 
nhưng không thuyêt phục được con, liên bảo Nanda: 


- Này con yêu, con hãy yên bề gia thất. 
Chàng đáp: 


- Con không muốn lượm những vật mà anh con đã vứt bỏ như thể một cục 
đờm. Con cũng nguyện khi cha mẹ từ trân, con cùng anh con gia nhập hội 
chúng khô hạnh. 


Song thân suy nghĩ: "Nếu các con ta, dù còn thanh xuân, đã từ bỏ mọi dục 
lạc thân xác thì chúng ta lại càng phải sông đời khô hạnh”. Và hai vị bảo: 


- Này con yêu, sao lại nói chuyện làm người tu khổ hạnh sau khi cha mẹ qua 
đời? Cả nhà ta đêu muôn cùng phát nguyện xuât gia. 


Khi trình vua về mục đích của mình, họ quyết định phân phát tất cả tài sản 
theo cách bố thí, giải phóng các gia nhân nô tỳ và đem tặng những tài sản 
xứng đáng thích hợp với đám thân quyến, rồi sau đó cả bốn vị khởi hành từ 
kinh thành Brahmavadhana đến lập thảo am trong vùng Tuyết Sơn ở một 
khu rừng đầy an lạc, cạnh một hồ nước được phủ năm loại sen, các vị sống 
đời khổ hạnh. 


Hai anh em đồng săn sóc cha mẹ. Từ sáng sớm, hai vị đưa tăm xỉa răng và 
nước súc miệng cho song thân. Hai vị lại quét dọn cả am thất, đem nước 
uống, dâu rừng ngọt ngào để cha mẹ ăn, nước nóng, nước lạnh để tắm, kết 
tóc cha mẹ thành từng búi, xoa dầu thơm vào chân cùng phục dịch mọi việc 
tương tự. 


Thời gian cứ trôi qua như thế, hiền giả Nanda suy nghĩ: "Ta sẽ dâng đầy đủ 


mọi loại trái cây làm thức ăn cho cha mẹ”. Thế là bất cứ loại trái cây nào hái 
được tại chô ây ngày hôm trước và hôm trước đó nữa vị ây đêu đem dâng 
cha mẹ sáng sớm hôm sau. Hai vị dùng trải cây xong liên súc miệng và giữ 
giới kiêng ăn. 

Còn hiền giả Sona đi thật xa để hái trái chín ngọt về dâng cha mẹ. Hai vị liền 
bảo: 

- Này con yêu, chúng ta đã ăn từ sáng các thứ em con mang về và bây giờ 
chúng ta đang kiêng ăn nên không cân thứ trái cây này nữa. 

Vì thế các thứ trái cây của ngài không được dùng và phải bỏ phí cả. Ngày 
hôm sau và sau đó nữa cũng vậy. 

Và thế là do chứng đắc Năm Thắng trí, ngài đã du hành thật xa để đem trái 
cây về, nhưng song thân từ chối phần ấy. Sau đó bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Cha 
mẹ ta giờ đây rất yếu ớt, và Nanda lại đem về toàn trái cây chưa chín hoặc 
mới chín cho cha mẹ ăn. Nếu thế này mãi, cha mẹ sẽ không sống lâu. Ta 
quyêt ngăn cản em ta làm việc này”. Vì vậy ngài bảo em: 


- Này Nanda, từ nay vê sau, khi em đem trái cây, em phải đợi đên lúc ta vê, 
và hai chúng ta đêu muôn dâng cha mẹ các thức ăn cùng một lân. 


Mặc dù đã được bảo vậy, Nanda vẫn muốn làm công đức riêng một mình, 
nên không quan tâm lời anh dặn. Bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nanda hành động 
không đúng khi bât tuân lời ta. Ta muôn đuôi nó đi xa". 


Rôi nghĩ răng tự ngài muôn chăm sóc cha mẹ, ngài bảo: 


- Này Nanda, em đã bỏ qua lời răn dạy và không lưu tâm đến lời nói của bậc 
trí. Ta là huynh trưởng. Cha mẹ thuộc về trách nhiệm của ta. Ta muôn chỉ 
mình ta săn sóc cha mẹ. Em không thê ở đây được nữa. Hãy đi nơi khác. 


Rôi ngài búng các ngón tay vào mặt em. Sau khi bị đuôi như vậy, Nanda 
không thê nào ở lại trước mặt anh nữa, liên đên từ giã cha mẹ và thưa hêt 
mỌI VIỆC Xảy ra. 


Sau đó lui về an thất riêng, ông chú tâm Thiền định và ngay hôm ấy, ông 
phát khởi Năm Thắng trí và Tám Thiền chứng. Ông suy nghĩ: "Ta có thể đi 
tìm loại cát quý từ chân núi Sineru (Tu-di) về rải khắp thảo am của anh ta và 
xin anh ta thứ lỗi; và nếu anh ta chưa hồi tâm, ta sẽ đi tìm nước hồ Anottata 
về xin anh ta thứ lỗi; và nêu anh ta cũng chưa hồi tâm bằng cách ấy, giả sử vì 
chư Thiên, anh ta không tha thứ cho ta, thì ta sẽ đem Tứ Thiên vương và 
Thiên chủ Sakka ra xin anh ta thứ lỗi; và nếu anh ta cũng chưa hồi tâm, ta sẽ 
mang vị đại đề Manoja của toàn cõi Diêm-phù-đề, cùng các vương hầu khác 
ra xin anh ta thứ lỗi. Làm như vậy, danh tiếng về đức hạnh của anh ta sẽ 


vang dậy cả khắp Diêm-phù-đề, và sẽ sáng ngời mọi nơi như đôi vằng nhật 
nguyệt”. 

Lúc bấy giờ, nhờ thần lực, ông bay xuống kinh thành Brahmavaddhana đến 
trước cung môn của vua và dâng sớ lên tâu vua: 

- Có một vị khô hạnh muốn yết kiến Đại Vương. 

Vua phán: 

- Một vị khô hạnh muốn gặp ta làm gì chứ? Chắc vị ây đến khất thực. 

Vua truyền bảo đem cơm cho ông, nhưng ông không dùng chút nào. Rồi vua 
bảo cho gạo, y phục và các loại củ khoal, môn, nhưng ông cũng không muôn 
gì cả. Cuôi cùng vua gửi một sứ giả đi hỏi tại sao ông đên, ông đáp sứ giả: 

- Bần đạo đến đề hầu hạ đức vua. 

Khi nghe vậy, vua gửi lời nhăn lại: 

- Ta thiểu øì nô tỳ, bảo vị ây hãy làm phận sự của một ấn sĩ khô hạnh. 

Nghe vầy, ông nói: 

- Nhờ thần lực riêng, bần đạo sẽ được quyền thống trỊ toàn cõi Diêm-phù-đè, 


và xIn dâng tât cả lên Đại vương của các vị. 


~ 


Vua nghe vậy liền suy nghĩ: "Quả thật các vị khổ hạnh rất thông thái. Chắc 
chắn các vị ấy biết được vài mưu thần". 


Sau đó vua triệu ông vào yết kiến, mời ông ngồi lên bảo tọa, kính lễ và hỏi: 


- Thưa Thánh giả, chúng tâu với trẫm rằng ngài sẽ được quyền thống trị toàn 
cõi Diêm-phủ-đề và muốn ban quyền ấy cho trầm phải chăng? 


- Tâu Đại vương, quả vậy. 
- Làm thế nào Thánh giả đạt được việc ấy? 


- Tâu Đại vương, không cần đồ một giọt máu của al cả, dầu là một giọt vừa 
đủ cho con ruồi tý hon hút được, cũng không cần tiêu phí kho báu của Đại 
vương, chỉ cần nhờ thần lực của riêng mình, bần đạo sẽ chiếm quyền thống 
trị và dâng hết lên Đại vương. Chỉ cần ngay lập tức không chút trì hoãn, Đại 
vương phải khởi hành ngay hôm nay. 


Vua tin lời ấy và khởi hành ngay với một đạo quân hộ tống. Nếu đạo quân 
gặp trời nóng, hiền giả Nanda dùng lực thần tạo bóng cây khiến cho trời mát. 
Nếu trời mưa, ông không để cho mưa rơi xuống đạo quân. Ông ngăn cản 
luồng gió oi nồng. Ông phá bỏ gai góc trên đường đi cùng các thứ hiểm 
nguy khác. Ông làm cho con đường bằng phẳng như vòng tròn dùng trong 


pháp môn thiên Kasina, rôi trải một tâm da, ông ngôi kiêt-già trên không và 
cứ thê tiên dân phía trước đạo quân. 


Theo cách này, trước tiên ông cùng đạo quân trên đến vương quốc Kosala, 
đóng trại gân kinh thành, gửi sớ lên vua Kosala hoặc bảo tham chiên hoặc 
đâu hàng trước uy lực của ông. Vua nôi trận lôi đình, quát: 


- Thế thì trẫm không phải là quốc vương hay sao? Trẫm sẽ chinh phạt các 
ngươi. 


Vua dẫn đầu bốn đạo quân và hai phe lâm trận. Hiền giả Nanda trải tắm da 
hươu ra ngồi giữa hai đạo quân, dùng tấm da bắt hết mọi mũi tên do hai phe 
chiến đấu bắn ra, nên không có một ai trong quân đội nào bị thương vì trúng 
tên cả. Đến khi tất cả số tên của họ đều dùng hết, hai đạo quân đứng ngân 
ngơ không còn biết nương tựa vào đâu nữa. 


Rôi Hiên giả Nanda đên yêt kiên vua Kosala và trân an vua: 


- Tâu Đại vương, xin đừng lo âu tuyệt vọng, không có nguy cơ nào đe dọa 
Đại vương cả. Vương quốc vẫn thuộc về Đại vương. Chỉ cần Đại vương thần 
phục vua Manoja thôi. 


Vua tin lời hiên giả nói và thỏa thuận điêu ây. Sau đó dân vua ây đên yêt 
kiên vua ManolJa, hiên giả Nanda thưa: 


- Tâu Đại vương, quốc vương Kosala xin thần phục Đại vương. Hãy để yên 
quôc độ ây như cũ. 


Vua Manoja sẵn sàng chấp thuận và nhận sự quy phục ấ Ấy. Vua cùng hai đạo 
quân tiến đến quôc độ Anga và chiếm Anga, sau đó chiếm Magadha trong 
quộc độ có tên ây và nhờ các phương cách này, vua trở thành bá chủ của mọi 
quốc vương toàn cõi Diêm-phù-đề, rồi được chư hầu hộ tống đi thắng đến 
thành Brahmavaddhana. 


Bấy giờ, vua chiếm được mọi quốc độ từ các vua này trong bảy năm, bảy 
tháng, bảy ngày. Từ môi kinh thành, vua truyện đem đủ thức ăn loại cứng, 
loại mêm và mời một trăm lẻ một quôc vương nâng chén rượu khải hoàn 
suôt bảy ngày đại lê hội. 

Hiền giả Nanda suy nghĩ: "Ta không muốn xuất hiện trước mặt vua cho đến 
khi ngài đã hưởng mọi lạc thú của vương quyên thông trỊ trong bảy ngày”. 
Rồi khi đi khất thực trong xứ Bắc Kuru, Hiền giả an trú suốt bảy ngày ở 
Tuyết Sơn, ngay cửa vào Kim Động. 

Phần hoàng đế Manoja, vào ngày thứ bảy, sau khi ngắm cảnh đại vinh quang 


~ 


quyền lực của mình, tự nghĩ: "Cảnh huy hoàng này không phải do cha mẹ ta 


hay người khác trao tặng. Nó xuất phát từ ân sĩ Nanda và rõ ràng đã bảy 
ngày trôi qua từ khi ta thây ngài. Không biết nay vị hiên hữu đã ban ta cảnh 
huy hoàng này đang ở đâu trên đời này?". Và vua nhớ đên hiên giả Nanda. 


Còn Hiền giả Nanda khi biết vua đang nhớ mình, liền xuất hiện trước vua 
trên không. Vua suy nghĩ: "Ta không biết vị khô hạnh này là người phảm 
hay thần thánh. Nếu là người phàm, ta sẽ dâng ngài quyên thống trị khắp cõi 
Diêm-phù-đề. Còn nếu ngài là thần thánh, ta sẽ bày tỏ lòng tôn kính xứng 
đáng với ngài. 

Và để thử vị ấy, vua ngâm vần kệ đầu: 


1. Nhạc thân, Thiên tử, phải ngài chăng, 
Hay ngẫu nhiên ta gặp Ngọc hoàng, 
Hoặc một người thân thông quảng đại, 
Ngự bao thành trị thật vinh quang. 

Nay ta ao ước ngài cho biết 

Quỷ tánh phương danh thát rõ ràng. 


Nghe lời vua, Hiền giả Nanda ngâm vần kệ thứ hai nêu rõ thân thế mình: 


2. Ta chẳng Thiên nhân, hoặc Nhạc thần, 
Cũng không Thiên chủ hoặc quân Vương. 
Ta là người đủ thân thông lực, 

Sự thật nay ta đã tỏ tưởng. 


Vua nghe vậy, nghĩ thầm: "Ngài bảo ngài là một người; như vậy ngài đã làm 
nhiều công đức cho ta lắm. Ta sẽ tỏ bày sự tôn kính tối cao với ngài để ngài 
đẹp ý”. Và vua đáp lời: 


3. Công đức ngài ban bố chúng tôi 
Làm sao nói hết được nên lời, 
Giữa dòng mưa lũ tuôn Ô ạt, 
Chẳng có trên đầu một giọt rơi. 


4. Bóng mát ngài làm cho chúng ta 
Khi luỗng gió đốt cháy bay qua, 
Khỏi làn tên ác, ngài bao phủ 
Giữa biết bao cừu địch quốc gia. 


5. Thật nhiễu quốc độ lạc an trần 
Ngài bảo tôn ta Đại để vương, 
Hơn cả một trăm vị lãnh chúa 
Trở thành tuân phục lệnh ta ban. 


6. Những gì ngài chọn giữa kho tàng 
Hoan hỷ ta trao nhượng sẵn sàng: 
Xe thắng đàn voi hay tuấn mã, 

Cung tân xiêm áo đẹp trang hoàng, 
Vương cung mỹ lệ nào ngài thích 
Đều sẽ trở thành của Đại nhân. 


7. Nếu muốn ngự cung Ma-kiệt-đà, 
Hoặc là quốc độ xứ Ản-ga 
A-van-ti, trầm vui lòng nhượng, 
Hoặc đến trị dân As-sa-ka. 


ở. Dáu ngài muôn một nửa giang sơn, 

Trâm nhượng với tâm hỷ lạc trần, 

Chỉ nói một lời điêu WỚC Iuôn, 

Tức thì vật ây của hiện nhon. 

Nghe vậy, Hiên giả Nanda ngâm vân kệ giải thích ước nguyện của mình: 


9. Vương quốc ta nào có ước ao, 

Kinh thành, lãnh địa chăng mong cầu, 

Cũng không từn kiêm nhiêu tài sản 

Từ chính bản tay Đại đê đáu. 

Vị ấy nói tiếp: 

- Nhưng nếu Đại vương có lòng ưu ái ta, xin hãy làm theo lời thỉnh cầu của 
ta vê việc duy nhât này: 


10-11. Dưới quyền ngài, ngụ lão song thân 
Hưởng cảnh am tranh ở núi rừng, 

Ta chẳng được làm gì phước đức 

Với song thân ấy lão hiển nhân. 

Nếu ngài nói hộ điều ta muốn, 

Hiển giả So-na hết hận sân. 

Vua liền bảo vị ấy: 


12. Hoan hỷ, fq xin sẽ vẹn tròn 
Lệnh ngài, hỡi vị Bà-la-môn, 

Song ai là kẻ ta cần chọn 

Để tiễn hành ngay lệnh Đại nhơn? 


Hiền giả Nanda đáp: 


13. Hơn trăm phú hộ, Bà-la-môn, 

Võ tướng oai quyền, danh vọng vang, 
Đại để Ma-no-ja, đủ số 

Làm ta thỏa nguyện ước hoàn toàn. 


Vua lại bảo: 


14. Thắng ngay tượng, mã vào vương xa, 
Từ trụ, càng xe, vẫy ngọn cờ 

Theo gió, ta đi tìm ẩn sĩ 

Trú nơi xa vắng, Ko-si-ya. 


15. Hộ giá theo hâu, bốn đạo bình, 
Đại vương tiền bước để đăng trình 
Đi tìm chốn thảo am tươi đẹp 

An sĩ trụ an với hạnh lành. 


Các vần kệ này xuất phát từ Trí tuệ Tối thắng. 


+ 


Bấy giờ vào ngày ấy, vua đến vùng thảo am, Hiền giả Sona suy nghĩ: "Lúc 
này đã hơn bảy năm, bảy tháng, bảy ngày từ lúc tiêu đệ ta ra đi khỏi nhà. 
Bây giờ em ta đang ở đâu?" 


Rồi dùng thiên nhãn, ngài nhìn thấy em, liền tự bảo: "Em ta đang đến đây 
với một trăm lẻ một vị vua và một đoàn hộ tống gồm hai mươi bốn đạo quân 
để xin ta thứ lỗi. Các vua này cùng đoàn tùy tùng đã chứng kiến nhiều thần 
thông do em ta biến hóa, và vì không biết gì về thần lực của ta, nên họ bảo: 
"Vị ân sĩ giả mạo nảy quá tự cao về thần lực của mình và tự sánh mình với 
vị chúa tế của chúng ta". Do lời kiêu mạn này, họ sẽ đọa vào địa ngục. Vậy 
ta sẽ cho họ xem một điển hình về phép thần thông của ta". 


Rồi đặt đòn gánh giữa không khí, chẳng chạm vào vai ngài một khoảng 
chừng bốn phân, cứ thế ngài du hành giữa khoảng bao la, bay ngang gần 
vua, để đi lây nước từ hồ Anotatta. 


Nhưng khi Hiền giả Nanda thấy ngài đến, lại không có can đảm lộ diện, mà 
lập tức biến mất ngay nơi vị ấy đang ngồi, và tâu thoát đi ân mình trong 
vùng Tuyết Sơn. Tuy thế, khi vua Manoja thấy Hiền giả Sona đến gần trong 
dáng điệu uy nghi của bậc tu hành, liền ngâm kệ này hỏi: 


l6. Ai đi từn nước giữa không gian, 
Với bước chán kia thật nhịp nhàng, 
Đồn gánh cách xa chừng một tắc 
Chẳng hệ đụng chạm tới mình vàng? 


Khi nghe nói vậy, bậc Đại Sĩ liền đáp hai vần kệ: 
17. So-na đạo sĩ chẳng bao giờ 

Đi lạc ra ngoài luật ẩn cư, 

Phụng dưỡng song thân ta sớm tối, 

Ngày đêm không mi HỆI tu tư. 


18. Khoai sắn, chùm dâu, ấy thức ăn 

Trong rừng ta kiêm đê đem dáng, 

Đời đời ghi nhớ ơn hai vị 

Xưa đã cho ta hưởng phước phán. 

Nghe lời này, vua muốn bầu bạn với ngài, liền ngâm vần kệ khác: 


19. Ta mong đến tận chốn am tranh 

Đạo sĩ Ko-si-ya ẩn mình, 

Hiển giả So-na xin chỉ lỗi 

Đưa ta đến tịnh thất an lành. 

Lúc ẫy bậc Đại Šĩ dùng thần lực vạch ra một con đường mòn đưa đến thảo 
am và ngâm vần kệ này: 


20. Đây lỗi Đại vương hãy nhờ rành: 
Đăng xa khóm lá. đậm màu xanh 
Giữa làm mun mọc như rừng nhỏ, 
Nơi ấy thảo am sẽ hiện hình. 


2]. Như vậy bậc Hiển trí đại hùng, 
Chỉ đường cho các vị vương quán, 
Xong ngài vội vã về am thất, 

Lân nữa dụ hành giữa cõi không. 


22. Kế đó quét xong chốn thảo am, 
Đi tìm nơi ấn dật nghiêm đường, 
Ngài vừa thức lão hiền nhân dậy, 
Vừa tặng dáng cha một tọa sàng. 


23. Ngài nói: "Thánh nhân hãy đến ngay, 
Con xin cha tọa lạc nơi này, 

Các vua quỷ tộc danh lừng lây 

Sắp ngự giả qua giữa lỗi này. 


24. Như vậy sao khi vị lão niên 
Nghe con đòi hiện điện cầu xin, 
Vội vàng chân bước từ am thất 
An tọa ở bên cạnh cửa tiễn. 


Các vần kệ này phát xuất từ Trí tuệ Tối Thắng. 


+ 


Phần Hiền giả Nanda đi yết kiến vua ngay khi Bồ- tát vừa đến am thất, vừa 
đem nước vê từ hồ Anotatta, rồi Hiền giả Nanda cắm trại không xa am thất 


ẫy. 
Sau đó vua tắm rửa và phục sức vô cùng lộng lẫy, liền được một trăm lẻ một 
tiểu vương hộ tống, vị Đại vương cùng Hiền giả Nanda bước vào am thất 
trong cảnh huy hoàng trọng thê và cầu khẩn Bồ-tát tha thứ cho hiền đệ của 
ngài. 

Lúc ây phụ thân của Bồ-tát thấy vị Đại vương ngự đến sần, liền hỏi Bồ-tát 
và ngài giải thích vẫn đề với cha. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ việc này: 


25. Thấy vua đứng đó đại vinh quang 
Được hộ tổng quanh bởi tiểu VWƠNg, 
Bậc lão hiện nhân liên cất tiếng 

Hỏi thăm con trẻ chuyện trên đường: 


26. "Ai đến đây trong tiếng rộn ràng 
Tù và, trồng lớn nhỏ lừng vang, 
Âm thanh làm các vua hoan hỷ, 
Ai đến đây ca khúc khải hoàn? 


27. Ai đây đang đến thật huy hoàng, 


Khăn quản đầu cao dệt sợi vàng, 
Như chớp sảng ngời, cung tiên đủ, 
Anh hùng trẻ tuôi thật can tràng? 


28. Ai đây đang đến thật vinh quang, 
Nói mặt vui tươi tỏa ánh vàng 

Như đám lửa tàn, cành phượng vĩ 
Sáng ngời đang cháy ở lò than? 


29. Ai đến đây cùng chiếc lọng cao 
Được giương lên thật khéo làm sao, 
Lọng che với gọng sườn tô điểm 
Xua ánh nắng gay gắt chói vào? 


30. Ai kia xòe quạt để phòng thân, 
Quạt kết lông đuôi trâu chúa rừng, 
Như một vị hiển nhân trí giả 

Cõi lưng voi nọ đảng oai phong? 


31. Ai đang đến rực rỡ, huy hoàng, 
Các lọng giương cao trắng vẹn toàn, 
Tuấn mã giáp bào dòng quỷ tộc 

Váy quanh phải trái thật hiên ngang? 


32. Ai kia đang đến tận nơi đây, 
Được cả hơn trăm lãnh chúa này 
Hộ tổng một đoàn vua quỷ tộc, 
Sau lưng và trước mặt như vầy? 


33. Các vương xa với một đàn voi 
Đám bộ bình cùng với đảm ngựa nội, 
Ai đến với oai nghỉ chiến dấu, 

Bồn đoàn quân bố trận kia rồi? 

34. Ai đến cùng tất cả đạo quân 
Theo sau hộ giả rộng mênh mông 


Không hề gián đoạn, đài vồ tận, 
Như sóng đại dương vô chập chùng? 


35. "Ma-no đại đề, với Nan-da, 


Ngự giá đến đây viếng, hỡi cha, 
Như thê In-dra Thiên chủ ây 
Đến đây thăm chôn ân am ta. 


36. Hộ tổng ngài đang đến cả đoàn 
Sẵn sàng tuân lệnh, thật hùng cường, 
Không hề gián đoạn, dài vô tận, 

Như sóng chập chùng giữa đại dương” 


Đạo Sư lại ngâm: 


37. Lụa tối cao sang, khoác cẩm bào, 
Dầu trầm hương ngát điểm tô vào, 
Các vua này đến gần hai vị 

Thánh giả, dáng cung kính khẩn cầu. 


Sau đó vua Manoja kính lễ xong, ngôi xuống một bên, vừa trao đổi những 
lời chào hỏi ân cân, vừa ngâm đôi vân kệ: 


38. Trâm vẫn tin rằng các Thánh nhân 
Sống đời thịnh vượng lẫn an khang, 
Kiếm nhiễu mỄ cốc cùng rau trải 
Phong phú khắp nơi chốn trú an. 


39. Hắn các ngài không bị bọ rây, 

Loài bò sát quấy nhiễu lâu nay, 

Các ngài tránh được bao phiên lụy 

Do thu săn môi ở chôn đây? 

Các vần kệ sau đây do hai bên đối đáp nhau: 
Ấn sĩ: 

40. Xin cảm ơn ngài, hỡi Đại vương, 

Chúng ta luôn thịnh vượng, an khương, 
Kiêm nhiễu mê cốc cùng rau quả 

Phong phu khấp nơi chôn nâu nương. 


41. Bẵn đạo cũng không bị bọ rây, 
Loài bò sát quấy nhiễu lâu nay, 
Chúng ta tránh được bao phiên lụy 
Do thú săn mỗi đến chốn đây. 


42. Các loại cây cao ván mọc đáy 


Cho người ấn sĩ sống như vây, 
Cũng không bệnh tật gây tai hại 
Từng thấy xảy ra ở chốn này. 


43. Bẵn đạo xin nghênh tiếp Đại vương, 
Dịp may nào chỉ lối đưa đường, 

Trông ngài hùng hậu, vinh quang quả, 
Sứ mệnh gì mang, hãy tỏ trờng? 


44. Tin-dook, pi-yal, các lá cáy, 
Ka-su-ma chín ngọt ngào thay 

Như đường mật, kính dâng ngài ngự 
Thứ tuyệt hảo nhà có sẵn đây. 


45. Và nước mát này ở động sâu 

Ấn mình trong một ngọn đôi cao, 
Đại vương, xin kính dáng bình nước 
Ngài ngự cho lòng thỏa khát khao. 


Đại vương: 


46. Trâm đây cùng tắt cả vị vua 
Xin nhận quả ngài tặng chúng ta, 
Song hãy lắng nghe lời sắp nói 
Của hiển hữu, Trí giả Nan-da. 


47. Chúng ta tất cả bước theo hấu 
Hiển giả Nan-da đến khẩn cầu 
Ngài chiếu cô nghe người khốn khổ 
Van xin quy lụy đáp ơn sâu. 


Nghe nói vậy, hiền giả Nanda đứng dậy từ chỗ ngồi, vừa định lễ cha mẹ và 
huynh trưởng, vừa ngâm kệ đàm đạo với đoàn tùy tùng của mình: 


48. Xin cả toàn dân, lẻ một trăm, 
Những người danh vọng Bà-la-môn, 
Các vua Sảáf-ly dòng cao quỷ 

Sáng chói với tên tuổi lẫy lừng, 
Cùng với Ma-no-ja Đại để, 

Thảy đêu công nhận việc cẩu ân. 


49. Dạ-xoa Thần ở thảo am này, 


Các vị đang quy tụ ở đây, 
Lão, ấu các sơn thân, thổ địa, 
Lắng nghe ta nói chuyện như vây. 


50. Tiểu nhỉ xin kính lễ song thân, 
Kế đến xin thưa bậc Thánh nhân, 
Tiểu đệ là em đây thuở trước 
Ngài xem có mặt tựa tay chán. 


51. Làm sao phụng dưỡng lão song thân 
Ấy chính em cầu nguyện đặc ân, 

Xin Thánh nhân thôi đừng cản trở 

Cho em làm Thánh sự riêng phản. 


52. Ấn cần phụng dưỡng cả song thân 
Trước đã được làm bởi Thánh nhán, 
Người thiện tản đồng bao thiện sự, 

Sao phiên tiểu đệ chẳng nhường phần? 
Do vầy em đạt nhiều công đức, 

Đạo lộ lên thiên giới sẵn sàng. 


53. Nhiễu người khác biết rõ nơi đây 
Đạo lộ dành cho phận sự này, 

Ây chính con đường lên thượng giới, 
Xin Hiển nhân nhận thức như vây. 


34. Song bác Thánh nhán đã cản ngăn 

Em làm thiện sự thê này chăng? 

Khi em mong muôn nhờ công đức 

Đem lại song thân trọn lạc an. 

Khi được Nanda nói như vầy, bậc Đại ST bảo: 
- Các vị đã nghe những lời Nanda phải nói ra; giờ đây hãy nghe ta. 
Và ngài ngâm các vần kệ sau: 

55. Các vị theo hầu tiểu đệ ta 

Hãy nghe ta nói lượt bây giờ: 

Kẻ nào đổi xử đáy khinh bỉ 

Nhũng bác tiên nhân của mẹ cha, 

Phạm tội ác cùng chư trưởng lão, 


Tái sinh địa ngục đốt tiêu ma. 


56. Song kẻ tỉnh thông đạo Thánh nhán, 
Con dường chân lý hiểu tỉnh tường, 
Giữ gìn giới luật và công hạnh, 

Quyết sẽ chẳng sa cảnh khổ buồn. 


57. Anh em cùng các bậc thân sinh, 
Tất cả do dây kết hợp thành, 
Nhiệm vụ suốt đời luôn đặt nặng 
Trên vai của vị trưởng hiển huynh. 


Sở. Làm trưởng huynh, thiên chức nặng sao 
Hân hoan ta gánh vác đi đâu 

Như thuyên trưởng hộ phòng thuyên nọ, 
Chân lý ta không hè lãng xao. 


Khi nghe lời này, tất cả các vua đều vô cùng hoan hỷ và nói: 

- Hôm nay chúng ta đều biết được răng toàn thê gia đình là trách nhiệm đặt 
lên người huynh trưởng. 

Rồi các vị rời bỏ Hiền giả Nanda và vừa chú tâm hướng về bậc Đại Sĩ, vừa 
ngâm hai vân kệ tán dương ngài: 

59. Trị kiến tìm ra tựa lửa bừng 

Sáng ngời chiêu rọi giữa đêm trưởng, 

Cũng nhự Thánh giả Ko-sỉ ấy 

Hiên lộ cho ta lý chánh chán. 


60. Như nhật thân kia chiếu ảnh quang 
Sáng ngời khắp mặt biển mênh mang 
Phổ bày hình thể bao sinh vật, 

Dù chúng xấu xa hoặc thiện lương, 
Cũng vậy Ko-si-ya Thánh giả 

Hiển bày chân lý với quân vương. 


Như vậy là mặc dù từ lâu các vua chúa đã tin tưởng vào Hiền giả Nanda vì 
chứng kiến các kỳ tích thần thông của vị ấy, tuy thế bậc Đại Sĩ nhờ uy lực tri 
kiến đã phá hủy lòng tin của họ, khiến họ phải chấp nhận lời ngài và do vậy 
tất cả đều trở thành những người hầu cận tuân phục ngài nhất ở đời. 


~ 


Lúc ấy Hiền giả Nanda suy nghĩ: "Đại huynh ta là một bậc trí giả tỉnh thông 
am tường kinh điên. Ngài đã chính phục các vị vua này và đưa họ vê phía 


ngài. Ngoài ngài ra, ta không có nơi nương tựa nào khác. Ta chỉ còn biết 
khân câu ngài thô". 

Thế rồi ông ngâm vần kệ này: 

61. Huynh chẳng lưu tâm dáng khẩn câu, 

Cũng không dang rộng cánh tay đâu, 

Em mong làm kẻ hèn nô lệ 

Đợi lệnh huynh ban, vội đên cháu. 


Dĩ nhiên bậc Đại Sĩ không cảm thấy hờn giận hay oán thù đối với Nanda, 
nhưng ngài đã hành động như một cách khiên trách em đê hạ bớt lòng kiêu 
mạn của vị ây khi phát biêu tự cao thái quá như vậy. Nhưng bây giờ khi 
nghe những lời em nói ra, ngài vô cùng hoan hỷ và muôn ban ân huệ cho 
em, ngài bảo: 

- Nay ta tha thứ hiền đệ rồi và sẽ cho phép hiền đệ chăm sóc cha mẹ. 

Và ngài ngâm kệ nêu rõ đức tính của hiền đệ: 

62. Em thông Chính pháp, hỡi Nan-da, 

Nhu các Thánh nhán đã dạy mà: 

Duy nhất quý cao là thiện sự, 

Em làm đẹp ý thỏa lòng 1a. 


63. Mẹ cha xứng đảng được tôn thờ, 
Em hãy nghe điều ta nói ra: 

Nhiệm vụ phần em lo gánh vác 

Mà không cảm thấy nặng bao giờ. 


64. Mẹ cha ta bảo dưỡng lâu nay 
Cũng để cầu mong hạnh phúc vầy, 
Đến lượt Nan-da nay đã tới 

Câu xin khúm núm phụng thờ đây. 


65. VỊ nào trong nhị Thánh nhân hiển 

Mong muốn Nan-da phụng dưỡng riêng, 

Xin nói một lời, và tiêu đệ 

Phải theo hẳâu vị ây ưu tiên. 

Lúc ấy mẹ ngài từ chỗ ngôi đứng dậy và bảo: 

- Sona thân yêu, em con đã vắng nhà lâu nay. Bây giờ rốt cuộc nó đã trở về, 
ta không đích thân hỏi thăm nó vì chúng ta đêu nương tựa vào con cả. Song 
nêu con cho phép, bây giờ ta xin được ôm lây nam tử thánh thiện này trong 


tay và hôn lên trán nó. 

Rôi bà ngâm kệ này nêu rõ ý của bà: 
66. So-na, cha mẹ dựa con đáy, 

Nếu được con cho phép việc này, 
Mẹ sẽ ôm vào lòng của mẹ 

Nan-da thành thiện quý cao váy. 


Sau đó bậc Đại Sĩ nói với mẹ: 
- Này mẹ yêu quý, con cho phép mẹ TỒI, mẹ hãy đi ôm lấy Nanda, con trai 
mẹ rồi ngửi tóc và hôn đầu nó đề xoa dịu nỗi sầu trong lòng mẹ. 


Thế là bà đi đến Hiền giả Nanda và ôm choàng lấy con trước toàn thể hội 
chúng và ngửi tóc, hôn đầu con, làm tiêu tan mọi nỗi khổ trong lòng bà, và 
ngâm kệ nói chuyện với bậc Đại Sĩ: 

67. Giống như cây yếu ót bồ-đê 

Rung động vì cơn gió nặng bê, 

Cũng vậy, tim ta vui rộn rã 

Thấy Nan-da đã được quay về. 


68. Dường như ta thấy lại Nan-da 
Cũng chẳng khác nào một giấc mơ, 
Hóa dại, vui mừng ta hét lớn: 
"Nan-da nay trở lại cùng ta!” 


69. Song nếu khi tàn giác ngủ mê, 
Thấy Nan-da ấy đã ra đi, 

Tâm ta sẽ chịu bao giày xéo. 

Do nổi buôn đau quá não nễ. 


70. Trở lại hôm nay với mẹ cha, 
Nan-da rốt cuộc đã về nhà, 
Thân yêu với mẹ cha đông đẳng, 
Nó tạo ngồi nhà với chúng ta. 


71. Dù nghiêm đường quý mễn Nan-da, 
Hãy để em con ở tự do, 

Con phục vụ nhu cầu lão phụ, 

Nan-da cần trọn nghĩa cùng ta. 


Bậc Đại Sĩ châp thuận lời mẹ và nói: 


- Con mong được như vậy. 
Và ngài khuyến giáo em: 


- Này Nanda, em đã lãnh phận sự của người anh cả, quả thật mẫu thân chính 
là đại ân nhân của ta. Em hãy thận trọng chăm nom mẹ. 


Ngài lại ngầm hai vân kệ tán thán công đức của mẹ hiên: 


72. Là nơi nương tựa thát ân cân, 
Mẹ đã nuôi ta với sữa nguồn, 

Mẹ chính là đường lên thượng giới, 
Mẹ thương hiển đệ nhất trên trần. 


73. Mẹ đã chăm lo bảo dưỡng ta, 

Mẹ nhiễu ân huệ phát ban ra, 

Mẹ là đường dân lên thiên giới, 

Và mẹ yêu hiện đệ nhát nhà. 

Như vậy bậc Đại Sĩ đã nêu lên công đức của mẹ qua hai vân kệ, và khi mẹ 
ngài đã về chô ngôi một lần nữa, ngài bảo: 

- Này Nanda, em có một bà mẹ đã chịu đựng nhiêu gian lao khó vượt qua. 
Cả hai ta đã được mẹ nuôi nâng rât nhọc nhăn. Này em hãy thận trọng chăm 
sóc mẹ và không được đưa thứ dâu chua cho mẹ ăn nữa. 


Và để làm sáng tỏ cho hội chúng thấy rõ những công việc cực kỳ gian khổ 
được dành cho sô phận bà mẹ, ngài ngâm kệ: 


74. Câu nguyện khát khao một đứa con, 
Mẹ quỳ trước mỗi một đên thần, 

Bốn mùa thay đổi thường quan sát, 
Khảo cứu thiên văn thật tận tưởng. 


73. Hoài thai theo với khoảng thời gian, 
Mẹ thấy lòng mong đợi dịu dàng, 
Thoáng chốc hài nhỉ vô ý thức 

Bắt đầu quen biết một thân bằng. 

76. Suốt khoảng thai kỳ ngót một năm, 
Mẹ chăm chút kỹ một kho tàng, 


Rồi sau sinh hạ con VÊH quỷ, 
Ngày áy vui lòng tiêng “mẹ ” mang. 


77. Với báu sữa, mẹ hát ru con, 


Xóa dịu hải nhỉ khóc nỉ non, 
Áp ủ trong vòng tay ám áp, 
Nồi đau của trẻ được xua tan. 


78. Trông nom trẻ tội nghiệp thơ ngáy, 
Sợ nắng gió làm hại trẻ đây, 

Được gọi vú nuôi, thôi cũng được, 
Nâng nu con trẻ cứ như vây. 


79. Tài vật nào cha mẹ có đáy, 
Mẹ dành cho trẻ để sau này, 
Bà suy: "Cũng có ngày con hỡi, 
Gia sản may ra đến tận tay". 


60. “Hãy làm này nọ, bé yêu ơi”, 
Bà mẹ lo âu gọi thế hoài, 

Khi trẻ thành người trai lực lưỡng, 
Mẹ còn kêu khóc, thở than dài. 

Nó liễu lĩnh dám đi tìm gặp 

Vợ láng giêng nhân lúc tôi trời. 
Mẹ giận dữ la rầy cáu kinh: 

"Sao không trở lại lúc ban mai?” 


81. Nếu được nuôi đây khổ nhọc vây, 
Mà người xao lãng mẹ hiển này, 
Chơi trò gian dối, thì ta hỏi, 

Còn đợi gì ngoài ngục đọa đày? 


82. Nếu được nuôi đây khổ nhọc vầy, 
Mà người xao lãng phụ thân này, 
Chơi trò gian dối, thì ta hỏi, 

Còn đợi gì ngoài ngục đọa đày? 


83. Kẻ nào tài sản quả mÊ say, 
Tài sản mất đi cũng có ngày, 
Còn kẻ thờ ơ xao lãng mẹ, 
Hối hận vì tai hại đẳng cay. 


64. Kẻ nào tài sản quả mê say, 
Tài sản mát đi cũng có ngày, 


Côn kẻ thờ ơ thân phụ nó, 
Hói hận vì tại hại đăng cay. 


85. Án vui nhàn nhã, với cười đùa, 
Giải trí, là tài sản tại gia 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy 

Mẫu thân khi tuổi tác già nua. 


G6. Án vui nhàn nhã, với cười đùa, 
Giải trí, là tài sản tại gia 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy 

Phụ thân khi tuổi tác già nua. 


87. Quà tặng cùng lời nói dễ thương, 
Ấn cân phục vụ cạnh song đường, 
Nhiệt tình tâm trí luôn bình đẳng 
Bày tỏ đúng thời, đúng chốn luôn. 


88. Những đức tính này đối thể nhân, 
Giống như mẫu trục bánh xe lăn, 
Nếu không có chúng, thì tên mẹ 

Sẽ phải cẩu xin với các con. 


89. Từ mẫu cũng như nghiêm phụ ta 
Phải đều được kính trọng tôn thờ, 
Hiển nhân tán thản người nào có 
Những đực tính này tỏ lộ ra. 


90. Song thán như vậy đảng tuyên dương, 
Giữ địa vị cao cả khác thường, 

Được gọi “Phạm thiên " do cô đức, 

Uy danh hai vị lớn khôn lường. 


9]. Song thân hiên phải được tôn vinh 
Xưng đảng từ con cải của mình, 
Người dưỡng mẹ cha theo chánh hạnh 
Là người có trí tuệ thông mình. 


92. Đem dâng thức uống với đô ăn 
Sàng tọa và y phục xứng phán, 


Phải tăm mẹ cha, dâu tâm rớt, 
Rửa cho sạch sẽ cả đổi chân. 


93. Bác trí tán dương các việc trên, 

Làm con phụng sự mẹ cha hiện, 

Hán hoan tràn ngập trên trán thê, 

Thân hoại, an vui hưởng cối thiên. 

Như vậy bậc Đại Sĩ chấm dứt Pháp thoại khác nào làm cho núi Sineru (Tu- 
đi) rung chuyên. Nghe ngài nói, tât cả các quôc vương cùng đoàn tùy tùng 
đên trở thành những kẻ mộ đạo. Vì vậy sau đó an trú hội chúng vào Ngũ giới 
và khuyên giáo họ tính cân bô thí cùng các đức tính tương tự, ngài bảo họ ra 
vê. 

Sau khi cai trị quốc độ một cách chân chánh, vào cuối đời tất cả các vua ây 
đêu đi lên cộng trú với chư Thiên. 

Hai Hiền giả Sona và Nanda suốt đời sống phụng sự cha mẹ và về sau được 
sinh Phạm thiên giới. 


+ 
Đến đây bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các Thánh Để 
và nhận điện Tiên thán. 
Lúc kết thúc các Thánh Đề, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ được an trú vào Sơ 
quả Dự lưu: 


- Thời ấy, song thân là phụ mẫu trong hoàng gia, Hiển giả Nanda là 
Ảnanda, vua Manơja là Sdriputta, một trăm lẻ một vị vua là tàm mươi đại 
Trưởng lão và một số vị khác, hai mươi bốn đạo quán là đệ tử đức Phật, còn 
Hiển giả Sona chính là Ta. 


—=000--- 
Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ 
-ooOOoo- 
533. Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa) 
Bây chỉm không để ý gì ta..., 


Đáy là chuyện do bác Đạo Sư kể trong lúc trú tại lrúc Lâm về cách Tôn giả 
Ananda đã hy sinh tính mạng. 


Khi những người thiện xạ được mua chuộc để sát hại đức Như Lai và người 


đâu tiên được Devadatta (Đê-bà-đạt-da) phái đi làm việc này đã trở về, y 
nói: 

- Bạch Tôn giả, con không thể đoạt mạng sống của đức Thế Tôn, vì Ngài có 
đủ đại thán thông lực. 


DevadafIa đáp: 


- Thôi được, ông không cân phải sát hại Sa-môn Œotama. Tà sẽ đích thân 
đoạt mạng sông của vị áy. 


Thế rồi trong khi đức Như Lai đang đi dạo dưới bóng mát ngã về tây của núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu), Devadatta trèo lên đỉnh núi và ném xuống một tảng 
đá lớn như thể từ chiếc máy lăn đá bắn ra và tự nhủ: "Với tảng đá này, ta sẽ 
giết Sa-môn Gotama". Song hai đỉnh núi giao nhau chặn lấy tảng đá và một 
mảnh vụn văng ra đụng vào chân của đức Thể Tôn làm chảy máắu, và gây 
đau nhức đữ dội. 


Y sĩ Jìvaka lấy dao cắt rộng miệng vết thương ở chân đức Như Lai, để máu 
độc chảy ra và cất bỏ chỗ thịt sưng rôi xoa thuốc vào vết thương cho lành. 


Bậc Đạo Sư đi lại như trước, với các vị đại đệ tử hẳu cận quanh Ngài, trong 
mọi dáng điệu uy nghỉ của một vị Phật. Vì thế, khi thấy Ngài, Devadata 
nghĩ thâm: “Quả thật không có một kẻ phàm phu nào chiêm ngưỡng dung 
sắc tôi thắng của kim thân Sa-môn Gotama lại dám tời gắn vị ấy, ngoại trừ 
vương tượng Nàalàgiri là một mãnh thủ hung dữ chẳng biết gì về các công 
đức của Phật, Pháp, Tăng. Nó sẽ tiêu diệt Sa-môn này ”. 


Thê là ông liên đi kê chuyện này với vua. Vua săn sàng đồng ý với đề nghị 
này và triệu người quản tượng vào bảo: 


- Này khanh, ngày mai khanh phải làm cho Nàlàgiri say rượu đến độ điên 
cuông, và lúc tảng sáng thả nó ra đường phố mà Sa-môn ŒGotama đi qua. 


Devadatta hỏi người quản lượng ngày thường con voi này uống bao nhiêu 
rượu men và khi y đáp: "Tám vò”, ông bảo: 


- Ngày mai hãy cho nó uống mười sảu vò rồi thả nó ra về phía con đường 
Sa-môn Gotama đi qua. 


- Được lắm -Người quản tượng đáp. 
tua truyền đánh trồng khắp kinh thành và công bố: 


- Ngày mai Nàlàgiri sẽ say rượu mạnh đến điên cuông và được thả lỏng 
trong kinh thành. Dán chung trong thành phải làm mọi việc cân làm vào 
sáng sớm, và sau đó không ai được liêu lĩnh ra đường phố. 


Devadafta từ cung vua xuống tận chuông voi và bảo đảm quản tượng: 


- Này ta bảo cho các ông biết, chúng ta có thể hạ nhục một người từ địa vị 
Cao Sang xuống. địa vị thấp hèn và nâng một người từ địa vị thấp hèn lên địa 
VỆ CaO Sang. Nếu các Ông muốn danh giá, thì sảng sớm ngày mai hãy cho 
Nàlàgiri uống mười sáu vò rượu mạnh, và đúng lúc Sa-môn Gotama đi đến 
lỗi ấy, hãy đâm con voi kia với các gậy nhọn, nó sẽ phá chuông nồi điên, 
ông hãy đuổi nó ra về phía con đường Sa-môn Gotama thường đi qua và thể 
là tiêu diệt vị ấy. 

Bọn chúng sẵn sàng làm như vậy. Tiếng đôn vang dậy khắp kinh thành. Các 
đệ tử tại gia thân cận Phật, Pháp, Tăng nghe tin ấy liên đến gân bậc Đạo Sư 
và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, Devadatta đã âm mưu với vua, ngày mai sẽ cho thả con voi 
Nàilàgiri ra đường mà Thể Tôn đi qua. Xin Thế Tôn ngày mai đừng vào 
thành khất thực, mà cứ ở lại đây. Chúng con sẽ cúng dường thực phẩm ngay 
tại tỉnh xá lên Tăng chúng với đức Phật đứng đâu. 


Đức Phật không nói thắng: "Ngày mai Tà sẽ không vào thành khất thực ", mà 
Ngài đáp: 

- Ngày mai ta sẽ thị hiện thân thông để nhiếp phục Nàlàgiri và đánh bại tà 
đạo. Và vì không đi khất thực trong thành Vương Xá, ta sẽ rời thành cùng 
một số Tỷ-kheo hộ tổng đi thắng đến Veluvana (Trúc Lâm), rồi dân chúng ở 
Vương Xá sẽ đến đó mang theo nhiều bình bát thực phẩm và ngày mai họ sẽ 
cúng dường bữa ăn tại trai đường của tỉnh xả ấy. 


Bằng cách này, bậc Đạo Sư đã chấp thuận lời thỉnh cầu của họ. 


Khi được tin đức Như. Lai đã tân đồng nguyện vọng của họ, họ ra đi từ kinh 
thành, mang theo nhiêu bình bát thực phám và bảo nhau: 


- Chúng ta sẽ cúng dường lẾ vật ngay tại tỉnh xá ấy. 


Còn bậc Đạo Sư thuyết Pháp vào canh một, giải đáp các vấn đê khó khăn 
vào canh giữa và phần đâu canh cuối, Ngài năm nghiêng về phía hữu như 
dáng sư tử, giữa canh cuối Ngài an trú trong Thánh quả, và sau cùng khi 
Ngài nhập định đại bi vì nhân loại khổ đau, Ngài quán sát mọi người quyễn 
thuộc của Ngài đã đu cơ duyên thuần thục để được giáo hóa, và nhận thấy 
rằng do kết quả việc nhiếp phục con voi Nàlàgiri, tắm mươi bốn ngàn người 
sẽ được thông hiểu Pháp. 


Rạng ngày hôm sau, khi đã phục vụ mọi nhu câu thân thể, Ngài nói với Tôn 
giả nanda: 

- Này Ảnanda, hôm nay hãy bảo tất cả Tỷ-kheo trong mười tám tỉnh xả 
quanh thành Vương Xá đên hộ tông Ta vào trong thành ây. 


Tôn giả tuân lệnh và tất cả Tăng chúng tập hợp tại Trúc Lâm. 


Bậc Đạo Sư được Tăng chúng đông đảo hộ tổng đi vào Vương Xá và bọn 
quản tượng tiến hành công việc theo lệnh truyền, còn quán chúng tụ họp 
thành nhiễu đảm. Những người mộ đạo nghĩ thâm: "Hôm nay sẽ có cuộc đại 
chiến giữa đức Phật là vương tượng với con voi của thể giới phàm tục này. 
Chúng ta sẽ chứng kiến đức Phật đánh bại Nàlàgiri nhờ thân lực vô song 
của Ngài", và họ trèo lên đứng trên các lâu thượng và mái nhà cùng nóc 
nhà. 

Còn các đám tà đạo không tin tưởng lại suy nghĩ: "Nàaldgiri là một con đã 
thú hung hãn, không biết gì về công đức của chư Phật. Hôm nay nó sẽ dẫm 
nát hình thể vinh quang của Sa-môn Gotama và khiến vị ấy phải chết. Hôm 
nay ta sẽ trừ khử địch thủ của ta rồi". 


Họ cũng đưng trên các thượng lâu và các chô cao khác. 


Còn con voi, khi nhìn thấy đức Thế Tôn đến gân, đã làm mọi người kinh 
hoàng bằng cách phá sập nhà cửa, giương vòi ra nghiễn nát xe CỘ, tai vềnh, 
đuôi dựng ngược hùng hồ chạy như một ngọn núi sừng sững lao về phía đức 
Thê Tôn. 


Khi thấy nó, Tăng chúng thưa với đức Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Nàlàgiri là một dã thú hung hãn, là tên sát nhân, đang tiễn 
đên đường này. Thật ra nó chăng biết gì đên công đức của chự Phật. Xin 
đức Thê Tôn, bậc Thiện Thệ hãy lùi bước. 


- Này các Tỷ-hheo, đừng sợ, Ta có đủ uy lực nhiếp phục Nàlàgiri. 
Sau đó Tôn giả Sàriputta thỉnh câu đức Phật: 


- Bạch Thế Tôn, khi nào có việc Øì phải phụng sự phụ thản, thì đó là trách 
nhiệm đặt lên vai con trưởng. Con xin nguyện nhiêp phục con vật này. 


Bác Đạo Sư lại bảo: 


- Này Sariputta, uy lực của đực Phát là một việc, côn uy lực của các đệ tử là 
một việc khác. 


Ngài từ chối lời để nghị của Tôn giả và bảo: 

- Ông phải ở lại đây. 

Đây cũng là lời thỉnh câu của tám mươi vị Trưởng lão nhưng Ngài từ chối 
tất cả. Lúc đáy Tôn giả Ananda vì lòng ái kính bác Đạo Sự nông nhiệt nên 
không thê cháp nhận việc này và kêu lớn: 


- Hãy đề con voi này giêt con trước tIÊH. 


Rồi Tôn giả đứng ngay trước bậc Đạo Sư, sẵn sàng hy sinh tỉnh mạng vì đức 
Như Lai. Vì thê bậc Đạo Sư bảo vị áy: 


- Này Ảnanda, đi ra ngay, đừng đứng trước mặt Ta. 
VỊ Trưởng lão đáp: 


- Bạch Thê Tôn, con voi này rất hung bạo và man rợ, đó là một tên sát nhân, 
giông như ngọn lứa ở đâu cải vòng. Xin đề nó giết con trước rồi sau đó mới 
đên gán đức Thê Tôn. 


Và mặc dù đã được bảo đến lần thứ ba, vị Trưởng lão này vẫn đứng yên tại 
chỗ và không đi lui. Lúc ấy đức Thế Tôn dùng thần lực đẩy vị ấy ra sau và 
đưa Tôn giả vào giữa Tăng chúng. Ngay lúc này một phụ nữ chợt trông thấy 
Nàiàgtri, quá kinh hoảng vì sợ chết, liên chạy làm rơi đứa con mà bà đang 
bế bên hông xuống giữa khoảng đức Như Lai và con voi rồi vội thoát thân. 


Con voi đuối theo bà, chọt đến gân đứa bé đang khóc lớn. Bậc Đạo Sư gây 
xúc động với lòng từ bị được trải rộng rất đặc biệt, vừa cát giọng dịu ngọt 
nhự tiêng của Phạm thiên vừa gọi con voi Nàalagiri: 


- Này Nàlàgiri, những kẻ đã làm voi điên cuồng với mười sảu vò rượu mạnh 
không để cho voi tấn công kẻ nào khác, mà chúng làm vậy vì nghĩ rằng voi 
sẽ tấn công Ta. Đừng nhọc công chạy quanh không mục đích, mà hãy đến 
đáy. 

Khi nghe giọng nói của bậc Đạo Sư, con voi mở mắt và nhìn dáng uy nghỉ 
của đức Thế Tôn, liền xúc động mãnh liệt và nhờ thân lực của đức Phật, 
công hiệu độc hại của rượu mạnh tan biễn mát. 


Vừa hạ vôi và váy tai, nó vừa đi đến quỳ) xuống dưới chân đức Như Lai. Lúc 
ây bậc Đạo Sư bảo nó: 


- Này Nalagiri, ngươi là một con voi hung đữ ta là vương tượng đã thành 
Phật. Từ nay ngươi đừng hung đữ và man rợ nữa, đừng sát nhân, mà hãy tu 
tập tám từ. 

Nói vậy xong, Ngài ưa tay phải ra về về trán voi và thuyết Pháp qua các 
vần kệ này: 

Nếu voi dám đánh Chúa voi này, 

Voi sẽ khóc than kiếp đọa đày, 

Đánh Chúa voi này, ngươi phải chịu 

Đọa vào khổ cảnh kiếp sau hoài. 

Từ bỏ buông lung với dại cuỗng, 

Kẻ ngu không đạt đến thiên đường, 

Nếu mong thiên lạc trong đời kế 


Voi phải lo làm việc thiện lương. 


Toàn thân con voi được thấm nhuân niềm hoan hỷ, và giá như nó chẳng phải 
là loài vật bốn chân, thì nó đã đắc Sơ quả Dự Lưu. Dân chúng chiêm 
ngưỡng phép thân thông này, liền reo hò vang dậy và búng ngón tay dòn đã. 


Trong niềm hân hoan, họ tung lên đủ mọi trang sức phủ khắp mình voi. Từ 
đó Nàalagiri được mệnh danh là Dhanapàlaka (Tài Hộ: giữ kho báu). 


Báy giờ vào dịp gặp gỡ voi Tài Hộ này, tám vạn bốn ngàn chúng sinh được 
uông vị ngọt của Pháp Bất tử. Và bậc Đạo Sư đã an trú voi Tài Hộ vào Ngủ 
giời. Nó vừa dùng vòi hắt bụi bặm từ chân đức Thế Tôn rải lên đầu nó, vừa 
cúi mình đi lui, rồi đứng đánh lễ đẳng Thập lực cho đến khi Ngài khuất 
dạng, sau đó nó quay về chuông voi. 


Từ đó về sau, nó hoàn toàn thuần thục và không hại ai cả. Bấy giờ ý nguyện 
của bậc Đạo Sư đã thành tựu, nên Ngài quyết định rằng kho báu ấy vẫn là 
tài sản của những người đã nớm nó lên con voi, Ngài suy nghĩ: "Hôm nay Ta 
đã thực hiện một đại thân thông. Nếu Tà đi khất thực trong kình thành này 
thì không thích họp”. 


Thể là sau khi đánh bại đảm tà đạo, Ngài được các Tỷ-kheo hộ tổng đi ra 
kinh thành như một vị tướng lãnh chiến thắng và tiến thẳng về phía Trúc 
Lâm. Dân chúng đem theo một số cơm nước và thức ăn loại cứng đi vào tỉnh 
xá rồi cử hành đại lễ cúng dường. 


Chiêu hôm ấy, trong lúc ngồi đông đủ tại Chánh Pháp đường, Tăng chúng 
băt đầu thảo luận, bảo nhau: 


- Tôn giả Ảnanda đã thành tựu một việc hy hữu khi sẵn sàng hy sinh tỉnh 
mạng đê cứu đức Như Lai. Vừa trông thấy Nalàgiri, mặc dù đã bị bậc Đạo 
Sự bảo ba lân không được ở lại đó, Tôn giả vân không chịu đi ra. Này các 
Hiên giả, quả thật Trưởng lão ây đã làm một việc hy hữu. 

Bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Câu chuyện này xoay quanh vấn để đức hạnh của 
Ananda, Ta phải hiện điện ở đó mới được ”. 

Ngài liền bước ra khỏi Hương phòng vừa đến hỏi hội chúng: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông đang bàn vấn để gì trong lúc ngôi tại đây? 

Và khi Tăng chúng đáp: Về vấn đề như vây như vây. .., 

Ngài bảo: 

- Không phải chỉ báy giờ, mà ngày xưa nữa, ngay khi còn ở hình hài súc 
sinh, Ananda cũng đã hy sinh tính mạng vì Ta. 

Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa, trong quốc độ Mahimsaka ở kinh thành Sakula, có vị vua mệnh 
danh Sakula cai trị vương quốc theo Chánh pháp. Thời ấy, không xa kinh 
thành, có một người bẫy chim ở trong ngôi làng của dân bẫy chim, kiếm 
sông bằng nghề đánh bẫy chim và đem ra phố bán. Gần kinh thành là một hồ 
sen tên là Mànusiya, chu vi mười hai dặm, phủ đầy năm loại hoa sen. Một 
đàn chim đủ loại thường đến đó và người thợ kia tha hồ đặt bẫy. Bấy giờ 
chúa loài Thiên nga là Dhatarattha có đám tùy tùng gồm chín mươi sáu ngàn 
Thiên nga an trú trong Kim Động trên núi Cittakùta và vị đại tướng của đàn 
là Sumukha (Sư-mục-kha). 


Một ngày kia, một đàn Thiên nga màu vàng óng ả bay đến hồ Manusiya và 
sau khi gặm chồi sen thỏa thích trong vùng đất phong phú thực phẩm này, 
chúng bay về ngọn núi Cittakùta mỹ lệ kia và trình báo với chúa chim 
Dhatarattha: 


- Tâu Đại vương, có hô sen tên là Mànusiya, một vùng đât thực phâm phong 
phú năm giữa nơi cư trú của loài người. Chúng thân muôn đên nơi đó ăn 
uông. 

Chúa chim đáp: 


- Những nơi cứ trú của loài người đây nguy hiêm. Đừng đê chuyện này lôi 
cuôn các bạn. 


Sau đó mặc dù không ưng thuận đi, ngài vẫn bị chúng nài nỉ mãi, liền bảo: 
- Nếu các bạn thích chuyện ấy thì chúng ta sẽ đi. 


Rồi cùng với đám hầu cận, ngài bay đến đó. Vừa đáp xuống từ trên không, 
ngài đã đặt chân vào dây thòng lọng ngay đúng lúc ngài chạm mặt đất. Thế 
là dây ấy siết chân ngài như thê cái kẹp sắt và giữ chân ngài thật chặt. 


Lúc â ấy ngài nghĩ cách phá cái bẫy liền giật mạnh nó, trước tiên da chân rách 
ra, kế đó thịt bị xé Ta Và cuối cùng dây gân đứt, đến khi cái bẫy chạm tới 
xương, máu tuôn xối xả gây đau nhức dữ dội . . Ngài suy nghĩ: "Nếu ta thốt 
tiếng kêu bị bắt, đồng loại ta sẽ hốt hoảng và nêu không, được ăn gì chúng sẽ 
nhịn đói bay về và do kiệt sức, chúng sẽ rơi xuống nước" 


Vì vậy ngài chịu đau cho đến khi đám thân thuộc đã ăn Ni no nê và vui 
đùa theo kiêu thiên nga, ngài cât tiêng kêu của con chim bị nạn. Nghe vậy, 
cả bây Thiên nga kinh hoảng sợ chết liên bay vê phía núi Cittakùta. 


Ngay khi chúng đã khuất dạng, Sumukha đại tướng loại Thiên nga, suy nghĩ: 


"Có thê đây là một việc khủng khiêp đã xảy ra với Đại vương chăng? Ta 
muôn tìm xem sao”. 


Rồi bay hết tốc lực mà vẫn không nhìn thấy bậc Đại Sĩ trong phần của đoàn 
quân Thiên nga đang bay về, chim ấy đi tìm ngài ở đoàn chim lớn, và cũng 
không thấy ngài đâu cả nó tự bảo: "Chắc chắn có việc gì ghê gớm xảy ra 
rồi". Khi quay lại nó liền thấy bậc Đại Sĩ bị mắc bẫy, thân đầy máu đang 
chịu đau đớn vô cùng và đang nằm trên đám bùn. Chim ấy hạ cánh xuống 
đậu trên mặt đất, vừa cô sức an ủi bậc Đại Sĩ, vừa nói: 


- Xin Đại vương chớ sợ, thần sẽ giải cứu Đại vương khỏi cái bẫy dù phải hy 
sinh tính mạng mình. 


Lúc ây, muôn thử lòng chim bạn, bậc Đại Sĩ ngâm vân kệ đâu: 


1. Bây chim không để ý gì fa, 

Vội vã chúng bay biến thật xa, 

Chim bị giam tìm đâu bạn hữu? 

Bay ngay, đừng ở nắn đáy mà. 

Tiếp theo đây là các vần kệ đối đáp nhau: 
Đại tướng: 

2. Dù có đi hay ở vời ngài, 

Ngày kia thân cũng phải lìa đời, 

Thân theo ngài thuở còn vinh hiền, 

Lúc khô đau không thê bước rời. 


3. Hoặc thần phải chết với quân vương, 
Hoặc sống đời hiu quạnh đoạn trường, 
Thà chết ngay đây thì thật tốt 

Còn hơn sống để khóc bỉ thương. 


4. Bỏ ngài không đúng nghĩa quân thân, 
Khi ở trong tình cảnh đáng buôn, 

Thán sẽ rát hài lòng mãn nguyện 

Cùng ngài chung sô phận phong trán. 
Nga vương: 

5. Số phận nào cho chỉm bị giam, 
Ngoại trừ dây nướng thịt hung tàn, 

Tự do, trí vân còn suy nghĩ, 

Sao có thể đành chịu bỏ thân? 


6. Có lợi gì khanh hoặc với ta 

Từ đây, khanh xét thấy, Thiên nga, 
Lợi gì quyến thuộc ta còn sống 
Nếu cả hai ta phải chết mà? 


7. Kim Nea, nghĩa cử của hiển khanh 
Sẽ bị màn đêm phủ thật nhanh, 

Hành động hy sinh này biểu lộ 

Đức gì nếu đặt dưới bình mình? 


Đại tướng: 


8. Ngài không thấy, hỡi Thiên nga vương, 
Hạnh phúc theo sau việc Chánh chân? 
Chánh nghĩa được tôn sùng xứng đáng 
Dạy cho người thực chất hiển lương. 


9. Thấy Chân chánh, tắt cả việc lành 
Có thể từ Chân chánh phát sinh, 

Vì đã quỷ yêu ngài thắm thiết, 

Thân hân hoan phóng xả thân mình. 


10. Nếu biết điều Chân chánh, chúng ta 
Không hê bỏ bạn lúc sa cơ, 

Cho dù phải cứu mình đi nữa, 

Bác trí khuyên đây Chánh nghĩa mà. 
Nga vương: 


1I. Chánh nghĩa của khanh đã thực hành, 
Trong khi tạ nhận thấy chân tình, 

Đi ngay, nếu thật khanh mong muốn 

Làm việc mà ta rất tán thành. 


12. Có lẽ các dáy thuở đã qua 

Buộc ràng quyến thuộc dưới quyên ta 
Kịp thời chuyển đến khanh sau đó 
Với trí, tài điều khiển vượt xa. 


13. Trong khi đôi bạn quj cao này 
Trao đổi tâm tư tuyệt diệu váy, 


Hãy ngắm, gã săn chỉm táo bạo 
Hiện ra trước mắt chúa tôi đây 
Khác gì Thần chết đang đi đến 
Trước kẻ liệt giường khốn khổ thay. 


14. Đôi bạn thấy kia một kẻ thù 
Nên lòng lo sợ, nặng ưu tư, 

Lặng yên đậu đó không di chuyển 
Khi gã đến gần tự nẻo xa. 


15. Thấy bây ngông nọ đã bay tung 
Đây đó, biến dẫn giữa cõi không, 
Nơi chốn đôi chim cao thượng đậu, 
Cừu nhân vội vã tiến lên gân. 


l6. Trong lúc gã đang vội bước chân, 
Đến nơi định mệnh đã dành phần, 
Thợ săn rung động vì tư tưởng, 

Kêu lớn: "Bây chìm bị bắt không?" 


17. Gã thấy một chìm trong bẩy giăng, 
Và con chỉm nọ gã nhìn sang 

Chăm lo chỉm bạn đang th hãm, 

Còn nó không xiêng xích buộc ràng. 


18. Hoang mang trí óc lẫn hoài nghỉ, 
Gã ngắm đôi chỉm cao thượng kia, 
Khôn lớn cả đôi, cùng đẹp mã, 

Gã liên cát tiêng, giọng từ bỉ: 

Thợ săn: 


19. Đành rằng chim bị bắt trong dây 
Không thể bao giờ cất cánh bay, 
Ngươi vẫn tự do và lớn mạnh, 

Sao ngươi quyết ở với chim này? 


20. Với ngươi, chỉm có họ hàng øì, 
Khi cả đàn kia đã trốn di, 

Dấu được tự do, ngươi ở lại, 

Bên chim bị bắt một mình kia? 


Đại tướng: 

2L Hồi cừu nhân của đám Thiên nga, 
Ngài chính quân vương, vốn bạn mà, 
Thân thiệt như đời ta chăng khác, 

Ô không, ta chăng muôn bao giờ 

Bỏ ngài trong lúc ngài lâm nạn. 

Cho đến khi Thán chết gọi ta. 

Thợ săn: 

22. Chim này không phát hiện hay sao 
Chiêc bảy người giăng kín thê nào? 
Phận sự của anh hùng tướng lãnh 

Là đề phòng hiêm họa gian lao. 

Đại tướng: 

23. Khi người sắp Sắp bước suy tàn, 
Giờ Tử thân đang tiên lại sán, 

Dù bạn đến kê bên chiếc bây, 

Cũng không thây báy sáp dáy giăng! 
Thợ săn: 

24. Bây dù đủ loại, hỡi chìm Thân, 
Đối lúc đặt ra chỉ uống công, 

Đến phút cuôi cùng do định mệnh 

Con người bị báy kín, thương vong. 
Như vậy là nhờ đối thoại với gã bẫy chim mà đại tướng Thiên nga đã xoa 
dịu lòng gã, và chim ấy ngâm vần kệ xin gã tha mạng cho bậc Đại Sĩ: 


25. Có phải đây là kết quả lành 
Do lời thán thiện với tôn huynh 
Xin người tha mạng đôi ta với, 

1a được tự do giải thoát nhanh. 


Người bẫy chim say mê giọng đối đáp dịu ngọt của Sumukha, liền ngâm kệ: 
26. Này chim, ngươi chắng bị giam mình, 


Hãy chạy ấi, mau chạy thật nhanh, 
Ta chăng muôn thân ngươi đô máu, 
Bình an, hãy sông chuôi ngày xanh. 


Tiếp theo sau chim Sumukha ngâm bốn vần kệ: 


27. Ta không tha thiết sống riêng ta, 


Nếu bạn ta đây phải chết mà, 
Xin hãy vui lòng tha vị áy, 
Thịt ta thay thê chúa Thiên nga. 


28. Chúng ta về tuổi tác tương động, 
Cùng cỡ rộng dài các căng chân, 
Không mất gì, dù người đổi lấy 
Mạng ta thay thỄ mạng quân vương. 


29. Hãy xét xem ta với cách này, 
Thỏa lòng thèm muốn với ta đây, 
Trước tiên hãy buộc ta vào bây, 
Rồi để chúa chim giải thoát ngay. 


30. Do đó người thành tựu ước mong, 

Và ta đạt nguyện vọng trong lòng, 

Thiên nga, Tôn giả đêu hòa hợp 

Trong lúc đời trôi mãi chẳng dừng. 

Vậy là nhờ nghe giảng Pháp lành, tim người thợ săn dịu lại, như thể vải 
được nhúng dầu và gã giao bậc Đại Sĩ cho chim ấy, khác nào giao nô lệ cho 
chủ nhân, rồi ngâm kệ: 


31. Xin làm chứng, các bậc hiển nhân 
Nó lệ, họ hàng, các bạn thán, 

Do chính một mình ngươi cứu giúp 
Chúa chìm đượcgiải thoát giam cầm. 


32. Ít ai có được một thân bằng 
Như chính ngươi đang thật sẵn sàng 
Chia xẻ cùng nhau chung số phận 
Khi chim chúa gặp bẩy vong thân. 


33. Váy chúa chim này, ta thả ra 
Bạn ngươi, theo gót cũng bay xa, 
Mau lên, giữa đám chỉm thán thuộc 
Ngươi sẽ như sao chiếu sáng lòa. 


Nói vậy xong, người đánh bẫy kia với từ tâm đến gần bậc Đại Sĩ và cắt các 
sợi dây ra, ôm ngài trong tay, đưa ngài ra khỏi nước và đặt ngài trên đám cỏ 
xanh tươi bên bờ hồ, rồi hết sức dịu dàng, gã nhẹ tay nới lỏng chiếc bẫy đã 
trói chân ngài rồi ném nó ra xa. 


Sau đó, phát sinh tình thương mến mãnh liệt đối với bậc Đại Sĩ, với tâm lòng 
tràn ngập niềm thân ái, gã lấy nước rửa máu ở vết thương của ngài và chùi 
sạch sẽ. Do năng lực của từ tâm Ấy, vết thương ở chân Bồ-tát khép lại dần, 
gần nối liền gân, thịt liền thịt, da liền da. Da non hiện ra và lông tơ mọc phủ 
lên đó. 

Bồ-tát vẫn giống hệt như trước kia chân không hề bị sa bẫy bao giờ và an 
toàn theo tư thế bình thường hoan hỷ. Lúc ây Sumukha chiêm ngưỡng bậc 
Đại Sĩ hạnh phúc như vậy, tất cả đều do hành động của mình, trong niềm vui 
tràn trẻ, nó ca tụng người bẫy chim. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm vân kệ làm sáng tỏ vân đê: 


34. Hoan hỷ nhìn chữn chúa thoát thân 
Ngông làm vinh dự đẳng mình quân, 
Và êm tai kẻ làm ân phước, 

Bằng những lời hay đẹp nhất trần: 


35. "Lạp hộ, cùng thân quyền cả nhà, 

Mong chư vị hạnh phúc chan hòa 

Như ta hạnh phúc khi nhìn thấy 

Chim chúa Thiên nga được thả ra”. 

Sau khi tán thán người bẫy chim như vậy, tướng quân Sumukha nói với Bồ- 
tát: 

- Tâu Chúa thượng, người này đã công hiến chúng ta một công đức thật vĩ 
đại: ví thử y không nghe lời chúng ta, y có thể được đại phú hoặc bằng cách 
luyện tập chúng ta cho thuần để nuôi làm trò tiêu khiển và đem dâng các vị 
Đại vương nào đó hoặc giết chúng ta để bán làm thức ăn. Song y đã nghe 
theo lời ta mà hoàn toàn không quan tâm đến kế sinh nhai của y. Vậy ta hãy 
đưa y vào yết kiến quốc vương và làm cho y được hạnh phúc suốt đời. 


Bậc Đại Sĩ chấp thuận việc này ngay. 


Sau khi vừa đàm luận với bậc Đại Sĩ băng ngôn ngữ riêng của loài chim 
xong, tướng quân Sumukha nói với kẻ bẫy chim bằng tiếng người và hỏi: 


- Này hiền hữu, tại sao hiền hữu đặt bẫy? 
Để kiếm lợi - Gã đáp. 


Sumukha bảo: 


- Nếu vậy thì hiền hữu hãy đưa chúng ta vào thành trình diện với đức vua, ta 
sẽ thuyêt phục đức vua ban phú quý cho hiên hữu. 


Và chim ây ngâm các vân kệ: 


36. Nhanh lên, ta sẽ dạy cho người 
Phương cách tìm ra thật lắm lời, 
Khi thấy đại danh chìm ngông chúa, 
Chẳng mang tỳ vết nhỏ nhất đời. 


37. Mau đem ta đến chốn triều đường, 
Thân thể bình an được vẹn toàn, 
Đứng ở mỗi đâu, không trói buộc, 
Phía trên đòn gảnh của người mang. 


38. Rồi người hãy nói: "Tấu Minh quân, 
Thân đến mang theo cặp ngông hông, 
Một chủ tướng đầu đàn ngông ấy, 

Còn chữm kia chính Thiên nga vương ”. 


39. Chúa tế loài người ấy ngắm xem 

Thiên nga vương giả, sẽ bừng lên 

Bao niêm hoan hỷ và sung sướng, 

Sẽ tặng người vô số bạc tiên. 

Khi chim ấy nói xong, người bẫy chim đáp: 

- Xin các vị đừng mong muốn yết kiến đức vua nữa. Vua chúa quả thật tâm 
tính hay thay đôi: họ sẽ bắt giữ các vị đê làm trò tiêu khiên hoặc giêt chêt 
các vị đây. 

Sumukha đáp: 


- Này hiền hữu, đừng sợ gì cả. Ta đã thuyết Pháp làm dịu lòng một kẻ độc ác 
như bạn và đã khiên bạn quy phục ta, dù người là một kẻ bây chim với bàn 
tay vầy máu đỏ. Còn các vua chúa thật ra đây nhân từ và trí tuệ, là những 
người có thê phân biệt lời lẽ thiện ác. Vậy hãy mau đưa chúng ta vào yêt 
kiên đức vua của hiên hữu. 

Người bẫy chim nói: 

- Thôi được, xin các vị chớ giận tôi. Nếu việc này làm các vị thật sự thích 
thú, thì tôi sẽ đưa các vị đên yêt kiên vua. 


Thê rôi gã đưa đôi chim lên đòn gánh của gã và đi đên triêu đình xin bệ kiên 


vua. Khi được vua hỏi chuyện, người bây chim công bô mọi sự kiện của 
trường hợp này. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


40. Vội làm khi gã mới nghe xong 
Việc các chim mong tận cối lòng, 
Đem cặp hông nga vào bệ kiến, 
Bình an, thân thể mạnh hoàn toàn, 
Đậu kia, chẳng có gì ràng buộc, 
Trên mỗi đầu đòn gảnh gã mang. 


41. Rồi người ấy nói: "Tâu Minh quản 
Thân đến mang theo cặp ngông hồng, 
Một chủ tướng đầu đàn ngông ấy, 

Còn chữm kia chính Thiên nga vương. 


42. "Kìa, những chìm này mạnh biết bao, 
Trở thành môi bẫy của ngươi sao, 

Sao ngươi bò tới gân bên chúng 

Chẳng khiến chúng kinh hãi tâu đào?" 


43. “Trong ao hồ, khải tấu Minh quân, 
Xin hãy ngắm xem bây lưới giăng, 
Trong mọi chốn loài chỉm trú ẩn, 

Bây thường được đặt tạo thương vong. 


44. Chính trong một bây kín như vẫy 
Thân đã bắt chim chúa ngông nây, 
Chim bạn tự do ngôi kế cận 

Và mong câu chúa thoát tì đày. 


45. Chim này làm phận sự hơn xa 
Thành tựu phàm nhân đạt đến mà, 
Cương quyết tập trung toàn nỗ lực 
Làm cho chỉm chúa được buông tha. 


46. Chim đằng kia muốn chịu hy sinh, 


Xứng đáng hưởng thêm cuộc sống mình, 
Vĩ thử chua chỉữm này được sông, 
Chua chỉm đã được bạn tôn vinh. 


47. Nghe những lời chỉm ấy giải bày, 
Tiểu thân liền đạt phước ân ngay, 
Hán hoan giải phóng chỉm tủ tội, 

Ra lệnh đôi chim cất cánh bay. 


48. Hoan hỷ nhìn chữm chúa thoát thán, 
Ngông làm vinh dự đẳng mình quân, 
Và êm tai kẻ làm ân phước 

Bằng những lời hay đẹp nhất trần: 


49. "Lạp hộ, cùng thân quyền họ hàng, 
Mong chư vị hạnh phúc muôn vàn 
Như ta hạnh phúc khi nhìn thấy 

Chúa chim Thiên nga được thoát nạn, 


50. Nhanh lên, ta sẽ dạy cho người 
Phương cách tìm ra thật lắm lời, 
Khi thấy đại danh chim ngông chúa 
Chẳng mang tỳ vết nhỏ nhất đời. 


51. Mau đem ta đến chốn triều đường, 
Thân thể bình an được vẹn toàn, 
Đứng ở mỗi đâu, không trói buộc, 
Phía trên đòn gảnh của người mang. 


52. Rồi người hãy nói: "Tấu Minh quản, 
Thân đến mang theo cặp ngông hồng, 
Một chủ tướng đầu đàn ngông ấy, 

Còn chỉữm kia chính Thiên nga vương ”. 


53. Chúa tế loài người ấy ngắm xem 
Thiên nga vương giả, sẽ bừng lên 
Bao niềm hoan hỷ và sung sướng, 
Sẽ tặng người vô số bạc tiễn. 


34. Do vậy, theo lời chữm bảo ban 


Thân đưa đôi ngông đến triều đường, 
Mặc dù chúng tự do từn kiêm 
Nơi trú bình an ở núi ngàn. 


55. Chim kia có số phận như vây, 
Dù thật chánh chân đến thế này 
Có thể chuyển lay lòng trắc ẩn 
Thợ săn hung bạo tựa thân đáy. 


56. Thiên nga này, khải tấu Minh quân, 
Tặng vật tiểu thân đến hiến dâng, 

Giữa những chốn người săn đặt bây, 
Hiểm khi tìm được vật ngang bằng. 


Như vậy, gã đứng đó tán dương những đức hạnh của Sumukha. Sau đó vua 
Sakula tặng ngông chúa một bảo tọa cao sang và Sumukha một kim đôn quý 
giá. Khi đôi chim đã an tọa, vua mới dùng bắp rang, mật ong, mật mía và 
các món tương tự đựng trong các chén dĩa băng vàng. Khi đôi chim đã ăn 
xong, vua châp hai tay thỉnh câu bậc Đại Sĩ thuyêt Pháp rôi ngôi xuông một 
kim đôn nữa. 

Theo lời thỉnh cầu ấy, chúa Thiên nga đàm đạo đầy hứng thú với vua. 

Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ mọi việc: 

57. Giờ đây nhìn thấy đẳng quân vương 

An tọa kim đôn sáng rỡ ràng, 

Chim ngông dùng âm thanh dịu ngọt 

Làm êm tai chúa tê trần gian. 

Thiên nga: 

58. "Đại vương, ngọc thể có khang an, 

Vạn sự Đại vương thảy vẹn toàn, 

Quý quốc hăn là đang thịnh vượng, 

Được ngài cai trị thật công băng?” 

Quân vương: 

59. Nga vương, trâm vẫn được khang an, 

Vạn sự trâm đây được vẹn toàn, 

Bồn quốc hiện giờ rất thịnh vượng, 

Hưởng nên cai trị thật công băng. 


Thiên nga: 


60. Ngài có triểu thân thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ chúa, chẳng sai lâm, 
Nếu cân, họ sẵn sàng liễu chết 

Vì chành nghĩa và danh chúa công? 


Quân vương: 


61. Trẫm có triều thân thật chánh chân, 
Biết khuyên nhủ trẫm, chẳng sai lầm, 
Nếu cần, họ sẵn sàng liêu chết 

Vì chành nghĩa và danh quả nhân. 


Thiên nga: 


62. Phải chăng hoàng hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 

Diễm lệ, nhiều con, danh tiếng tỐI, 

Vâng chiều mọi Thánh ý Minh quân? 


Quân vương: 


63. Trâm nay có chánh hậu chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, 

Diễm lệ, nhiều con, danh tiếng tỐI, 
Vâng chiều mọi ý trầm cầu mong. 


Khi Bồ-tát đã chấm dứt những lời chào hỏi thân hữu xong, vua lại đàm đạo 
cùng ngài: 
Quân vương: 


64. Khi vận rủi kia đưa đẩy ngài, 
Đến cừu nhân tối hiểm trên đời, 
Khi ngài gặp phải tay người ấy, 
Ngài đã chịu bao thống khổ rôi? 


65. Gã kia có chạy, gậy trong tay 
Đánh đáp các ngài, nói trâm hay? 
Với những con người gian ác ây 
Trâm thường nghe nói cách như vậy. 
Thiên nga: 


66. Ta không hê gặp bước gian nan 
Trong lúc lòng ta vẫn nhớ ơn 

Kẻ ấy chẳng bao giờ đối xử 

Với ta như những bọn cừu nhơn. 


67. Người bây chim run rây, ngạc nhiên, 
Cẩu mong hỏi chuyện của đôi chim, 

Và Su-mục, trớng quân khôn nhất, 

Đã trả lời ngay kẻ ấy liễn. 


ó5. Nghe những lời chữm tuởng giải bày 
Người kia liền đạt phước ân ngay, 

Hân hoan giải thoát ta từ bây, 

Ra lệnh đôi ta cất cánh bay. 


69. Tâu Đại vương, Sự-mụC tước mong 
Đến đây và yết kiến long nhan, 

Nghĩ răng người bây chim thân hữu 
Sẽ kiếm ra vô số bạc vàng. 


Quân vương: 


70. Cung nghênh các vị, đúng hoàn toàn, 
Trâm thật hân hoan sắp bạn vàng, 

Hiển hữu bây chỉm rồi sẽ nhận 

Thỏa lòng mọi tặng vật trần gian. 


Nói vậy xong, vua nhìn thắng một vị cận thần và khi vị ây hỏi: 
- Tâu Đại vương, xin cho biết Thánh ý. 
Vua đáp: 


- Khanh hãy đưa người bẫy chim này đi tỉa gọn râu tóc và sau khi gã được 
tắm rửa, xoa dầu thơm, hãy cho gã phục sức xiêm y lộng lẫy và đưa gã lại 
đây. 

Khi việc này đã xong và người bẫy chim được dẫn đến, vua ban ân cho gã 
một ngôi làng hằng năm sinh lợi một trăm ngàn đồng tiền và thêm một ngôi 
nhà đứng ở vị trí giáp hai mặt đường, một cỗ xe lộng lẫy và cả kho vàng 
TÒng. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


ZL Quân vương rộng lượng đã truyền ban 
Người bây chim vô sô bạc vàng, 
Sau đó hông nga cất tiếng nói 


Am thanh mê mán cả tám can. 


+ 


Sau đó bậc Đại Sĩ thuyết Pháp cho vua, và khi nghe ngài giảng giải, vua sinh 
tâm hoan hỷ, mong muôn bảy tỏ dấu hiệu kính trọng đối với vị Pháp sư, vua 
liên tặng ngài chiếc lọng trắng, vừa dâng lên ngài cả quốc độ vừa ngâm các 
vần kệ này: 


72. Những gì trâm có, đúng công bằng 
Những vật trâm đòi hỏi chánh chân, 
Sẽ chuyển qua quyên ngài thọ hưởng, 
Nếu ngài nêu nguyện ước trong tâm. 


73. Dâu ngài đem bồ thí ban ân, 

Hoặc sử dụng, hay muốn hưởng phân, 

Trâm nhượng quyên hành cùng tất cả, 

Và giao ngài cả chiếc ngai vàng. 

Bậc Đại Sĩ liền trao trả chiếc lọng trắng mà vua đã tặng ngài. Rồi vua suy 
nghĩ: "Ta đã nghe Pháp do vị chúa hồng nga thuyết giảng, song vị tướng 
quân Sumukha này được gã bẫy chim tán tụng nhiệt liệt là nói năng dịu ngọt 
như mật rót vào tai, vậy ta cũng muốn nghe chim â ấy thuyết Pháp". Thế là 
vua ngâm vần kệ khác để đàm đạo với chim ấy: 


74. Trí hiền Su-mục thật tỉnh thông, 
Vĩ thử nói ra tự nguyện lòng 

Chỉ một hai lời thôi cũng đủ 
Trâm đây hạnh phúc bội muôn phân. 
Sau đó Sumukha đáp: 


73. Xin tâu Chúa thượng, trước Minh quân, 
Đúng phép, tôi không dám nói năng 

Dù chỉ một đổi lời nhỏ mọn, 

Khác nào vương tử của Long thân. 

76. Vì chúa hông nga hiện diện đáy, 

tà ngài Đại để tối cao vây, 


Có quyên đòi hỏi đây chân chánh 
Niêm kính trọng tôi phải tỏ bày. 


77. Thân tôi hèn mọn, tâu Quán Vương, 


Nên chẳng dám can thiệp luận bản, 
Khi nhị Đại vương đang nghị sự 
Bao điêu quan trọng giữa triểu đường. 


Vua nghe chim ấy nói, lòng đầy hoan hý phán bảo: 


- Người bẫy chim nhiệt liệt ca tụng tướng quân, chắc chắn không thể có 
được ai khác như khanh cả, quả thật khanh là vị thuyêt Pháp êm dịu làm sao! 


Vua ngâm các vân kệ này: 


78. Người bây chim ca tụng nhiệt tình 
Chim này trí tuệ, tuyệt thông mình, 
Tỉnh khôn như vậy đâu tìm thấy 

Ở kẻ trí chưa được học hành. 


79. Trong đám chim cao quý trâm xem 
Chim này vô địch giữa đàn em, 

Tối cao đức tính chỉm đây đủ 

Đệ nhất hữu tình vượt hắn lên. 


0. Hình dáng thanh cao, giọng ngọt ngào 
Khiến lòng mê mẫn biết dường nào, 

Ước mong của trâm là hai vị 

Ở mãi bên mình thỏa ước. 

Sau đó bậc Đại Sĩ ngâm kệ ca tụng vua: 
81. Ngài đối đãi đây với chúng thân 

Như người đổi với đại thân băng, 

Này đáy Chúa thượng vừa ban phát 

Hèn mọn đội chữm hưởng phước ân. 


82. Song đàn chim quyến thuộc kêu than 
Xa vắng lâu ngày đã bặt tăm, 

Và có nhiều chim đầy khổ não 

Vì không còn thấy bóng Nga vương. 


83. Vậy để xua tan nỗi khổ này, 

Đại vương, xin thả chúng thân ngay, 
Cui xin Chúa thượng nay cho phép 
Gặp lại thân bằng, cất cánh bay. 


84. Hôm nay hạnh ngộ đẳng Quân vương, 


Thân thấy tâm hoan hỷ ngập tràn, 

Thân chặc từ nay toàn bạn hữu 

Chăng còn duyên cớ đê kinh hoàng. 

Khi ngài nói vậy xong, vua mới chịu để hai vị giã từ. Bậc Đại Sĩ lại thuyết 
giảng với vua vê nôi khô đau theo liên Ngũ ác dục và niêm hạnh phúc đi 
theo công đức, rôi ngài khích lệ vua: 

- XIn Đại vương giữ giới luật và trị dân chân chánh cùng thu phục nhân tâm 
với Tứ Nhiêp pháp (Bôn pháp hòa hợp: Bô thí, À1 ngữ, Lợi hành, Đông sự) 


Sau đó ngài khởi hành về núi Cittakùta. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


85. Như vây với chúa tế loài người, 
Chim chúa Dha-ta đã đáp lời, 

San đó tìm thân bằng quyền thuộc, 
Tung đôi cánh mạnh nhất lên trời. 


66. Nhìn chủ tướng chim được vạn an 
Trở về từ cõi chết nhân gian, 

Đàn chim vỗ cánh kêu âm ï 

Chào đón chúa chỉm lại họp đản. 


87. Vây quanh chúa tỀ chúng tôn sùng, 
Tin tưởng, giò đây đám ngông hồng 
Kính cần nghiêng mình chào chúa tế 
Hán hoan vì chúa được an thân. 


Trong khi hộ tống chim chúa, bầy Thiên nga hỏi ngài: 
- Tâu Chúa thượng, làm thế nào ngài thoát nạn? 


Bậc Đại Sĩ thuật cho chúng nghe ngài được giải thoát nhờ Sumukha giúp đỡ, 
và nói về hành động của vua Sakula cùng người bây chim. 


Nghe vậy cả bầy Thiên nga hân hoan ca ngợi tất cả các vị: 


-Vạn tuế tướng quân Sumukha của đàn Thiên nga, và Đại vương Sakula 
cùng chú bây chim. Câu mong các vị an lạc hạnh phúc lâu dài. 


Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ cuối cùng để làm sáng tỏ vẫn đề: 
88. Ai có từ tâm áắt đạt thành 


Việc gì các vị ấy thi hành, 
Như Thiên nga trở về băng hữu 
Lán nữa đôi chỉm được trọn lành. 


+ 


Đến đáy bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Ảnanda 
cũng đã hy sinh tính mạng vì 1a. 

Và Ngài nhận diện Tiên thân: 

- Thời Ấy, Channa (Xa-nặc) là người bẩy chim, Sàriputta (Xá-lợi-phẩt)là 
nhà vua, Ananda (A-nan) là Sumukha, các đệ tử đức Phát là chín mươi ngàn 
Thiên nga, và Ta chính là chúa Thiên nga. 


-OoOOo- 


534. Chuyện đại Thiên nga (Tiền thân Mahàhamsa) 
Kìa đám hông nga cất cánh bay..., 


Chuyện này bác Đạo Sư kể trong lục trú tại Trúc Lâm, về việc Trưởng lão 
Ananda hy sinh tính mạng. 


Phân duyên khởi cũng giống hệt như chuyện đã có nhưng vào dịp này, trong 
lúc bậc Đạo Sư kê chuyện quá khứ, đã tường thuật có tích sau đáy. 


+ 


Ngày xưa ở thành Ba-la-nal, một vị quốc vương mệnh danh Samyama có vị 
chánh hậu tên là Khemà (Thái Hòa). Thời ây, Bô-tát cùng đám tùy tùng chín 
mươi ngàn thiên nga trú trên đỉnh núi C1ttakùta. 

Một ngày kia vào lúc tảng sáng, hoàng hậu Khemà thấy chiêm bao: một bầy 
thiên nga màu vàng ánh đên đậu trên ngai vua và thuyêt Pháp với giọng ngọt 
ngào. Trong khi hoàng hậu đang lăng tai nghe và tán thán mà chưa được trọn 
bài thuyết giảng, thì bình minh đã đên, bây thiên nga liên chầm dứt Pháp 
thoại và bay qua cửa sô mở rộng Hoàng hậu vội vàng thức dậy kêu to: 

- Bắt lẫy chúng, bắt lấy bầy thiên nga trước khi chúng thoát thân. 

Và trong lúc vừa dang rộng cánh tay, bà tỉnh dậy. Nghe lời bà, đảm cung nữ 
thưa: 


- Tâu lệnh bà, bầy thiên nga ở đâu? 


Và chúng cười khúc khích. 

Lúc ấy, hoàng hậu biết đó chỉ là giấc mơ, và nghĩ thầm: "Ta không thê thây 
một vật không có thật: chắc chắn có loài kim nga trên đời này, song nêu ta 
tâu đức vua: "Thiếp mong muốn nghe loài kim nga thuyết Pháp", ngài sẽ 
bảo: "Ta chưa từng thấy giống kim nga nảo cả, làm gì có chuyện chim. kim 
nøa thuyết Pháp”. Và ngài sẽ không quan tâm đến vấn đề đó. Song nếu ta 
tâu: "Thần thiếp có niềm ao ước ấy trong lúc THàHg thai", ngài sẽ cho tìm 
chúng mọi cách và thế là ta được thỏa tâm nguyện". 


Vì vậy, vừa giả bệnh, vừa dặn dò các cung nữ xong, bà đi nằm. Khi vua đã 
ngự lên ngai mà không thấy bà đến yết kiến như thường lệ, liền hỏi hoàng 
hậu Khemà ở đâu và khi nghe bà bị bệnh, vua đến thăm bà, vừa ngồi một 
bên giường bà, vừa vuốt lưng và hỏi thăm bệnh tình của bà. Bà đáp: 


- Tâu Chúa thượng, thần thiếp chăng bệnh gì cả, song thiếp chợt có những 
mêm ao ước của một thai phụ. 

- Này ái khanh, cứ nói đi, ái khanh muốn gì, trầm sẽ tìm được cho ái khanh 
ngay. 

- Tâu Chúa thượng, thiếp ao ước nghe chim kim nga thuyết Pháp trong lúc 
chim ấy ngự trên ngai vàng, có chiếc lọng che trên đầu, và thiếp mong dâng 
lên chim ấy nhiều tràng hoa thơm cùng các lễ vật khác để tỏ lòng cung kính 
tán thán của thiếp. Nếu thiếp đạt được điều này thì quý biết bao, nêu không, 
thiếp chắng muốn sống nữa. 


Vua liền an ủi bà và bảo: 


- Nếu có vật ấy trên thế giới này thì ái khanh sẽ được toại nguyện, chớ lo 
buồn. 


Rôi ra khỏi cung thât của hoàng hậu, vua tham vân các vị đại thân và phán: 


- Này các khanh, hãy lưu ý: hoàng hậu Khemà bảo: "Nếu thiếp nghe được 
chim kim nga thuyêt Pháp thì thiệp sẽ sông, nêu không, thiệp sẽ chêt”. Vậy 
hãy cho trâm biệt, có loài chim kim nga nào chăng? 


Triều thần đáp: 

- Tâu Chúa thượng, chúng thần chưa từng nghe hoặc thấy loài ấy. 
- Thế ai biết được chuyện này? 

- Tâu Chúa thượng, các Bà-la-môn. 

Vua liền triệu tập các Bà-la-môn đến và hỏi: 


- Có chuyện nào như việc loài chim kim nga thuyết Pháp chăng? 


- Tâu Đại vương, có. Theo truyền thuyết của chúng thân, các loài cá, cua, 
rùa, nai, công và thiên nga đều có sác vàng ảnh. Trong số ấy, người ta bảo 
dòng giống Thiên nga Dhatarattha rất tỉnh khôn thông thái. Cộng thêm loài 
người nữa là bảy loài sinh vật có màu vàng ròng. 


Vua vô cùng hoan hỷ, hỏi: 

- Vậy loài hồng nga thông thái này cư ngụ ở đâu? 

- Tâu Đại vương, chúng thần không biết. 

- Thế thì ai biết chứ? 

- Bọn bẫy chim - Họ đáp. 

Vua liền tập hợp tất cả dân bẫy chim từ khắp nước về, và hỏi họ: 


- Này các hiền hữu, các chim kim nga thuộc dòng giống Dhatarattha cư trú ở 
đâu? 


Một người bẫy chim đáp: 


- Tâu Đại vương, theo truyền thuyết từ đời nọ sang đời kia, người ta bảo 
chúng cư trú trong dãy Tuyêt Sơn, trên đỉnh Cittakùta. 


- Vậy khanh có biết làm cách nào bắt được chúng chăng? 

- Tâu Đại vương, thần không biết. 

Vua liền triệu tập các Bà-la-môn thông thái, sau khi cho họ biết có loài chim 
kim nga trên đỉnh Cittakùta, vua hỏi họ có cách nào đê bây chúng chăng. Họ 
đáp: 

- Tâu Đại vương, cần gì chúng thần phải bắt chim? Chúng thần sẽ bảy mưu 
kê đưa chim về gân kinh thành và bắt chúng. 


- Mưu kế gì vậy? 


- Tâu Đại vương, về phía bắc kinh thành, xin Đại vương ra lệnh đào một cái 
hồ rộng ba dặm, một địa điểm thật an toàn, chứa đầy nước, trồng đủ loại ngũ 
cốc cùng năm loại hoa sen phủ mặt hồ. Rồi giao hồ cho một người bẫy chim 
thiện xảo chăm sóc, không cho phép ai đến gần hồ, và phân công nhiều 
người canh giữ bốn góc, rao truyền cho dân chúng biết đây là hồ bảo tồn 
chim muông. Khi nghe vậy, mọi loài chim sẽ đến đó. Sau đó các chim kim 
nga này nghe bọn chúng bảo nhau hồ này thật an toàn, tức nhiên sẽ đến thăm 
hỗ và Đại vương sẽ bảo lẫy thòng lọng bẫy chúng. 


Vua nghe vậy, liên bảo đào hô như họ miêu tả ở vùng họ nói, rôi triệu một 
người bây chim thiện xảo đên, ban cho gã một ngàn đông tiên và phán: 


- Từ nay ngươi hãy bỏ nghề cũ, trằm sẽ cấp dưỡng vợ con gia đình ngươi. 
Cần thận canh giữ hồ bình an này và buộc mọi người phải tránh xa hồ, 
truyền rao khắp bốn phương rằng đây là hồ bảo tồn chim muông, hễ có loài 
chim nào lai vãng nơi đây đều là của trẫm, và khi loài chim kim nga đến, 
ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. 


Cùng với những lời khích lệ này, vua giao gã chăm nom hồ bảo tồn. Từ ngày 
ây, gã bẫy chim làm đúng như vua truyền canh giữ nơi ấy và do gã bảo vệ hồ 
bơi được bình an, sẽ dần dần được mệnh danh là nĐười bẫy chim Khemà 
(Bình An). 


Từ đấy, mọi loài chim đến đậu nơi ấy, và vì chúng truyền tin cho nhau rằng 
hồ này bình an ổn định, nên nhiều loài thiên nga bay đến. Trước hết là loài 
thiên nga màu cỏ xanh, rồi nhờ chứng loan báo, kế đó là loài hoàng nga, và 
theo cách này giống thiên nga đỏ tía, thiên nga trắng và thiên nga Paka lần 
lượt đên. 


Khi chúng đến, Khemà trình vua như vây: 

- Tâu Đại vương, năm loài thiên nga đã đến, và chúng vẫn đang tiếp tục ăn 
uông hô này. Giờ đây thiên nga Paka đã đên, chỉ vài ngày nữa là loài kim 
nga sẽ đên. Xin Đại vương chớ lo âu nữa. 

Vua nghe vậy liền truyền đánh trống lệnh công bố khắp kinh thành răng 
không ai được phép đên nơi kia, bât cứ kẻ nào bât tuân sẽ chịu hình phạt 
chặt tay chân và tịch thu gia sản, nên từ đó không ai dám đên đó nữa. 


Bấy giờ, thiên nga Paka cư trú không xa đỉnh Cittakùta trong Kim Động. 
Loài chim này có sức mạnh phi thường và cũng giống như thiên nga dòng họ 
Dhatarattha, màu sắc thân của chúng rất đặc sắc, còn con gái của Thiên nga 
vương Paka lại có màu vàng ánh. Vì thế vua cha nghĩ rằng nàng xứng đôi 
với Thiên nga vương Dhatarattha và gả nàng cho vua chim kia. Nàng rất 
được vua chim sủng ái, nhờ vậy hai dòng họ thiên nga này trở nên thân thiết 
nhau. 


Một hôm bầy thiên nga hầu cận Bồ-tát hỏi thiên nga Paka: 

- Các bạn tìm thức ăn ở đâu bây giờ? 

- Chúng tôi đang kiếm ăn gần Ba-la-nại, trong một vùng nước an toàn, 
nhưng còn các bạn bay tận đâu? 

- Đến nơi như vầy, như vầy - Chúng đáp. 

- Sao các bạn không đến hồ bảo tồn chim muông? Đó là một cái hồ tuyệt 
đẹp, đủ các loài chim, được năm loại sen bao phủ, rât nhiêu loại ngũ côc và 
quả cây, cùng nhiêu đàn ong đủ loại bay lượn vo ve. Tại bôn phía đêu có 


người canh giữ công bô hô được vĩnh viên tránh khỏi hiêm nguy. Không ai 
được phép đên gân, lại càng không có việc hại nhau đâu. 


Theo cách này, chúng cứ ca tụng hồ bình an mãi. Khi nghe chuyện thiên nga 
Paka nói, chúng trình với Sumukha (Sư-mục-kha). 


- Bầy chim kia bảo chúng thần ở gần Ba-la-nai có một hồ bình an như vây, 
dòng họ Paka vẫn thường đi ăn tại đó. Xin tướng công tâu với Đại vương 
Dhatarattha và nếu ngài cho phép chúng thần, thì chúng thần cũng sẽ kiếm 
môi tại đó. 

Sumukha trình với chúa chim, ngài suy nghĩ: "Loài người quả thật đầy mưu 
thần chước quỷ. Chắc chắn phải có lý do gì đây. Từ xưa tới nay không hề có 
hồ như vậy. Chắc hăn bây giờ hồ đã được xây để bắt chúng ta". Ngài liền 
bảo Sumukha: 


- Khanh đừng tán thành việc đi đến hồ kia. Hồ này chẳng được họ xây bằng 
thiện ý đâu; mà nó được xây đề bắt chúng ta đó. Chắc chăn loài người đầy ác 
tâm và mưu mô xảo quyệt. Hãy ở lại chỗ các khanh thường kiếm môi. 


Lần thứ hai bầy kim nga thưa với tướng Sumukha rằng chúng rất nóng lòng 
đi đến hồ Bình An và vị ấy lại trình nguyện vọng của chúng lên chúa chim. 
Bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Không nên để quyến thuộc ta bất mãn vì ta. Vậy 
chúng ta cùng đến đó". 


Vì vậy được chín mươi ngàn thiên nga hộ tông, ngài bay đên đó và gặm chôi 
non, vui đùa theo cung cách loài thiên nga xong rôi bay về núi Cittakùta. 


Sau khi bầy chim đã ăn uống và giã từ, gã bẫy chim Khemaka đi trình vua 
Ba-la-nai việc chìm đã đên. Vua vô cùng hoan hỷ phán: 


- Này hiền hữu Khemaka, hãy gắng bắt lấy một hai thiên nga, rồi ta sẽ ban 
thưởng vinh hoa phú quý cho khanh. 


Cùng với các lời này, vua ban bông lộc cho gã và bảo gã ra vê. 


Khi trở lại hồ, người bẫy chim ngồi giấu mình trong cái thùng rỗng và ngắm 
các hoạt động của bầy thiên nga. Các vị Bồ-tát quả thật đã thoát ly tham dục. 
Vì thế bậc Đại Sĩ bắt đầu từ nơi đã hạ cánh xuống, bước đi ăn lúa một cách 
chừng mực từ tốn. Còn các chim kia đều bay nhảy kiếm môi khắp nơi. Do 
vậy, người bẫy chim suy nghĩ: "Thiên nga này đã thoát ly tham dục: đây 
chính là con chim ta phải bắt lẫy". 


Ngày hôm sau trước khi bầy thiên nga hạ cánh xuống hồ, gã đến một nơi gần 
đó giấu mình trong cái thùng rỗng, ngồi yên tại đó nhìn qua khe hở của 
thùng. Lúc ấy bậc Đại Sĩ được chín mươi ngàn Thiên nga hộ tống. đáp xuống 
nơi ngài đã đến hôm trước, và đậu ngay tại chỗ ăn hôm qua, tiếp tục gặm 


lúa. 

Người bẫy chim nhìn qua khe hở của thùng, chú ý ngay vẻ đẹp phi thường 
của chim này, và suy nghĩ: "Chim này lớn bằng cô xe, lông vàng ánh và cô 
lại có ba khoang đỏ. Ba khoang này chạy từ cô xuống dọc theo phần giữa 
bụng, trong khi ba khoang khác chạy xuống nỗi rõ trên lưng, toàn thân tỏa 
sáng như một khối vàng ròng treo trên sợi dây làm bằng chỉ đỏ. Đây chắc 
hắn là chim chúa và chính là con chim ta quyết bắt lấy". 


Còn chúa Thiên nga, sau khi ăn lúa trên đồng ruộng xong, lại vui đùa trong 
vũng nước và sau đó được đàn chim hộ tống trở về núi Cittakùta. Suốt sáu 
ngày liền, ngài kiếm mỗi theo kiểu ấy. 

Vào ngày thứ bảy, Khemakha kết một sợi dây lớn bằng lông ngựa đen và 
buộc dây thòng lọng trên cây sào, rồi vì biết chúa Thiên nga sẽ đáp xuống 
ngày mai vào chỗ cũ, gã đặt cây sào có buộc cái bẫy ở trên vào trong vũng 
nước. 


Hôm sau, chúa Thiên nga hạ cảnh xuống liền bị mắc chân vào bẫy, nó kẹp 
chặt chân chim như sợi dây sắt siết mạnh. Chim chúa muốn phá bẫy nên kéo 
lê nó đi và lấy hết sức đạp mạnh vào bẫy. Trước tiên chỗ da vàng ánh bị bằm 
dập, kế đó thịt màu đỏ thắm bị rách, rồi gân đứt lìa, cuối cùng đáng lẽ chân 
chim đã bị gãy, song nghĩ rằng thân thê tàn tật không xứng đáng với một 
chúa chim, nên chim không chống cự nữa. Trong khi các chỗ đau bắt đầu 
nhức nhối, chim suy nghĩ: "Nếu ta thốt tiếng kêu cứu quyến thuộc ta sẽ 
hoảng hốt và dù chưa ăn no đủ, chúng cũng sẽ chạy trốn, thì e còn đói lòng, 
chúng sẽ rơi xuống nước". 


Vì thế cô chịu đựng nỗi đau, chim đứng yên trong gọng kìm của chiếc bẫy, 
giả vờ ăn lúa. Nhưng khi đàn chịm đã no nê rồi, và đang chơi đùa theo kiểu 
cách thiên nga, chim chúa liền thốt tiếng kêu bị nạn. 


Bầy thiên nga nghe vậy bay bổng lên đi mất, như đã được tả trước đáy. 
Tướng quân Sumukha cũng xem xét mọi việc như đã kể, rồi bay đi tìm 
quanh quân mà không thấy bậc Đại Sĩ trong ba đàn thiên nga lớn kia, liền 
suy nghĩ: "Chắc hắn đây là một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với đức vua" 
và vị ấy liền quay về nói: 


- Tâu Chúa thượng, xin đừng sợ, thần sẽ giải cứu Chúa thượng dù phải hy 
sinh tánh mạng của thân. 

Rồi vừa đáp xuống vũng bùn, chim ấy an ủi vỗ về bậc Đại Sĩ. Bậc Đại Sĩ 
suy nghĩ: “Chín mươi ngàn thiên nga đã bỏ ta bay đi mắt, chỉ còn chim này 
một mình trở lại đây. Ta không biết khi người bẫy chim đến, Sumukha cũng 


sẽ bỏ ta mà bay đi không". Rồi để thử lòng chim kia, ngài dựa mình đầy máu 


vào chiêc sào buộc cái bây, và ngâm ba vân kệ: 


1. Kìa đám hồng nga cất cảnh bay, 
Cả bầy hốt hoảng hãi kinh đây, 
Đi ngay, Sư-mục-kha vàng ánh, 
Khanh muốn gì chăng ở chốn này? 


2. Họ hàng ta đã bỏ rơi 1a, 

Bọn chúng đêu cao chạy vút xa, 
Đào tấu ngay, không hê nghĩ ngợi, 
Sao khanh đơn độc ở đây mà? 


3. Thiên nga cao thượng, hãy bay vê, 
Tù tội làm sao có bạn bè? 

Lúc được tự do, Sư-mục hối, 

Bay đi, đừng bỏ dịp may kế! 


Nghe vậy, Sumukha nghĩ thầm: "Thiên nga vương này không biết bản tính 
ta; ngài tưởng ta chỉ là thứ bạn nói lời xu nịnh. Ta sẽ tỏ cho ngài thấy ta yêu 
quý ngài biết bao", rồi chim ấy ngâm bốn vần kệ: 

4. Không, thân sẽ chẳng bỏ Nga vương, 

Khi đến gân tai họa thảm thương, 

Song ở lại đáy, thân đã quyết 

Bên ngài, dù sống chết không màng. 


5. Không, thần sẽ bỏ Nga vương, 
Khi đến gần tai họa thảm thương, 
Chẳng đự vào hành vì hạ liệt 

Với bây chim nọ, chẳng theo gương. 


6ó. Thần đồng tâm hiệp ý cùng ngài, 
Đồng bạn vui chơi thuở thiếu thời, 
Giữa đám quân thần, tâu Chúa thượng, 
Nổi danh là thủ lãnh hùng oai. 


7. Khi về với quyển thuộc thân bằng 
Thân biết làm sao đề nói năng, 

Ví thử bỏ ngài cho số phận, 

Vô tình bay bổng thật nhanh chân? 
Không, thà chịu chết hơn là sống 
Khi phải đóng vai hạ liệt thân. 


Khi Sumukha đã ngầm bôn vân kệ như giọng sư tử rông, bậc Đại Šĩ lên 
tiêng nêu rõ đức độ của bạn: 


ở. Bản tính khanh, Sư-mục Tướng quân, 
Vẫn thường an trú lÿ Như chân, 

Không bao giờ bỏ rơi vua chúa, 

Thân hữu, hãy tìm cách thoát thân. 


9. Khi ta nhìn thấy mặt Hiển khanh, 
Trong trí ta không khỏi hãi kinh, 
Dù cảnh ngộ buôn, khanh cũng sẽ 
Tìm đường giải cứu bạn thân mình. 


Trong lúc đôi chím đang đàm luận như vậy, người bẫy chim đứng trên bờ hồ 
thấy bầy thiên nga bay rẽ ra thành ba đàn và không biết việc này có ý nghĩa 
øì, gã chợt nhìn đến nơi gã đã đặt bẫy và thấy Bồ-tát dựa mình vào cây gậy 
có cột thòng lọng. Vô cùng mừng rỡ, gã buộc thắt lưng lại cầm gậy vội vàng 
đến gần và đứng trước đôi chim, như ngọn lửa ở đầu chiếc vòng, đầu gã 
vươn cao trên đôi chim và gót chân chôn chặt dưới bùn. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng rõ vân đê: 


10. Đôi chim cao thượng đã trao nhau 
Từ tưởng như vầy thật quỷ cao, 

Hãy ngắm kẻ săn chim táo bạo 

Tay cảm chiếc gậy, bước chân mau. 


11. Thấy gã đến gần, Su-mục-kha 
Đứng lên ngay trước chúa Thiên nga, 
Hiền ngang khích lệ quân vương ây 
Đây nổi lo trong bước sây sa. 


12. "Nga vương cao quỷ, chớ kinh hoàng, 
Kinh hãi chẳng là cách Đại vương, 

Với lẽ công bằng, thân nỗ lực 

Khẩn câu với lỷ luận khôn ngoan 

Bằng hành động hết lòng can đảm 

Lân nữa Chúa công được thoát nàn. 


Sumuakha an ủi bậc Đại Sĩ như vây, rôi vừa đi đên bên người bây chim, vừa 


dùng tiếng người thật êm dịu hỏi: 

- Này Hiền hữu, danh tánh của bạn là gì? 

Y đáp: 

- Này Chúa loài kim nga, ta có tên là Khemaka. 
Sumukha đáp: 


- Này Hiền hữu, đừng tưởng rằng chỉ một thiên nga tầm thường đã bị bắt 
vào bẫy lông ngựa của hiền hữu: đó chính là Chúa công Dhatarattha, lãnh tụ 
của chín mươi ngàn thiên nga đang bị mắc bẫy. Ngài thật là hiền trí, đức 
hạnh, và đang sẵn sàng hòa giải. Ta sẽ làm bất cứ việc gì mà ngài phải làm 
cho hiền hữu. Ta cũng có sắc vàng ánh và ta muốn hy sinh thân mạng mình 
vì ngài. Nếu hiền hữu muốn nhồ lông ngài, xin hãy nhồ lông ta; hoặc nếu 
hiền hữu muốn làm việc gì khác với da, thịt, gân, xương ngài, xin cứ lây ra 
từ thân ta. Hơn nữa, giả sử hiền hữu muốn luyện ngài thành chim thuần, xin 
hãy luyện ta, bán ta lúc còn sống: hoặc nếu muốn kiếm tiền, xin hãy bán ta, 
chứ đừng giết ngài, vì ngài là bậc đầy đủ trí tuệ và đức hạnh như thế. Nếu 
hiền hữu muốn giết ngài, hiền hữu sẽ chăng bao giờ thoát khỏi địa ngục hoặc 
đọa xứ khổ cảnh tương tự. 


Sau khi đe dọa kẻ bẫy chim bằng nỗi kinh hoàng địa ngục, khiến y phải nghe 
lời khuyến dụ êm tai của mình, Sumukha lại đến gần đứng cạnh Bồ-tát, và 
an ỦI ngài. 

Gã bẫy chim nghe lời ấy, suy nghĩ: "Chỉ là một con chim như thế, nó lại có 
thể làm được những gì loài người không thể làm được. Vì loài người không 
chung thủy trong tình băng hữu. Ôi đấy thật là một chim thần, đầy trí tuệ và 
biện tài". Toàn thân gã rung động với nỗi hoan lạc kỳ diệu, tóc gã dựng đứng 
vì kinh ngạc, gã làm rơi chiếc gậy và chấp hai tay lên trước trán, như người 
kính lễ mặt trời, gã đứng đó tuyên dương công hạnh của Sumukha. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
13. Người săn chữm nọ đã nghe lời 
Chỉm áy nói ra với biện tải, 
Tóc dựng đứng lên, tay cháp lại, 
Tôn sùng kính lê trước chỉm trời. 


14. Chưa được nghe hay thấy trước giờ 
Chim dùng tiếng nói của người ía, 


Và bằng giọng lưỡi chim tuyên thuyết 
Chán lý tôi cao quả thát là. 


15. Với ngươi; chim có họ hàng gì, 
Khi cả đàn cùng chạy trồn đi, 

Dù được tự do, ngươi ở lại 

Bên chim bị bắt một mình kia? 


Khi nghe người bẫy chim độc ác hỏi câu này, Sumukha suy nghĩ: "Kẻ ấy đã 
động lòng, ta muôn bày tỏ cho y thây đức tính của ta đê y hôi tâm thêm nữa” 
. Và chim ngâm kệ: 


l6. Hõi cừu nhán của đảm thiên nga, 
Ngài chua công, ta đại tướng mà, 

Ta chẳng bỏ ngài cho số phận, 

Bình an đào thoát một mình ta. 


17. Đừng để Thiên nga chúa đại hùng 
Nơi đây phải chết thật đơn thân, 

Bên ngài, hạnh phúc ta tìm thấy, 

1a được ngài như đảng chúa công. 


Khi nghe lời thuyết giáo dịu dàng về cách nhận lãnh trách nhiệm của chim 
kia, người bẫy chim tràn ngập hân hoan và lông tóc dựng đứng vì kinh ngạc, 
suy nghĩ: "Giả sử ta giết Thiên nga chúa đầy đủ đạo hạnh và mọi đức tính 
này, ta sẽ chăng bao giờ thoát khỏi bốn khổ "hình. Vậy cứ để vua Ba-la-nai 
muốn làm gì ta cũng mặc, ta sẽ trao chim mắc bẫy này như quà biếu không 
cho Sumukha và thả chim đi". 


Gã liền ngâm kệ: 
18. Ngươi kính Điểu vương, cao quý thay, 
Vì ngươi vẫn sống vời chim này, 


Hãy bay về chốn ngươi chung sống, 
Ta thả tự do hiển chúa ngay. 


Nói vậy xong, người bẫy chim đầy thiện ý đến gần bậc Đại Sĩ uốn cây sào 
xuống, đặt chim chúa trên bùn, và lại nhắc sào ra khỏi thòng lọng. Sau đó gã 
kéo chim ra khỏi hồ, vừa đặt chim trên đám cỏ Kusa non, gã vừa nhẹ tay 
tháo chiếc bẫy đã kẹp chân chim. Lòng gã rạt rào tình thân mến bậc Đại Sĩ , 
và với từ tâm, gã lấy nước rửa sạch máu rồi chùi đi chùi lại nhiều lần. 

Nhờ uy lực của từ tâm ấy, gân dính liền gân, thịt liền thịt, da liền da, chân 
chim lại lành như trước, chăng còn gì khác với chân kia, và Bồ-tát ngồi đó 


hân hoan thư thái như xưa. 


Sumukha thấy chim chúa hạnh phúc dường nào nhờ hành động của mình, 
nên vô cùng hoan hỷ nghĩ thầm: “Người này đã đem lại lợi ích cho ta, nhưng 
ta chưa làm gì cho y cả. Nếu y bắt ta cho các triều thần và giao ta cho họ, y 
sẽ được một số tiền lớn, và nếu y bắt ta cho chính y, y sẽ bán ra rồi thu lợi 
lớn. Ta muốn hỏi y đôi điều". Như vậy do lòng mong ước làm ích lợi cho gã, 
chìm ngâm kệ hỏi: 


19. Nếu vì mục đích của riêng tây, 
Ông đã bắi ta, đặt bây này, 

1a được tự do ông trả lại, 

Lòng không lo lắng, nghĩ suy đây. 


20. Song bằng không, quả thật to gan, 
Người bẩy chim tha mạng điểu vương 
Ma chẳng vì ân vua phép nước, 

Hiển nhiên trộm cướp chẳng gì hơn. 


Người bẫy chim nghe vậy bảo: 
- Ta không bắt chim cho ta đâu, ta được vua Samyama ở Ba-la-nat sai làm. 


Rồi gã kế cho chim nghe toàn thể câu chuyện, từ lúc đầu hoàng hậu nằm 
mộng cho đến khi vua nghe có loài thiên nga đến, và phán: "Này hiền hữu 
Khemaka, hãy cố bắt một hai thiên nga, rồi trầm sẽ ban đại phú quý cho 
khanh", và cấp lương thực cho gã lên đường. 


Khi nghe vậy, Sumukha suy nghĩ: "Người bẫy chim này không kể gì đến kế 
sinh nhai của riêng mình, khi thả chúng ta ra là gây khó khăn cho y, song 
nếu từ đây, ta trở về Cittakùta, thì trí tuệ siêu phàm của điều vương 
Dhatarattha cũng như hành động vì tình bằng hữu của ta đều không được 
biểu lộ, người bẫy chim cũng sẽ không hưởng đại phú quý, nhà vua cũng 
không được an trú vào Ngũ giới và ước nguyện của hoàng hậu cũng không 
thành tựu". Vì thế, chim ấy đáp: 

- Này hiền hữu, nêu quả thật như vậy, thì ông không thê để cho chúng ta đi. 
Hãy đưa chúng ta đến yết kiến vua và ngài sẽ đối xử với chúng ta tùy thích. 
Chim ấy lại ngâm vần kệ làm sáng tỏ vấn đề: 

21. Ông là tôi tớ của quân vương, 

Y nguyện ngài, ông phải vẹn toàn, 

Tùy thích vua Sa-mya định đoạt 

Với ta, đối xử hợp tâm can. 


Nghe vầy, người bẫy chim nói: 


- Thưa các ngài, các vị không nên mong ước diện kiến đức vua. Vua chúa 
quả thật là những người vô củng nguy hiểm. Họ sẽ luyện các vị thành chim 
thuần thuần tính hoặc giết đi. 


Sumukha liền đáp: 


- Này hiền hữu bẫy chim, đừng bận lòng vì chúng ta. Nhờ thuyết Pháp, ta đã 
khiến cho một người độc ác như ông phát khởi từ tâm. Vậy sao ta không làm 
việc này với vua? Vua chúa đủ trí tuệ để hiểu lời chân thiện. Hãy mau đưa ta 
đến yết kiến vua. Ông đừng đem chúng ta đi như đôi chim mắc bẫy, mà hãy 
đặt ta vào chiếc lồng hoa và đưa đi như vậy. Hãy làm chiếc lồng lớn phủ sen 
trắng cho điều vương Dhatarattha và lồng nhỏ hơn phủ sen đỏ cho ta, đặt 
ngài phía trước, ta phía sau, hơi thấp hơn một chút, rồi khẩn cấp đưa ta đi yết 
kiên vua. 


Khi nghe lời Sumukha, người bẫy chim suy nghĩ: "Sumukha đến yết kiến 
đức vua chắc hắn mong ta được đại vinh hiển". Lòng vô cùng hoan hỷ, gã 
làm đôi lồng bằng các cành liễu mềm phủ hoa sen, xong liền lên đường cùng 
với đôi chim theo cách miêu tả. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ đê làm sáng tỏ vân đề: 


22. Người săn chim nắm cả hai tay 
Trong lúc được nghe nói thể nây, 
Liên đặt vào lông đôi ngông đỏ 
Sắc da vàng ánh đẹp như vây. 


23. Bộ lông ngời sáng, chúa Thiên nga 
Cảng đẹp mắt trông, với Mục-kha, 

Yên ổn trong lông người đặt bây 

Cẩm lên cùng với ngông đi ra. 


+ 


Ngay khi người bẫy chim lên đường cùng với đôi ngỗng, chim chúa 
Dhatarattha chợt nhớ đến vương hậu của mình là công chúa của Thiên nga 
vương Paka, do lòng tham ái chỉ phối, chim chúa than thở như vầy với 
Sumukha. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


24. Nga vương vừa mới được mang ra, 
Liên nói như vẫy vời Mục-kha: 
"Vương hậu diễm kiều đây quỷ tướng 
Bây giờ đang khổ não vì la. 

Nếu nàng nghe nói rằng ta chết, 

1a sợ đời nàng cũng phải sa. 


25. Như cò hương khóc bạn tình lang, 
Đơn độc bên bờ vắng đại dương, 

Rực rỡ, Su-he” da óng ả 

Sẽ còn thương tiếc mãi quân vương. 


+ 


Nghe vây, Sumukha suy nghĩ: "Thiên nga này, dù luôn sẵn sàng khuyến giáo 
kẻ khác, lại bị tham dục chỉ phối, tất cả chỉ vì chim mái, nên cứ lảm nhảm 
như nước đang sôi sùng sục, hoặc chăng khác tiếng bầy chim từ bến bờ vụt 
lên rồi sà xuống mồ lúa trên ruộng! Hay ta phải cô dùng trí tuệ nêu rõ cho 
ngài thấy những thói xấu của nữ giới và làm ngài tỉnh táo lại chăng?", và 
chim này ngâm kệ: 


26. Thiên nga vĩ đại, trí võ song, 
Lãnh đạo anh mình của giống dòng, 
Sao phải ưu phiên vì nữ giới, 

Tỏ bày bao nhược điểm trong lòng. 


27. Như gió mang đi đu thứ mùi 
Dù là thơm ngáit hoặc tanh hồi, 
Tham lam như trẻ thành mù quảng 
ăn thức còn tươi hoặc chín rồi. 


28. Không xét suy chân chánh việc làm 
Mê mò, ngài chẳng thấy trên đàng 
Việc gì cần tránh, gì làm được, 

Trong lúc sa cơ, gặp hiểm nàn. 


29. Hóa dại, ngài ca tụng má hỗng 
Có đây vẻ diễm lệ say lòng; 

Tâm thường, tuy vậy, là đa số, 
Chẳng khác trà đình của túy ông. 


30. Ưu phiên, bệnh tật với tai ương, 
Như xích xiêng, gông, cực bạo tàn, 
Ảo ảnh, dối gian và cạm bẩy 

Tử thân cất kín tận tâm can. 

Nữ nhân đều thể, ai tin chúng 

Hạ liệt quả là nhất thể gian! 


Lúc ấy chúa chim Dhatarattha đang say mê nữ giới, liền bảo: 

- Hiền hữu không biết các đức tính của phái nữ, nhưng các bậc hiền trí biết 
rõ, nữ giới không đáng bị chỉ trích đầu. 

Rồi ngài giải thích qua các vần kệ: 

31. Bác trí nhìn chán lý rõ rành, 

Còn ai khiến trách, dám phê bình? 

Nữ nhân sinh ở trong trần thê 

Đề hưởng đặc quyên với đại danh. 


32. Nhỉ nữ sinh ra để cợt đùa, 
Tình yêu lạc thủ được ban cho, 
Hạt mâm nảy nở trong nhỉ nữ, 
Nguôn gốc đời ta được hộ phò, 

Từ đó nam nhân bừng nhịp thở, 
Khó lòng khinh thị đảm quần thoa. 


33. Riêng khanh, Sư-mục, có tỉnh thông 
Cung cách dung nghỉ đảm má hông, 
Xúc động hãi kinh, khanh có thấy 

Trí này sáng suốt muộn màng không? 


34. Khi một nam nhân gặp bất an, 
Giữa tai biến, chịu đựng can cường, 
Trong cơn khủng hoảng bao hiển trí 
Có sức cho ta được thoát nàn. 


35. Quân vương muốn gặp bậc anh hùng 


Để có người khuyên nhủ hộ phòng 
Chông nội kinh hoàng do nghịch cảnh, 
Giải bày thích đảng, cứu nguy vong. 


36. Ta mong đầu bếp của hoàng gia 
Đừng nướng thán ta đã xác xơ, 
Như trái cây tre thường giết mẹ 

Bộ lông vàng cũng giết đời ta. 


37. Tự do, khanh chẳng muốn bay đi, 

Tự nguyện giam câm đỀ cứu nguy, 

Giờ phút hiểm nghèo, đừng nói nữa, 

Hãy hoàn thành sứ mạng nam nhỉ. 

Bằng cách tán tụng nữ giới, bậc Đại Sĩ đã làm cho Sumukha phải im lặng, 
nhưng khi thấy vị ấy buôn bực biết bao, giờ đây ngài muốn hòa giải với bạn, 
liền ngâm kệ này: 

38. Gắng sức làm sao thật đúng thời, 

Với công bằng biện hộ như lòi, 

Anh hùng hành động, xin hiển hữu 

Đem lại cho ta cả cuộc đời. 


Lúc ấy Sumukha suy nghĩ: "Ngài hết sức kinh hãi vì sợ chết; ngài không biết 
uy lực của ta. Sau khi yết kiến vua Ba-la-nai và đàm đạo đôi điều với vua, ta 
sẽ biết cách hành động. Lúc này ta muốn an ủi đại vương của ta", và vị ấy 
ngâm vần kệ: 


39. Nga vương cao quÿ, chờ kinh hoàng, 
Kinh hãi chẳng là cách Đại vương, 

Với lẽ công bằng, thân nỗ lực 

Khẩn câu vời lÿ luận khôn ngoan, 

Bằng hành động hết lòng can đảm 

Lần nữa chúa công được thoát nàn. 


Trong lúc hai vị đang nói chuyện với nhau bằng tiếng chim như vậy, người 
bẫy chim chăng hiểu lời nào chim nói cả, cứ mang đôi chim trên đôi gánh đi 
vào thành Ba-la-nal, gã được một đám đông theo sau vì tràn đầy thích thú 
kinh ngạc trước cảnh kỳ dị kia, họ đưa hai tay lên trời với dáng điệu nguyện 
cầu. Khi đến hoàng môn, người bẫy chim nhờ trình vua về việc gã đến châu. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


40. Người săn chim đến cổng hoàng gia, 

Tiền lại gắn cùng gánh nặng kia, 

"Trình tấu Đại vương, thần vết kiến, 

Thưa rằng đây chính hiệu hông nga" 

Người canh công đi vào trình y đã đên. Vua vô cùng hoan hỷ, phán: 

- Cho phép y vào châu tức thì. 

Rồi được một đám triều thần vây quanh, vua ngự lên ngai vàng có lọng trắng 
che trên đâu, thây Khemaka bước lên bệ với gánh nặng trên vali, vừa khi 
nhìn đôi Thiên nga sắc vàng óng ả, vua phán: 

- Ước nguyện của ta đã thành tựu. 

Rồi vua truyền lệnh cho quần thần làm mọi việc xứng đáng đền đáp lại 
người bây chim. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


41. Nhìn thấy đôi chìm dáng Thánh thân, 
Tràn đây quỷ tướng đẹp vô ngân, 

Jiua Sa-mya ấy liên lên tiếng 

Cùng với lời trao đảm cận thân: 


42. "Ban gã săn chỉm thức uống ăn, 
Loại mêm, y phục đẹp oai hùng, 
Vàng ròng cả khối màu hồng đỏ 
Ban thật nhiễu như dạ ước mong ”. 


* 
Lòng vô cùng hân hoan, vua muốn bày tỏ nỗi thích thú của mình liền phán: 
- Hãy đi trang điểm cho người bẫy chim rồi đưa y đến đây. 
Thế là đám triều thần đưa gã ra khỏi cung, truyền tỉa râu tóc gã, sau khi y đã 
tắm rửa, xoa đầu thơm và mặc y phục lộng lẫy, họ đưa y vào yết kiến vua. 
Lúc đó vua ban cho y hai thôn làng hưởng lợi tức hàng năm một trăm ngàn 
đông tiên, một cô xe do bây ngựa thuân chủng kéo, một ngôi nhà rộng rãi 
đây đủ tiện nghi cùng đại phú quý vinh hiện. 


Khi nhận được đại danh vọng như vậy, người bẫy chim tâu trình để giải 
thích những việc y đã làm: 


- Tâu Đại vương, thần không dâng Đại vương loại thiên nga bình thường 
đâu; đây chính là chúa tê của cả đàn chín mươi ngàn thiên nga, mệnh danh 
Dhatarattha và đây là đại tướng Sumukha. 


Sau đó, vua hỏi: 


- Này hiền hữu, làm sao khanh bắt được đôi chim ây? 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vấn đề: 


43. Đại vương nhìn thấy kẻ đi sẵn, 
Đẹp ý hân hoan, mới phản rằng: 
"Hồ ấy, Khe-ma, đàn ngông đến 
Hàng ngàn con đề kiếm đồ ăn. 


44. Giữa cả đàn chỉn một giống dòng, 
Làm sao khanh cô sức thi công 

Chọn ra chim chúa này ¡ kiêu diễm, 

Và bắt Thiên nga vẫn sống chăng?" 


Người săn chim đáp lời vua: 

45. Bảy ngày ròng rã, dạ âu lo 
Thân đã hoài công đánh dấu hồ, 
Tìm vết Thiên nga này tuyệt đẹp, 
Ấn mình trong một cái Ïu to. 


46. Hôm nay thần thấy bãi chim ăn 

Mà chính Thiên nga đã đên gân; 

Lập tức chô kia thân đặt báy, 

Thiên nga phút chóc bị sa chán. 

Khi nghe vậy, vua suy nghĩ: "Kẻ này lúc đứng ở công. chỉ kế chuyện chim 


chúa Dhatarattha bay đến, và bây giờ y cũng chỉ nói vê chim này thôi. Thế 
việc này có ý nghĩa gì?". Và vua ngâm vân kệ: 


47. Thợ sẵn trình chỉ một chím thôi, 
Nhưng trâm thây đây đủ cả đôi, 
Nhám lân gì chăng, khanh đên tặng 


Trâm đây thêm một chú chim trời? 

Lúc ấy người bẫy chim đáp: 

- Tâu Đại vương, không có gì thay đổi trong ý định của thần, và thần cũng 
không muôn dâng Thiên nga thứ hai này cho ai cả. Hơn nữa, thân chỉ bắt 
được một con trong bây thôi. 

Rồi y nói tiếp để giải thích: 

48. Thiên nga có những sọc vàng hông 

Tất cả đều vòng xuống dưới thân, 


Đã bị bắt vào trong chiếc bây, 
Thân dâng đây đúng lệnh Minh quân. 


49. Chim tuyệt đẹp này được tự do 

Ván ngồi bên cạnh bạn sa CƠ, 

Dùng lời lẽ thê nhân êm dịu 

Có sức làm cho bạn khỏi lo. 

Theo cách này y tuyên dương đức hạnh của Sumukha: 


- Ngay khi biết Thiên nga Dhatarattha bị bắt, chim ấy ở lại an ủi bạn và khi 
thần đến gần, nó liền bay đến gặp thần, đứng giữa không gian vừa đàm luận 
vui vẻ với thần bằng tiếng người, vừa nói rõ mọi đức hạnh của chim 
Dhatarattha. Và sau khi đã làm cho lòng thần dịu lại như vậy, nó liền đến 
đứng trước bạn mình lần nữa. Tâu Đại vương, khi nghe tài hùng biện của 
Sumukha, thần đã được cảm hóa và thả chim Dhatarattha. Do vậy, việc thả 
chim Dhatarattha khỏi bẫy và việc thần đến đây với đôi ngỗng này đều nhờ 
công Sumukha cả. 


Khi nghe vậy, vua nóng lòng nghe Sumukha thuyết giáo, và trong khi người 
bẫy chim vẫn đang cung kính đảnh lễ vua, thì mặt trời vừa lặn, đèn đuốc 
được thắp sáng, một đám tướng lãnh và nhiều người khác tụ họp lại. Hoàng 
hậu Khemà được đoàn nữ nhạc hộ tống đến ngự bên phải vua; ngay lúc ây 
vua muốn thuyết phục Sumukha cất tiếng nói, liền ngâm kệ: 


50. Sao ngươi im tiếng, hỡi Thiên nga, 

1a đoán phải chăng bởi sợ ta, 

Đến trước quản vương, ngươi diện kiến, 

Mà sao chăng thốt một lời ra? 

Nghe vậy, Sumukha đáp để chứng tỏ mình không sợ gì cả: 


51. Ta chẳng sợ gì, tấu Đại vương, 
Khi trao lời giữa chôn triêu đường, 


Nếu cơ hội tốt nào đi đến, 
1a quyêt sẽ không trảnh luận bản. 


Nghe vậy, vua mong ước làm chim ây nói nhiêu hơn, liên ngầm kệ chê bai vị 
tướng chim: 


52. Chẳng bây xạ thủ mặc quân bào, 
Chẳng mão, chẳng da bảo hộ nào, 
Không có tùy tùng người hoặc ngựa, 
Cũng không xa, pháo để theo hâu. 


53. Chẳng thấy vàng đâu, chẳng thị thành, 
Chẳng lâu đài tráng lệ quang vinh, 

Tháp canh không có, phòng xâm phạm 
Với lũy hào bao bọc bản doanh 

Do tướng Mục-kha xây dựng vậy, 

Không gì đảng sợ ở bên mình. 

Khi vua dùng cách này hỏi chim tại sao không kinh hãi, Sumukha liền đáp 
kệ: 

34. Chẳng ai bảo vệ, hoặc quán canh, 
Chẳng muốn kim ngân hoặc thị thành, 
Giữa chốn không gian, ta kiểm lỗi 

Vân du khắp cả cõi trời xanh. 


55. Nếu ngài an trú lý Như chân, 

Ta ước mong tuyến thuyết, Đại vương, 
Bài học giúp cho ngài lợi lạc, 

Bằng lời tỉnh tế lại khôn ngoan. 


56. Song nếu Đại vương chỉ dối gian, 

Một người tâm tính thật tôi tàn, 

Lời người đặt báy này hùng biện 

Chăng ích gì cầu khán Đại vương. 

Nghe vậy, vua liền đáp: 

- Tại sao ngươi đám bảo trẫm lừa dối tôi tàn? Thế trẫm đã làm gì chăng? 
Sumukha liền đáp: 

- Vậy Đại vương hãy nghe đây. 


Và chim nói như sau: 


57. Nghe lời các vị Bà-la-môn, 
Ngài dựng hô lạc lẫy lừng, 

Và đã truyễn rao khắp thập hướng: 
An toàn đây chỗ của chim muông. 


Sổ. Trong chốn hô này thật tịnh thanh, 
Các dòng nước phẳng lặng, trong xanh, 
Chim muông thấy thức ăn phong phú 
Sống cuộc đời an ổn trọn lành. 


59. Nghe tiếng đồn này vọng thật xa, 
Chúng ta thăm cảnh đẹp hoàng gia, 
Than ôi! Mắc bây, ta tìm thấy 

Lời hứa Quán vương hóa phỉnh phở. 


60. Song lời dối trá khéo bao che 

Hành động tham lam tội lôi kia 

Chăng tải sinh thiên, người thê tục, 

Thăng đường địa ngục sẽ đưa về. 

Như vậy ngay giữa đám triều thần, chim đã làm vua phải hồ thẹn. Sau đó 
vua phán: 

- Này Sumukha, trằm không bắt ngươi để giết và ăn thịt đâu; song nghe 
tiếng ngươi thông tuệ biết bao, nên trằm muốn tận tai nghe ngươi hùng biện 
đấy thôi. 

Rồi vua ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề: 

61 - Mục-kha, trầm chẳng phạm sai lâm, 

Trâm chăng băt chỉm bởi dục tám, 

Đáy chính nguyên nhân gáy việc áy: 

Danh ngươi thông tuệ, trí cao thám. 


62. "Nơi đây chắc hẳn chúng nêu ra 

Chân thật, những lời ích lợi ta”, 

Nên kẻ báy chim, ta hạ lệnh, 

Đem ngươi về đó, hỡi Thiên nga. 

Nghe thế , Sumukha đáp: 

- Tâu Đại vương, ngài đã hành động sai lầm. 


Và chim ngâm các vân kệ sau: 


63. Ta chăng thể tuyên thuyết thật chân, 
Khi ta kinh hãi chết kê gân, 

Cũng không hít thở hơi từ giã 

Hấp hối phút giây của tử thân. 


64. Ai muốn lấy chim để bây mỗi, 
Săn môi bằng thú dữ tìm tòi, 
Pháp sư đánh bây bằng bài giảng, 
Kẻ ấy không sao khỏi đọa rồi. 


65. Ai buông lời lẽ thật cao sang, 
Dự định hành vì hạ liệt trần, 

Thì ở đời này, đời kế nữa, 

Sa từ hạnh phúc đêu đau buồn. 


66. Đừng say sưa quá phút vinh quang, 
Cũng chớ khổ đau lúc hiểm nàn, 

Hãy sửa lỗi lẫm thành tốt đẹp, 

Hết lòng phần đấu trước tai ương. 


67. Bậc trí đến khi cuối cuộc đời, 

Đã nhìn thấy đích tử thần rồi, 

Sống trên trần đúng đường chân chánh, 
Theo hướng đi lên đến cõi trời. 


6Š. Nghe những lời này, giữ chánh chán, 
Mau mau giải phóng, hỡi Minh quán, 
Dha-ta-ra ấy là chim chúa 

Tuyệt thế Thiên nga giữa cả đàn. 


Nghe vậy, vua phán: 


69. Mau hãy đi tìm nước rửa chán, 
Đem vào đây cả chiếc kim đôn, 
Hãy nhìn trầm thả từ lông ấy 

Tối thượng Thiên nga ở cõi trần. 


70. Cùng bác anh hùng đại tướng quân, 
Thật là tài giỏi lại tỉnh thông, - 
Dáu khi hoạn nạn hay vinh hiện 


Đêu dạy thiết thân với chúa công. 


71. Bậc chân chảnh ấy xứng uy danh 

Theo bước chúa công suốt lộ trình, 

Vì đã sẵn sàng trang bị đủ 

Với vua chia xẻ tử cùng sinh. 

Nghe lời vua phán, quan hầu đem bảo tọa đến mời đôi chim. Hai vị đậu ở đó 
rửa chân với nước hoa và xoa dầu thơm đã được lọc cả trăm lần. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vẫn đề: 


72. Chim chúa ngự trên một chiếc ngai, 
Tám chân ngời chói, đặc vàng thoi 

Bên ngoài có lụa Kà-sỉ phủ, 

Quang cảnh này trông thật tuyệt vời. 


73. Sư-mục ngôi bên cạnh Điểu vương, 
Tướng công trung tín lại can cường, 

Ở trên bảo tọa trùm da hồ, 

Tất cả đều nguyên cả khối vàng. 


74. Nhiễu chúa Kà-si đựng chén vàng 
Chọn đây thực phẩm đủ cao lương, 
Mang vào mời cặp Thiên nga ấy 
Tặng vật cúng dáng của Đại vương. 


+ 


Khi thực phẩm được đem thiết đãi hai vị như thế, vua Kàsi muốn đích thân 
đón tiếp hai vị, liền tự tay lẫy chén vàng mời khách, hai vị thưởng thức mật 
Ong, gạo rang và uống rượu đường. Sau đó Bậc Đại Sĩ nhận thấy cung cách 
vua thiết đãi thật ân cần như vậy liền đàm đạo thân mật với vua. 


+ 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


75. Nghĩ thâm? "Lễ vật thật cao sang 


Chúa t Kà-si đã cúng dường, 
Thông ì hiểu triều nghỉ nên ngông chúa 
Như vây cất tiếng hỏi quân vương. 


Thiên nga: 


76. "Đại vương, ngọc thể có khang an, 
Vạn sự Đại vương thảy vẹn toàn, 

Quý quốc hẳn là đang thịnh vượng, 
Được ngài cai trị thật công bằng?" 


Quân vương: 


77. Nga vương, trẫm vẫn được khang an, 
Vạn sự trầm đáy được vẹn toàn, 

Bồn quốc hiện giờ rất thịnh VƯỢNG, 
Hưởng nên cai trị thật công bằng. 


Thiên nga: 


78. Ngài có triều thân thật chánh chân, 
Biệt khuyên nhủ chúa, chăng sai lâm, 
Nếu cần, họ săn sàng liêu chết 

Vì chành nghĩa và danh chúa công? 
Quân vương: 

79. Trâm có triều thân thật chánh chân, 
Biệt khuyên nhủ trầm, chăng sai lâm, 
Nêu cân, họ săn sàng liểu chết 

Vì chành nghĩa và danh quả nhân. 
Thiên nga: 

60. Phải chăng hoàng hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biệt phục tòng, 

Diêm lệ, nhiêu con, danh tiếng tÓI, 
Váng chìu mọi Thánh ý Minh quán? 
Quân vương. 

81. Trâm nay có chánh hậu chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biệt phục tòng, 

Diêm lệ, nhiêu con, danh tiếng tÓI, 
Váng chìu mọi ý trâm câu mong. 

Thiên nga: 

82. Và nay quốc độ lạc an chăng, 


Thoát được bao đàn áp bạo tân, 
Chăng chịu độc tài, chuyên chê trị, 
Hưởng nên cai trị thật công băng? 


Quân vương: 


83. Ngày nay vương quốc trẫm bình an 
Thoát được bao đàn áp bạo tân, 
Chẳng chịu độc tài, chuyên chế trị, 
Hưởng nên cai trị thật công bằng. 


Thiên nga: 


64. Có xua ác đảng khỏi giang san 
Đưa các thiện nhân đến vẻ vang, 
Ngài có tránh xa điều chánh trực, 
Hoặc theo đường lối bọn tà gian? 


Quân vương: 


85. Trâm xua ác đảng khỏi giang san, 
Đưa các thiện nhân đến vẻ vang, 
Trâm quyết tránh xa bao ác hạnh, 

Và theo đường lỗi bậc hiển lương. 


Thiên nga: 


86. Đại vương có thấy quãng đời mình 
Đã vụt trôi qua thật quá nhanh, 

Hãy mãi say sưa vì vọng tưởng 

Nhìn thấy đời sau chẳng hãi kinh? 


Quân vương: 


87. Thiên nga, trẫm thấy quãng đời mình 
Đã vụt trôi qua thật quá nhanh, 

Nên vẫn hành trì Mười giới hạnh 

Chẳng hệ kinh hãi cõi lai sinh. 


88. Bồ thí, ăn năn, trí chánh chân, 
Ôn nhu, hiển dịu, chuộng bình an, 
Từ bi, nhân nhục, đây thân ái, 
Đạo đức không ô nhiễm bụi trần. 


69. Những điều đức hạnh tận tâm can 
Vững chặắc vươn lên, tháy rõ ràng, 


Từ đó nảy sinh nguồn hạnh phúc, 
Hán hoan cho trầm quỷ muôn vàn. 


90. Song dù Sư-mục chẳng hê hay 
Tội ác trâm đâu có phạm này, 

Vẫn cứ vô tình tuôn xối xả 

Những lời thô lỗ, giọng nông cay. 


9]. Ta chẳng biết chỉ các việc này, 
Chim kia đồ trách nhiệm lâm đây, 
Nói năng thô lỗ. Nên ta nghĩ: 

Trí tuệ yếu non đã hiển bày. 


Khi nghe vậy, Sumukha suy nghĩ: "VỊ vua đức hạnh này đang phẫn nộ vì ta 
đã khiến trách ngài. Rồi ta sẽ xin ngài tha thứ”. Rồi chim ấy ngâm kệ: 


92. Thân đã lỗi lầm với Đại vương, 
Nói năng bừa bãi thật điên cuồng, 
Song khi chim chúa này lâm nạn, 
Lòng của hạ thân tựa nát tan. 


93. Như đất chứa đây mọi chúng sinh, 
Như người cha đối với con mình, 

Đại vương, xin rộng lòng tha thứ 

Lỗi chúng thân đây phạm đã đành. 


Lúc ây, vua liên nâng chim lên, ôm vào lòng và đặt chim trên một kim đôn, 
vua châp nhận lời thú nhận lôi lâm kia và phản: 


94. Trâm cám ơn Sư-muục tướng quân, 
Khanh không hê dấu tính chơn thuần, 
Khanh làm nhụt chí ta cương quyết 
Trâm thấy khanh cương trục, thật chán. 


Cùng với những lời này, vua hết sức hoan hỷ về bài thuyết Pháp của Bậc Đại 
Sĩ và lời lẽ cương trực của Sumukha, liên suy nghĩ: "Khi ta hoan hỷ, ta phải 
hành động đề bày tỏ mêm hoan hỷ của ta”. 

Rồi muốn nhường cảnh vinh hiển của mình cho đôi chim, vua phán: 

95. Những gì châu báu với kim, ngân, 

Bảo vật, ngọc trai, hoặc ngọc hông 


Ở tại Kà-si thành của trẫm, 
Trữ trong kho bảu chốn hoàng cung. 


96. Đồng, sắt, vỏ sò, với ngọc trai, 
Bảo châu vô số, đám ngà voi 

Gỗ chiên-đàn quỷ màu vàng ảnh, 
Y phục cao sang, da hồ, nai, 

Tất cả kho tàng, quyền trị nước, 
Trâm xin ban tặng hết cho ngài. 


Cùng với những lời trên, vua làm vinh dự đôi chim băng chiệc lọng trăng 
vào trao vương quôc cho đôi chim. 
Sau đó Bậc Đại Sĩ ngâm kệ đàm đạo với vua: 


97. Ngài muốn làm vinh dự chúng thân, 
Xin hãy vui lòng, tấu Đại quân, 

Làm Đạo sư cho thân học hỏi 

Mười điểu vương pháp đề an dân. 


98. Rồi nếu chúng thân được Đại vương 
Chuẩn phê đông ÿ, lạc an tràn, 

Chúng thân xin phép ngài từ biệt, 

Và trở về thăm viếng họ hàng. 


Vua cho phép đôi chim ra đi, và trong khi Bồ-tát còn đang thuyết Pháp, mặt 
trời đã mọc. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vấn đề: 


99. Kà-si chúa tế, suốt đêm thâu, 
Chìm đắm trong tư tưởng thật sâu, 
Sau đó vua bằng lòng chấp thuận 
Theo lời vương điều ấy yêu cầu. 


* 
Khi đã được vua cho phép từ giã, Bồ-tát lại nói: 
- XIn Đại vương tỉnh giác và trị nước chân chánh. 
Và ngài an trú vua vào Ngũ giới. 
Vua ban hai vị bắp rang với mật ong và nước đường trong đĩa vàng, khi hai 
vị đã dùng bữa ăn xong, vua cung kính dâng hai vị các hoa thơm và nhiều lễ 


vật khác, rôi tự tay nâng Bô-tát lên trong chiệc lông vàng, và hoàng hậu 
Khemà nâng Sumukha lên. Khi mặt trời mới mọc vua và hoàng hậu mở cửa 
SỐ Và nÓI: 

- Xin các Tôn giả hãy ra đi. 


Rồi hai vị tháo lồng thả đôi chim ra. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vẫn đề: 


100. Cũng vừa lúc ấy mặt trời lên, 
Ngày tỏa sáng dân mất bóng đêm, 
Phút chốc đôi chìm vừa khuất bóng 
Trong vùng sâu thắm của thanh thiên. 


+ 


Bậc Đại Sĩ là một trong đôi chim bay ra khỏi lồng vàng đứng trên không và 
bảo: 

- Xin Đại vương chớ lo âu, phải luôn tỉnh giáo và an trú vào giáo Pháp của 
ta. 


Ngài an ủi vua như vậy rồi cùng Sumukha bay về thắng núi Citakùta. Chín 
mươi ngàn thiên nga kia cất cánh bay ra khỏi Kim Động tụ tập trên cao 
nguyên và khi thấy hai vị đến, chúng ra nghênh tiếp và hộ tống hai vị về nhà. 
Như vậy hai vị được cả đoàn quyến thuộc đưa về tận cao nguyên Cittakùta. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


101. Nhìn chủ tướng chim được vạn an 
Trở về từ cõi chết nhân gian., 

Đàn chim vỗ cánh kêu âm ï 

Chào đón chúa chỉm lại họp đản. 


102. Vây quanh chúa tế chúng tôn sùng, 
Tin tưởng, giò đây đám ngông hỗng 
Kính cần nghiêng mình chào chúa tế, 
Hán hoan vì chúa được an thân. 


+ 
Trong khi hộ tống chúa chim, bầy thiên nga hỏi ngài: 
- Tâu Đại vương, làm thế nào ngài thoát nạn? 


Bậc Đại Sĩ kế cho chúng nghe ngài thoát nạn nhờ Sumukha giúp đỡ, và các 
hành động của vua Samyama cùng triêu thân. 


Nghe vậy, bầy thiên nga hân hoan ca ngợi các vị: 


- Vạn tuế Đại tướng Sumukha của chúng ta, vạn tuế Đại vương và người bẫy 
chìm. Câu mong các vị được hạnh phúc và thoát khỏi khô đau. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ và sáng tỏ vân đê: 


103. Ai có từ tâm ất đạt thành . 
Việc gì các vị ấy thi hành, 

Như Thiên nga trở về bằng hữu 
Lân nữa đôi chim được trọn lành. 


Chuyện này đã được kể đầy đủ trong số 533. Tiền thân Cullahamsa. 


+ 


Đến đáy, bác Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy, người bây chỉm là Channa (Xa-nặc), Hoàng hậu Khemà là Tỷ- 
kheo-ni Khemà (Thái Hòa), vua là Sàriputa (Xá-lợi-phấU, đoàn tùy tùng 
của vua là các đệ tử Phật, Sumukha là Ảnanda (A-nan) và Chúa Thiên nga 
chính là Ta. 


-OoOOo- 


535. Chuyện thực phẩm Thiên giới (Tiền thân Sudhàbhojana) 
Ta không phải kẻ bán buôn rong..., 


Chuyện này được bậc Đạo Sư kể trong lúc trủ tại Jetavana (Kỳ Viên) liên hệ 
đên một Tỷ-kheo có tâm bô thí hào phóng. 

Tương truyền vị ấy là một người thuộc dòng dõi quý tộc ở tại Sàvathi (Xá- 
vệ) sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết Pháp, đã xin quy y và sông đời tu hành. 
Khi đã viên mãn mọi giới đức và đây đủ các đạo hạnh của người xuất gia có 


lòng tràn ngập thân ái đối với các bạn đồng tu, mỗi ngày ba lần ông nhiệt 
tâm phụng sự Phát, Pháp, Tăng và tỏ ra gương mâu trong đức hạnh và 
chuyên cân Đồ thí. 


Muốn thành tựu giới bồn về tình thân ái, bất cứ vật gì vị ấy nhận được, ông 
đêu bố thí cả, bao lâu còn người nhận, cho đến khi ông chẳng còn gì để ăn. 
Tỉnh hào phóng và tình thân ái của ông được đôn đại khắp Tăng chúng. Vì 
vậy một hôm, câu chuyện bắt đầu trong Chánh pháp đường, về một Tỷ-kheo 
có tâm hào phóng và chuyện bố thí đến độ dù ông chỉ nhận được nước uống 
vừa đủ trong lòng bàn tay, ông cũng đem cho các bạn động tu với tâm ly 
tham. Ý nguyện của vị ấy chẳng khác gì một vị Bỏ-tát. 


Với thiên nhỉ thông, bậc Đạo Sư nghe được chuyện Tăng chúng đang nói, 
liên bước ra khỏi Hương phòng của Ngài, đến gắn và hỏi Tăng chúng đang 
bàn luận gì. Khi các vị đáp chuyện như váy như váy Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, ngày xưa, vị Tỷ-kheo này không hệ hào phóng, trải lại 
ông keo kiệt đến độ không thể cho một giọt dẫu trên ngọn có. Vì vậy, ta đã 
giáo hóa ông khiến ông biết hy sinh bản thân và bằng cách tán thán các 
công đức bố thí, Ta đã an trú ông vào hạnh bố thí. Cho nên khi nhận được 
nước chỉ vừa đủ trong lòng bản tay, ông cũng nói: "Tà không muốn uống 
một giọt nào mà không cho bớt đôi chút”. Rồi ông nhận được một điều ước 
ta ban cho, và kết quả việc bố thí kia là ông có tâm hào phóng và chuyên bố 
thí. 


Cùng với những lời này, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, có một gia chủ giàu tiền 
đến tám trăm triệu đồng và vua ban cho ông chức giữ Ngân khó. Được vua 
ban vinh hiển như thế và được dân chúng vô cùng trọng vọng, một hôm ông 
suy xét về cảnh thịnh vượng của đời mình, liền suy nghĩ: "Cảnh vinh quang 
này ta đạt được không phải đo lười biếng hay các ác nghiệp trong đời trước, 
mà là do thành tựu các công đức; vậy ta cần phải lo liệu cuộc sống tương lai 
thật vững chắc". 


Vì thế ông đến yết kiến vua và thưa; 


- Tâu Đại vương, trong nhà hạ thần có kho báu trị giá tám trăm triệu đồng, 
xin Đại vương nhận lây từ hạ thân. 


Vua đáp: 


Trâm không cân tài sản của khanh, Trâm đã có nhiêu tài sản rôi, vậy cứ lây 


của cải làm việc gì tùy thích. 

Ông thưa: 

- Tâu Đại vương, hạ thần có thể đem tiền để bồ thí chăng? 

Vua phán: 

- Cứ làm như khanh muốn. 

Ông liền ra lệnh xây sáu bó thí đường mỗi ngôi ở mỗi công thành, một ngôi 
ở giữa thành phô, và một ngôi ở công nhà mình, rôi môi ngày đem chi tiêu 
sáu trăm ngàn đông tiên, ông bắt đầu làm đại sự bô thí; trong lúc sinh thời, 
ông chuyên bô thí và dạy bảo các con: 

- Hãy cô chăm lo để đừng gián đoạn truyền thống bố thí này của cha. 

Đến lúc mạng chung, ông tái sinh làm Sakka Thiên chủ (Đề Thích). 

Con trai ông cũng bồ thí như vậy và tái sinh làm Canda (Nguyệt thần), con 
của Canda là Suriya (Nhật thân), con của Suriya là Màtali (Quản xa thân) và 
con của Màtali là Pañcasikha (Ngũ kê Nhạc thân). 

Bấy giờ con trai của Pañcasikha, cháu thứ sáu trong dòng ấy, là người Thủ 
kho tên là Maccharikosiya (Triệu phú keo kiệt) vân còn cả tám trăm triệu 
nhưng ông nghĩ: "Tô tiên ta thật khờ dại. Các vị ây đã ném bỏ tài sản do 
công khó góp nhặt, còn ta sẽ giữ gìn kho báu. Ta quyêt không cho ma nào 
một xu nhỏ”. 

Ông liền phá hủy và đốt rụi các bố thí đường rồi trở thành kẻ keo kiệt kinh 
niên. Vì thê đám hành khât tụ tập trước công nhà ông chìa tay ra và kêu lớn: 
- Thưa Đại quan thủ kho, xin ngài đừng bỏ tục cổ truyền của tổ tiên, mà ngài 
hãy bô thí. 

Khi nghe vậy, dân chúng khiến trách ông, và bảo: 

- Vị triệu phú biên lận này đã bỏ truyền thống gia đình. 

Ông hồ thẹn, bảo canh piữ để ngăn đám hành khất đứng ở công nhà ông, vì 
thế họ VÔ cùng khốn đốn cơ cực, không còn để mắt vào công ây nữa. Từ đó, 


ông tiếp tục cuốn tiền lại để cất, chứ không hưởng thụ phần mình cũng 
không chia với vợ con. 


Ông sống băng cơm gạo đỏ, dọn với tương chua, mặc áo quân vải thô, chỉ 
gôm toàn sợi lây từ rê và thân cây dâu, che đầu băng dù lá đi chiếc xe cũ ọp 
ẹp do đôi bò tồi tàn kéo. Như vậy tất cả tiền bạc của con người độc ác này 
chẳng khác gì con chó nhặt được quả dừa. 


Một hôm, khi sắp vào chầu vua, ông nghĩ nên đưa vị Phó thủ kho đi cùng, và 


khi đến gần nhà vị kia, ông thấy vị Phó thủ kho đang ngồi giữa vợ con ăn 
cháo gạo với đường mịn, nâu với bơ tươi. Khi thây Maccharikosiya, vị ây 
đứng dậy bảo: 

- Xin mời Đại quan thủ kho vào ngồi trên tọa sàng này và ăn cháo gạo cùng 
tiêu đệ. 

Vừa trông thấy cháo gạo, miệng ông đã chảy nước miếng và muốn ăn ngay, 
nhưng ông chợt suy nghĩ: "Nêu ta ăn một chút cháo, thì khi vị Phó thủ kho 
đên nhà, ta phải đáp lại lòng hiêu khách của y và như vậy là sẽ tiêu phí tiên 
của. Ta những muôn ăn đâu". 


Sau đó bị nài ép mãi, ông vân từ chôi, bảo: 
- Ta đã ăn rôi, ta no lăm. 


Song suốt buổi vị Phó thủ kho ăn cháo, ông cứ ngồi nhìn và chảy nước 
miếng, rồi khi xong bữa, ông cùng vị ấy vào cung. 


Khi về nhà, lòng ông tràn ngập. nỗi thèm ăn cháo gạo, nhưng lại nghĩ: "Nếu 
ta nói ta muôn ăn cháo gạo, nhiều người cũng sẽ muôn ăn theo và sẽ tiêu phí 
một số gạo giã trắng. Thôi ta chẳng muốn nói một lời với ai". 


Vì thế suốt đêm ngày, ông cứ miễn man suy nghĩ không gì khác ngoài cháo, 

nhưng vì sợ tốn tiền nên không nói với ai mà chỉ giữ cơn thèm trong lòng. 

Tuy thế không thể nào chịu đựng mãi được chuyện ấy, ông dần trở nên xanh 
xao, và do sợ tiêu phí của cải, ông không nói thèm ăn với ai và dân dân ông 
kiệt sức phải năm liệt giường. 

Lúc ấy, vợ ông đến thăm, lẫy tay vỗ vào lưng ông và hỏi: 

- Phu quân có bệnh chăng? 

Ông kêu to: 

- Bà bệnh ấy chứ, ta khỏe lắm mà! 


- Phu quân xanh xao lắm. Phu quân có điều gì lo nghĩ? Đức vua không đẹp ý 
hay các con đôi xử bât kính với chàng? Hay chàng thèm muôn vật gì chăng? 


- Phải, ta đang thèm muốn. 

- Phu quân nói cho thiếp biết với. 

- Bà có giữ kín miệng được chăng? 

- Được lắm, thiếp sẽ giữ kín mọi điều thèm muốn cần được giữ kín. 


Nhưng dù vậy, do sợ tiêu phí của cải, ông không có can đảm nói với vợ, sau 
bị bà thúc giục mãi, ông đáp: 


- Này bà, hôm kia ta thấy vị Phó thủ kho ăn cháo gạo nấu với đường mịn, bơ 
tươi và mật ong, từ đây, ta cứ thèm ăn loại cháo như vậy. 


- Thiếp sẽ nâu cháo gạo cho cả dân thành phố Ba-la-nai ăn mà. 

Lúc Ấy, ông cảm thấy như bị ai đánh cái gậy vào đầu, ông nổi cơn thịnh nộ 
VỚI VỢ Vả TÓI: 

- Ta dư biết bà giàu có lắm. Nếu ở nhà bà thì bà tha hồ nâu cháo và cho cả 
thành phô ăn. 

- Được thiếp sẽ nấu vừa đủ cho dân cả một khu phố ăn thôi. 

- Bà có liên hệ gì với chúng cơ chứ? Mặc chúng ăn thứ gì chúng có. 

- Thế thì thiếp sẽ nâu đủ cho bảy gia đình chọn rải rác đâu đó. 

- Chúng là gì của bà vậy? 

- Thế thì thiếp chỉ nâu cho gia nhân trong nhà này thôi. 

- Chúng là gì của bà vậy? 

- Thế thì thiếp chỉ nấu cho gia đình ta thôi. 

- Chúng là gì của bà vậy? 

- Thế thì thiếp chỉ nâu cho phu quân và thiếp thôi. 

- Ôi kìa, bà là ai chớ? Trường hợp bà cũng không được đâu. 

- Vậy thiếp chỉ nấu cho một mình phu quân thôi. 


- Xin bà đừng nấu cho ta. Nếu bà nấu trong nhà, nhiều người sẽ thấy. Chỉ 
cần cho ta một đấu gạo giã trắng, một góc tư lít sữa, một cân đường, một hũ 
mật ong, và một cái nôi, ta sẽ đi vào rừng nấu cháo và ăn. 


Bà vợ làm như vậy, bảo một gia nô đem tất cả những thứ ấy và ông ra lệnh 
gia nô đến đứng ở nơi kia. Sau đó bảo gia nô đi khuất, một mình ông trùm 
kín người giả dạng đi đến đó và cạnh bờ sông dưới một góc cây, ông bảo 
làm cái lò, đem củi và nước cho ông rồi đặn kẻ gia nô: 

- Đi ra đứng ở đường kia, nếu chú thấy ai, hãy ra hiệu cho ta, và khi ta gọi, 
chú hãy đến. 


Bảo tên gia nô đi xong, ông nhóm lửa và nấu cháo. Lúc ấy Sakka Thiên chủ 
đang chiêm ngưỡng kinh thành tráng lệ của chư Thiên, rộng mười ngàn dặm, 
con đường lát vàng đài sáu mươi dặm, Tối thắng điện Vejayanta cao một 
ngàn dặm, Thiện pháp đường bao quát năm trăm dặm, chiếc ngai hoàng 
thạch rộng sáu mươi dặm, chiếc lọng trắng với cành hoa vàng chu vi năm 
dặm, và bản thân ngài được một đoàn tùy tùng thật huy hoàng gôm hai mươi 


lăm triệu Thiên nữ. 

Vừa chiêm ngưỡng mọi cảnh vinh quang này, ngài vừa suy nghĩ: "Ta đã có 
khả năng làm gì để đạt đến vinh quang này?". Rồi với thiên nhãn, ngài thấy 
hạnh bồ thí mà ngài đã tạo nên trong thời làm quan Đại thủ kho tại Ba-la- 
nại, và ngài suy nghĩ: "Thế nay các con cháu ta tái sinh cõi nào?", vừa xem 
xét vẫn đề ấy ngài vừa nói: "Con trai Canda của ta tái sinh làm Thiên tử, và 
con trai nó là Suriya". Khi để ý đến việc tái sinh của tất cả con cháu, ngài 
kêu lên: "Thế số phận con trai của Pañcasikha thì sao? Quan sát kỹ, ngài 
thấy truyền thống dòng dõi đã bị phá hủy, và ý tưởng này chợt đến với ngài: 
"Tên hà tiện độc ác này chăng hưởng tài sản cũng chẳng cho ai cả. Truyền 
thống gia tộc đã bị nó phá hoại. Khi chết, nó sẽ tái sinh địa ngục. Bằng cách 
thuyết giáo cho nó và tái lập truyền thống gia đình, ta sẽ chỉ cho nó con 
đường tái sinh thiên giới”. 

Vì thế ngài triệu tập Canda và các vị kia rồi bảo: 

- Này, ta sẽ giáng trần: truyền thống gia đình ta đã bị Maccharikosiya phá 
hủy, các bố thí đường đã bị đốt sạch và nó chẳng hưởng thụ tải sản cũng 
chăng cho ai cả, song giờ đây nó đang thèm ăn cháo gạo và suy nghĩ: "Nếu 
nấu cháo trong nhà, thì cháo phải được đem cho người khác", nên nó vào 
rừng và nâu cháo một mình. Chúng ta sẽ đi giáo hóa nó và dạy nó hiểu kết 
quả của bồ thí. Song nếu tất cả chúng ta đồng thời xin nó cho cháo gạo, nó 
sẽ ngã lăn đùng ra chết tại chỗ. Vậy ta sẽ đi trước và khi ta đã xin nó cháo 
rồi ngồi xuống, các khanh hãy đến, lần lượt từng vị giả dạng Bà-la-môn xin 
cháo. 


Nói vậy xong, chính ngài giả dạng một Bà-la-môn đên gân người triệu phú 
và kêu fo: 


- Này, đường nào đi đến Ba-la-nai? 

Maccharikosiya đáp: 

- Lão có mất trí không đấy? Lão không biết cả con đường đến Ba-la-nai ư? 
Tại sao lão đên đường này? Hãy từ đây mà đi ra. 

Sakka giả vờ không nghe ông nói, cứ tiến gần ông, hỏi ông nói gì. Thế rồi 
ông hét lên: 

- Này, Bà-la-môn điếc đặc kia, ta bảo tại sao lão đến đường này? Hãy đi ra 
đường kia. 

Sakka đáp lại: 

- Tại sao ông hét to thế? Ta thấy đây có khói và lửa, cháo gạo lại đang sôi, 
chăc là dịp thiệt đãi các Bà-la-môn đây mà. Khi các Bà-la-môn được mời ăn, 


ta cũng muốn hưởng đôi chút. Tại sao ông xua ta đi? 

- Ở đây chẳng đãi tiệc Bà-la-môn nảo cả. Lão hãy cút đi. 

- Thế tại sao ông nỗi giận như vậy? Khi ông dùng bữa, tôi muốn xin một 
chút. 

Ông đáp: 

- Ta chăng muốn cho lão dù chỉ một miếng cháo. Món ăn hiếm hoi này chỉ 
vừa đủ nuôi sông ta thôi, và đây cũng do ta đi xin. Lão hãy đi kiêm đô ăn nơi 
khác. 

Ông nói vậy là muốn nhắc đến việc đã xin vợ phần gạo ấy. Và ông ngâm kệ: 
1. Ta không phải kẻ bản buôn rong, 

Không của cho vay hoặc biêu không, 

Chút chảo thí này rát khó kiêm, 

Chăng vừa dọn đủ cả ta, ông! 

Nghe vậy, Sakka Thiên chủ đáp: 

- Ta cũng sẽ lẫy giọng ngọt như mật ngâm kệ đáp lễ ông đây, hãy lắng nghe 
ta. 

Rồi ông cố ngăn ngài và bảo: 

- Ta không muốn nghe kệ của lão. 

Thiên chủ Sakka vẫn ngâm đôi vần kệ: 

2. Của ít cũng nên bố thí mà, 

Của vừa cũng phải lây cho vừa, 

Của nhiêu càng phải cho nhiễu nữa, 

Không thí, ván đề chăng đặt ra. 

$3. Ko-si, ta nói một đôi lời: 

Bồ thí của ông một chut thôi, 

Ong chớ một mình ăn thực phám, 

An riêng chăng hưởng lạc cao vời, 

Chính nhờ bô thí, ông thăng tiên 

Đạo lộ thanh cao đên cối trời. 

Khi nghe lời ngài, ông đáp: 

- Này Bà-la-môn, đây là một lời nói nhân từ của lão, thôi để khi cháo chín, 
lão sẽ được ăn một chút. Hãy ngôi xuông đây. 


Sakka ngôi xuông một bên. Khi ngài vừa ngôi, Canda theo cách này đên gân 


và bắt đầu nói chuyện như thế, dù Maccharikosiya cỗ ngăn chặn, vị này vẫn 
ngâm đôi vần kệ: 

4. Nào có ích chỉ lễ tế thân, 

Hoài công ước vọng ở trong tâm, 

Nếu ông ăn cháo và không muốn 

Cho thực khách đáy một í1 phần. 


5. Ko-si, ta nói một đôi lời: 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm 
An riêng chẳng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bố thí, ông thăng tiễn 
Đạo lộ thanh cao đến cối trời. 


Khi nghe lời vị ây, kẻ hà tiện miễn cưỡng bảo: 
- Thôi được, hãy ngôi xuông, ông cũng sẽ được một ít cháo. 


VỊ ấy liền đến ngồi cạnh Sakka. Sau đó Suriya cũng theo cách trên đến gần 
và bắt đầu nói chuyện theo cách trên, mặc dù kẻ hà tiện cô ngăn chặn, vị ấy 
vẫn ngâm đôi vân kệ: 


6ó. Chân thật ông dâng lễ tế thần, 

Chẳng hoài công ước nguyện trong tâm, 
Nếu ông không một mình ăn cháo, 

Mà biếu khách đây một ít phẩn. 


7. Ko-si, ta nói một đổi lời: 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
An riêng chẳng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bố thí, ông thăng tiễn 
Đạo lộ thanh cao đến cối trời. 


Nghe lời này, kẻ hà tiện lại càng thêm miên cưỡng bảo: 
- Thôi được, cứ ngôi xuông và lão sẽ được một ít cháo. 


Suriya đên ngôi cạnh Canda. Sau đó Màtali theo cách trên cũng đên gân và 
bắt đâu nói chuyện, mặc dù kẻ hà tiện cô ngăn chặn, vị này vân ngâm hai 
vân kệ: 


8. Hô, lạch Ga-yà chảy xiết dòng, 
Ai đem dâng lễ cúng chư thần, 


Đến Tim-ba hoặc Do-na ấy 

Sóng nước trôi nhanh lớp chập chùng, 
Hưởng kết quả do dâng lễ vật, 

Đạt thành ước nguyện ở trong lòng, 
Nếu không ngồi một mình ăn cháo, 
Mà biếu khách đây một ít phần. 


9. Ko-si, ta nói một đôi lời: 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
An riêng chẳng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bố thí, ông thăng tiễn 
Đạo lộ thanh cao đến cối trời. 


Nghe lời này, ông bôi rôi như thê có đỉnh núi đè nặng lên, ông miễn cưỡng 
HÓI: 
- Thôi được, cứ ngôi xuông, lão sẽ được một ít. 


Màtali đến ngồi cạnh Suriya. Sau đó Pafcasikha cũng theo cách trên đến gần 
và bắt đầu nói chuyện, dù kẻ hà tiện cố ngăn chặn, vị này vẫn ngâm đôi vần 
kệ: 


10. Như cá tham ăn vội nuốt mau 
Miếng môi buộc ở chiếc cần câu, 
Người ngôi riêng biệt và ăn cháo 
Khi có khách này kế cận sao? 


TT. Ko-si, ta nói một đôi lời: 

Bồ thí của ông một chút thôi, 

Ông chớ một mình ăn thực phẩm, 
An riêng chẳng hưởng lạc cao vời, 
Chính nhờ bố thí, ông thăng tiễn 
Đạo lộ thanh cao đến cối trời. 


Maccharikosiya nghe vậy, găng gượng một cách mệt nhọc, rên to lên: 
- Thôi được, cứ ngôi xuông, lão sẽ được ăn một chút. 


Pañcasikha liền đến ngồi cạnh Màtali. Khi năm vị Bà-la-môn đều an tọa, 
cháo cũng đã chín. Kosiya nhấc cháo ra khỏi lò, bảo các vị Bà-la-môn đem 
lá tới. Vẫn ngồi tại chỗ, năm vị vươn tay ra đưa các ngọn lá cây leo hái từ 
Tuyết Sơn. Kosiya thấy vậy bảo: 


- Ta không thể cho cháo vào các ngọn lá to như thế của các vị đâu. Hãy lây 


lá cây keo hay các cây tương tự. 

Các vị đi lượm lá ây, môi lá lớn băng cái mộc của chiên sĩ. Ong lây muỗng 
múc một ít cháo cho tât cả các vị. Vào lúc ông đã múc xong cho vị cuôi 
cùng, vẫn còn nhiều cháo trong nồi. Sau khi mời các vị Bà-la-môn xong, 
chính ông ngồi xuống cầm cái nồi. 


Ngay lúc â Ấy, Pañcasikha đứng lên, biến hình thành con chó đến đứng trước 
các vị và tiểu tiện. Mỗi vị Bà-la-môn đều lấy một ngọn lá che cháo. Một giọt 
nước tiểu của chó rơi vào lưng bàn tay của Kosiya. Các vị Bà-la-môn lấy 
nước trong bình ra trộn với cháo giả vờ ăn. KosIya nói: 


- Cho ta một chút nước, rửa tay xong ta mới ăn cháo. 

Các vị bảo: 

- Hãy đi kiếm nước cho mình và rửa tay. 

- Ta đã cho các vị cháo thì nay hãy cho ta một chút nước. 

- Chúng ta không làm việc trao đôi thí vật. 

- Thế thì giữ dùm ta nồi cháo, khi rửa tay xong, ta sẽ trở về. 


Và ông xuống bờ sông. Lúc ấy con chó tiêu tiện đầy nồi. Kosiya thấy chó 
tiểu tiện liền lấy gậy lớn và đến gần hăm dọa nó. Bấy giờ con chó biến thành 
con ngựa thuần chủng và trong khi nó đuổi theo ông, nó biến hóa đủ màu. 
Khi thì chó màu đen, khi thì trắng, khi thì vàng, khi thì lốm đốm. Dáng nó 
khi thì cao, khi thì thấp. Nó hiện ra đủ hình dáng khác nhau như vậy và rượt 
theo Kosiya khiến ông sợ chết khiếp, chạy đến gần các Bà-la-môn trong khi 
các vị bay lên đứng trên không. Khi thấy thần lực các vị, ông ngâm kệ: 


12. Các ngài Thánh giả Bả-la-môn 
Đang đứng trên cao giữa cối không, 
Con chó các ngài sao lạ vậy 

Thay hình đổi dạng cả ngàn lần, 
Dấu là chỉ một mình con chó, 

Các vị là ai, nói thật chán. 


Nghe vậy, Sakka Thiên chủ đáp: 
13. Kìa! Can-da với Su-ri-yq, 

Và nọ, Mà-ta-li quản xa, 

Thiên chủ là ta đây, Đề Thích 

Ở trên Thiên giới Ba-mươi ba, 
Pañ-ca-si chính là Thân nhạc 
Ngũ Kế đuổi ngươi chạy đấy mà. 


+ 


Và Sakka ngầm kệ ca ngợi danh vọng của Pañcasikha: 


14. Trống to, trồng nhỏ thảy vang lừng 

Đánh thức thân dây khỏi giác nông, 

Khi tỉnh, nhạc hân hoan trồi khúc 

Làm tim chàng rộn rã Vui mừng. 

Nghe lời ngài, KosIya hỏi: 

- Nhờ hành động gì, con người đạt vinh quang thiên giới đến như vậy? 

- Những người không thực hành bố thí, những kẻ tạo ác nghiệp và keo kiệt 
không thê lên thiên giới, mà tái sinh địa ngục. 

Sakka ngâm kệ nêu rõ điều này: 

15. Sinh ra keo kiệt, kẻ xan tham 

Khinh bỉ Bà-la-môn, đạo nhán, 

Khi chết, bỏ thân phảm tục đy, 

Phải vào địa ngục trụ thân tàn. 

Và ngài ngâm các kệ sau để chứng tỏ những người hiền trí theo chánh hạnh 
sẽ đạt thiên gIới: 

16. Kiên trì chánh hạnh, đạt thiên đảng, 

Bồ thí, điện thân, trảnh lôi lâm, 

Khi chết, bỏ thân phảm tục đy, 

Sẽ lên thiên giới sông bình qn. 

Sau đó, Sakka lại bảo: 

- Này Kosiya, chúng ta không đến đây để xin ăn cháo đây nhưng vì lòng 
thương xót ngươi mà chúng ta đên. 

Và ngài ngâm kệ nêu rõ việc ấy cho y: 

17. Dù trong đời trước có thán tình, 

Ngươi hận sán, keo kiệt, ắc hành, 

Nền chính vì ngươi, ta giảng thể, 

Ngăn ngươi khỏi địa ngục lai sinh. 

Nghe vậy, Kosiya suy nghĩ: "Các ngài nói các ngài có thiện chí đối với ta, 
muôn ta khỏi đọa đày địa ngục và an trú vào Thiên giới, và ông vô cùng 
hoan hỷ ngâm kệ: 

18. Như vây ngài thuyết giảng cho ta, 


Chắc chắn ngài mong lợi lạc mà, 
1a sẽ theo lời ngài khuyên giáo, 
Như ta hiệu được ý sâu xa. 


19. Từ nay ta bỏ thói xan tham, 
Kiêng ky việc hung ác bạo tàn, 
Bồ thi gia tài, cho tất cả, 

Dù là chén nước cũng chia phân. 


20. Sak-ka, bố thí mãi như vây, 
Tài sản, nhà ta giảm sút gay, 

Ta quyết sẽ tu hành xuất thể, 

Tham dục loại nào cũng chạy bay. 


Sau khi cảm hóa Kosiya, Sakka Thiên chủ lại dạy ông các quả báo của hạnh 
bố thí, làm cho ông biết hy sinh quên mình, và nhờ thuyết Pháp, ngài đã an 
trú ông vào Ngũ giới xong, liền cùng các vị Thiên hầu cận trở về trời. 


Phần Kosiya cũng vào thành Ba-la-nai, sau khi xin phép vua, ông bảo gia 
nhân đi lấy tất cả nồi chảo mà họ có được, đỗ đầy vàng bạc từ kho báu đem 
cho hành khát. Bấy giở, ông khởi hành từ vùng Tuyết Sơn bên phía hữu, và 
ở một nơi giữa sông Hằng và một hồ thiên nhiên, ông xây một am thất bằng 
lá, trở thành ân sĩ khổ hạnh sống toàn củ quả rừng. Vị ấn sĩ sống ở đó một 
thời gian cho đến tuôi già. 


Thời ấy Sakka Thiên chủ có bốn ái nữ: Hy Vọng, Tín Thành, Vinh Quang và 
Danh Dự. Các nàng đem theo nhiều tràng hoa trời thơm ngát đến hồ 
Anotatta, chơi đùa trong nước, và sau khi đã thỏa thích ở đó, lại an tọa trên 
đỉnh Manosilà. 


Ngay lúc ấy, ân sĩ Bà-la-môn Nàrada lên cung đình cõi trời Ba mươi ba nghỉ 
ngơi tránh cơn nắng gắt ban ngày, và dựng một chỗ an trú ngay dưới khóm 
cây Cittakùta trong Thiên lạc Viên Nandana. Cầm một đóa san hô trong tay 
để làm lọng che năng, ông về Kim Động, nơi ông an trú trên đỉnh Manosilà. 
Các Thiên nữ thấy đóa hoa trong tay ông liền xin ông cho hoa. 


+ 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
21. Trên đỉnh Hương Sơn, chúa núi rừng, 
Sak-kq di nữ, các tIỆH HƯƠNG 

Hán hoan nhìn Thánh nhân lừng láy, 


Bước đến cầm hoa đẹp dị thường. 


22. Cành hoa trong sảng ngát mùi hương 
Xứng với Thiên tiên, các Thánh thân, 
Chẳng quỷ ma hay người thể tục 

Dám đòi hoa quý giá vô ngắn. 


23. Tín Thành, Hy Vọng, với Vĩnh Quang, 
Danh Dự, màu da sảng tựa vàng 

Giữa các tiên nương là tuyệt sắc, 

Đứng lên nói với Bà-la-môn: 


24. Cho đóa san hồ, hỡi Thánh nhân, 
Nếu cho hoa ấy thuộc oai thân, 
Chúng con kính lễ như Thiên chủ, 
Ngài sẽ được ban mọi phước phân. 


25. Na-ra-da thấy chúng mong câu 
Liên khởi ngay tranh chấp lớn lao: 
- 1a chẳng cân hoa, ai muốn được, 
Phải là vương hậu các nàng bầu. 


Bôn Thiên nữ nghe vậy liên ngâm kệ: 


26. Nà-ra-da, tôi thượng là ngài, 

Ngài muôn ban di ước nguyện này, 

Ai được ngài ban quà tặng áy 

Sẽ là tiên đẹp nhát trong báy! 

Nàrada nghe vậy liền bảo: 

27. Tiên nương, lời ấy chẳng như chân, 
Tu hành nào dáy cuộc tranh phân? 
Hãy tìm lập tức ngài Tiên chúa, 

Sẽ biệt ai dụng sắc tuyệt trán. 


Lúc ẫy bậc Đạo Sư ngâm kệ này: 

28. Kiêu ngạo về sắc đẹp, phát cuông, 
Nóng lòng vì bậc trí tỉnh khôn, 

Chúng đi đến Sak-ka Thiên chủ 


Để biết ai xinh đẹp nhất đàn. 


Các nàng vừa đứng, vừa hỏi câu này: 
29. Bây tiên hăm hở vội đi tìm, 

Để Thích đây tôn trọng, phán liền: 
"Tất cả tiên nương đều tuyệt sắc 

Vậy ai phá hoại sự bình yvên?”. 
Nghe ngài hỏi vậy, các nàng đáp: 


30. Nà-ra-da, bậc đại hiền nhân 

Nhẹ bước du hành giữa cõi không, 

Chán lý uyên thâm, chuyên chánh hạnh, 

Như vấy, đã nói ở Hương Son: 

"Hãy tìm Thiên chủ Sak-ka ấy 

Để biết ai ưu, liệt giữa đàn". 

Nghe thế, Sakka Thiên chủ suy nghĩ: "Nếu ta bảo ai trong bốn ái nữ của ta 
đức hạnh vượt lên các nàng kia, chúng sẽ nồi giận. Trường hợp này ta không 
thể quyết định được. Ta sẽ đưa chúng đến Kosiya, vị ân sĩ tại Tuyết Sơn, vị 
ấy phải quyết định vấn đề này cho chúng". Vì thế ngài bảo: 


- Ta không thể quyết định trường hợp 

các con được. Trên vùng Tuyết Sơn có vị ân sĩ tên là Kosiya. Ta muốn gửi 
một chén tiên thực tặng vị ây. VỊ â ấy chăng ăn gì mà không chia cho kẻ khác, 
và trong lúc cho, vị ây biểu lộ sự xét đoán bằng cách tặng kẻ nào đức hạnh. 
AI trong các con nhận được thực phâm từ tay vị kia là nàng tiên tôi thăng 
giữa cả đàn. 

Vừa nói vậy, ngài vừa ngâm kệ: 

31. Hiền nhân trú ở khóm rừng xa, 

Chăng đụng thức ăn chưa phát ra; 

Vừa tặng quà, Ko-sỉ xét đoản 
Ai là đệ nhát đảm tiên nga. 

Rồi ngài triệu tập Màtali và bảo vị ấy đi đến ấn sĩ kia; khi truyền lệnh, ngài 
ngâm kệ sau: 

32. Trên sườn núi Tuyết, chỗ Hằng Hà 
Xuôi phía Nam, hiên Thánh án cư; 

Tiên thực, Ma-ta-H, đên tặng, 


Ngài đang thiểu ẩm thực đây mà. 


Lúc ây bậc Đạo Sư ngâm kệ: 


33. Ma-ta-li nhận lệnh trời ban, 
Lái chiếc thiên xa ngựa cả ngàn, 
Thoắt đứng dấu mình am ẩn sĩ, 
Và dâng tiên thực tặng hiển nhân. 


* 
Kosiya nhận lấy và ngay khi đang đứng, ông ngâm hai vần kệ: 


34. Khi lửa tế đàn, lão đối lên 
Ngơi ca vâng nhật đuổi đêm đen, 
Sak-ka ngự trị trên Thiên giới, 

Ai khác? - trao tay thực phẩm tiên. 


35. Như hạt ngọc trai, trắng tuyệt trần, 
Ngát hương, thanh tịnh, đẹp vô ngần, 
Mắt ta từ trước chưa hệ thấy 

Ai đặt vào tay thực phẩm thân? 
Màtali liền đáp: 

36. Tu đến, Sak-ka hạ lệnh truyễn, 
Vội vàng mang thực phẩm thần tiên, 
Cao lương thượng vị, đừng lo sợ, 
Xin hãy ăn đi, hỡi bậc hiên, 

Ngài thấy Mà-ta-li trước mắt, 

Quản xa thân ở cõi chư Thiên. 


37. Do thọ dụng đây thực phẩm thân, 
Mười hai ác nghiệp thảy tiêu dẫn: 
Đói cơm, khát nước, buôn, đau, mệt, 
Nóng, lạnh, đầu tranh, với hận sân, 
Lười biếng, nộ cuông, môm phí bảng, 
Mời ngài tiên thực, chớ phân ván. 


Nghe vậy, Kosiya ngâm kệ giải thích rằng ông đã có lời phát nguyện xưa: 


38a. Ăn một mình, ta thấy thật sai, 
Nền xưa ta đã nguyện thành lời: 
Ta không đụng đến thức ăn nữa, 
Nếu chăng cho ai bớt một vài. 


b. Ăn một mình không được tán thành 
Bởi người có trí tuệ cao mình, 

Ai không san sẻ cho người khác, 
Hạnh phúc làm sao đến với mình? 


Khi Màtali hỏi vị này: 

- Thưa Thánh giả, ngài thấy điều gì sai trái khi ăn mà chăng chia phần cho 
kẻ khác, nên ngài phát nguyện này? 
Ông đáp: 

39. Những người nào phạm lội tà dâm, 
Hoặc bọn người tàn sát nữ nhân, 

Phi báng, rủa nguyên bao Thánh giả, 
Hoặc người phản bội các thân băng, 
Hoặc tôi tệ nhát: người keo kiệt, 

1a chăng hê mong xếp hạng chung; 
Nước uông cho dù là một giọt, 

1a không đụng nêu chăng chia phán. 


40. Vát ta đem tặng mãi tuôn tràn 
Cùng khắp nam nhân lần nữ nhân, 
Bác trí sẽ tuyên dương những kẻ 
Phát ban của cải để thi ân; 

Những ai hào phóng trên trần giới 
Và tránh xan tham đủ mọi đàng 
Sẽ được mọi người đồng tán thản, 
Quỷ yêu như thiện hữu, chân nhân. 


Nghe nói vậy, Màtali xuất hiện nguyên hình trước vị này! Vừa lúc ấy, bốn 
Thiên nữ đứng ở bôn phương: Vinh Quang ở phía Đông, Hy Vọng ở phía 
Nam, Tín Thành ở phía Tây, và Danh Vọng ở phía Bắc. 

* 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


41. Cả bốn tiên nương sắc tựa vàng, 
Tên là Hy Vọng với Vĩnh Quang, 

Tín Thành, Danh Dự, tuân Thiên mệnh, 
Bước đến Ko-si-ya ẩn am. 


42. Thiên nữ hình dung rực lửa hông, 
Mỗi phương đến đứng một cô nàng, 
Trước Mia-ta quản xa Thiên tử, 

Bác trí vui mừng vội hỏi han: 


43. "Là ai, Thiên nữ tựa sao mai, 
Chiếu sáng trời Đông khắp mọi nơi, 
Mình khoác xiêm y vàng chói lọi, 
Tên gì cho biết, gái nhà trời?" 


44. "Winh Quang, bạn quý của người đời, 
1a bảo vệ người trong sạch thôi, 

Ta đến đây mong câu thực phẩm, 

Xin làm toại nguyện, Thánh nhán ôi! 


45. Ta ban hạnh phúc đến người nào 
Ta muốn tâm cầu thỏa ước ao, 
Tên gọi Vĩnh Quang, thưa Thánh giả, 
Xin đem tiên thực tặng ta nào! 


Nghe vây, Kosiya đáp: 


46. Những người tải, đức, lại tỉnh thông, 
Xuất chúng mọi điễu trí ước mong, 
Song bởi thiếu nàng nên thất bại; 

Việc này, ta trách ác phần nàng. 


47. Kẻ kia tham dục lại chây lười, 
Dị tưởng, con dòng hạ liệt thôi, 
Song được nàng ban cho phú qỰ, 
Khiến người quý tộc hóa nô tài. 


48. Ta thấy nàng hư dối, độn đân, 
Cuốn lôi bọn ngốc, thật liễu thân, 
Lại còn đánh bại bao người trí; 
Không có quyên đòi nước, tọa sàng, 


Nói gì thực phẩm thân tiên ấy, 
Đi gáp, ta không chút thích nàng! 


Thế là nàng tiên liền biến mất ngay lập tức. Sau đó ông nói chuyện với nàng 
Hy Vọng: 

49. Nàng là ai, hối tiên nơa, 

Trong sáng, hàm răng trắng mượt mà, 

Sáng chói vòng vàng, khuyên lấp lánh, 

Xiêm y rực rõ gọn thu ba, 

Đấu cài thoa đỏ như màu lửa 

Được đốt bằng chùm cỏ Ku-sa? 


50. Trồng nàng như một chị nai rừng 
Chạm nhẹ mũi tên của thợ săn, 

Thơ thần mắt nhìn quanh hốt hoảng 
Khác nào con vật bị kinh hoàng; 

Hỡi nàng Thiên nữ mắt hiên dịu, 
Nàng có bạn nào ở đấy chăng, 

Vì thể lạc đường không sợ hãi 

Một mình phiêu bạt giữa rừng hoang? 


Nàng đáp vần kệ này: 


51. Ta chẳng có đây bạn chí thân, 

Từ SaR-ka điện, chôn Thiên cung, 

Ma-saR-ka ây là tên gọi, 

Ta chính là Thiên nữ giáng trân, 

Hý Vọng giờ đây đang. xuất hiện 

Để mong cẩu thực phẩm thiên thân, 

Xin ngài nghe kỳ, thưa Tôn giả, 

Và tặng ta điêu vấn ước IONG. 

Nghe vậy, Kosiya bảo: 

- Người đời vẫn nói với ta răng bất cứ ai làm nàng hải lòng, nàng liền ban hy 
vọng cho kẻ ấy bằng cách hoàn thành kết quả của niêm hy vọng, còn ai 
không làm nàng vui lòng, thì nàng không ban cho kẻ ấy. Như thế, thành 
công không đên với kẻ ây là do nàng, mà nàng lại tạo ra thât bại kia. 

Đề chứng minh điều này, ông ngâm kệ: 

32. Lái buôn hy vọng kiếm kho tàng 

Ra biên lên tàu vượt đại dương, 

Đối lúc chừm tàu đáu thây nữa, 


Mất vàng, thoát chết cũng kêu than. 


53. Nông gia cày TUỘNS vẫn cầu ImMO'"g 
Gieo hạt, có làm hết khả năng, 

Song gặp tại ương hay hạn hán, 

Mất mùa gặt hái để bù công. 


54. Kẻ thích giàu, hy vọng hết lòng 
Vì vụa chiến đấu thật anh hùng, 
Ngã nhào, địch siết vòng vây hãm, 
Chiến đấu vì vua phải thiệt thân. 


55. Để vàng, kho lúa tặng bà con, 

Vì lạc thiên đường vẫn ước mong, 

Chịu đựng lâu ngày bao khổ hạnh, 
Do tà pháp dẫn đến đau buồn. 


56. Lừa dối thể nhân, ước hão huyên, 
Hãy lìa hư vọng thỏa tâm nguyên, 
Không quyền đòi hỏi ngay sàng tọa 
Bình nước, nói gì thực phẩm tiên! 

1a chẳng thích nàng, Hy Vọng hỡi, 
Biến đi, nàng hãy biến đi liễn! 


Nàng Thiên nữ ấy cũng bị khước từ, liền biến mất dạng ngay lập tức. Sau đó 
vị ây lại ngầm kệ trò chuyện với Thiên nữ Tín Thành: 


57. Lừng danh Thiên nữ sắc huy hoàng 

Đứng phía trời Táy tướng bắt trường, 

Mình khoái xiêm y vàng rực rỡ, 

Tên gì cho biết, hỡi tiÊH HƯƠNG. 

Nàng liền ngâm kệ đáp: 

Sổ. Tín Thành, bạn quý của người đời, 

1a bảo vệ người trong sạch thôi, 

1a đến đáy câu mong thực phám, 

Xin làm toại nguyện, Thánh nhán ôi! 

Kosiya bảo: 

- Những người nào vì tin tưởng từ lời này đến lời khác vẫn hay làm các 
chuyện nọ chuyện kia, thường làm những việc không nên làm hơn là những 
việc nên làm, và thực sự tât cả đêu do nàng. 


Và vị ây ngâm các vân kệ: 

59. Bỏ thí rộng tay bởi tín tâm, 

Cử kiêng, điêu phục, hộ phòng thân; 
Vì nàng, có lục mắt ân phước, 

Trộm cấp, vụ oan, lại vỌng ngÔH. 


60. Với vợ hiển, cao quý, thục đoan, 
Đàn ông thường thận trọng, khôn ngoan, 
Dục tình chế ngự đây chu đáo, 

Song đặt lòng tín d bản hương! 


6l. Vì nàng, lan rộng thỏi tà dâm, 

Nàng bỏ thiện lương, sống lỗi lầm. 

Không có quyên đòi bình nước uống, 

Cũng chẳng đòi đâu được tọa sàng, 

Nói gì thực phẩm từ thiên giới; 

Đi gấp, ta không chút thích nàng! 

Nàng Thiên nữ cũng biến ngay lập tức. Nhưng Kosiya lại trò chuyện với 
nàng Danh Dự khi nàng đang đứng ở phương Bắc, và ngâm hai vần kệ: 


62. Bình mình viên rực bóng đêm tàn, 
Như chóa mắt ta, sắc đẹp nàng, 
Thiên nữ hình dung, ôi tHYỆI mỹ, 
Nàng là ai, hãy nói danh xưng. 


63. Như một cây mêm, dễ mọc ngang 
Trên vùng đất lửa đốt lan tràn, 

Lá hông theo gió mùa hè rụng, 

Sao cứ nhìn ta dáng thẹn thuông 
Như thể có điều gì muốn nói, 
Nhưng yên lặng đưng đó, cô nàng? 
Lúc ấy nàng ngâm kệ đáp: 

64. Danh Dự là ta, bạn chí thán 
Vân thường giúp đỡ các chân nhân, 
Đến đây ta muốn xin tiên thực, 
SOng ước mơ nào dám nào năng, 
Câu khẩn đáng là điểu hỗ thẹn, 
Nhất là đối với gái hông quân. 


Nghe vây, vị ân sĩ ngâm hai vần kệ: 


65. Nàng chẳng cần đòi hỏi khẩn van, 
Nhận sao cho hợp với quyên nàng, 

Ta ban điều dám đâu mơ tưởng, 

Hãy nhận món này thỏa ước mong. 


66. Hôm nay dùng tiệc ở trong am, 
Xin hạ cố, Thiên nữ sắc vàng, 

Ta thiết đãi nàng bao thượng vị, 
Món ăn thiên giới cũng chỉa nàng. 


+ 
Những vần kệ sau đây phát xuất từ Trí tuệ Tối thắng của đức Phật: 


67. Danh Dự, tiên nương thật vẻ vang, 
Được mời làm khách ở trong am, 
Ko-si-ya có nhiễu hoa quả, 

Khe suối quanh năm chảy ngập tràn, 
Lại thấy từng đoàn hiển Thánh giả 
Vẫn thường lui tới các thôn làng. 


68. Rập rạp khóm cây đang trồ hoa, 
Pi-val, xoài, mít cạnh Ju-da, 

Sà-la, đào đỏ tươi tô điểm, 

Hùng vĩ, sung, bàng đồ bóng xa. 


69. Theo giỏ, nhiều hoa tỏa ngát hương, 
Đáu kê, gạo đủ thư, kìa trông, 

Nơi nơi buông chuối trông phong phú, 
Tre, sậy chen nhau rập nhất vùng. 


70. Ở về phía Bắc, được viễn quanh 
Bò bến phẳng phiu, mát dịu lành, 
Khe suối trong ngân tuôn chảy mãi, 
Hãy nhìn hỗ nước dáng uy linh. 


7l. Đàn cả tung tăng hạnh phúc tràn 
Tự do nô giỡn thật bình an, 

Giữa bao thực phẩm đây phong phú 
Hưởng thọ sao cho thỏa ước mong. 


72. Bây chìm hạnh phúc chốn an bình 
Thưởng thức cao lương thát thỏa tình, 
Thiên nga, ng, hạc, chữn cÔng quỷ, 
Cu gáy, ngông hông với trĩ xanh. 


73. Cọp, beo, sư tử đến từng bảy 
Làm dịu ngay cơn khát chốn này, 
Gấu, chó, sói rừng thường lảng váng, 
Đấy là nguồn nước uống tràn đây. 


74. Trâu nghé, tây ngưu cũng đến đây, 
Linh dương, nai đỏ, lợn từng bây, 
Hươu rừng rất lớn và nhiễu loại 

Xuất hiện mèo tai thỏ lắm thay! 


75. Các sườn núi rực rỡ muốn hoa 
Tươi thắm bao màu sắc điểm tô, 

Wang dội tiếng chìm muông ríu rít, 
Lượn bay khắp cả chốn rừng thưa. 


Đức Thế Tôn đã ca tụng vùng thảo am của Kosiya như vậy. Bây giờ để miêu 
tả cung cách Thiên nữ Danh Dự đi vào am, Ngài ngâm kệ: 


76. Nàng Thiên nữ dựa một cây cành 
Bao phủ quanh bằng tán lá xanh, 
Như chớp từ vâng mây sấm sét 

Sáng lòe lên giữa cảnh am tranh. 


77. Tọa sàng thanh lịch soạn cho nàng 
Ở phía trên đâu, nệm thật Sang 

Bằng cỏ Ku-sa thơm sực nức, 

Phủ ngoài da quỷ của linh dương. 


78. Vị Thánh ẩn cư lại bảo ban 
Cùng nàng Danh Dự, vị tiên nương: 
"Tọa sàng đã soạn cho nàng hưởng, 
Xin hãy an tâm nhận tọa sàng” 


79. Ấn sĩ lẫy ra nước suôi trong 
Đựng vào lả mới hái, nhanh chán, 


Biết điều thâm kín nàng mơ ước, 
Hoan hỷ, người trao thực phẩm thán. 


60. Tay ôm tặng vật, dạ vui mừng 
Thiên nữ hân hoan bảo Thánh nhán: 
"Thờ phụng ta rôi ngài thắng lợi 
Giờ ta tìm lại cảnh thiên đường ”. 


6l. Thiên nữ say kiểu hãnh vẻ vang 
Với ân huệ yết kiến Thiên hoàng: 
"Hãy nhìn, Thiên để ngàn con mắt, 
Tiên thực đây. Phân thưởng hãy ban" 


82. Sak-ka cùng với chúng Thiên thân 

Kính lễ nàng Thiên nữ tuyệt luân, 

Trong lúc nàng ngồi trên bảo tọa, 

Thiên nhân đông ải mộ dung nhan. 

Trong lúc tôn vinh nàng như vậy, ý tưởng này chợt đến với Thiên chủ Sakka: 
"Vì duyên cớ gì Kosiya từ chối ban tặng vật cho các nàng kia, lại ban thực 
phẩm thần tiên cho nàng này thôi?". Đề xác định lý do này, ngài lại triệu 
Màtali đến. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vẫn đề: 
63. Sak-ka Thiên chủ cõi Băm ba 
Phản lệnh Ma-ta-li quản xa, 
Truyền: “Đên bảo hiện nhân giải thích 
Cớ gì Danh Dự được ban quà? 
Tuân lệnh ngài, Màtali cỡi thiên xa Vejayanta (Tối thắng xa của Đế Thích) 
khởi hành đến nơi kia. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích vẫn đề: 


64. Vì vậy, Ma-ta-li vội vàng 
Phóng xe du lịch giữa không gian, 
Phụ tùng mọi thứ đêu cân xứng 


Trong vẻ vinh quang đẹp dị thường, 
Càng đúc bằng vàng tỉnh luyện kỹ, 
Khung xe đóng khéo được trang hoàng 
Câu kỳ, đủ các hình tô điểm, 

Tất cả xe đều chạm trồ vàng. 


85. Trên vàng được phát họa chữmn công 
Khéo tạo thành con số thật động, 

Bò, ngựa, hồ, voi và bảo nữa, 

Linh dương, nhung lộc sắp tranh hùng, 
Ở trong bảo ngọc này đêu khắc 

Đàn cưỡng cùng chỉm khác lượn vòng. 


86. Xe được thắng thiên mã cả ngàn, 
Mạnh như voi trẻ, sắc kim hoàng, 
Cảnh này xem thực vinh quang quả, 
Ngực chúng đều bao mạng lưới vàng 
Cùng các tràng hoa treo lúng lắng, 
Được buông lơi lỏng sợi dây cương, 
Vừa khi nghe một lời ra lệnh, 

Chúng lướt nhanh như gió nhẹ nhàng. 


67. Ngay lục Mà-ta nhảy vụt nhanh 
Cỡi thiên xa ấy, giữa thiên thanh, 

Âm thanh mười hướng đồng vang dội 
Qua giữa không gian đã tốc hành, 
Thiên tử làm trần gian chắn động: 
Biển, trời, đất với núi rừng xanh. 


88. Chẳng bao lâu đến thảo am kia 
Mong ước tỏ lòng tôn Kính ra, 

Để một vai trần chào Thánh giả, 
Mà-ta-li lại bắt đầu thưa 

Với vị Bà-la-môn trí tuệ 

Tỉnh thông Thánh điển thật cao xa. 


69. Nghe đây, Tôn giả Ko-si-ya, 
Lời nói của Thiên chủ Sak-ka 

Vẻ việc ngài đang mong muốn biết, 
Kìa xem, sứ mạng được giao ta: 


"Trong khi Tôn giả không công nhận 
Quyên của Tín Thành, Hy Vọng và 
Vinh Quang, xin hỏi sao Danh Dự 
Riêng nhận từ tay ấy thưởng quà?" 


Khi nghe những lời này, vị ân sĩ khô hạnh ngâm vân kệ: 


90. Mà-ta-l hối, nàng Vĩnh Quang 
Là ngọc nữ không được vẹn toàn, 
Trong lúc Tin Thành tâm bất định, 
Hỡi ngài, Thiên tử quản xa thần, 
Nàng Hy Vọng vẫn thường lừa dối 
Thích phản bội lời hứa của nàng, 
Danh Dự riêng mình theo đức hạnh, 
Trụ thân trong Thánh đạo bình an. 


Bây giờ vị ây lại ngâm kệ ca ngợi đức hạnh của nàng: 


9]. Sống ở gia môn, gái má hồng 
Vẫn luôn được bảo vệ, canh phòng, 
Nữ nhân đã quá thời xuân sắc, 

Và những kẻ đang sống với chồng, 
Vĩ thứ có khi nào nhục dục 

Bồng nhiên phát khởi ở trong lòng, 
Nghe lời nói của nàng Danh Dự, 
Chế ngự dục tâm hạ xuống dân. 


92. Khi các dáo, tên ở chiến trường 
Phóng nhanh rào rạt tựa mưa tuôn, 
Trong cơn trồn chạy, bao đông đội 
Ngã xuống hay đào tẩu loạn cuông, 
Nghe được lời nàng Danh Dự nói, 
Nhiễu người dừng chạy, dẫu nguy nan, 
Và dâu đang ngập tràn kinh hoảng, 
Lần nữa xông ra chốn kiếm thương. 


93. Giống như bờ biển vẫn thường ngăn 
Những đọt ba đào giữa đại dương, 
Danh Dự cũng thường hay trấn áp 

Con đường của những bọn tà gian; 
Mà-ta-li hỡi, mau về gặp 

Thiên chủ In-dra, nói rõ ràng: 


Bậc Thánh khắp nơi trên thể giới 
Thảy đêu tôn trọng đại danh nàng. 


Nghe vậy, Màtali ngâm vần kệ: 


94. Ko-si-ya, kẻ ấy là ai 

Đã gợi ý kia đến với ngài, 

Có phải là In-dra Đại để, 

Phạm thiên, đây tạo hóa cao với? 
Nàng Danh Dự ấy, thưa Tôn giả, 
Phải biết được sinh bởi ý trời 
Thiên chủ In-dra, trên thượng giới, 
Riêng nàng đức hạnh tôi cao ngồi. 


Trong lúc vị Thiên tử nói, ngay chính thời khắc ấy, Kosiya sắp phải tái sinh. 
Màtali liên bảo: 

- Này Kosiya, thân ngũ uấn đang lìa Tôn giả. Việc thực hành hạnh bồ thí đã 
viên mãn. Tôn giả còn có gì liên hệ với nhân thê nữa đầu? Chúng ta sẽ cũng 
lên thiên giới bây giờ. 

Vừa quyết định đưa vị ấy lên trời, Thiên tử vừa ngâm kệ: 


95. Thánh nhân, hãy bước đến bây giò, 
Lập tức lên xe quỷ của ta, 

Ta sẽ dẫn ngài về thượng giới, 

Cung đình ngự trị cối Băm ba 

Tn-dra đang đợi chờ Tôn giả, 

Quyến thuộc ln-dra quả thực là. 

Thiên đạo hôm nay lên cộng trủ 

Ngài thành đạt với chúa In-dra. 


Trong lúc Màtali đang nói, Kosiya từ trần và hóa sinh vào hàng Thiên chúng 
mà không cần qua trung gian cha mẹ, rồi bước lên đứng trên thiên xa. Sau 
đó Màtali đưa vị ấy đến yết kiến Sakka. Khi thấy vị ấy, Thiên chủ Sakka rất 
đẹp ý và thưởng Thiên nữ Danh dự cho vị ây đưa về làm vương hậu chánh 
cung, lại ban cho vị ấy vương quyền cai trì một miền rộng bao la nữa. 


x 
Trong khi nhận xét thực trạng các pháp, bậc Đạo Sư bảo: 
- Chính công đức của một số hiền nhân được thanh tịnh theo cách ẫy. 


Và Ngài ngâm vân kệ cuôi cùng: 


96. Chính hành động của Thánh hiển nhân 
Đưa đến đời sau quả phước ân, 

Kết quả thiện hành an trú mãi. 

Người nhìn thực phẩm của Thiên thần 
Được đem trao tặng nàng Danh Dự, 

Thán hoại, trú an với Ngọc hoàng. 


+ 
Đến đây bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại với những lời này: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Ta cũng đã 
giáo hóa kẻ xan tham này vốn là gã keo kiệt cô hữu. 


Nói xong, Ngài nhận diện Tiên thân? 


-Thời ấy Uppalavamnà (Liên Hoa Sắc) là Thiên nữ Danh Dự, vị Tỷ-kheo có 
tâm bố thí hào phóng là Kosiya, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Màtal, 
Kassapa (Ca-diếp) là Suriya, Moggallàna (Mục-kiển-liên) là Canda, 
Sàriputta (Xá-lợi-phát) là Nàrada, và Ta chính là Sakka Thiên chủ. 


-OoOOo- 


536. Chuyện Chúa Chim Kunàla (Tiền thân Kunàla) 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú gân hỗ Kùnàla, liên hệ đến 
năm trăm vị Tỷ-kheo bị tâm bất mãn chỉ phối. Câu chuyện diễn tiến theo 
trình tự sau đây. 


Hai bộ lộc Sdkiya (Thích-ca) và Koliya (Cđu-Ìy) có con sông Rohini chảy 
giữa hai thành phổ Kapilavathu (Ca-t}-vệ) và Koliya, sông này được ngăn 
bằng một con đê duy nhất, nhờ đó dân chúng cày bừa gặt hái. Trong tháng 
Jetthamùla (tháng năm và sản), khi lúa bắt đầu trồ bông và rủ xuống, nông 
dân cư trú ở hai thành này tụ họp lại. Rôi dân chúng Koliya nói: 


-Nếu cả hai bên cùng kéo nước, thì nước sẽ không đủ cho cả hai thành phố 
chung ta. Song dân chúng tôi sẽ được mùa to nêu chỉ một bên chúng tôi kéo 
nước, vậy hãy cho chung tôi nước sông này. 

Dán chúng thành Kapilavatthu đáp: 

- Khi các ông đã chất thóc đây vựa thì chúng tôi không dám cả gan đem 
vàng ròng, ngọc bích, tiền đồng, thủng giỏ trong tay lai vãng trước cửa nhà 


các ông đâu. Chúng tôi cũng sẽ được mùa to nêu chỉ riêng chúng tôi lấy 
nước, vậy hãy cho chúng tôi lấy nước đi. 


- 1a không muốn cho - Đảm người này đáp. 
- 1a cũng không muốn - Đảm người kia trả lại. 


Trong lúc lời qua tiếng lại Ôn ào như vậy, một người trong bọn họ đứng lên 
đám vào một kẻ khác, đến lượt người ấy đấm. trả một kẻ thứ ba và cứ thế họ 
đấm đá nhau và hẳn học đụng chạm vào nguôn gốc hoàng tộc của nhau, làm 
tăng dân cảnh huyện náo ấy. Các nông gia Koliya bảo: 


- Các người Kapilavatthu hãy cút ngay đi, chúng bây là loài cẩu trệ, lang 
sói, ăn ở với chị em gái của mình như súc vật kia. Voi, ngựa, giáo khiên của 
chung chông lại ta có lợi ích gì? 


Các nông gia Sakiya đáp: 


- Này lũ người cùi khốn nạn, hãy cút đi mau với con cháu của bây, một lũ tôi 
tàn, thân phán hèn hạ, chăng khác báy đã thủ sông trong bông cây táo. Voi, 
ngựa, giáo, khiên của chúng chông lại ta có ích lợi gì? 


Vì thê họ đi kê chuyện với các viên chức trong hội động phụ trách công việc 
ây và các vị này lại bảo cáo với các vị trưởng tộc hoàng gia. Sau đó, các vị 
trưởng tộc Sakiya (Thích-ca) bảo: 


- Phe ta sẽ cho chúng thấy đám người ăn ở với chị em gái của mình hùng 
dũng như thê nào. 


Rồi họ xông ra, sẵn sàng chiến đấu. Còn bộ tộc Koliya (Câu-ly) bảo: 


- Phe ta sẽ cho chúng thấy những người sống trong bộng cây táo hùng dũng 
ra sao. 


Và họ cũng xông tới, săn sàng chiên đâu. 
Nhưng một số đạo sư khác lại kê chuyện như vậy: 


“Khi các nữ t của bộ tộc Sakiya (Thích-ca) và bộ tộc Koliya (Cáu-Ìy) ra 
SÔNG để lây nước, vừa ném xuống đất các vành khăn họ đội trên đấu, vừa 
ngôi xuống chuyện trò vui vẻ, thì một người cầm nhâm khăn của người khác 
vì trởng đó là khăn của mình, và khi có tranh cãi do việc này gây ra, mỗi 
người đều bảo khăn kia của mình, dân dân dân chúng của hai kinh thành cả 
nô lệ, nông dân, tùy tùng, thủ lãnh, quan chức, phó vương đêu xông ra sẵn 
sàng chiến đấu. 


Tuy thể, bản kinh trước được tìm thấy trong nhiều tập Sớ giải và được xem 
là hợp lý, đảng cháp nhận hơn bản sau. 

Bấy giờ vào buồi xế chiêu, dân chúng đã xông ra sẵn sàng lâm trận. Thời ấy, 
đức Thê Tôn đang trú tại Sàvatthi, lúc rạng đồng, trong khi đang quản sát 
thê gian, Ngài thây họ khởi hành ra trận, Ngài tự hỏi nêu Ngài đên đó, trận 


chiến có chấm dứt chăng, và Ngài quyết định: "Ta quyết đến đó và để dập 
tắt cuộc tử chiến này, ta sẽ kế ba chuyện Tiên thân, để chứng mình lợi lạc 
của tình đoàn kết, ta sẽ dạy họ Kinh A1ttadanta: Bạo lực (Suta Nipdta: Kinh 
Táp II; 15) và sau khi nghe ta thuyết giảng, dán chúng hai thành này sẽ đưa 
đến diện Kiên ta môi bên hai trăm năm mươi thanh niên, ta sẽ nhận họ vào 
Giáo đoàn và Hội chúng cảng thêm động đảo ”. 

Vì thể, sau khi đã tắm rửa, Ngài đến thành Sàvatthi khất thực. Lúc trở về, 
sau buôi thọ trai, vào xê chiêu, Ngài bước ra từ Hương phòng, không báo 
cho ai một lời, Ngài cám y bát và một mình ra đi và ngôi kiêt-già trên không 
giữa hai đám người áy. 

Thấy rằng đây là cơ hội làm quân chúng kinh ngạc, Ngài ngôi đấy tỏa ra 
các tia sảng xanh đậm từ tóc Ngài khiên bấu trời đen tôi. Rồi khi tâm họ lo 
âu, Ngài liên xuất hiện và tỏa ra ảnh sáng ngũ sắc. 

Dân chúng Kapilavatthu thấy đức Thế Tôn liên suy nghĩ: "Đức Thế Tôn, vị 
thán tộc cao quỷ của ta, đã đến. Có thê Ngài đã tháy phán sự chiên đáu đặt 
trên phe ta chăng? Nay bậc Đạo Sư đã đên, ta không thê lao vũ khí chông kẻ 
thù nào nữa?"”. Rôi họ hạ vũ khí xuông và nói: 

- Dân Koliya cứ giết chết hay thiêu sống ta đi. 

Dân Koliya cũng làm giống như vậy. 

Lúc ấy đức Thế Tôn giáng lâm, và ngự trên bảo tọa của đức Phát đặt ở một 
nơi tuyệt đẹp trên bãi cát, và Ngài chiêu hào quang vô thượng của một bậc 
Giác Ngộ. 

Các vị vua đảnh lễ đức Thế Tôn và an tọa. Sau đó bậc Đạo Sư hỏi, mặc dù 
Ngài đã biết rõ sự việc: 

- lhưa các Đại vương, tại sao các vị đến đáy? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đến đây không phải để ngắm dòng sông hay vui 
chơi, mà đê chiên đáu. 

- Các Đại vương có tranh chấp về việc gì? 

- VỀ nước sông. 

- Thế nước sông đáng giá bao nhiêu? 

- Bạch Thế Tôn, rất ít. 

- Thể đất đai đáng giá bao nhiêu? 

- Đất vô giả. 


- lhê các vị Tướng quán đáng giá bao nhiêu? 


- Họ cũng vô giả. 


- Thế tại sao chỉ vì một chút nước chẳng ra gì mà các vị phải hủy diệt các 
tướng quán cao quý? Quả thật, cuộc tranh cháp này không có gì đên bù 
được cả song vì một cuộc tử chiên giữa một vị thân cây và một sư tử đen nên 
một môi thù truyện kiêp đã được tạo ra và kéo đài đến tận hiện kiệp này. 
Cùng với những lời trên, Ngài kể cho họ nghe Tiên thân Phandana (số 475, 
Táp V). Sau đó Ngài bảo? 

- Không nên đi theo nhau một cách mù quáng thế này. Một đoàn súc vật bốn 
chán ở vùng Tuyết Sơn trải dài ba ngàn dặm, đã theo lời một con thỏ, lân 
lượt đâm đâu xuống biên cả. Do đó, không nên theo nhau cách này. 

Nói vậy xong, Ngài kể Tiên thân Daddabha (số 322, Tập 1I]) 

Hơn nữa, Ngài lại bảo: 

- Đôi khi kẻ yếu nhìn thấy nhược điểm của người mạnh, khi khác, kẻ mạnh 
tháy nhược điêm của người yếu, nên có lân một con chỉm cút mái đã giêt 
một vương tượng. Và Ngài kê Tiên thân Latukika (số 357, Tập THỊ). 

Như vậy để làm dịu cuộc tranh chấp, Ngài đã kề ba chuyện Ti lên thân. Và để 
chưng mình hiệu quả của sự đoàn kết, Ngài kê hai chuyện Tiên thân: 

- Trong trường hợp những sinh vật sống chung đoàn kết, không ai tìm ra kẽ 
hở đề tán công cả. 

Nói vậy xong, Ngài kể Tiên thân Rukkhadhamma (số 74, Tập ]) 

Ngài lại nói: 

- Đối với những sinh vật đoàn kết, không ai có thể tìm ra lỗ hồng đề tấn 
công cả, nhưng khi chúng đã tranh cháp lân nhau, thì một kẻ đi săn nào đó 
cũng tàn phá chúng và tiêu diệt chúng. Quả thật không có phán thưởng gì 
trong cuộc tranh cháp cả. 


Cùng với những lời này, Ngài kể Tiên thân Wattaka (số 33, Tập ]). 


+ 


Sau khi đã kề năm chuyện Tiên thân như vậy, Ngài chấm dứt bằng cách tụng 
kinh Attadamta. Khi đã trở thành những kẻ mộ đạo, các vị vua nói: 


- Nếu bậc Đạo Sư không đến, chúng ta đã tàn sát lần nhau làm máu chảy 
thành sông. Chính nhờ bậc Đạo Sư mà chúng ta còn sống. Nhưng ví thử 
trước kia bác Đạo S1 sống đời thế tục, thì giang sơn gôm bốn đại châu lục 
cùng với hai ngàn đảo nhỏ nữa hẳn đã vào tay Ngài và hắn Ngài đã có hơn 


một ngàn vương tử. Hơn nữa, chắc hẳn Ngài đã có một đoàn tùy tùng gỗm 
các tướng lãnh quý tộc. Song từ bỏ mọi vinh quang này, Ngài xuất thể và đạt 
Trí tuệ Tối thắng. Bây giờ ta hãy tiễn Ngài lên đường cùng một đoàn tùy 
tùng tướng lãnh quỷ lộc. 


Thế là dân chúng hai thành mỗi bên tặng Ngài hai trăm năm mươi Vị quý 
tộc. Sau khi truyền giới xuát gia cho họ, Ngài đi vê một khu rừng lớn. 


Từ ngày hôm sau, được đệ tử hộ tổng Ngài đi khất thực ở hai thành, khi thì 
vào Kapilavatthu, lúc khác lại vào Koliya, dán chung cả hai thành đêu hết 
sức kính trọng Ngài. 


Giữa đám vương gia quý tộc này là những vị thọ giới không do hoan hỷ mà 
vì kính trọng bậc Đạo Sư nổi bắt mãn trong tâm liền sinh. Những người vợ 
cũ của họ muốn khơi dậy niễm bất mãn của họ, cứ gửi đi những lời nhắn tin 
này nọ, khiến họ lại càng trở nên nản lòng thối chỉ hơn nữa. 


Khi quản sát, bậc Đạo Sự nhận thấy tâm họ đã bất mãn như thế nào, liền 
suy nghĩ: "Các Tỷ-kheo này, dù sống với một vị Giác Ngộ như Ta, vẫn sinh 
tâm bất mãn. Ta thử xem cách thuyết giảng nào sẽ ích lợi cho họ”, và Ngài 
nghĩ đến Pháp thoại Kunàla. Rồi ý tưởng này chợt nảy ra trong trí Ngài: "Ta 
sẽ đưa các Tỷ-kheo này đến vùng Tuyết Sơn và sau khi chứng mình các ác 
dục liên hệ đến nữ giới qua chuyện Kunadla và xóa tan nỗi bất mãn của họ, 
ta sẽ cho họ đạt Sơ quả trong Thánh đạo. 


Vì thế sáng sớm Ngài đắp y trong và cẩm y bát đi khất thực ở thành 
Kapilavatthu, sau khi trở về và dùng ngọ trai đã xong, Ngài bảo năm trăm vị 
Tỷ-kheo: 


- Các ông đã từng thấy vùng Tuyết Sơn đây lạc thú chưa? 
- Bạch Thế Tôn, chưa - Các vị đáp. 
- Thế các ông có muốn đi chiêm bái Tuyết Sơn chăng? 


- Bạch Thể Tôn, chúng con không có thần thông lực làm sao chúng con đi 
được 2 


- Song giả sử có ai đó đưa các ông cùng đi, các ông có muốn đi chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 

Bậc Đạo Sư liền dùng thân lục đưa tất cả các vị lên không gian và du hành 
đên vùng Tuyết Sơn, vừa trụ trên không, Ngài vừa chỉ cho Hội chúng xem 
một dãy Tuyết Sơn kỳ điệu với nhiêu đỉnh nui như Kim Sơn, Ngọc Sơn, Hông 
Sơn, Ngân Sơn, Bình Địa Sơn, Thủy Tỉnh Sơn, với năm sông lớn và các hô 
Kannamundaka, Rathakdra, Sihappapdta, Chaddanda, Tiyaggala, notatta 


và Kunàla, tất cả bảy hồ. 


Tuyết Sơn là một vùng mênh mông, cao năm trăm dặm, rộng ba ngàn dặm. 
Ngài đã dùng thân thông lực chỉ cho Hội chúng thấy cảnh tuyệt mỹ của vùng 
này, cùng các nơi cư trú được xáy tại đó, và các loại súc vật như từng đoàn 
sư tử, cọp, voi... Ngài đều chỉ rõ từ nơi này: các vùng đất thiêng và nhiễu lạc 
viên khác đây hoa quả sum sẽ, từng đàn chữm đủ loại và các cây hoa mọc 
trên đất lần dưới nước, bên sườn Đông của Tuyết Sơn là một bình nguyên 
đất vàng và bên sườn Tây là một bình nguyên đất đỏ. 


Thoạt nhìn thấy những vùng kỳ vĩ này, nổi lòng mong nhớ khát khao của các 
Tỷ-kheo đổi với các bà vợ cũ tiêu tan mất. Sau đó, bậc Đạo Sư cùng các Tỷ- 
kheo từ không trung hạ xuống sườn Tây của Tuyết Sơn trên một cao nguyên 
rộng sáu mươi dặm, trong thung lũng đỏ dài ba dặm, dưới gốc cây Sà-la bao 
phú cả bảy dặm và trường thọ SUỐI một kiếp, bậc Đạo Sư được Tăng chúng 
vây quanh, tỏa hào quang lục sắc và an tọa, làm chấn động cả lòng đại 
dương và chiếu sáng như mặt trời, Ngài nói với các Tỷ-kheo bằng một giọng 
ngọt như mật: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy hỏi Ta về các kỳ quan mà các ông chưa từng thấy ở 
vùng Tuyết Sơn này. 

Lúc ấy, hai chỉm cu cườm ngậm một khúc cây ở hai đâu, và ở giữa có đặt 
chim chúa. lám chỉữm cu ở trước và tảm con ở sau, tám con bên phải và tăm 
con bên trái, tám con ở dưới và tắm con ở trên, cứ thê che bóng trên chữmn 
chua trong khi vừa hộ tông chim chúa vừa bay qua không gian. 

Khi thấy đàn chim này, các Tỷ-kheo hỏi bậc Đạo Sư: 

- Bạch Thế Tôn, bây chỉm này có ý nghĩa gì chăng? 

- Này các Tỷ-kheo, đây là một tục lệ cổ của gia tộc ta, một truyền thống do 
Ta tạo ra, thời xưa chúng hộ tổng Ta như vậy. Thuở bấy giờ có cả một đàn 
chim lớn. Ba ngàn năm trăm chim mái son trẻ đã hộ tổng Ta. Dân dân chúng 
tản mát, và đàn chim côn lại như các ông thấy đó. 

- Bạch Thế Tôn, chúng đã hộ tổng Thế Tôn trong rừng nào? 

Bác Đạo Sư bảo. 

- Này các Tỷ-kheo, hãy nghe đáy. 

Vừa hôi tưởng chuyện cũ, Ngài vừa kế một chuyện quá khứ và giáo hóa các 
vị như váy. 


Đây là chuyện tương truyền và danh tiếng phát ra từ đó: 


Một vùng đất kia có đủ loại cây cỏ mọc lên, được phủ với nhiều khóm hoa, 
nhiều dã thú lai vãng như voi, gayal, trâu, nai, trâu rừng (yak), hươu sao, tê 
giác, nai lớn, sư tử, hồ, báo, sấu, sói, linh câu, rái cá, linh dương kadalì, mèo 
rừng, thỏ tai dài, vô số đàn voi đủ loại trú ngụ, đủ loại hươu nai lui tới, là nơi 
nương náu của bầy yakkha (dạ-xoa) mặt ngựa, yêu tinh, ma quý... 


Vùng ẫy lại được một khóm cây rậm rạp che phủ, nở hoa ở trên ngọn, thân 
mảnh mai cao, không có lỏi bên trong, vang dội tiếng chim líu lo, sung 
sướng như điên cuồng, nào là chim ưng, gà gô, chim voi, công trĩ, cu gáy; 
vùng ấy lại được tô điểm với hàng trăm khoáng chất như thủy ngân, thạch 
tín trắng, thạch tín vàng, son đỏ, vàng và bạc. Chính trong khu rừng kỳ thú 
này có con chim Kunàla (một loại sơn ca), màu sắc rực rỡ với bộ lông sáng 
chói. Chim Kunàla này có ba ngàn năm trăm chim mái theo hầu. Thời ấy hai 
con chim ngậm một khúc cây trong mỏ đặt chim Kunàla ở giữa và bay lên, 
vì sợ rằng nỗi gian lao trong quãng đường xa sẽ làm chim này nhích ra khỏi 
chỗ đậu và rơi xuông. 


Năm trăm chim mái bay phía dưới và chúng suy nghĩ: "Nếu chúa Kunàla 
này rơi xuông khỏi chô đậu, thì chúng ta sẽ giữ lầy ngài trong đôi cánh của 


ta. 
Năm trăm chim khác bay phía trên, vì sợ rắng sức nóng làm cháy da chim 
Kunàla. 

Năm trăm chim khác bay môi bên ngai, đê cản nóng, lạnh, cỏ cây, bụi bặm, 
ø1ó, sương đụng vào ngài. 





Năm trăm chịm bay phía trước vì sợ rằng bọn chăn trâu bò, cắt cỏ, lượm củi, 
tiều phu, kiểm lâm đánh chim Kunàla bằng que củi, hay mảnh sảnh, nắm tay 
hay hòn đất, cây gậy hay con dao, hòn sỏi, hoặc lo rằng chim Kunàla sẽ va 
chạm vào bụi cây, dây leo, hay cây lớn, cột trụ, tảng đá hoặc một con chim 
lớn nào đó. 

Năm trăm chim bay phía sau, nói với Ngài những lời dịu dàng, thân ái bằng 
những âm điệu du dương, ngọt ngào vì e răng chim Kunàla mệt mỏi trong 
khi đậu tại đó. 

Năm trăm chim bay lượn vòng quanh đây đó, mang về đủ loại trái cây khác 
nhau vì sợ răng chim Kunàla phải chịu đói khô. 

Thời ấy bầy chim nhanh nhẹn đưa chim Kunàla đi du ngoạn từ lạc viên này 
đên lạc viên khác, khu vườn này đên khu vườn khác, bờ sông này đên bờ 
sông khác, đỉnh núi này đên đỉnh núi khác, vườn xoài này đên vườn xoài 


khác, vườn hồng đào này đến vườn hồng đào khác, vườn mít này đến vườn 
mít khác, rừng dừa này đến rừng dừa khác. Cứ thế ngày nọ sang ngày kia, 
chim Kunàla được bầy chim này hộ tống như vậy, lại trách mắng chúng: 


- Này lũ xấu xa kia, chết đi, chết tiệt cả đi, chúng bây là quân trộm cắp, lừa 
đảo, vô tâm, phù phiêm, bạc nghĩa vong ân, như gió cuôn đi bât cứ nơi nào 
chúng bây muôn. 


Sau những lời này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, hiên nhiên là ngay khi Ta còn ở đời sông súc sinh, ta đã 
hiệu rõ tính tình vô ơn, độc ác, vô luân của nữ giới, và ngay thời ây, Ta đã 
không rơi vào uy lực của họ và Ta đã đặt họ dưới uy lực của Ta. 


Khi Ngài đã xóa tan nỗi bất mãn trong tâm Tăng chúng, Ngài lại giữ im 
lặng. 


Vào lúc này, hai chim cu màu đen đến nơi đây, nâng niu chúa lên cao trên 
khúc cây ây, trong khi bôn chim khác bay phía dưới và môi bên. Thây 
chúng, các Tỷ-kheo lại hỏi bậc Đạo Sư vê bây chim và Ngài đáp: 


- Này các TIy-kheo, ngày xưa Ta có bạn là một chim sơn ca chúa tên là 
Punnamukha, và truyền thống trong gia tộc chim ấy là như vây. 


Đề đáp lại câu hỏi của các Tỷ-kheo như trước, Ngài bảo: 


+ 


Trên sườn Đông của dãy Tuyết Sơn, chúa tế của núi đồi, là những dòng suối 
xanh biếc, bắt nguồn từ những sườn núi thoai thoải, trong một vùng thơm 
ngát, mê hồn, sáng tươi, diễm lệ với hoa sen nở rộ đủ màu xanh, trắng, sen 
bách diệp, súng trắng và cây hoa thần tiên, một miền bát ngát mỹ miêu với 
đủ loại kỳ hoa dị thảo, cây leo, vang vọng tiếng thiên nga, vịt, ngỗng, có 
từng đoàn ấn sĩ khổ hạnh, những vị có đủ thần thông biến hóa, lại có các 
thần linh, ma quỷ, dạ-xoa, yêu quái, nhạc thần, tiên nữ và mãng xà. 


Chính trong một khu rừng kỳ ảo như vậy sơn ca chúa Punnamukha đã cư 
trú. Giọng sơn ca thật du dương êm ái, chính đôi mắt tươi vui ấy là đôi mắt 
của con chim say sưa với nhiều hoan lạc. Ba ngàn năm trăm chim mái theo 
hộ tống chim sơn ca Punnamukha này. Cũng vậy, có hai con chim vừa ngậm 
khúc cây trong mỏ và đặt Punnamukha ở giữa vừa bay lên không gian, vì sợ 
chim chúa phải chịu mệt nhọc... 


Thuở ấy chim Punnamukha được đàn chim này hộ tống ban ngày, đã ca ngợi 
chúng như vây: 

- Các hiền muội thật đáng tuyên dương, hành động này của các hiền muội rất 
phù hợp với các mệnh phụ cao sang, vì các hiên muội đã phụng sự chúa 
công mình. 

Lúc ấy, thực ra sơn ca Punnamukha đến gần nơi chim Kunàla đang đậu, và 
đàn chim hâu cận chim Kunàla đã thây chìm kia, trong khi chìm ây còn ở 
đăng xa, chúng kéo lại gân chim Punnamukha và câu thân như vây: 

- Này Hiền hữu Punnamukha, chim Kunảla là một con chim hung bạo với 
giọng lưỡi thô tục. Có lẽ nhờ hiên hữu giúp đỡ, chúng tôi may ra mới nghe 
được lời nói tử tê của vị ây. 

- Thưa các quý nương, có lẽ chúng ta làm được việc ấy. 

Nói vậy xong, chim ấy đến gần Kunàla, sau lời chào hỏi ân cần, chim ấy 
cung kính đậu một bên và nói với Kunàla như vây: 

- Này Hiền hữu Kunảla, tại sao Hiền hữu đối xử tàn tệ với các quý nương 
này mặc dù họ giữ phầm hạnh tôt đẹp? Hiên hữu Kunàla, ta nên nói lời dịu 
ngọt ngay cả với các nữ nhân có lời lẽ thiêu tao nhã, huông hồ đôi với các 
quý nương thanh cao thê này. 

Khi chim ấy nói vậy xong, Kunàla liền phỉ báng Punnamukha như sau: 

- Này quân khốn nạn kia, hãy chết đi, chết tiệt cả đi. Ai lại giỗng như ngươi 
cứ mêm lòng trước lời van xin của nữ giới? 

Khi bị khiển trách như vậy, chim Punnamukha liền bỏ đi. Rồi chẳng bao lâu 
sau đó, Punnamukha lâm bệnh nặng, và chịu đau đớn kịch liệt vì chứng xuât 
huyết, làm chim gân chêt. Bây chìm hâu cận sơn ca Punnamukha liên suy 
nghĩ: "Sơn ca này bị bệnh nặng, chắc là phải được vực dậy từ căn bệnh này". 
Nghĩ vậy, chúng liền rời bỏ chim ấy một mình và kéo đến gần chim Kunàla. 
Kunàla nhìn chúng bay lại từ xa, khi thấy chúng liền hỏi: 

- Lũ khốn nạn kia, chúa của bây đâu? 

- Hiền hữu Kunàla, chim Punnamukha bị bệnh. Có lẽ chim ấy phải được vực 
dậy từ cơn bệnh này. 

Khi chúng nói vậy xong, chim Kunàla nguyễn rủa chúng: 

- Hãy chết đi, lũ khốn nạn kia, chết tiệt đi, chúng bây là lũ trộm cắp, lừa đảo, 
vô tâm, phù phiếm, bạc nghĩa vong ân như gió cuốn đi nơi nào bây muốn. 


Nói vậy xong, chim ấy đến gần nơi sơn ca Punnamukha năm và nói như sau: 


- Chào Hiền hữu Punnamukha. 
- Chào Hiền hữu Kunàla - Chim kia đáp. 


Sau đó, chim Kunàla dùng đôi cánh và mỏ ôm lấy Punnamukha và vừa nâng 
bạn lên, vừa cho uống đủ thứ thuốc. Nhờ thế, bệnh tình của sơn ca đã thuyên 
giảm. Khi chim Punnamukha đã khoẻ mạnh, bầy chim bay trở về và Kunàla 
cho chim Punnamukha ăn quả rừng trong vài ngày, đến khi bạn đã hồi sức, 
chim chúa bảo: 


- Này Hiên hữu, nay đã bình phục, hãy tiêp tục sông với đàn chìm hộ tông 
bạn, còn ta sẽ trở vê nơi cư trú của ta. 


Lúc ấy Punnamukha bảo bạn: 

- Chúng đã bỏ ta khi ta lâm trọng bệnh và bay đi nơi khác. Ta không cần bọn 
lừa đảo ây nữa. 

Nghe vậy, Bậc Đại Šĩ đáp: 

- Này Hiền hữu, ta sẽ kế cho bạn nghe về tính độc ác của nữ ĐIỚI. 


Rồi ngài ôm lấy Punnamukha và đưa đến Thung Lũng Đỏ trên sườn Tuyết 
Sơn, đậu trên một tảng hồng thạch tín dưới gốc cây Sàla tỏa rộng bảy dặm 
đường, trong lúc Punnamukha và đám tùy tùng đậu bên cạnh. Khắp cả vùng 
Tuyết Sơn vang lên lời bố cáo của chư Thiên: 


- Hôm nay điều vương Kunàla an tọa trên phiến hồng thạch ở Tuyết Sơn sẽ 
thuyêt Pháp với vẻ kỳ diệu của một vị Phật. Xin các vị lăng tai nghe ngài. 


Nhờ bố cáo như vậy, lần lượt chư Thiên ở sáu tầng trời Dục giới đều nghe và 
tụ họp lại nhiều sơn thần, rắn thần, kim sí điều (chim thần cánh vàng), kên 
kên cũng loan báo sự kiện trên. Thời ấy thứu vương Ànanda cùng với đoàn 
tùy tùng mười ngàn kên kên trú ngụ tại đỉnh Thứu Sơn. Khi nghe tin chấn 
động này, chim ây suy nghĩ: "Ta sẽ đi nghe thuyết Pháp". Rồi cùng đàn chim 
hộ tống đến đậu riêng một nơi. 


Ấn sĩ Ànanda đã đắc năm Thắng trí đang ở vùng Tuyết Sơn cùng đoàn đệ tử 
gồm mười ngàn ấn sĩ, khi nghe tin chư Thiên loan truyền, liền suy nghĩ: 
"Chúng bảo nhau hiền hữu Kunàla sẽ nói về các lỗi lầm của nữ giới, ta cũng 
phải đi nghe bạn thuyết giảng". Rồi được một ngàn vị khổ hạnh hộ tống, vị 
ãy dùng thần thông du hành đến đó và ngồi riêng một nơi. Thế là đã có một 
hội chúng họp lại đông như vậy để nghe Phật pháp. 

Lúc ây Bậc Đại Sĩ, với trí kiến của một vị nhớ lại cái tiền thân của mình, lấy 
Punnamukha làm nhân chứng, kể lại một trường hợp trong tiền kiếp liên hệ 
với lỗi lầm của nữ giới. 


x 
Bậc Đạo Sư nói đê làm sáng tỏ vân đê: 


Thời ây chim Kunàla nói với sơn ca Punnamukha, vừa mới được vực dậy từ 
giường bệnh: 


- Này Hiên hữu Punnamukha, ta đã thây Kanhà, một nữ nhân có hai cha và 
năm chông, lại còn luyên ái một nam nhi thứ sáu là một gã lùn có đâu thụt 
vào cô và què chân nữa. 

ỞƠ đây chúng ta cũng có thêm một vân kệ: 


1. Chuyện cổ, Kan-hà, được kề rằng: 
Cả năm hoàng tử gả cho nàng, 

Tham lam, nàng vẫn còn ham muốn 
Một gã gù lưng, gái điểm đàng! 


- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy trường hợp một nữ ấn sĩ khổ hạnh 
tên Saccatapàvì sống trong nghĩa địa và bỏ cả buổi ăn thứ tư, song lại phạm 
tội lỗi với một thợ vàng. 

- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã chứng kiến trường hợp nàng Kàkàti, vợ 
của vua Venateyya, sống giữa biển cả, tuy thế đã phạm tội lỗi với nhạc công 
Natakuvera (Tiền thân số 327, tập III). 


- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy nàng tóc vàng Kurangavì, mặc dù 
yêu Elakamàra, lại phạm tội lôi với Chalangakumara và Dhanantevàsì. 


Ta cũng biệt chuyện mẹ của Brahmadatta đã bỏ vua Kosala và phạm tội lôi 
với Pancàlacanda ra sao. 


Các người này cùng nhiều nữ nhân khác đã theo tà dục, ta không nên đặt 
lòng tin vào họ hoặc ca ngợi họ. Ví như quả đất có khuynh hướng vô tư đối 
với toàn thế giới, đem lại tài sản cho mọi loài, cung câp mái âm cho mọi 
người (tốt cũng như xấu) chịu đựng tất cả, không hề rung động, không gì lay 
chuyền, đối với nữ giới cũng phải như vậy. Đàn ông không nên tin tưởng họ. 


2. Sư tử sông băng máu thịt tươi, 

Dùng năm móng săc xé con môi, 

Tìm vui trong nôi đau loài khác 

Cần thận! Nữ nhân cũng một nòi! 

- Này Hiên hữu Punnamukha. Thực vậy, bọn súc sinh này không chỉ là bọn 


gái giang hồ, điểm đàng, đầu đường xó chợ, chúng không lắng lơ đĩ thỏa cho 
bằng sát nhân. Ta muốn nói đến bọ gái đứng đường buôn hương bán phấn 


này. Chúng giống như quân cường đạo với cuộn tóc vàng kết lại, chúng như 
thuốc độc, như lũ lái buôn tự khoe mình, quanh co như sừng dê, miệng lưỡi 
độc địa như loài rắn, như cái hồ có nắp đậy, tham lam vô tận như địa ngục, 
khó làm thỏa mãn như quỷ cái, ngốn ngấu mọi loài như Diêm vương, tàn 
phá mọi sự như ngọn lửa, cuốn trôi mọi vật ở trước nó như dòng sông; như 
cơn gió thối tới nơi nào nó muốn, không biết phân biệt gì như đỉnh núi Neru, 
kết trái quanh năm như loài cây độc. 


ỞƠ đây lại có thêm một vân kệ nữa: 


3. Như độc được, quân cướp bạo tân, 
Quanh co như gạc của sơn đương, 
Mãnh xà hai lưỡi là loại chúng, 
Chực sẵn khoe khoang tựa lái buôn. 


4. Giết hại như là hồ đậy che, 

Như môm địa ngục, thỏa không hê, 
Như loài quỷ dữ tham vô đó, 

Thân chết mang theo mọi vật kia. 


5. Ngôn ngấu khác đâu ngọn lửa nỗng, 
Mạnh như hồng thủy hoặc cuỗng phong, 
Như Ne-ru đỉnh màu vàng chói 

Thiện ác không hê biết biệt phân. 


6. Não hại như cây độc sát nhân, 
Chúng luôn tàn phá cả năm phần, 
Gia tài sự nghiệp đếu tiêu tán, 
Phung phí bạc vàng, mọi bảo trán. 


Chuyện công chúa Kanhà 

Truyền thuyết kế rằng thời xưa, vua Brahmadatta ở xứ Kàsi nhờ có quân 
hùng tướng mạnh chiêm quôc độ Kosala, giêt vua kia và cướp vị chánh hậu 
lúc ây đang có thai, đưa vê Ba-la-nại và phong bà làm vương phi. Vê sau bà 
sinh một gái, và vì vua này không có con trai hay gái gì cùng huyệt thông 
với mình, nên vô cùng hoan hỷ và phán: 

- Này mỹ hậu, hãy chọn một điều ước trẫm ban tặng ái khanh. 


Bà nhận điều ước nhưng chưa lựa chọn. Bấy giờ họ đặt tên công chúa là 


Kanhà. 
Vừa khi nàng lớn lên, mâu hậu bảo: 


- Này con yêu quý, phụ vương đã ban mẹ một điêu ước, mẹ đã nhận song 
còn trì hoãn sự lựa chọn. Nay con hãy chọn điêu gì con thích. 


Do dục tình phát triển quá độ phá tan nỗi e thẹn của một thiếu nữ, nàng nói 
VỚI mẹ: 

- Con không thiếu thứ gì cả. Xin phụ vương hãy triệu tập một đại hội để kén 
phò mã cho con. 


Mẫu hậu kê lại chuyện này với vua. Vua phán: 
- Hãy cho công chúa thứ gì nàng muôn. 


Và vua ban lệnh truyền mở hội kén phò mã. Trong sân chầu, một đám nam 
nhi tụ tập phục sức cực kỳ lộng lây. Kanhà câm một giỏ hoa trong tay, đứng 
nhìn từ cánh cửa lâu thượng và không hài lòng vê một chàng trai nào cả. 


Lúc ấy Ajjuna, Nakula, Bhìmasena, Yudhitthila, Sahadeva, thuộc dòng vua 
Pàndu, là năm hoàng tử của vua này, sau khi học tập đủ các học thuật tại 
Takkasilà với một vị giáo sư lừng danh thế giới, đang lãng du đây đó với ý 
định tìm hiểu thông suốt các phong tục địa phương, và vừa đến Ba-la-nai. 
Khi nghe tin loan báo vang dậy khắp kinh thành, và hỏi thăm để biết chuyện 
gì đang xảy ra, họ liền đến đứng cả năm người thành một hàng, trông hình 
dáng như năm pho tượng bằng vàng. Thoạt nhìn thấy họ, Kanhà say mê luôn 
cả năm, liền ném vòng hoa lên đầu của năm chàng trai khi họ đứng trước 
mặt nàng và bảo: 


- Tâu mâu hậu, con xin chọn cả năm chàng. 


Hoàng hậu trình việc này với vua. Vì vua đã ban cho nàng điêu ước, nên 
không thê nói: "Con không được làm việc này", nhưng lòng vua vô cùng 
phiên muộn. Tuy thê, sau khi hỏi nguôn gôc năm chàng là con al, và khi biệt 
đó là con vua Pàndu, vua nghênh tiêp năm chàng vô cùng trọng thê và gả 
công chúa làm vợ cả năm chàng. 

Nhờ mãnh lực của dục tình nông nhiệt, nàng chiêm được tình yêu của năm 
chàng vương tử trong cung điện bảy tâng của nàng. 

Bây giờ nàng có một kẻ hâu cận vừa gù, vừa quẻ và dù nàng đã chiêm trọn 
con tim của năm vương tử, ngay khi năm chàng đã ra khỏi cung đỉnh, nàng 


tìm được cơ hội và bị lửa dục nung nấu, nên đã phạm tội lỗi với gã nô lệ 
lưng gù kia. 


Trong khi trò chuyện với gã, nàng nói: 


- Không có aI được ta yêu quý băng chàng. Ta sẽ giêt nắm vương tử này và 
lây máu từ cô họ xoa vào đôi chân chàng. 


Khi nàng bầu bạn với vị thái tử trong năm vị kia, nàng thường bảo: 


- Chàng thân yêu đối với thiếp hơn bốn chàng kia. Vì chàng, thiếp sẽ hy sinh 
cả đến tính mạng mình. Khi phụ vương băng hà, thiếp sẽ trao quốc độ cho 
riêng chàng. 

Nhưng khi bầu bạn với các chàng kia, nàng cũng làm y hệt như vậy. Các 
chàng vô cùng đẹp lòng vì nàng, và suy nghĩ: "Nàng thương yêu chúng ta và 
nhờ đó vương vị này sẽ thuộc về ta". 


Một hôm nàng bị bệnh, họ tụ tập quanh nàng, một người xoa đầu, kẻ xoa tay 
chân, trong khi gã nô lệ ngồi dưới chân nàng. Với vị thái tử Ajjuna đang xoa 
đầu nàng, nàng lấy đầu ra hiệu ngầm bảo: "Không ai được thiếp thương yêu 
hơn chàng. Bao lâu thiếp còn sông, thiếp sẽ sống vì chàng và khi phụ vương 
từ trần, thiếp sẽ trao vương quốc cho chàng", và thế là nàng chiếm trọn tim 
chàng. 


Đới với các người kia, nàng cũng làm dấu bằng tay chân với ý nghĩa như 
vậy. Nhưng đối với gã gủ lưng, nàng làm dấu băng lưỡi với ngụ ý: "Chỉ có 
chàng là người duy nhất được ta yêu quý. Ta chỉ sống vì chàng". 


Nhờ những điều nàng đã nói trước kia, tất cả bọn họ đều hiểu các dấu hiệu 
này có ý nghĩa gì. Nhưng trong khi mỗi người nhận ra dâu hiệu dành riêng 
cho mình, vương tử Ajjuna vừa thây các dâu hiệu tay, chân và lưỡi ây liên 
suy nghĩ: "Trong trường hợp ta cũng như với các người khác, chắc phải có 
điêu gì đó nàng muôn chứng tỏ băng dâu hiệu kia, vậy đôi với gã lưng gù 
này hăn cũng có một thân tình nào đây". 

Thế rồi vừa đi ra ngoài với các em, chàng hỏi: 

- Các hoàng đệ có thấy công chúa năm chồng này làm dấu với ta bằng đầu 
nàng chăng? 

- Thưa vâng, có thấy. 

- Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? 

- Thưa không. 

- Ý nghĩa của nó là như vầy, như vầy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu 
băng tay chân của nàng với các em chăng? 

- Thưa vâng, chúng em có biết. 

- Nàng cũng làm dấu cho ta như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu 
nàng bảo gã lưng gù băng lưỡi chăng? 


- Chúng em không biết. 

Chàng liền bảo họ: 

- Nàng cũng phạm tội với gã đó. 

Vì họ không tin chàng, chàng bảo gã lưng gù đến và hỏi gã, gã liền kể cho 
chàng mọi chuyện. Khi họ nghe gã nói, họ đều mất hết lòng say mê đối với 
nàng và bảo nhau: 

- Ôi rõ ràng giống đàn bà thật xâu xa tội lỗi. Vừa rời khỏi các nam nhỉ như 
chúng ta vôn quý tộc cao sang và đầy đủ phúc phận, nàng đã phạm tà hạnh 


với một gã lưng gủ gớm ghiếc, đáng ghê tởm như thế này. Ai có trí tuệ lại 
ham thích kết duyên với đám nữ nhỉ vô sĩ gian tà như vậy? 


~ 


Sau khi lần lượt phi báng nữ nhân như trên, năm vương tử suy nghĩ: “Chúng 
ta đã chán chê đời sống vợ chồng rồi". Các vị lui về ở ân tại vùng Tuyết Sơn, 
và sau khi đã thành tựu pháp Thiền quán Kasina, lúc mạng chung, các vị đi 
theo nghiệp của mình. 


Chim chúa Kunàla là vương tử Ajjuna, chính vì lý do ấy, khi nêu ra điều gì 
bản thân đã thấy, chim ấy đều bắt đầu câu chuyện với lời: "Ta đã thấy". Khi 
kể lại những việc khác mà chim ấy đã thấy thời xưa, chim ấy cũng dùng 
những lời ấy. 


Sau đây là phần giải thích một sự việc được nêu ra ở chuyện khởi đầu. 


Chuyện nữ khổ hạnh Saccatapàvì 


Ngày xưa, tương truyền có một nữ khổ hạnh bạch y tên là Saccatapàvì xây 
một thảo am ở một nghĩa địa gần Ba-la-nai. Trong lúc sống ở đây, nàng nhịn 
luôn bốn bữa ăn trong số năm bữa, khắp kinh thành, danh vọng nàng sáng 
chói gần xa chăng khác nào đôi vằng nhật nguyệt. Dân chúng thành Ba-la- 
nại nếu có hắt hơi hay vấp ngã đều bảo: "Cầu phúc cho Saccatapàvì!" 


Bây giờ vào ngày đầu một lê hội, một sô thợ vàng dựng lêu tại một nơi dân 
chúng tụ tập, và đem theo cá thịt rượu mạnh, dâu thơm, tràng hoa, v.v. rôi 
bắt đâu tiệc rượu say sưa. 


Lúc ấy một gã thợ rèn nghiện rượu đang lúc nôn tháo, đã kêu lên "Cầu phúc 
cho Saccatapàvi!" 


Có người khôn ngoan trong bọn họ bảo: 


- Ôi thật là điên rồ mù quáng, chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay 


đổi bất thường. Chú thật là đồ điên! 

Gã đáp: 

- Này bạn, đừng nói vậy, nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đây. 
Người khôn ngoan liền bảo: 


- Đồ điên, hãy câm môồm lại. Hãy đánh cuộc với ta một ngàn đồng vàng, 
trong bảy ngày kế từ nay, cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay chú 
nàng Saccatapàvì phục sức diễm lệ cùng liên hoan rượu mạnh và ta cũng sẽ 
say sưa đánh chén với nàng. Bọn nữ nhi đều tính tình bất định như thế. 


Gã kia đáp: 

- Bạn không thể có khả năng làm việc ấy đâu. 

Và gã đánh cuộc một ngàn đồng vàng. 

Thể rồi thông báo với đám thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau chàng trai 
giả dạng một vị khô hạnh tiên vào nghĩa địa, không xa nơi nàng cư ngụ và 
đứng chiêm bái mặt trời. Nàng thây chàng lúc bắt đầu đi khât thực, và suy 
nghĩ: "Chắc chăn đây là một vị khô hạnh có thân thông. Ta ở một bên nghĩa 
địa, còn Ngài ở ngay chính giữa: tâm Ngài chắc hăn thuân tịnh như bậc 
Thánh. Ta muôn tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài". 

Thế là nàng đến gần chàng đảnh lễ, nhưng chàng không nhìn cũng không nói 
gì. Ngày hôm sau chàng cũng cứ làm vậy. Nhưng qua ngày thứ ba, khi nàng 
đánh lê, chàng nhìn xuông và bảo: 

- Hãy đi ngay. 

Qua ngày thứ tư, chàng ân cần nói với nàng: 

- Nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng? 

Nàng nghĩ thầm: "Ta đã được chào hỏi ân cần rồi" và hoan hỷ ra đi. 

Ngày thứ năm nàng lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn và sau khi 
ngôi nghỉ chôc lát, nàng đảnh lê chàng và ra đi. 

Nhưng vào ngày thứ sáu, nàng lại đến đảnh lễ chàng khi chàng ngôi đó. 
Chàng nói: 

- Này hiền muội, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở Ba-la-nại hôm nay 
thê? 

Nàng đáp: 

- Bạch Thánh giả, Ngài không biết có mở lễ hội trong thành và đây là tiếng 
những người đang liên hoan tại đó ư? 


Giả vờ không biết, chàng bảo: 

- Phải, chắc đây là tiếng ồn ta nghe được. 

Rồi chàng lại hỏi: 

- Này hiền muội, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa? 

- Bạch Thánh giả, bốn. Còn Thánh giả nhịn bao nhiêu bữa? Nàng hỏi. 
- Này hiền muội, bảy. 

Nhưng đó là chàng nói đối, vì chàng thường ăn suốt ngày đêm. Rồi chàng lại 
hỏi: 

- Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm? 

Nàng nói: 

- Mười hai năm, thế Thánh giả xuất gia bao lâu? 

- Đây là năm thứ sáu - Chàng đáp. 

Rồi chàng lại hỏi: 

- Này hiền muội, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc Thánh chưa? 

- Bạch Thánh giả, chưa, còn Thánh giả? 

- Chúng ta đều chưa đạt cả - Chàng đáp. 


- Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục lạc cũng không thành tựu 
viễn ly lạc. Vậy thì địa ngục nóng bỏng có nghĩa gì với ta chứ? Chúng ta hãy 
theo con đường của đại chúng đi: ta sẽ trở thành gia chủ và vì ta có sẵn tài 
sản của mẹ ta, ta sẽ chăng thiệt hại gì cả. 


Khi nghe chàng nói và đo thiếu tịnh tín bất động, nàng đem lòng say mê 
chàng, liên nói: 

- Thưa ngài, tiện nữ cũng thấy tâm bất mãn, nếu ngài không từ chối, thiếp 
xin theo vê ở nhà cùng chàng. 


Chàng đáp ngay: 
- Ta không từ chối nàng đâu, nàng sẽ là vợ ta. 


Sau đó chàng đưa nàng về thành và sống chung với nàng. Khi cùng nàng đến 
tửu quán, chính chàng uống rượu mạnh và giao nàng vào tay đám bạn để chè 
chén say sưa tôi tệ hơn nữa. Vì thế gã trai kia thua cuộc mất một ngàn tiền 
vàng, còn nàng được chàng thợ vàng này ban cho vô số con trai con gái. 
Thời ấy chim Kunàla là người thợ vàng và khi kế chuyện này, chim bắt đầu 
bằng những lời: "Ta biết". 


Chuyện thứ hai là một cô tích được kế đầy đủ trong Tiền Thân Kảkati (số 
327, chương IV, tập II). Vào thời ấy, Kunàla là chim Garuda (Kim sí điều), 
và vì lý do này, khi chứng minh điều gì thấy tận mắt, chim ấy bắt đầu bằng 
lời: "Ta biết". 


+ 


Chuyện công chúa Kurangavi 


Trong chuyện thứ ba, một thuở nọ, vua Brahmadatta giết vua Kosala và 
chiếm quốc độ. Cướp mất hoàng hậu đang có thai, vua trở về Ba-la-nai, và 
dù biết rõ tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm hoàng hậu. Đến kỳ khai 
hoa nở phụng, bà sinh một hoàng nam giống như một bức tượng vàng ròng. 


Bà suy nghĩ: "Khi con ta lớn lên, vua Ba-la-nại sẽ bảo: "Nó là con trai của kẻ 
thù ta. Nó có nghĩa gì với ta đâu? Và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không thê 
đê con ta chêt vì tay kẻ thù”. Vì thê bà bảo nhũ mâu: 


- Này chị, hãy lây vải thô quân hài nhi này và đi quăng vào nhà xác. 
Nhũ mâu làm theo lời bà, và sau khi tăm rửa xong, liên vê nhà. 


Còn vua Kosala, sau khi từ trần, tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhi Ấy, và 
do thần lực xui khiến, một con dê cái của một mục tử đang nuôi đàn dê ở 
vùng này, thấy đứa bé liền đem lòng thương yêu, cho nó bú sữa xong, đi 
quanh quân một lát rồi trở về hai, ba hoặc cả bốn lần để cho nó bú. 


Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó, liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem 
lòng thương yêu và âm nó về cho vợ. Bây giờ bà vợ không có con nên 
không có sữa cho nó bú. Vì thê con dê cái tiêp tục cho nó bú. 


Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày đều có hai ba con dê chết. Người chăn dê suy nghĩ: 
"Nếu đứa bé này được ta tiếp tục chăm sóc thì tất cả đàn đê đều chết. Nó có 
nghĩa gì với ta chứ?" Sau đó y đặt nó vào một nôi đất, đậy lên một cái nắp 
và xoa lên mặt nó đầy bột đậu không thừa một kẽ hở nào, rồi thả nó xuống 
sông. 


Đứa bé do dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua thì được một kẻ vá 
đồ cũ hạ đẳng trông thấy khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy đến 
kéo cái nội ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y suy nghĩ: "Ta lấy được cái gì 
đây?". Vừa mở nồi ra, y vội thấy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên sinh 
lòng thương yêu nó. Vì thế bà đem nó về nhà săn sóc. 


Khi đứa bé lên bảy tám tuổi, cha mẹ nó thường đem nó theo mỗi khi đến 
cung vua. Lúc được mười sáu tuổi, chàng trai thường đến cung vua đề vá đồ 
cũ. Vua và hoàng hậu có một công chúa tên Kurangavì là một cô gái nhan 
sắc phi thường. Từ lúc nàng trông thấy chàng trai, nàng đem ra luyến ái 


chàng và không còn để ý đến ai nữa, nàng thường đi đến nơi chàng làm việc. 
Do thường xuyên gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hạnh 
trong ngự viên. Dần dần bọn thị tỳ tâu lên vua cha chuyện ấy. 


Vua nỗi trận lôi đình triệu tập các cận thần lại phán: 

- Tên hạ đăng này đã phạm các tội như vầy như vầy. Các khanh xem phải 
làm gì đê trị nó đi. 

Các cận thần tâu: 

- Tội nó nặng lắm, sau khi buộc nó chịu mọi hình phạt, ta phải xử tử nó. 


Thuở ây, cha của chàng trai là vua Kosala đã trở thành vị thân hộ mạng của 
chàng, liên nhập vào thân mẹ chàng, nên nhờ thân lực ây, bà đên gân vua và 
thưa: 


- Tâu Đại vương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đẳng đâu. Nó là con trai 
thiếp sinh ra với vua Kosala. Thiếp đã nói đối Đại vương khi bảo rằng con 
thiếp đã chết. Vì biết rằng nó là con trai của kẻ thù Đại vương, nên thiếp đã 
sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó một người chăn dê chăm 
sóc nó, nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông và do dòng 
nước cuôn đến đây, nó được kẻ hạ đẳng vá đồ cũ trong cung này tìm thấy và 
nuôi nắng. Nếu Đại vương không tin thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và 
hỏi họ. 

Vua triệu đám người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu; khi chất vấn, biết rõ các 
sự kiện do bà kể, vua rất hân hoan thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc, liền ra 
lệnh cho chàng đi tắm rửa, trang điểm thật lộng lẫy và gả công chúa cho 
chàng. Thuở ấy, do việc chàng đã gây ra cái chết của đàn đê, chàng được đặt 
tên Elakamàra (Bả thuốc giết dê). 


Sau đó, vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường: 
- Hãy đi làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước. 


Vì thế chàng ra đi cùng với Kurangavì và được tôn lên ngôi báu. Lúc ấy vua 
Ba-la-nai suy nghĩ: "Con ta chăng được học hành gì cả", nên truyền 
Chalangakumara đến làm thầy dạy chàng các môn học thuật. Khi nhận vị 
này làm sư trưởng, chàng lại phong ông chức đại tướng. Dần dà, Kurangavì 
thông gian với ông. Vị đại tướng có một quan hầu cận tên Dhanantevàsì và 
ông nhờ kẻ ấy trao các món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavì, nàng 
cũng thông gian với kẻ ấy. Bọn ác nhân thật là hư hỏng vô đạo như vậy nên 
ta không thê tán dương họ. Bậc Đại Sĩ dạy điều này khi ngài kế một chuyện 
quá khứ, vì thuở ây ngài là Chalangakumàra, do đó sự kiện ngài kế là một 
việc chính mắt ngài thấy. 


Chuyện vương hậu Kosala. 


Trong chuyện thứ năm này có một thời vua Kosala chiếm quốc độ Ba-la-nại 
và phong bà chánh hậu đang có thai của vua ấy lên ngôi chánh cung rồi trở 
về kinh đô của mình. VỀ sau, bà sinh ra một vương tử. Vì không có con 
riêng của mình, vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo chàng mọi môn 
học thuật. 


Khi chàng trưởng thành, vua cha truyền chàng đi làm chủ quốc độ thuộc 
quyền cha chàng thuở trước. Chàng ra đi ngự trị xứ ấy. 


Sau đó mẫu hậu chàng bảo bà nhớ con trai liền xin phép vua Kosala khởi 
hành đến Ba-la-nai cùng một đoàn hộ tống đông đúc và trú chân ở một thị 
trấn giữa hai nước. Tại đây có một thanh niên Bà-la-môn tuấn tú tên gọi 
Pañcàlacanda đem dâng hoàng hậu một tặng vật. Vừa thấy kẻ Ấy, bà liền say 
mê và phạm tà dục với y. 


Sau khi ở lại đó vài ngày, bà đến Ba-la-nại thăm hoàng tử. Lúc trở về, bà lại 
trú chân ở tại thị trần nọ và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở 
về thành Kosala. Chẳng bao lâu sau, bà lẫy cớ Tiầy CỚ nỌ để đi thăm con, bà 
xin phép vua và đến ở nửa tháng trong thị trấn kia để thông gian với tình 
nhân. Bọn nữ nhi đây tội lôi và giả dôi như vậy đó. 

Trong khi kế chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời: "Chuyện này 
cũng có ý nghĩa ây." 

Về sau với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết Pháp, ngài nói: 


- Này hiền hữu Punnamukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh; ta 
bảo bôn thứ này không được đặt vào nhà láng giêng, đó là: bò đực, bò cái, 
cô xe và vợ. Một người có trí phải tránh xa việc này ra khỏi nhà mình: 


7- ö. Chớ cho hàng xóm mượn bò xe, 
Chớ gửi vợ ta đến bạn bè, 

Bò đực chết vì làm quá độ, 

Phá xe vì chúng thiếu tay nghề, 

Sữa bò cái vắt cho khô cạn, 

Vợ đến bà con hỏng thói lê! 


Này hiền hữu Punnamukha, có sáu điều tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh: một 
cái cung thiếu dây, một cô vợ ở gia đình bà con, một chiếc thuyền (không 
lái), một chiếc xe gãy trục, một bạn thân văng mặt, một bạn đường độc ác, 
đôi khi thật ta1 hại. 


Này hiền hữu Punnamukha, thật vậy, có tám duyên cớ khiến đàn bà khinh bỉ 
chồng: đó là do nghèo khó bệnh tật, già cả, nghiện rượu, ngu đần, phóng 
túng, bôn ba đủ mọi thứ việc, xao lãng. bồn phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà 
khinh bỉ chồng mình vì tám duyên cớ ấy. 


Ở đây lại thêm vần kệ này: 


9. Bệnh, nghèo, già, nghiện rượu, buông lung, 
Việc quả bón ba, hoặc độn đân, 

Hoặc thấy chông không lo bốn phận, 

Vợ thường chẳng trọng đẳng phu quân. 


Thật vậy, do chín nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lầm: giả sử nàng 
thích lui tới các công viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viếng nhà bà con 
hoặc người xa lạ, ham mê trang điểm y phục của hạng quý phái, hoặc nàng 
nghiện rượu mạnh, ưa nhìn quanh quân bên mình, hoặc đứng tựa cửa, thì 
này ta bảo, do chín duyên cớ này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. 


Ở đây lại thêm vần kệ này: 


10. Đàn bà ưa mặc áo quân sang, 
Nghiện rượu, rong chơi, dạ vẫn ham 
Vườn cảnh, công viên, trên bến nước, 
Đến nhà người lạ hoặc thân bằng. 
Nàng thường đến đứng bên khung cửa, 
Lơ đãng nhìn quanh quần mặt đàng, 
Theo chín cách này hư hỏng sớm, 

Lạc xa đường đức hạnh hiên lương. 


Thật vậy, này hiền hữu Punnamukha, nữ nhân làm xiêu lòng nam nhi băng 
bốn mươi cách khác nhau: Nàng uốn người lên, nàng cong người Xuông, 
nàng nhảy tung tăng, nàng làm vẻ e thẹn, nàng bóp chặt các đầu ngón tay, 
nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lấy que cảo mặt đất, nàng tung chàng 
trai lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn 
chàng và bảo chàng hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng hoặc 
cầu xin vật gì đó, nàng nhại lại những gì chàng làm, nàng nói với giọng lúc 
bồng lúc trầm, nàng cất tiếng khi rõ ràng khi khó hiểu, nàng lôi cuốn chàng 
bằng múa ca đàn địch, bằng những giọt nước mắt hay cách làm dáng, hoặc 
với áo quân lộng lẫy, nàng cười cợt hay trừng mắt, nàng rủ áo hay vén xiêm, 
khoe đùi ra hoặc che đùi lại, nàng khoe ngực khoe nách, khoe rỗn, nàng 
nhắm mắt, nàng nhướng mày, nàng mím môi, nàng lẻ lưỡi, nàng thả lỏng 
hay kéo sát xiêm y, nàng buông lơi hay quấn chặt khăn trùm đầu. Quả thật 
nàng lôi cuỗn nam nhi bằng bốn mươi cách này. 


Thật vậy này hiền hữu Punnamukha, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua 
hai mươi lăm cách khác nhau: nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt, nàng 
chăng thích chồng trở về, nàng chê bai chồng, nàng không lên tiếng khen 
chồng, nàng làm thương tổn chồng, và không làm lợi ích chồng, nàng làm 
những việc có hại cho chồng chứ không muốn làm gì giúp đỡ chồng, nàng 
mặc cả xiêm y lúc đi ngủ và nằm ngoảnh mặt làm ngơ chồng, nàng lăn lóc 
qua lại, gây chuyện â ầm ï, thở đài sườn sượt, kêu đau nhức mình mây, thường 
hay đi tiêu tiện, xử sự mất nết, hễ nghe tiếng người lạ, nàng chống tai chăm 
chú, nàng phung phí tài sản của chồng, nàng giao du thân mật với bạn hàng 
xóm, nàng hay đi lang thang ra ngoài, thơ thân đạo phố, nàng phạm tội ngoại 
tình, vì khinh bỉ chồng, nàng có nhiều tư tưởng xấu xa trong lòng. 


Quả thật, này hiền hữu Punnamukha, một nữ nhân hư hỏng được biết qua 
hai mươi lăm cách này. 


Và đây lại thêm các vân kệ cảm thán: 


11. Đông tình sự vắng. mặt phu quán 
Chàng bước ra đi, chẳng não lòng, 
Dạ chẳng vui mừng chàng trở lại, 
Chẳng bao giờ tản thán công chồng, 
Đây là dấu hiệu nêu cho rõ 

Lê thói thông thường ác nữ nhân. 


12. Bất tuân, tính kế hại phu quân, 
Làm việc không nên, bỏ lợi chông. 
Mặt ngoảnh đi, nàng nằm xuống ngủ 
Bên chàng, xiêm áo phủ hoàn toàn, 
Đây là dấu hiệu nàng hư đốn 

Chắc chắn lộ ra thật rõ ràng. 


13. Trăn trọc, chẳng nằm một lát yên, 
Thở dài sườn sượt, lại kêu rên, 

Hoặc nàng cứ giả vờ đau bụng, 

Như muốn tiểu, nàng vẫn đứng lên, 
Các dấu hiệu này người thấy rõ 

Tĩnh tình của phụ nữ hư hèn. 


14. Độc ác trong hành động của nàng, 
Nàng làm những việc phải can ngăn, 
Nghe lời người lạ cầu ân huệ, 

Tài sản chồng, nàng thật phí hoang 


Để được ngoại tình, là dấu hiệu 
Mọi người tháy rõ tính tà gian. 


15. Bạc vàng góp nhặt bởi công chồng, 
Đồ đạc chất đây thật khổ thân, 

Nàng phí phạm nhanh, cùng lỗi xóm 
Nàng thân mát quá độ dân dân, 

Chính nhờ dấu hiệu này ta biết 

Tỉnh nết gian tà của nữ nhân. 


16. Hãy ngắm nàng đi dạo phố phường, 
Phú phàng đối xử với phu quân 

Khinh khi thô lỗ nhất trần thế, 

Chẳng ngót ngoại tình, loạn trí tâm. 
Nhờ dấu hiệu này, ta thấy rõ 

Bọn hồng quân quả thật tà gian. 


17. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nàng 
Coi thường mọi phép tắc đoan trang, 
Khoe thân trơ trên cho hành khách, 
Buôn bực nhìn quanh quần mọi phương, 
Các dấu hiệu này cho thấy rõ 

Thói tà gian của bọn hông quản. 


18. Như rừng cây được gỗ làm thành, 
Như các dòng sông chảy uốn quanh, 
Vậy cư tạo thời cơ thuận tiện, 

Nữ nhân đêu lạc lỗi vô minh. 


19. Tạo nơi kín đáo, hợp thời cơ, 
Con đường đức hạnh phải rời xa, 
Nữ nhân tất cả đều hư đốn 

Nếu có chốn nơi, lại đúng giờ 

Ví các tình nhân kia chẳng đến, 
Chúng liên phạm tội với tên gù. 


20. Đàn bà phục vụ thủ đàn ông, 
Chớ một ai tin bọn nữ nhán, 

Lòng dạ chúng thường thay đổi mãi, 
Dục tham chúng lại cứ buông lung. 


Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc 

Hèn mạt nhất trong đám hạ tầng, 
Chúng vẫn giống như là bến tắm 
Thường chung chạ với mọi nam nhân. 
Hơn nữa, Ngài lại kế: 


Chuyện vương hậu Kinnarà 


Ngày xưa tại Ba-la-nai, có vị vua tên là Kandan rất khôi ngô tuấn tú, hằng 
ngày các cận thần đem đến dâng một ngàn hộp nước hoa. Với nước hoa này, 
họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. Sau đó họ chẻ các hộp ây 
nhóm lửa thơm ngát và nấu thức ăn với lửa ấy. 


Bấy giờ vương hậu là một nữ nhân diễm lệ có tên Kinnarà và vị tế sư của 
vua là Pañncalacanda, cùng tuổi với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức 
tường cạnh cung vua có một cây hông đào, cành lá sà xuống tận bức tường 
và một tên què dị dạng gớm ghiếc sống ở dưới bóng cây ấy. 


Một hôm vương hậu Kinnarà nhìn ra cửa số thấy gã, liền đem lòng say mê 
gã. Ban đêm, sau khi đã chiếm được sự sủng ái của vua nhờ các tài quyến rũ 
của bà, vừa khi vua ngủ say, và thường rón rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao 
lương mỹ vị vào một cái bát bằng vàng và đeo nó bên hông, bà hoàng đu 
mình qua cửa số nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây hồng đảo và buông mình 
xuống bằng một nhánh cây, bà đưa cao lương mỹ vị cho gã què ăn rôi giao 
hoan với gã, xong bà lại trèo lên cung điện theo cách bà đã đi xuông. Sau khi 
tắm gội toàn thân bằng nước hương, bà liền năm xuống bên cạnh vua. 

Theo cách này, bà thường xuyên phạm tà hạnh với gã què và vua không biết 
tý gì cả. 

Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diễu quanh kinh thành, vua đi vào 
cung chợt thấy tên què kia, một sinh vật đáng thương đang nằm dưới bóng 
cây hồng đảo, và vua bảo vị tế sư: 


- Khanh hãy nhìn con ma trên đất này. 

- Tâu Đại vương, truyền việc gì chăng? 

- Này hiền hữu, có thể nào một nữ nhân bị dục tình kích động lại muốn đến 
gân một sinh vật đáng ghê tởm như thê này chăng? 

Nghe lời vua phán, gã què tràn đầy kiêu mạn suy nghĩ: "Vua này nói gì thế? 
Có lẽ vua không biết tý nào vê việc hoàng hậu đên thăm ta". Rôi chắp hai 


tay về phía cây hồng đào, gã la to: 
- Tâu vị thần hộ mạng cây này, trừ ngài ra, không ai biết chuyện ấy cả. 


Vị tế sư thấy hành vi của gã, nghĩ thầm: "Chắc chắn chánh hậu của vua nhờ 
cây này giúp đi xuông phạm tà hạnh với gã". 

Vì thế vị ấy tâu với vua: 

- Tâu Đại vương, ban đêm Đại vương tiếp xúc với thân thể chánh hậu thì 
thây như thê nào? 


- Ta không nhận thấy gì cả - Vua đáp - Song vào canh giữa thân thê bà lạnh 
lắm. 


- Thế thì tâu Đại vương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, 
chánh hậu Kimnarà cũng đã thông gian với gã kia. 


- Hiên hữu nói gì thê này? Lễ nào một nữ nhân diêm lệ thê kia lại hành lạc 
cùng với con vật gớm ghiêc này ư? 


- Vậy thì tâu Đại vương, ta thử tìm chứng cớ chuyện này. 

- Trẫm chấp thuận - Nhà vua bảo. 

Và sau buồi cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà để thử việc kia. Vào giờ ngủ 
như thường lệ, vua giả vờ ngủ say và bà cũng hành động như trước. Vua 
muôn theo dõi bước chân bà, liên đứng nâp trong bóng cây hông đào. Tên 
quẻ đang giận dữ với bà hoàng và bảo: 

- Tối nay nàng đến chậm quá. 

Rồi gã lẫy tay đánh vào chiếc vòng tai của bà, vì thế bà đáp: 

- Xin lang quân chớ giận. Thiếp phải chờ nhà vua ngủ say đã chứ. 

Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thê đóng vai một người vợ trong nhà gã 
què. Nhưng khi gã đánh bà, chiếc vòng tai có hình đầu sư tử, rời khỏi tai bà 


rớt xuống chân vua. Nhà vua nghĩ thầm: "Chính cái này sẽ là vật tuyệt diệu 
cho ta". Rồi vua lượm chiếc vòng dấu đi. 


Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà trở vê như trước và đi vào năm cạnh 
vua. Nhà vua khước từ mọi điệu bộ gợi tình của bà và ngày hôm sau, vua 
truyền lệnh: 


- Hoàng hậu Kinarà phải đên châu và mang theo mọi món trang sức trâm đã 
ban. 


Bà đáp: 


- Món nữ trang có hình đâu sư tử của ta đang đê ở tiệm vàng. 


Và bà từ chối đi diện kiến. 

Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một chiếc hoa tai độc nhất. 
Nhà vua hỏi: 

- Hoa tai kia của khanh đâu? 

- Ở tiệm vàng. 

Vua truyền người thợ vàng đến, phán: 

- Tại sao ngươi không để hoàng hậu đeo hoa tai? 

- Tâu Đại vương, hạ thần không giữ hoa tai ấy. 

Nhà vua nồi cơn thịnh nộ, bảo: 


- Này con tiện tỳ hư đốn kia, gã thợ vàng của ngươi chắc hắn là một người 
giông như ta. 


Nói vậy xong, vua ném chiêc hoa tai ây xuông trước mặt bà và bảo vị tê sư: 
- Này hiên hữu, khanh đã nói đúng, hãy đi bảo chém đâu nó ngay. 
VỊ ây liên đem bà giâu ở một nơi an toàn trong cung, và đên tâu trình vua: 


- Tâu Đại vương, xin chớ giận hoàng hậu Kinnarà, mọi nữ nhân đều như vậy 
cả. Nếu Đại vương muốn thấy bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thần sẽ chỉ cho 
Đại vương thấy tính gian tà và lừa dối của chúng. Thôi, ta hãy cải trang và vi 
hành xuống thôn quê. 


Nhà vua sẵn sàng chấp thuận, giao vương quốc cho mẫu hậu rồi lên đường 
nøgao du với vị tÊ sư. 

Khi hai vị đã đi một dặm đường và ngồi bên đường cái, thì một phú gia nọ 
đang mở hội đám rước dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngồi vào một cỗ xe 
đóng kín và hộ tống nàng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Khi thấy đám này, 
VỊ fÊ Sư nÓI: 

- Nếu Đại vương muốn, ngài có thê làm cho cô gái này thông gian với ngài. 

- Này hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rằm rộ này, làm sao 
có chuyện ây được? 

- Vậy thì xin Đại vương hãy nhìn đây. 

Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn giống như một túp lều 
không xa đường cái, đê vua ở trong màn, còn chính ông ngôi bên đường 
khóc lóc. Lúc ây vị phú ông thây vậy liên hỏi: 


- Tại sao hiên hữu khóc? 


Ong đáp: 

- Tiện nội đang thai nghén nặng nê nên tiêu đệ lên đường đưa nàng vê nhà 
mẹ, đang lúc đi đường nàng lên cơn đau đớn khô sở trong bức màn kia, và 
nàng lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng, còn tiêu đệ thì không thê 
vào đó với nàng được. Tiêu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa. 


- Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi đừng khóc nữa. Ở đây có 
nhiêu đàn bà lăm. Một người trong bọn sẽ đên với nàng. 


- Vậy thì xin để tiêu thư này vào. Đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư. 


Phú ông nghĩ thâm: "Người kia nói đúng đây. Đây sẽ là việc lành cho con 
dâu ta. Nó sẽ được phước sinh ra vô sô con trai con gái". Rôi ông đưa nàng 
vào trong đó. 


Vừa bước vào màn, thoạt trông thây vua, nàng đã say mê và phạm tà hạnh 
VỚI Vua, rôi vua tặng nàng một chiêc nhân có dâu hiệu riêng của mình. 


Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi liều, chúng bạn hỏi: 

- Bà ấy sinh con gì thế? 

- Một cậu trai sắc vàng óng! 

Thế rồi vị phú ông đem nàng đi mất. Vị tế sư đến gặp nhà vua và nói: 


- Tâu Đại vương, ngài vừa thấy ngay cả một thiếu nữ cũng đã hư hỏng như 
vậy. Còn nói gì các nữ nhân khác càng hư hỏng đên đâu? Xin Đại vương cho 
biệt ngài có ban nàng vật gì không? 


- Có ta ban nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta. 

- Hạ thần quyết không cho nàng giữ vật ấy đâu. 

Ông liền vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe và khi bọn họ hỏi: 

- Thế này là nghĩa lý gì? 

Ông đáp: 

- Cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhẫn mà tiện nội Bà-la-môn đặt trên gối của 
nàng, vậy tiêu thư hãy trả chiệc nhân lại đi. 

Khi trao nhẫn lại, nàng cảo tay vị Bà-la-môn và nói: 

- Hãy cầm lấy, quân đều giả! 


Như vậy vị Bà-la-môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thây nhiêu nữ 
nhân khác cũng phạm tà dâm rôi nói: 


- Tâu Đại vương, thế này là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi nơi khác thôi. 


Vua đi khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) và hai vị bảo nhau: 


- Tất cả nữ nhân đều giống hệt nhau. Chúng có nghĩa gì với ta đâu? Thôi ta 
hãy quay về đi. 


Thê rồi hai vị đi thăng về nhà ở Bà-la-nại. VỊ tê sư nói: 


- Tâu Đại vương, mọi nữ nhân đêu như thê cả; bản chât của chúng đêu gian 
tà. Xin ngài tha tội cho chánh hậu Kinnarà. 


Thê theo lời khân câu của vị tê sư, vua tha tội cho bà, song truyền đuôi bà ra 
khỏi cung. Khi vua đã tông bà ra khỏi cung rôi, vua chọn một vương hậu 
khác và truyên lệnh đuôi luôn tên quẻ cùng chặt nhánh cây hông đào bỏ đi. 


Vào thời ấy chúa chim Kunàla là Pañcàlacanda. Vì thế khi kế lại chuyện 
ngài đã chứng kiến tận mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh: 

2L. Từ chuyện Kin-na, Kan-da vương 

Có nhiều việc tỏ lộ ra rằng: 

Nữ nhân tất cả đều không thấy 

Thích thủ trong nhà chúng trú an; 

Người vợ bỏ rơi chỗng cách ấy, 

Dù chẳng thắm thiết lại hùng cường, 

Vẫn thường đi với đàn ông khác, 

Ngay với gã què cũng lạc đường. 


Chuyện vương hậu Pañcapàpà 


Đây là một chuyện khác nữa: Ngày xưa vị vua Bà-la-nại mệnh danh là Baka 
cai trị vương quốc đúng chánh pháp. Thời ấy một người đàn ông nghèo khổ 
sông ở Đông môn thành Ba-la-nai sinh được một gái đặt tên là Pañcapàpà. 
Chuyện kể răng trong một đời quá khứ nàng làm con gái nhà nghèo nhào 
trộn đất sét để đắp tường. Lúc ây một vị Độc Giác Phật suy nghĩ: "Ta phải 
tìm đất sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng? Có thể ta tìm 
được ở Ba-la-nạ!". 


Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay đi vào kinh thành và đứng không xa 
nữ nhân này. Nàng tức giận nhìn vị ây, nghĩ thầm: "Trong tâm địa xâu xa của 
y chắc đang câu xin cả đất sét, lẫn thức ăn". Vị Độc Giác Phật vẫn đứng bắt 
động. Vì thế khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy một lần 
nữa và nói: 


- Bạnh Tôn giả, ngài chưa có đất sét. 


Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát và với cục đất sét này, vị ấy 
làm cho một vật trong hang được gọn gàng. Và phần thưởng dành cho cục 
đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc, nhưng hậu quả của 
nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm, mắt, mũi nàng trở nên xấu xí dị dạng, 
vì thế quần chúng biết nàng qua biệt hiệu Pañcapapà (Ngũ ác tật). 


Bấy giờ vua Ba-la-nai có dịp du hành quanh kinh thành ban đêm và khi đi 
đến chốn này, nàng đang nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là 
vua, nàng nắm lây tay vua. Kết quả việc xúc chạm với nàng là vua mất hết 
tự chủ và như thê bị rúng động vì xúc chạm với thần tiên, lòng rạo rực dục 
tình, vua năm lây tay nàng mặc dù nàng trông thật xâu xí dị dạng, và hỏi 
nàng là con gái nhà ai. Nàng đáp: 

- Con gái một người cư ngụ bên công thành. 

Và nghe nàng chưa có chồng, vua bảo: 

- Ta sẽ là chồng nàng. Hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận. 

Nàng đến gặp cha mẹ và nói: 

- Có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. 

Khi cha mẹ đồng ý và bảo: 

- Chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm mới muốn cưới cô gái như 
con. 

Nàng đến báo tin cho nhà vua biết cha mẹ nàng đã bằng lòng. 


Thế rồi vua ở chung với nàng ngay trong chính nhà â Ấy, và tảng sáng hôm sau 
lại tìm về cung. Tứ hôm ây, vua thường cải trang đến đó và không còn quan 
tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác. 


Bây giờ một hôm cha nàng mắc bệnh lên máu. Liêu thuôc chữa bệnh cho là 
thường xuyên cung câp cháo nâu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì 
nhà nghèo, họ không thê kiêm đâu ra món ây. Sau đó bà mẹ bảo con gái: 


- Này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng? 
Nàng đáp: 


- Mẹ ơi, chông con chắc còn nghèo hơn ta nữa, song dù vậy, con cũng sẽ hỏi 
chàng, mẹ đừng lo gì. 


Nói thê xong, vào lúc vua trở vê, nàng ngôi xuông như thê đang buôn bực. 
Khi vua đên hỏi tại sao nàng buôn như vậy và nghe chuyện ây, vua bảo: 


- Này hiền thê, thế khi nào ta sẽ phải đem về món thuốc công hiệu này? 


Rồi vua suy nghĩ: "Ta không thê tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được, ta 

phải xem xét nôi hiểm nguy vì cứ đi lui đi tới thế này. Song nếu ta đưa nàng 
về triều, quần thần không biết nàng có được làn da vàn chạm êm dịu, họ sẽ 

chế nhạo ta và nói: "Đức vua đem về một con quỷ cái". Còn nếu ta để cho cả 

kinh thành biết được xúc giác êm đu â ây của nàng thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời 

chê bai chông đôi ta". Vì thê vua bảo nàng: 

- Này ái thê, thôi đừng buồn bực nữa. Ta sẽ đem cho cha nàng một ít cháo 

ây. 

Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau vua 

bảo nầu món cháo như nàng đã tả và lây lá kêt thành hai cái giỏ, một giỏ 

đựng cháo gạo và trong giỏ kia vua đặt một vương miện băng ngọc rôi buộc 

chặt chúng lại. 

Ban đêm vua đến bảo nàng: 

- Này ái thê, chúng ta nghèo lắm. Phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm 

được cháo này. Nàng phải dặn cha nàng: "Hôm nay ăn cháo trong giỏ này; 

ngày mai g1ỏ kia". 

Nàng làm theo lời đặn. Còn cha nàng, sau khi ăn một ít cháo đã thấy thỏa 

mãn ngay nhờ các chât bô dưỡng tăng dân sinh lực, phân còn lại nàng đưa 

cho mẹ và chính nàng cũng ăn một phân, nên cả ba đêu cảm thầy vô cùng 

sung sướng, còn cái giỏ đựng vương miện bảo ngọc ây, họ đê dành cho nhu 

câu hôm sau. 

Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo: 

- Hãy đem vương niệm của trẫm đến đây. 

Quần hầu đáp: 

- Chúng thần không tìm ra vương miện. 

Vua phán: 

- Hãy đi tìm khắp kinh thành. 

Họ đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vua phán: 

- Thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ 

lá đựng thức ăn. 

Họ đi tìm và thấy vương miện bảo châu trong nhà này, liền la lên: 

- Cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm! 


Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ây cha nàng thưa: 


- Tâu Chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một ngươi đã mang 
cho chúng thân bảo vật này. 


- Ai thế? Vua hỏi. 

- Con rễ của thần - Lão đáp. 

Khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp: 

- Tiện nữ biết. 

Rồi lão nói chuyện với nàng: 

- Này con, con biết chồng con là ai chứ? 

- Con không biết. 

- Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi! 

- Thưa cha, chàng đến lúc trời tối và đi trước khi trời sáng, vì vậy con không 


biết hình dáng chàng, nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay 
chàng. 


Cha nàng kế việc này với các quan và họ tâu trình vua. Vua giả vờ không 
biệt gì vê việc này và phán: 

- Được hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chầu, và đục một lỗ trên 
màn lớn băng bàn tay đàn ông rôi gọi dân chúng đên đây đê tìm cho ra tên 
trộm băng cách chạm vào tay nó. 

Quần thần làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ 
đêu ghê tớởm bảo nhau: 

- Nó là con quỷ cái. 

Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng. Nhưng họ cũng đưa nàng 
đặt vào trong bức màn ở sân châu và tập họp dân chúng lại. Khi cầm tay mỗi 
người đến dang qua lỗ hỏng, nàng bảo: 

- Không phải người này. 

Dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng nên không thê bỏ 


~ 


đi được. Họ suy nghĩ: "Nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt thì dù chúng ta phải 
lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sản sảng chịu đựng mọi việc phục dịch 
của bọn tôi đòi vì nàng và rước nàng về nhà làm vợ chánh". 


Sau đó quân hầu của vua đánh đuôi bọn họ đi thì tất cả quần chúng bắt đầu 
từ vị phó vương đêu làm như lũ người điên. Lúc ây vua bảo: 


- Thế trẫm có thê là người ấy chăng? 


Rồi vua dang tay ra. Người đàn bà ấy nắm lấy tay vua và la to: 


- Ta đã bắt được tên trộm? 

Vua hỏi quần thần: 

- Khi tay các khanh được nàng ấy nắm, các khanh nghĩ sao? 

Họ tâu vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được. Vì thế vua phán: 


- Do duyên cớ này trằm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng 
không biết gì về xúc giác của nàng, họ sẽ khinh chê trằm. Này các khanh đã 
biết mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ẫy nên ở nhà ai để làm vợ? 


Quân thân đáp: 
- Tâu Đại vương, ở cung của Đại vương. 


Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho 
cha mẹ nàng quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, vua không 
bảo tiền hành điều tra về nàng, cũng chẳng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. 
Các vương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng. 


Một hôm, nàng năm mộng thấy điềm nàng làm chánh hậu của hai vị vua, 
liền kế giấc mộng ấy với vua. Vua triệu các người giải mộng đến hỏi: 


- Giấc mộng chánh hậu thấy như vậy có nghĩa gì? 
Bấy giờ bọn họ đã nhận hối lộ từ các vương phi kia, liền thưa: 


- Việc chánh hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu Đại vương băng 
hà, và việc lệnh bà sờ mặt trăng trong khi cỡi trên lưng voi là dâu hiệu bà 
đưa một vị địch vương đên chông Đại vương. 

- Vậy phải làm gì bây giời? Vua hỏi. 

- Đại vương không thể xử tử bà, nhưng Đại vương phải đặt bà lên chiếc 
thuyên và đây xuông cho trôi sông. 


Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyên cùng thức ăn, áo quân và đô nữ trang 
rôi đây nàng trôi theo dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuôn đi trên 
thuyên, nàng đên diện kiên vua Pàvàriya, lúc ây đang du hí trong dòng nước. 


Vị đại tướng của vua thấy chiếc thuyền liền hỏi: 

- Chiếc thuyền này thuộc về ta. 

Vua bảo: 

- Hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm. 

Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị thấy nữ nhân kia và vua hỏi: 


- Ngươi là ai mà giống như quỷ cái thế? 


Nàng mỉm cười đáp nàng là chánh hậu của vua Baka rồi kê cho vua nghe tất 
cả chuyện đời nàng, răng nàng lừng danh khắp cõi Diêm-phủ- đề với biỆt 
hiệu Ngũ ác tật. Lúc ây vua nắm tay nàng nhấc ra khỏi thuyền, vừa cầm bàn 
tay nàng, vua liền thấy Tạo rực say mê vì sự xúc chạm ấy, bởi thế các cung 
tần mỹ nữ của vua chăng còn được xem là xứng đáng với danh hiệu nữ nhân 
nữa, vua liền tôn nàng lên địa vị chánh hậu và nàng được vua sủng ái như 
chính bản thân của vua vậy. 


Khi vua Baka nghe mọi chuyện đã xảy ra liền bảo: 
- Ta không cho phép vua ấy phong nàng làm chánh hậu đâu. 


Rôi truyên triệu tập quân sĩ, vua đên đóng quân ở một cảng đôi diện bên kia 
sông, gửi thông điệp với mục đích là bảo vua Pàvàrtya hoặc phải giao trả vị 
chánh hậu của mình hoặc ứng chiên. 


Vị địch vương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai vua đều 
HÓI: 

- Không cần phải chết vì một nữ nhân. Bà ấy thuộc về vua Baka vì đó là phu 
quân đầu tiên của bà, song bà ấy lại thuộc về vua Pàvàriya vì vua này đã cứu 
bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy hãy để bà ấy ở trong khoảng thời gian bảy 
ngày tại cung của mỗi vị vua. 


Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này 
và cả hai đều vô cùng hoan hý, bảo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của 
sông ấy và ngự đến ở đó, còn nữ nhân ấy nhận địa vị chánh hậu của cả hai 
vua, và cả hai đều say mê nàng. 


Bây giờ nàng ở bảy ngày cùng một vị vua, rôi nàng lên thuyên qua sông đên 
cung của vị kia, và lúc ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái thuyên 
là một lão già vừa hói vừa què. 

Thời ây chúa chim Kunàla là vua Ba ka, nên ngài kê chuyện này như việc do 
chính mắt ngài trông thây, và ngài ngâm kệ đê chứng minh điêu này: 


22. Pà-và chánh hậu, Ba-ka vương, 
Tham dục hai vua thật khó lường, 

Tuy thể, nàng kia còn phạm lội 

Với tên nô lệ của chông nàng. 

Vậy còn tên hạ tiện nào khác 

Nàng lại không mong thuốn phạm gian? 


Chuyện vương hậu PingiyànI. 
Tuy nhiên còn một chuyện khác nữa: 


Ngày xưa, vương hậu của vua Brahamadata, mệnh danh là Pingiyànï, mở 
cửa số nhìn ra và thấy một người giữ ngựa của hoàng gia. Đến khi vua đã 
ngủ say, nàng trèo xuông qua cửa sô, phạm tà dục với y rôi lại trèo lên cung 
điện, tắm rửa toàn thân với đủ loại nước hoa và nằm xuống cạnh vua. Bấy 
giờ một hôm, vua suy nghĩ: "Ta không biết vì sao vào lúc nửa đêm, thân thê 
hoàng hậu luôn giá lạnh, ta muốn xem xét vẫn đề này”. 


Vì thế một ngày kia, vua giả vờ ngủ rồi trở dậy đi theo nàng và thấy nàng 
phạm tà hạnh với gã giữ ngựa. Vua trở về bước lên nội cung và nàng cũng 
vậy, sau khi phạm tội ngoại tình, liền trở vào nằm trên chiếc giường đây. 


Hôm sau, trước mặt quần thần, vua triệu nàng vào chầu rồi công bố tà hạnh 
của nàng và phán: 

- Tất cả đàn bà đều tội lỗi như thế cả. 

Rồi mặc dù tội ấy đáng hành hình, tù đày, xẻo thịt, hoặc phanh thây, vua vẫn 
tha tội cho nàng, nhưng vua lại truât phê nàng khỏi ngôi cao và phong một 
nữ nhân khác làm chánh hậu. 


Vào thời ấy chúa chim Kunàla là vua Brahmadatta, vì thế chính ngài kế 
chuyện này như một việc ngài đã thầy tận mắt và ngài ngầm kệ đê chứng 
minh: 


23. Kiều nữ Ping-ya, ái hậu vua 
Brah-ma-dat ngự trị sơn hà, 

Tuy nhiên, nàng với tên nô lệ, 

Của đẳng quân vương phạm dục tả, 
Do bởi hoang dâm, nàng mắt hết 
Cả quân vương lẫn gã gia nô. 

Sau khi kể tội lỗi của nữ giới trong các chuyện đời xưa, ngài lại nói về tà 
hạnh của họ bằng cách khác nữa: 
24. Hèn hạ, đổi thay ấy nữ nhân, 
Chúng còn bội nghĩa với vong ân 
Nam nhán, ví thử không sỉ ám, 
Chẳng hạ cô tin chúng nói năng. 


25. Chúng ít quan tâm bồn phận mình, 
Hoặc lời kêu gọi của ân tình, 
Vô tâm trước tâm lòng cha mẹ, 


Hoặc mối buộc ràng của đệ huynh. 
Chúng đóng vai người không hồ thẹn 
Khi vi phạm luật lệ công bình, 

Mọi hành vì chúng đều tuân phục 
Uớc vọng trong tâm của chính mình. 


26. Dù ở với chàng bao tháng năm, 
Dù chàng yêu dấu lại ân cẩn, 

Nông nàn trong dạ và thân thiết 
Như chính đời chàng quả thật chân, 
Trong lúc gian lao và khốn khổ, 
Chúng đành lòng bỏ đức phu quán. 
Vê phần ta chẳng bao giờ nữa 

Còn đặt lòng tín bọn nữ nhán. 


27. Tâm nữ nhân thường thấy đổi thay 
Như là loài vượn khi leo cáy, 

Hoặc như tàn là cây soi bóng 

Trên đỉnh non cao, vực thắm dày. 

Chủ đích ở trong lòng nữ giới 

Sao cũng chập chờn cứ chuyển lay 
Như thể bánh xe lăn vút mãi 

Không hề có lúc nghỉ ngừng quay. 


28. Khi đã nghĩ suy thật kỳ càng, 
Chúng nhìn quanh quần kiếm tìm đàng 
Để ấi bắt một người giàu có, 

Biến gã thành môi của chúng săn, 
Những bọn dại khở như vậy đó, 

Chúng dùng lời mặt ngọt chiêu hàng, 
Như chàng giữ ngựa miễn Cam-bốit 
Dùng có thơm cấu ngựa đã maH. 


29. Song nếu nhìn quanh thật kỹ càng 
Mà không tìm thấy được con đường 
Để mong chiếm đoạt phần tài sản 
Biến gã thành môi của chúng săn, 
Chúng đuối gã ngay như một kẻ 

Đã lên bở nọ lúc sang ngang, 

Tức thì bỏ mặc thuyền trôi dạt, 


Thuyên ấy từ đây chúng chẳng màng. 


30. Như ngọn lửa thiêu đốt bạo hung 
Chúng ôm ghì gã chặt trong lòng, 
Hoặc là đẩy gã như dòng nước 

Lũ lụt chảy cuỗn cuộn tử tung! 
Chúng tản tỉnh chàng nào chúng ghét 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn sùng, 
Như con thuyền vẫn thường kê sát 

Cả bến bờ xa lẫn bến gần! 


31. Chúng chẳng thuộc về một hoặc hai, 
Chúng như hàng quản mở rq mời; 
Người dùng lưới bắt nhanh làn gió, 
Như nữ nhân cầm giữ bọn trai. 


32. Như quản nước, sông suối, mặt đường, 
Hoặc như nhà trọ, sảnh công đường, 

Nữ nhân buông thả cùng tắt cả, 

Tội chúng làm sao có thể lường! 


33. Độc hại như đầu rắn hồ đen, 
Tham môi như ngọn lửa vừa nhen, 
Như bò lựa cỏ ngon lành nhất, 
Chúng muốn tình lang lắm của tiên! 


34. Tránh loài voi, rắn hồ đen mun, 
Ngon lửa tưới bằng lạc cháy bùng, 
Người được phong vương và quản đảnh, 
Bọn hông quân, phải chạy nhanh chân. 
Những ai biết sống luôn phòng hộ 

Xem các thứ này tựa địch quán. 

Quả thật chính là tâm địa chúng 

Làm sao biết rõ, khó vô cùng! 


35. Má hông tài trì thật thông mình, 
Hay có hình dung tuyệt đẹp xinh, 
Và đám mày râu thường ải mộ, 
Bọn này ta phải tránh cho nhanh; 
Vợ người hàng xóm, cô nàng kiếm 


Một phú ông loan phượng hợp thành, 
Năm hạng nữ nhỉ này tát cả, 
Nam nhán không được kết án tình! 


36. Dù một nam nhân chứa bạc vàng 
Cả trần gian đề tặng riêng nàng 

Mà tim chàng vẫn yêu thương nhái, 
Nàng cũng làm ô nhục đến chàng, 
Nếu có thời cơ nào thuận tiện. 

Vậy nên cần thận kẻo e rằng 

Bạn sẽ rơi vào tay độc ác 

Của bọn người hèn hạ dối gian! 


37. Chàng phô dáng khỏe mạnh hùng cường, 
Không phạm lỗi lẫm của thể gian, 

Chàng đến cầu hôn cô thiếu nữ, 

Chàng vừa tuần tú lại yêu thương. 

Gặp cơn hoạn nạn và đau khổ, 

Nàng sẽ rời xa, sẽ bỏ chàng. 

Ta chẳng bao giờ tin tưởng chúng, 

Phân ta đối với bọn hông nhan! 


38. Chàng chớ tin vì cứ nghĩ rằng: 
"Nàng yêu ta đó, đúng rồi chăng?" 
Chàng đừng tin lễ thường nhỉ nữ 
Trước mặt chàng tuôn lệ ướt đâm! 


39. Chớ tin cái ổ lót cành khô 

Cùng các lá cây tự thuở xưa 

Người bạn ngày xưa, đừng tín nhiệm, 
Ngày nay có thể hóa người thù, 

Chớ tin vua chúa vì suy nghĩ: 

"Người ấy, bạn ta thuở trước giờ" 
Và chớ tin vào người phụ nữ 

Dù sinh cho bạn chục con thơ! 


40. Câu lạc chính là bọn nữ nhân, 
Dục tham sao cứ mãi buông lung, 
Lũ người vỉ phạm nên luân lý, 

Bọn chung, bạn đừng có cậy trông. 


Vợ cứ giả vờ trò luyễn ái 

Bao la, vô hạn trước ông chồng, 
Chớ tin nàng ấy,vì nhỉ nữ 

Chung chạ như bao bến tắm sông! 


41. Sẵn sàng chếm giết hoặc phân tháy, 
Không có việc gì chẳng nhúng tay, 

Khi đã diễn xong frò cất cổ, 

Chúng còn uông máắu của chàng ngay! 
Bọn mày râu chớ say mê chúng, 

Một lũ dục tham hạ liệt đây, 

Phóng đãng và còn chung chạ nữa 

Như là bến tắm sông Hằng vây! 


42. Lời nói chúng thường chẳng biệt phân 
Giữa điều chân thật với tà gian, 

Như bò lựa cỏ ngon lành nhất, 

Chúng kiếm tình nhân lắm bạc vàng. 


43. Dụ một chàng bằng mắt, nụ cười, 
Chàng kia bằng cách bước đi chơi, 
Giả trang lôi cuốn vài chàng nữa 
Đảm khác bằng câu chuyện ngọt bùi! 


44. Hung bạo, nhân tâm, lại bắt lương, 
Song lời lẽ chúng ngọt như đường, 
Không gì bọn nữ nhỉ không biết 

Để gạt chàng nào chúng kết hôn! 


45. Quả thát đàn bà thảy ác gian, 
Việc ô nhục của chúng vô lường, 
Chúng đêu tham đắm và liễu lĩnh 
Thiêu đốt nhanh như ngọn lửa bừng. 


46. Nữ nhân chẳng phải được sinh ra 
Để thích người này, ghét kẻ kia, 
Chúng tản chàng nào mà chúng ghét 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn thờ, 
Như con thuyễn vẫn thường kê sát 
Cả bến bờ gân lẫn bến bờ xa. 


47. Vì phải đâu là chuyện ghét thương 
Mà ta thường thấy ở hông quán, 

Đàn ông chúng bám vì vàng bạc 

Như bảm vào cây, đảm bọ trùng! 


48. Kẻ làm nghệ đốt xác người ta, 
Hoặc quét hoa khô khỏi điện thờ, 
Hoặc gã giữ voi hay giữ ngựa, 

Đến cùng là đứa giữ trâu bò, 

Tuy nhiên vì bạc tiên, nhỉ nữ 

Vấn chạy theo phường hạ đẳng kia. 


49. Bỏ rơi quỷ tộc nếu nghèo nàn, 

Nhưng chỉnh tên vô loại, hạ tầng, 

Đối với tên này, như xác thối, 

Nếu giàu, chúng cũng chạy nhanh chân. 

Như vậy, Ànanda, vị thứu vương, dựa theo những sự việc do chính ngài biết, 
đã nói vê những tính xấu của nữ giới, rồi giữ im lặng. Còn Nàrada, sau khi 
nghe những gì Ngài cần phải nói, cũng dựa theo những việc chính mình biết, 
liền kể ra những tính xấu của họ. 


Đề chứng minh điều này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Thật vậy, lúc ây Nàrada, khi nghe kê đoạn khởi đâu, đoạn giữa và đoạn 
cuôi của câu chuyện mà Ananda, thứu vương cân phải nói ra, đên đây, liên 
ngâm các vân kệ này: 


50. Bốn vật chẳng hè biết thỏa thuê, 
Những lời ta nói, lắng tai nghe: 
Đại dương, đạo sĩ và vua chúa, 
Hỡi Điều vương, và bọn nữ nhỉ. 


31. Mọi dòng trong đất gặp quê hương 
Cũng chăng làm đây đủ đại dương, 
Vẫn có cái gì còn thiếu thốn, 

Dù cùng nước biển thảy hòa tan. 


52. Bả-la-móôn thuộc các Rinh thơ, 
Trị kiên theo truyện thuyết thuở xưa, 
Thánh kiên, tuy nhiên, còn thiếu thôn 


Và khao khát mãi, mãi chưa vừa. 


53. Vị vua chỉnh phục cối trần di, 
Tất cả núi đôi, các biển khơi, 

Có thể gọi kho tàng bất tận 
Chứa đây tài sản của mình thôi, 
Vấn mơ thế giới bên kia biển 

Vì nghĩ bên này quả nhỏ nhoi! 


54. Nhi nữ kết duyên với tám chồng 
Sẵn sàng tuân phục ÿ riêng nàng, 
Anh hùng gan dạ đây tài giỏi 
Nhiệm vụ tình quân thảy vẹn toàn; 
Tuy vậy nàng yêu chàng thứ chín 
Bởi vì còn thiểu thôn trong lòng! 


55. Đàn bà như lửa nuốt con môi, 
Như nước lũ tuôn thảy cuồn trồi, 

Tai họa, gai đâm là bọn chúng, 
Chúng thường đi lạc kiểm vàng thôi! 


56. Chàng kia dùng lưới đón xuân phong, 
Hoặc chỉ một mình tát biển động, 

Vỗ với một tay, xưa lại dám 

Để tâm tư hướng đến giai nhân! 


57. Đối với quần thoa có trí tài, 
Thật chân là của quý trên đời, 
Tỉnh tình phức tạp như tơ rồi, 
Như thói các đàn cá biển khơi. 


Sổ. Nói năng dịu ngọt, khó vừa lòng, 
Như thể khó đây các lạch sông, 

Chúng lắng chùm dân, dẫn xuống mãi, 
Biết hông quân, phải chạy nhanh chân ! 


59. Hồng nhan phản bội khiến mê say, 
Đệ nhất tịnh nhân phải đọa đây; 
Chúng cứ chìm dân, dân xuống mãi, 
Những ai biết chúng, phải xa bay! 


60. Bắt kỳ chúng phục vụ đàn ông 
Vì bạc vàng, tham dục thỏa lòng, 
Chúng đốt gã như nhiên liệu cháy 
Được thả vào trong ngọn lửa hông! 


Khi Nàrada đã nêu ra các tội lôi của nữ nhân như vậy, bậc Đại Sĩ một lân 
nữa dùng những thí dụ đặc biệt chứng minh các tính xâu của họ. 


+ 
Đê làm sáng tỏ việc này, bậc Đạo Sư nói: 


- Thật vậy, chim chúa Kunàla, sau khi biết phần đầu, phần giữa và phần kết 
thúc câu chuyện Nàrada kê, đến đây liền ngâm các vần kệ sau: 


61. Người khôn dám nói một đôi lời 
Với quỷ cầm gươm sắc mới mài, 
Đánh đáp hung xà, song chớ bạo 
Chuyện trò với gái một mình thôi! 


62. Nữ sắc làm mờ trí tục nhân, 
Nói, cười, ca, múa, cánh tay trần 
Gây phiên lụy những tâm dao động, 
Như quỷ dữ xưa giết lái buôn. 


63. Đắm Say rượu thị, cố hoài công 
Kiểm chế cơn thèm, nén dục tâm 
Như quái vật xưa trong biển cả 
Nuốt trôi tài sản của nam nhân. 


64. Chúng chiếm riêng tham dục ngũ phần, 
Buông lung kiêu mạn cứ tuôn trần, 

Như sông tìm đại dương đi tới, 

Bọn phóng dạt làm môi nữ nhân. 


65. Trai trảng được nhỉ nữ thích ham, 
Động tâm bởi nhục dục tham lam, 

Kẻ kia nung nấu vì cung vọng, 
Chúng đốt sạch trơn tựa lửa than! 


66. Kẻ nào nếu chúng biêt giàu sang, 


Nhào đến cướp đi, trọn bạc vàng, 
Tay quân chặt chàng bừng lửa dục, 
Như dây leo quân chặt cành Sài. 


67. Như trải vim-ba, miệng đỏ tươi, 
Dùng nhiễu nu kế hại con người, 
Khi thì cười lớn, khi CưỞi nụ, 

Như quỷ sam-va, chúa bây môi! 


68. Nữ nhỉ trang điểm đủ kim hoàn 
Được họ nhà trai đón thật sang, 

Cho dẫu được canh phòng cần mật, 
Vẫn thường phạm tội phản phu quân, 
Như nàng kiêu nữ ngày xưa ấy 

Đã được mang trong bụng quỷ nhán. 


69. Người có trí và thật nổi danh 
Được tôn sùng dưới mắt quần sinh, 
Tuy nhiên sa dưới quyên nhỉ nữ 

Sẽ không còn tươi sáng hiển vinh, 
Như cả vâng trăng vừa bị nuốt 

Bởi La-hẳu đại lực yêu tỉnh. 


70. Cừu nhân trút hận xuống cừu nhân, 
Hay bạo chua phô nỗi hận sân, 

Số phận còn đau hơn thế nữa 

Che mờ tắt cả, bởi nguôn căn 

Dục tham, nên phải đành sa đọa 

Ở dưới quyền uy của nữ nhân. 


71. Bị hăm cào cầu khắp thân hình, 
Hoặc nắm tóc lôi kéo khỏi mình, 
Dọa quất bằng roi, hay gây sóc, 
Hoặc là đấm đá khắp chung quanh, 
Nữ nhỉ vẫn chạy đi tìm kiếm 

Một gã cùng định kết bạn tình, 

Vì thấy lạc hoan trong gã ấy 

Như loài ruồi kiếm xác ương sình! 


72. Tránh bọn nữ nhán ở giữa đường, 


Hoặc kinh thành hoặc ở công trường 
Của vua, thị trấn, thôn làng nhỏ, 
Bậc có trí hiển sẽ lạc an, 

Tránh được bấy đang giăng vậy đó 
Bởi Na-mu-ci, chính Ma vương. 


73. Kẻ nào buông lỏng luật Sa-môn, 
Táp những thỏi đề tiện, hạ tẳng, 

Kẻ khốn ngu sỉ đành đổi lấy 

Ngục sâu thay thế cảnh thiên đường, 
Giống như những kẻ nào đem đổi 
Ngọc có tỳ thay ngọc vẹn toàn. 


74. Đời này, đời kế đáng khinh khi 
Là kẻ cố tâm khổ lụy vì 

Bọn ác nữ nhán, đi láo đáo, 

Ngã nhào liều lĩnh, thật ê chê 
Như con lừa dữ cuỗng điên chạy 
Với chiếc xe lăn lóc mọi bê. 


75. Hoặc vào rừng lụa lắm gươm dao, 
Hoặc ngục Pa-ta phải đọa vào, 

Đội lốt thú rùng đi lãng vãng, 

Chốn ma đói chẳng thoát thân nào. 


76. Trong vườn Hỷ lạc thủ vui chơi 
Của các Thiên tiên ở cối trời, 

Quyên đại để vương trên mặt đất 

Tiêu vong vì nữ giới, than ôi! 

Thói phường phóng dật buông lung ấy 
Đi đến sâu bi đọa xứ thôi. 


77. Khó đâu thành đạt thu thiên đường, 
Cũng chẳng khó quyên lực để vương 
Trải rộng khắp nơi trên cõi đất, 

Các nàng Thiên nữ ở lẫu vàng 

Đã thành tựu các điều như vậy, 

Đoạn diệt từ lâu ác dục tham. 


78. Từ Dục giới này được hóa thân 


Đi vào Sắc giới đủ quyền năng 
Tải sinh vào cối Ả-la-hán, 
Những vị đã trừ diệt dục tâm. 


79. Cực lạc vượt qua mọi khổ đau, 
Không duyên sinh, bất động, thâm sâu, 
Đạt thành bởi những người thanh tịnh 
Đắc Niễt-bàn, ly dục đã lâu. 


+ 


Như vậy bậc Đại Sĩ chấm dứt Pháp thoại sau khi làm cho hội chúng đắc Đại 
Niêt-bàn bât diệt. Các loài yêu quỷ mãnh xà và đông loại ở vùng Tuyêt Sơn 
cùng các vị thân đứng trên không gian, đêu reo mừng tán thán: 

- Lành thay! Thật là khéo nói với đầy đủ vẻ nhiệm màu của một bậc Giác 
Ngộ! 

Ànanda, thứu vương, Nàrada, vị thần Ba-la-môn, Punnamukha, chim sơn ca 
chúa, và bậc Đại Šĩ đều trở vê trú xứ của mình. Song các vị kia thỉnh thoảng 
còn trở lại nhận lời chỉ giáo từ đôi bàn tay của bậc Đại Sĩ và do tuân thủ giáo 
pháp của ngài nên được tái sinh vào cõi Thiên. 


+ 


Đến đây, bậc Đạo Sư chấm dứt bài giảng và ngâm vẫn kệ cuối cùng để nhận 
diện Tiên thân: 

80. U-dà-yi ấy chúa Sơn ca, 

Linh thứu vương là Ì-nan-da, 

Nà-ra-da là Xá-lợi-phát, 

Ku-nâ-la hót chính là Ta. 


Các vị phải hiểu Tiên thân này như vậy. 


Bấy giờ các Tỷ-kheo này, khi đến đây, đã đến bằng thân thông của bậc Đạo 
Sư, còn khi về, lại về bằng chính uy lực thần thông của mình. Và ở trong Đại 
Lâm, bậc Đạo Sự đã trình bảy cho các vỉ thấy phương tiện để đạt được 
chánh định, nên ngay hôm ấy các vị đắc quả A-la-hản. Có một số đông chư 
Thiên tụ họp nơi ấy nên đức Thể Tôn tuyên thuyết cho các vị nghe Kinh Đại 
Hội (Mahàsamaya Sut1q). 


-OoOOo- 


537. Chuyện đại Sutasoma (Tiền thân Mahà-Sutasoma) 


Chuyện này bậc Đạo Sư kề trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về Trưởng 
lão Angulimala (Người đeo vòng ngôn tay). 


Cách vị ấy tải sinh và gia nhập Giáo hội phải được hiểu như đã được miêu 
tả đây đủ trong kinh Angulimala (Trung Bộ H]). 


Bấy giờ từ khi nhờ phát nguyện một hành động nói lời Chân thật, ông cứu 
sống một người đàn bà sinh khó, rồi Ông kiếm được thực phẩm cúng dường 
thật dễ dàng. Sau đó nhờ tu tập hạnh viễn ly, ông chứng đắc quả A-la-hán và 
được công nhận là một trong tám mươi Đại Trưởng lão. 


Bấy giờ Tăng chúng bắt đâu nói về để tài này, bảo nhau: 


- Này các Hiên giá, thật vi diệu thay là phép thân thông do đức Thể Tôn thị 
hiện để giáo hóa nhẹ nhàng như vậy và không cần dùng chút bạo lực nào, 
Ngài đã điều phục một tướng cướp hung bạo khát mắảu như Angulimàla! Ôi 
quả thật chư Phát đã thành tựu những việc hy hữu thay! 


Bậc Đạo Sư ngồi trong Hương phòng, với thiện nhĩ thông, hiểu được chuyện 
đang nói, và biết rằng hôm nay Ngài đến đó sẽ rất lợi ích và sẽ thuyết giảng 
một đại kinh nên với oai nghỉ tối thắng của một bậc Giác Ngộ, Ngài đi đến 
Chánh Pháp đường, ngồi trên sàng tọa dành cho Ngài và hỏi hội chúng 
đang thảo luận đề tài gì. Khi vị trình Ngài chuyện ấy, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, thật không kỳ diệu gì việc Ta giáo hóa vị ấy ngày nay, khi 
1a đã chứng đặc Vô thương Chánh giác. Ta cũng đã điêu phục vị ấy khi ta 
côn sống trong một đời trước với một trình độ trì kiên hạn hẹp mà thôi. 


Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa, vua Koravya cai trị rất đúng pháp tại thành Indapatta, trong quốc 
độ Kuru (Câu-lâu). Bồ-tát ra đời làm con của vị chánh hậu, và do ngài thích 
nước ép trái soma, nên được đặt tên Sutasoma. Khi ngài đến tuổi trưởng 
thành, vua gửi ngài đến Takkasilà để thọ giáo với một vị danh sư lẫy lừng 
khắp thế giới. Thế là khi nhận lãnh học phí để trả cho thầy, ngài lên đường 
đến đó. 

Tại Ba-la-nai, vương tử Brahmadatta con vua Kàsi cũng được cha gửi đến 
đó cùng mục đích như trên và cùng lên đường theo hướng â ấy. Trong lúc du 
hành, Sutasoma ngồi nghỉ trên ghế dài trong một sảnh đường cạnh công 
thành. Vương tử Brahmadatta cùng đến ngồi xuống cạnh ngài trên ghế đó. 


Sau khi chào thân hữu xong, Sutasoma hỏi bạn: 

- Này Hiền hữu, bạn đã mệt mỏi vì cuộc hành trình rồi đó. Bạn từ đâu đến? 
Khi vị kia đáp: 

- Từ Ba-la-naI. 

Ngài lại hỏi vị kia là con của aI. 

- Con vua Brahmadatta. 

- Quý danh là gì? 

- Vương tử Brahmadatta. 

- Hiền hữu đến đây có mục đích gì? 

- Đề được dạy các môn học thuật. 

Sau đó vương tử Brahmadatta bảo: 

- Hiền hữu cũng mệt mỏi vì chuyến đi này rồi. 

Và hỏi thăm ngài tương tự như trên, Sutasoma kế cho bạn nghe mọi chuyện 


vê mình. 


~ 


Cả hai vị đều suy nghĩ: "Chúng ta đều là các vương tử đi thọ giáo các môn 
học thuật từ tay cùng một vị thây”, liên kêt bạn với nhau. 


Khi vào thành, hai vị đến nhà giáo sư, đảnh lễ thầy, và sau khi nêu rõ lai lịch 
danh tánh, hai vị nói đên đây đê xin thọ giáo các môn học thuật. VỊ thây săn 
sàng nhận lời thỉnh câu ây. 


Sau khi trao học phí xong, hai vị bắt đầu học tập và không chỉ hai vị, mà còn 
nhiêu vương tử khác ở xứ Diêm-phù-đê thời ây, lên đên hơn một trăm vị, xin 
thọ giáo với vị thây này. 


Sutasoma là đệ tử lớn chăng bao lâu đạt đến tài năng giảng dạy, nhưng 
không muốn thăm hỏi các bạn kia, ngài suy nghĩ: "Đây là thân hữu của ta", 
ngài chỉ đến với vương tử Brahmadatta mà thôi, và trở thành thầy riêng của 
bạn, ngài giáo huấn bạn, trong lúc các vị kia phải từ từ thu thập kiến thức 
cho mình. 


Các vị ấy sau thời gian tinh cần học tập cũng từ giã sư phụ, và tập họp thành 
một đoàn tùy tùng theo Sutasoma lên đường hồi hương. Sau đó, Sutasoma 
đứng trước đám đông để từ giã họ, bảo: 

- Sau khi các vị chứng tỏ tài học của mình trước phụ vương, các vị sẽ ồn 
định đời mỗi người trong vương quốc của mình. Khi ổn định xong, xin nhớ 
tuân theo lời giáo huấn của ta. 


- Thưa Tôn sư, đó là những gì? 

- Vào những ngày trăng non và trăng tròn, phải giữ Bố-tát giới và cử sát 
sinh. 

Chúng bạn đều đồng ý tuân lời dặn ấy. Bồ-tát nhờ thần lực tiên tri theo 
tướng mạo môi người, biệt răng đại nạn sẽ xảy đên với vương tử Ba-la-nại 
trong tương lai, và sau khi giảng dạy đây đủ như vậy, ngài cho họ ra đi. 


Các vị ẫy đều trở về xứ sở, và sau khi trình bày việc học hành của mình 
trước các phụ vương, các vị ấy lên nối ngôi trong vương quốc của mình. Rồi 
để thông báo việc nảy cùng việc tiếp tục tuân thủ lời dạy của ngài, các vị vua 
ấy gửi thư cùng tặng vật đến Sutasoma. 


Khi biết được tình hình mọi việc, bậc Đại Sĩ liền trả lời các thư kia cùng đặn 
các vị giữ vững niềm tin. Một trong các vị ấy là vua Ba-la-nai, vốn chưa bao 
giờ ăn cơm mà không có thịt, vì thế, để giữ ngày trai giới quần hầu thường 
lấy thịt cất riêng một nơi. 


Bấy giờ, một hôm thịt được cất riêng như vậy, do người đầu bếp bắt cần, bầy 
chó khéo nuôi của hoàng cung ăn hết. Người đầu bếp không tìm ra thịt vội 
cầm một nắm tiền đi quanh quân vẫn không mua được thịt gì cả, tự nhủ: 
"Nếu ta dọn cơm không có thịt, ta sẽ chết mất. Ta phải làm gì đây?" Nhưng 
lại nghĩ: "Còn có một cách". Đến chiều tối, y ra nghĩa địa phơi đầy xác chết, 
lấy một ít thịt đùi của một người mới chết, y nướng thịt thật chín và dọn lên 


làm thức ăn. 


Khi một lát thịt vừa chạm vào đầu lưỡi vua thì nó gây rung động khắp bảy 
ngàn dây thần kinh vị giác và tiếp tục tạo ra sự xáo trộn cả toàn thân. Tại sao 
vậy? Đó là do trước kia, vua đã từng dùng thịt này rồi. Vì truyện kế rằng 
trong đời sống ngay trước đời này, vua đã là một quỷ Dạ-xoa (Yakkha) từng 
ăn nhiều thịt người nên nó hợp khẩu vị vua. Vua suy nghĩ: "Nếu ta giữ im 
lặng mà ăn thịt này, y sẽ không nói cho ta biết đó là thịt gì". Vì thế, khi nhồ 
ra, vua đề rơi một miếng thịt xuống đất. Người đầu bếp thưa: 


- Tâu Đại vương, xin ngài dùng thịt này, không sao cả đâu. 
Vua ra lệnh mọi quân hầu lui ra và bảo: 

- Trẫm biết rõ lắm nhưng đó là thịt gì? 

- Đó là thứ thịt Đại vương đã thưởng thức các lần trước. 

- Chắc chăn các lần khác thịt không có mùi thơm này. 

- Tâu Đại vương, hôm nay thịt được nâu kỹ lắm ạ. 


- Chắc chăn trước kia ngươi cũng nâu giông thê này chăng? 


Rồi khi thấy y im lặng, vua phán: 

- Hoặc là phải nói thật với trầm hoặc ngươi phải chết. 

Thế là y cầu khẩn vua cam đoan không trừng phạt và kể đúng sự thật. Vua 
bảo: 

- Đừng nói gì việc ấy nữa. Ngươi sẽ phải ăn thịt nướng thường lệ và chỉ nấu 
thịt người cho trâm. 

- Tâu Đại vương, chắc chắn việc này khó lắm ạ. 

- Đừng sợ, chẳng có gì khó cả. 

- Thế tiểu thần kiếm đâu ra thường xuyên thứ thịt ấy? 

- Chả có bọn tù nhân trong ngục đó sao? 

Từ đó, y làm theo lời vua dặn. Dần dân, khi thiếu tủ nhân, y trình: 

- Tiểu nhân phải làm gì bây giờ? 

Vua phán: 

- Hãy ném xuống đường cái một gói có ngàn đồng tiền rồi bắt lẫy kẻ nào 
lượm gói ây như kẻ trộm và xử tử nó đi. 


Y tuân lệnh. Dân dân, không tìm ra kẻ nào có ý nhìn đên gói tiên ây nữa, gã 
thưa: 


- Tiểu thần phải làm sao đây? 


- Vào lúc trống điểm canh khuya, kinh thành thật đông người. Vậy ngươi 
hãy xuống vào trong một chỗ nứt ở tường nhà hay ở ngã tư, hạ thủ một 
người và cắt đi vài miếng thịt. 

Từ đó, y thường trở về với một ít thịt mỡ và nhiều nơi trong kinh thành phát 
hiện nhiều xác chết. Tiếng than khóc vang lên: "Tôi đã mất cha, mất mẹ, mất 
anh em rồi". 


Dân trong thành kinh hoàng bảo nhau: 

- Chắc chắn sư tử, cọp beo hay quỷ dữ đã ăn thịt các người này. 

Khi quan sát các tử thi, họ thấy có chỗ giống vét thương hở miệng liền nói: 
- Kìa, ắt hắn một người nào đó ăn thịt chúng đấy. 

Dân chúng tụ tập ở sân châu và kêu than. Nhà vua hỏi: 

- Này các hiền hữu, có chuyện gì thế? 


- Tâu đại vương, trong kinh thành này có kẻ cướp ăn thịt người. Xin ngài ra 
lệnh bắt nó. 


- Làm sao trẫm biết đó là ai được? Trẫm phải đi quanh quần kinh thành này 
mà canh giữ chăng? 


Dân chúng bảo nhau: 


- Nhà vua không quan tâm đến kinh thành. Chúng ta sẽ báo cáo việc này lên 
vị đại tướng Kàlahatthi. 


Họ đến trình vị tướng ấy việc này và nói: 

- XIn Đại tướng tìm cho ra tên cướp này. 

Vị ấy đáp: 

- Hãy đợi bảy ngày ta sẽ tìm ra tên cướp và giao cho các vỊ. 
Khi giải tán quần chúng xong, ông ra lệnh cho các tướng lãnh: 


- Này các hiên hữu, dân chúng bảo có tên cướp ăn thịt người trong thành 
này. Các hiên hữu, hãy mai phục ở nhiêu nơi và bắt nó. 


- Được lắm - Họ đáp. 


Từ ngày ấy họ vây quanh toàn thành. Bấy giờ người đầu bếp đang â ân mình 
trong cái lỗ ở tường nhà kia đã giết một phụ nữ và bắt đầu nhét đầy thịt này 
vô giỏ của y. Vì thế đám tướng lãnh chụp y, đắm đánh túi bụi và vừa trói y ra 
sau, vừa la lớn: 


- Chúng ta đã bắt được tên trộm ăn thịt người rồi! 


Một đảm đông vây quanh họ. Rồi vừa đánh đập y một trận mê tơi vừa buộc 
giỏ thịt trên cô y, họ đem y đến trước vị đại tướng. Khi thấy y, vị ấy suy nghĩ 
: "Có thể là kẻ này ăn thịt người hay trộn nó với các thứ thịt khác rồi đem 
bến, hoặc y giết người theo lệnh ai khác chăng?" và để hỏi vấn đề này, ông 
ngâm vần kệ đầu: 


1. Hði người sành các món cao lương, 
Đồi hỏi gì sao thật khẩn trương 

Đã giục ngươi làm điều khủng khiếp? 
Chỉ vì thực phẩm hoặc tiền vàng 
Ngươi tàn sát những người này vậy, 
Hỡi kẻ khốn kia lạc bước đàng? 

Đầu bếp: 

2. Chẳng vì thê tử hoặc thân bằng, 
Quyến thuộc, bản thân hoặc bạc vàng, 
Thân giết bà này vì Chúa thượng, 

Vì vua ngự trị cả giang san 


Vấn ăn thịt ấy, thần gây tội 

Chính là do lệnh của vua ban. 
Tướng quân: 

3. Nếu do mua chuộc để chìu lòng 
Thèm khát tham tàn của Chúa công, 
Ngươi đã phạm hành vì khủng khiêp, 
Vậy ngày mai đên lúc hừng đông, 
Chúng ta tìm Chua công tham kiên, 
Đưa cáo trạng ra trước mặt rồng. 
Đầu bếp: 

4. Kà-la đại tướng đáng tôn sùng, 
Thân sẽ tuân lời của tướng công, 
Đến rạng đồng thán từn Chúa thượng 
Và đưa cáo trạng trước sán rồng. 


Thế rồi vị đại tướng bảo đặt y xuống, trói thật chặt và rạng ngày mai, ông 
bàn bạc với tướng lãnh xong, và khi tất cả đều đồng ý, liền cho đóng quân 
canh mọi hướng. Khi đã kiểm soát kinh thành thật kỹ, ông buộc giỏ thịt vào 
cô người đầu bếp và đưa y đến cung điện, còn cả kinh thành náo động lên. 


Vua đã dùng điểm tâm ngày hôm trước, nhưng đã bỏ cơm tối và suốt đêm cứ 
ngồi mãi, chờ đợi người đầu bếp từng giây phút. Vua suy nghĩ: "Hôm nay 
nữa, gã đầu bếp cũng không đến, và ta nghe tiếng náo động khắp kinh thành. 
Chuyện gì sắp xảy ra chăng?" Vừa nhìn ra cửa sô, vua thấy người ấy bị kéo 
đến đây như đã tả trên, và nghĩ rằng mọi sự đã bị phát giác, vua thu hết can 
đảm đi đến ngồi trên ngai. Khi tướng quân Kàlahatthi đến gần hỏi chuyện, 
vua đáp lời. 
+ 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


5. Vâng nhật vừa lên, mới rạng đông, 
Đem theo đâu bếp đến sân rông, 
Kà-la tiễn lại gân thiên tử, 

Táu những lời này với chúa công: 


6. "Hỏa đâu quân, có đúng vậy chăng 
Đưa lệnh vua ra tận phố phường, 
Tân sát nam nhỉ cùng phụ nữ, 

Để dâng chúa thượng món cao lương 


7. "Điêu này thật đúng đấy, Kà-la, 

Việc áy được làm bởi lệnh ta, 

Sao khiên trách tên đâu bêp nọ, 

Vì làm theo lệnh của ta mà? ”. 

Khi nghe vây, đại tướng suy nghĩ: "Chính miệng nhà vua thú nhận việc ấy, 
ôi thật là con người hung bạo! Bây lâu nay vua đã và đang ăn thịt người. Ta 
phải ngăn chặn việc này mới được” và ông đáp : 

- Tâu Chúa thượng, chớ làm việc này, xin chớ ăn thịt người! 

- Này Kàlahatthi, khanh nói gì thế? Trẫm không thể ngừng được. 


- Tâu Chúa thượng, nếu ngài không ngừng việc nảy lại, ngài sẽ hủy diệt cả 
mạng rông cùng giang san này đây. 


- Cho dù vương quốc ta bị tiêu diệt, ta cũng không thể ngừng việc ấy được 
đâu. 

Lúc ấy vị đại tướng muốn làm vua tỉnh trí hơn, liền kế một chuyện quá khứ 
đê chứng minh. 


Chuyện Thủy quái Ànanda 


Ngày xưa có sáu thủy quái sống ở đại dương. Trong số đó có Ànanda, 
Timanda, Aljhohàra, ba con này dài năm trắm dặm; và Titimiti, Mingala, 
Timivapingala, ba con này dài một ngàn dặm; cả bọn chúng tự nuôi sông 
bằng rong biên sevala mọc trên da. 


Trong bọn có Ànanda sống ở một phía đại dương và được nhiều loài thuỷ 
tộc đến viếng. Một hôm chúng suy nghĩ: "Các loài vật hai chân và bốn chân 
đều có vua, nhưng chúng ta không có. Vậy ta muốn tôn thủy quái này làm 
vua". Thế là chúng đồng lòng tôn Ànanda lên làm vua, từ đó sáng chiều 
chúng đều đến bày tỏ lòng tôn kính vua mình. 


Bấy giờ một hôm, Ànanda ở trên núi nọ ăn rong sevảla và vô ý ăn nhằm một 
con cá, vì tưởng đó là rong. Thịt nó thật ngon miệng nên thủy quái tự hỏi thứ 
gì mà ngọt ngào như vậy, liền lấy ra khỏi mỗm, và nhìn thấy đó là một 
miếng cá. Nó suy nghĩ: "Bấy lâu nay ta không hề biết nên chắng ăn thứ này, 
mọi sáng chiều loài cá vần thường đến để bày tỏ lòng tôn kính ta, ta sẽ ăn 
một hai con thôi, vì nếu khi chúng đang bị ta ăn và ta lộ rõ mọi việc cho 
chúng biết, thì không có con nào đám bén mảng đến gần ta, bọn chúng sẽ 


chuôn hết cả". 


Thế rồi nằm ân mình, thủy quái chụp những con cá nào đang bơi lùi lại phía 
sau và ăn thịt chúng. Khi số cá giảm dần, chúng suy nghĩ: "Hiểm họa này đe 
dọa chúng ta từ phía nào đây?" 


Rồi một con cá tinh khôn trong bọn suy nghĩ: "Ta không hải lòng với việc 
Ànanda đang làm. Ta muốn tìm hiểu rõ vị ây sắp làm gì đây". Khi bầy cá 
đến kính lễ Ànanda, con cá tỉnh khôn kia â ân mình trong lỗ tay Ànanda. Lúc 
bảo đàn cá quay về, Ànanda vô lấy những con nào bơi lùi phía sau. Con cá 
khôn ngoan thấy việc này, thuật lại cho bọn kia, chúng đều kinh hoảng chạy 
trốn hết. 


Từ ngày ấy, Ànanda thèm mùi cá không chịu ăn các thứ khác. Khi phát bệnh 
vì đói, nó suy nghĩ: "Đàn cá đi đâu cả trên đời này? Trong lúc tìm chúng, nó 
thấy một ngọn núi và suy nghĩ: "Vì sợ ta, chắc đàn em đang sống trong núi 
này. Ta sẽ bao vây núi và canh chừng thật kỹ". Thế là vừa vây quanh núi với 
đầu đuôi cuộn tròn cả hai phía, nó suy nghĩ: "Nếu chúng ở đây, chúng sẽ 
trốn thoát". 


Khi nhìn thấy chính đuôi nó cuộn tròn quanh núi, nó lại nghĩ: "Con cá này 
sông gần núi và đang cố tránh ta". Trong cơn cuông nộ, nó chụp lấy đuôi 
mình dài năm mươi đặm mà tưởng là bắt được cá, nó ngẫu nghiễn kêu ken 
két, do đó phải chịu đau đớn hành hạ khủng khiếp. 


Khi ngửi mùi máu, đản cá tụ tập cùng nhau kéo từng mảnh đuôi của Ànanda 
ra ăn hết cho đến tận đầu. Vì thân xác không lồ như vậy, nó không thể nào 
trở mình được nên phải mạng chung. Rồi ở đó có một đống xương cao như 
TÚI. 

Các vị nam nhi Thánh giả khổ hạnh khi du hành qua không gian, trông thấy 
đồng xương, liền kể cho dân chúng nghe nên dân chúng khắp cõi Diêm-phù- 
đề (Ấn Ðộ) đều biết chuyện ấy. Kàlahatthi kế chuyện này để chứng minh và 
ngâm kệ: 

8. A-nan ăn cá biết bao loài, 

Lúc đám tùy tùng trốn thoát rồi, 

Nó cắn đuôi mình nhai ngấu nghiễn 

Đến khi thủy quái phải lìa đời. 


9. Nô lệ dục tham, chẳng biết gì 
Thu vui nào khác, kẻ ngu sỉ 

Đui mù, phóng dật, gây đau khổ 
Hủy diệt họ hàng, cả thiếu nhỉ, 


Rồi biến thân thành môi béo bở 
Cho lòng tham quái ác ly kỳ. 


10. Nghe lời thần nói, tấu Quân vương, 
Môn thịt người, xin chúa chờ ăn, 

Việc ác kiêng làm, e ngại phải 

Cùng chung số phận thật kinh hoàng 
Của con thủy quái và đành để 

Đất nước Chúa công phải mạt tàn. 


Khi nghe vậy, vua bảo: 


- Này Kàlahatthi, ta cũng biết một ví dụ như khanh. Rồi kể một chuyện cô 
làm ví dụ chứng minh tính thèm thịt người của mình, vua ngâm kệ: 


11. Nam nhỉ thừa kế Su-jà-ta 
Đôi quả hông đào, cứ hét la, 
Cậu bé buôn phiên vì mắt chúng, 
Phải đành thiệt mạng, hóa ra ma. 


12. Vậy xưa nay trẫm vẫn ăn luôn 
Những món, Kả-la hỡi, cực sang, 
Thiếu món thịt người, e có lẽ 
Không còn đời sống để lo toan. 


+ 


Chuyện Nam tử của phú ông Sujàta 


Tương truyền ngày xưa một vị địa chủ trưởng giả có tên Sujàta ở Ba-la-nai 
làm chỗ cư trú trong hoa viên của mình và cung phụng năm trăm vị ân sĩ đến 
đây từ vùng. Tuyết Sơn để tìm muối và dấm. Trong nhà ông luôn có thực 
phẩm dọn sẵn mời các vị ấy, nhưng các vị thỉnh thoảng vẫn đi khất thực 
trong vùng quê và đem về những miếng hồng đảo lớn để ăn. 


Trong lúc các vị ấy đang ăn hông đào đã đem về, Sujàta nghĩ thằm: "Hôm 
nay là ngày thứ ba hay thứ tư rôi mà các Thánh giả này chưa đến nhà ta đây. 
Không biết các ngài đã đi đâu trên đời này?" Thế rồi bảo cậu con trai câm 
tay mình, ông đi đến đó trong lúc các vị ấy đang dùng bữa ăn. Lúc ấy một 
chú tiêu đang đưa nước để các vị trưởng lão súc miệng và chú đang ăn một 
miếng đảo đỏ. Sujàta đảnh lễ các ấn sĩ và khi đã an tọa, liền hỏi: 


- Thưa các Tôn giả, các ngài đang dùng gì thế? 


- Thưa gia chủ, những miêng đào đỏ lớn đây. 

Cậu bé nghe vậy cảm thây thèm, vì thê vị trưởng chúng ân sĩ bảo cho cậu 
một miêng nhỏ. Cậu bé ăn đào và quá say mê mùi vị thơm ngon ây nên cứ 
năn nì đòi các vị cho thêm miêng nữa. Ong phú hộ đang nghe Pháp, liên 
bảo: 

- Thôi đừng khóc, khi vê nhà, con sẽ được ăn một miêng. 

Ong đánh lừa cậu bé như vậy vì sợ các Thánh giả kia sẽ mệt nhọc bởi tiêng 
kêu khóc của con. An ủi cậu bé xong, ông từ giã hội chúng ân sĩ và vê nhà. 
Từ lúc đên nhà, cậu bé cứ lãi nhải kêu to: 

- Cho con một miêng. 

Còn các ân sĩ lại bảo: 

- Chúng ta đã ở đây lâu ngày trôi. 


Và họ ra đi về vùng Tuyết Sơn. Vì không thấy cậu bé trong hoa viên, các ẩn 
sĩ gửi cho cậu một món quà gồm nhiều miếng xoài, đảo, mít, chuối và vài 
trái cây khác nữa, tất cả trộn chung với đường mịn. Món trái cây trộn đường 
vừa đặt lên đầu lưỡi cậu bé liên gây tác dụng như một thứ thuôc độc giêt 
người. Suôt bảy ngày cậu không ăn gì được và chêt sau đó. 

Vua kế chuyện này như một cách tự chứng minh. Lúc ấy Kàlahatthi nghĩ 
thâm: "Ong vua này thật quá tham ăn của ngon vật lạ. Ta sẽ kê nhiêu ví dụ 
khác nữa", và nói: 

- Tâu Đại vương, xin chừa món này đi. 

- Không thê được. - Vua đáp. 

- Nếu ngài không chừa được, ngài sẽ bị gia tộc từ bỏ dần và tước mất hết 
vương quyên vinh hiên. Xin hãy nghe đây. 


Chuyện Nam tử Bà-la-môn. 


Ngày xưa cũng tại chính trong kinh thành Ba-la-nại này có một gia đình Bà- 
la-môn tuân hành Ngũ giới. Nhà này chỉ sinh được một con trai độc nhất nên 
được cha mẹ yêu quý và là niềm vui của hai thân, một cậu trai thông minh, 
am hiểu thấu suốt ba tập Vệ-đà. 

Cậu thường đi chu du cùng đám thanh niên đồng tuổi với cậu. Các người kia 
trong đám ấy thường ăn cá thịt cùng các thức tương tự và uống rượu mạnh. 
Còn cậu trai này không ăn thịt cũng không uống rượu mạnh. Chúng bạn chợt 


suy nghĩ: "Thăng bé này vì không uống rượu mạnh nên không phải trả tiền, 
ta phải lập mưu bắt nó uông mới được”. 


Thế rồi bọn chúng tụ tập nhau lại, bảo: 
- Này hiền hữu, chúng ta hãy tô chức đám hội. 
Cậu đáp: 


- Các bạn uống rượu mạnh nhưng ta thì không, vậy các bạn cứ đi mà không 
có ta. 


- Này hiên hữu, ta sẽ lây sữa đê bạn uông. 
Cậu đông ý nói: 
- Được rôi. 


Bọn trai lêu lông ây ra vườn lây một ít rượu mạnh buộc vào một ngọn lá làm 
thành cái chén và đặt nó giữa đám lá sen. Thê rôi khi họ bắt đâu uông, họ 
cho cậu trai một ít sữa. Một tên ranh mãnh trong bọn kêu lớn: 


- Hãy đem cho ta một ít mật hoa sen. 


Sau khi đã bảo đem mật ấy vào, y đục một lỗ dưới đáy ngọn lá nằm giữa 
đám sen kia và đưa lên miệng hút vào. Bọn kia cũng bảo đem một ít cho họ 
uống. Cậu trai hỏi đó là thức gì, và uống một ít rượu mạnh cứ tưởng đó là 
mật hoa sen. 


Sau đó họ lại đưa cho cậu một ít thịt hầm và cậu cũng ăn luôn. 
Khi cậu đã say vì uống nhiều ngụm rượu liên tiếp họ bảo cậu: 
- Đây không phải mật hoa sen đâu. Rượu mạnh đấy. 

Cậu đáp: 


- Bấy lâu nay ta chưa hề biết vị ngọt là thế nào cả. Này ta bảo, hãy đem cho 
ta thêm rượu mạnh nữa đi! 


Họ mang rượu đên và một lân nữa trao cho cậu vì cậu rât thèm khát. Sau đó 
khi cậu đòi thêm nữa, họ bảo cậu hêt sạch rượu rôi. 


Cậu nói: 
- Mau lên, ta bảo kiêm thêm cho ta nữa ổi. 
Và cậu đưa cho họ chiêc nhân có tín hiệu của cậu. 


Sau khi uống với họ suốt ngày, cậu say túy lúy, mắt đỏ ngầu như máu, người 
run rẩy, nói lảm nhảm, cậu về nhà năm vật xuông. Lúc ây cha cậu nhận thấy 
cậu đã uống rượu, đến khi hiệu lực của rượu đã qua hắn, ô ông bảo cậu: 


- Này con, con đã làm một việc rât sai lâm, là người trong gia tộc Bà-la-môn 
mà con uông rượu mạnh, từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa. 


- Cha bảo sao? Suôt đời con, chưa bao giờ con nêm được vị gì ngon ngọt 
đến thế. 


VỊ Bà-la-môn cứ nài nỉ con chừa rượu. Cậu đáp: 
- Con không thê bỏ được. 


Sau đó vị Bà-la-môn suy nghĩ: "Nếu như vậy thì truyền thống gia tộc ta sẽ bị 
hủy hoại và tài sản ta cũng tiêu tan”. ông liên ngâm kệ này. 


13. Nam tử La-môn tộc quý cao, 
Là trai khả ái, lại thanh tao, 

Con đừng uống vật đây ghê tởm 
Không một La-môn hưởng thụ nào. 
Sau những lời này, ông lại bảo: 


- Này con yêu, phải chừa rượu đi, nếu không cha sẽ tống con ra khỏi nhà và 
xin vua đuôi con khỏi vương quốc này. 


Cậu trai đáp: 
- Cho dù vậy, con cũng không thể bỏ rượu mạnh. 
Và cậu ngâm hai vần kệ: 


14. Bởi vì cha muốn cản ngăn con, 
Uống thứ này hương vị tuyỆt ngon, 
Con sẽ đi xa bắt kể sỐ, 

Tìm nơi đâu rượu vẫn trường tôn! 


15. Con sẽ ra đi vội bước chân, 
Chẳng còn ở lại với song thân, 

Vì nay thấy mặt con, e hẳn 

Cha ghét con cay đăng bội phân! 


Cậu lại còn nói thêm: 

- Con quyết sẽ không chừa rượu đâu. Cha cứ làm gì tùy ý. 

Lúc ấy vị Bà-la-môn đáp: 

- Được rồi, nễu con từ bỏ cha mẹ thì cha mẹ cũng từ bỏ con luôn. 
Và ông ngâm vần kệ này: 

16. Ta sẽ tìm vài cậu thiếu niên 

Để cho thừa kế mọi kim tiên, 


Cút đi, đồ khốn, nơi ta chẳng 
Nghe thây tên ngươi đáng rủa nguyên! 


Sau đó, đem cậu con ra tòa án, ông truất quyền thừa kế của cậu và sai đuôi 
chàng ra khỏi nhà. Cậu trai về sau làm kẻ khốn khổ cùng bằần, mặc áo quần 
vải thô, cầm bát khất thực trong tay đi lang thang xin ăn rồi dựa vào một bức 
tường và chết. 


Kàlahatthi kê chuyện này đê làm bài học răn vua, và bảo: 

- Tâu Đại vương, nêu ngài từ chôi nghe lời chúng thân, thì họ sẽ sai người 
đuôi ngài ra khỏi quôc độ này. 

Nói vậy xong, ông ngâm kệ: 


17. Vậy lắng nghe này, tấu Đại vương, 
Tuân theo lời dặn của ngu thân, 

Nếu không sẽ giống chàng say rượu 
Ngài bị đuổi ra khỏi thổ cương. 


Ngay sau ví dụ được Kàlahatthi dẫn chứng như vậy vua cũng không thê từ 
bỏ thói quen của mình, và kê một chuyện khác đê chứng minh: 


18. Đô đệ của chư Đại Thánh hiền, 
Su-jà ta, cổ tích lưu truyền, 
Nhịn luôn thực phẩm cùng đồ uống, 
Vì đã đắm say một nữ tiên. 


19. Như đầu ngọn cỏ đọng hơi sương 
So với mọi nguôn nước đại dương, 
Cũng vậy tình người đem sảnh với 
Ái tình dâng tặng một tiên nương. 


20. Vậy xưa nay trâm vẫn ăn luôn 
Những món, Kả-la hỡi, cực sang, 
Thiếu món thịt người, e có lý 
Không còn đời sống để lo toan. 


Chuyện Phú ông Sujàta. 
Chuyện này cũng giống như chuyện đã kể trên. 


Tương truyền phú ông Sujàta này thấy rằng các vị ấn sĩ kia không trở về vào 
thời các vị đang ăn những miêng hông đào lớn, liền nghĩ thầm: "Ta không 
biết tại sao các vị ấy không trở về. Nếu các vị đi nơi khác, ta sẽ đi tìm cho ra, 


hơn nữa, ta lại muốn nghe các vị thuyết Pháp". 


Thế rồi ông ra hoa viên nghe vị Trưởng hội chúng ấy thuyết Pháp, và khi 
mặt trời lặn, dù ông được bảo ra về, ông vẫn nói: 


- Đệ tử muốn ở lại đây hôm nay. 


Và đảnh lễ hội chứng hiền nhân xong, ông vào am tranh của mình nằm 
xuống. Ban đêm, Sakka Thiên chủ được cả đoàn thiên nhân hộ tống, cùng 
với các thị nữ của ngài, đến đảnh lễ đám Thánh nhân kia khiến cả vùng thảo 
am sảng rực lên. 


Sujàta không biết chuyện gì, đứng dậy nhìn qua khe hở của am tranh, nhìn 
thầy Sakka đên đảnh lê hội chúng Thánh nhân và được cả đám tùy tùng tiên 
nữ Apsarasas hộ tông. Vừa thây các nàng tiên lòng ông đã bùng lên dục 
vọng như lửa đôt. Thiên chủ Sakka an tọa và sau khi nghe thuyết Pháp xong, 
trở vỀ cõi của ngài. 

Hôm sau vị địa chủ đến đảnh lễ các ân sĩ và hỏi: 

- Bạch các Tôn giả, vị nào đêm qua đến đảnh lễ các vị? 

- Thưa tôn ông, đó là Sakka Thiên chủ. 

- Thế các vị vây quanh ngài là ai? 

- Đó là các tiên nữ Apsarasas. 


Sau khi đảnh lễ các vị khô hạnh, ông về nhà và từ lúc đó, ông cứ điên cuồng 
kêu gào: "Cho ta một nàng tiên Apsaras". 


Đám quyến thuộc vây quanh ông, tự hỏi không biết ông có bị quỷ ám chăng, 
và họ búng tay. 

Ông bảo: 

- Không phải ta nói đến chuyện búng tay này đâu mà chuyện các nàng tiên 
Apsaras kia. 


Khi họ mặc y phục chỉnh tê và đưa vào cho ông một bà vợ hay thậm chí một 
kỹ nữ sang trọng và nói: 


- Đây là một nàng tiên Apsaras. 

Ông đáp: 

- Đây không phải là tiên Apsaras, mà là con quỷ cái! 
Rồi ông cứ lảm nhảm la hét điên cuồng. 


- Cho ta một nàng tiên Apsaras! 


Sau đó không chịu ăn uống gì cả, ông chết đi. 


Khi nghe vậy, Kàlahatthi tự nhủ: "Ông vua này thật là kẻ đại tham của lạ. Ta 
quyết làm cho vua tỉnh trí hơn lên”. Rôi ông nói: 


- Những chim kim nga bay qua không gian cũng chết vì ăn thịt đồng loại của 
chúng. 


Và đê chứng minh việc này, ông ngâm hai vân kệ: 


21. Như các thiên nga có sắc vàng 
Du hành qua giữa cõi không gian, 
Thảáy đêu phải. chết vì sinh sống 
Bằng thực phẩm kia trái lẽ thường. 


22. Cũng vậy, xin ngài hối Đại vương, 
Lắng nghe thân nỏi thật tỉnh tường; 

Vì ăn thực phẩm này phi pháp 

Dân sẽ đuổi ngài khỏi thổ cương. 


Chuyện đàn Kim Nga. 


Tương truyền ngày xưa chín mươi ngàn thiên nga sống ở Kim động trên 
đỉnh núi Cittakùta. Suôt bôn tháng mùa mưa, chúng không di chuyên ra 
ngoài. Nếu chúng làm vậy, đôi cánh chúng sẽ ướt sũng nước, chúng sẽ 
không thể bay xa và sẽ rơi xuống biển. Do đó chúng không đi ra ngoài. 
Nhưng khi mùa mưa đến, chúng nhặt thóc lúa hoang ở một cái hồ thiên 
nhiên đem về chât đây hang và sông băng thóc lúa. 

Tuy nhiên, chăng bao lâu sau khi không vào hang, thì một con nhện 
unnanabhi to băng cái bánh xe ở cửa hang vân thường giăng tơ hăng tháng, 
môi sợi tơ của nó to băng sợi dây thừng bò. Đàn thiên nga cho một thiên nga 
còn trẻ hai phân thức ăn vì nghĩ răng nó có thê phá thủng màn nhện kia. 

Khi trời trở nên quang đãng, con thiên nga trẻ này đứng trước chúng phá hủy 
màn nhện và cả đoàn thoát ra băng cách này. 

Bấy giờ có một mùa mưa kéo dài năm tháng nên lương thực của đàn thiên 
nga cạn dân, chúng hỏi ý kiên nhau phải làm gì, rôi nói: 

- Nếu muốn sống, chúng ta phải lẫy trứng. 

Trước hết, chúng ăn trứng, rồi đến lượt ngỗng con và kế đó là ngỗng giả. 
Sau năm tháng mùa mưa châm dứt, con nhện đã giăng năm màn lưới to 


tướng, còn đàn thiên nga, vì ăn thịt đồng loại chúng, đã trở nên yếu đuối. 
Con ngỗng trẻ kia đã nhận phần ăn gấp đôi, cỗ phá vỡ được bốn màn nhện, 
nhưng không thê phá nổi màn thứ năm và bị dính chân vào đó. Thế rồi con 
nhện cắt đầu nó và hút máu. Hết ngỗng đầu rồi đến lượt ngỗng thứ hai đến 
phá màn nhện, con nhện suy nghĩ: "Đây lại thêm một con ngỗng nữa dính 
vào chỗ ấy", và hút máu cả bẩy, thời bấy giờ dòng giống thiên nga 
dhatarattha phải tuyệt diệt, tương truyền như vậy. 


* 
Vua nôn nóng kề thêm một chuyện chứng minh, nhưng đám thị dân đứng lên 
HÓI: 
- Thưa Đại tướng, ngài đề nghị phải làm gì? Ngài sẽ tiến hành ra sao vì nay 
ngài đã bắt được tên ăn thịt người đã man ấy? Nếu y không từ bỏ việc ấy, 
hãy sai người đuổi y ra khỏi vương quốc này. 


Và quần chúng không chịu để cho vua nói lời nào nữa. Khi nghe câu chuyện 
chung của quần chúng, vua kinh hoảng không nói gì thêm, và một lần nữa vị 
đại tướng hỏi vua: 


- Tâu Đại vương, ngài có thê từ bỏ việc ấy chăng? 
- Không thê được. - Vua đáp. 


Thê rôi vị đại tướng sắp vào một phía tât cả hậu cung của vua, gôm các 
vương tử và công chúa trang sức thật lộng lây và nói: 


- Tâu Đại vương, hãy ngắm vòng quyến thuộc, đám cận thận và cảnh huy 
hoàng vương giả của ngài, xin đừng đê ngài phải tiêu tan tât cả, mà xIn ngài 
hãy ngừng ăn thịt người. 

Vua đáp: 

- Tất cả mọi thứ này không còn thân thiết với ta hơn món thịt người. 

- Vậy xin Đại vương hãy ra đi khỏi kinh thành và quốc độ này. 


- Kàlahatthi, - vua đáp - ta không cần quốc độ, ta sẵn lòng ra đi nhưng hãy 
cho ta một ân huệ: hãy cho ta lầy thanh kiêm và người đâu bêp của ta. 

Do đó, họ cho vua lấy một cây kiếm, một cái nồi để nấu thịt người, và một 
cái thùng cùng người đâu bêp, họ đuôi vua ra khỏi xứ sở. 

Đem theo người đầu bếp, vua ra khỏi kinh thành, đi vào rừng làm chỗ cư trú 


dưới gốc cây đa. Khi sông ở đó vua thường đứng trên con đường đưa vào 
rừng, và giết người, đem xác về đưa cho người đầu bếp, y nấu thịt, dọn lên 


và cả hai đêu sông theo cách ây. 


Mỗi khi vua xông ra, hét lớn: "Ta đây là tên cướp ăn thịt người!" không ai 
đứng vững được nữa, họ đều ngã xuống đất, người nào vua thích thì vua cứ 
tóm lấy, xách chồng ngược chân lên trời hay không đều có thể cả, rồi đưa 
cho người đầu bếp. 


Một hôm, vua không tìm ra người nảo trong rừng cả khi về nhà, người đầu 
bêp hỏi: 

- Tâu Đại vương, thế nào đây? 

Vua bảo y đặt nồi lên lò lửa. 

- Nhưng thịt đâu, tâu Đại vương? 

- Ô ta sẽ tìm ra thịt mà. - Vua đáp. 


Người đầu bếp suy nghĩ : "Thôi chết ta rồi? " và vừa run rây, y vừa nhóm 
bếp và đặt nồi lên lò. Sau đó kẻ ăn thịt người giết y với một nhát kiếm và 
nấu thịt ăn. Từ đó vua hoàn toàn cô độc và phải nâu ăn cho mình. 

Tiếng đồn vang dậy khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ): "Kẻ ăn thịt người kia 
giết hại khách qua đường”. Thời ấy có một vị Bà-la-môn giàu đang đi buôn 
với năm trăm cô xe hàng hóa từ Đông sang Tây và suy nghĩ: "Dân chúng 
đồn rằng kẻ ăn thịt người ấy giết người trên xa lộ. Ta sẽ đi xuyên qua rừng 
này bằng cách trả tiền mãi lộ". 


Thế là ông trả một ngàn đồng tiền cho đám dân sống ở lối đi vào rừng, đặn 
họ chở ông an toàn qua khu rừng rồi lên đường cùng với họ. Ông. đặt cả 
đoàn xe đi trước và sau khi tắm gội, xoa dầu thơm và phục sức lộng lẫy, ông 
ngồi vào chiếc xe êm ái do đôi bò trắng kéo, và được cả đoàn hộ tống, ông 
khởi hành cuối cùng. 


Kẻ ăn thịt người trèo lên cây ngồi rình đợi người, nhưng dù y không cảm 
thấy thèm ăn bất cứ người nảo trong đoàn xe, vừa chợt thấy vị Bà-la-môn thì 
nước miếng trong mồm y nhỏ ra vì thèm ăn thịt vị ấy. Khi vị Bà-la-môn đến 
gần, y xưng danh hiệu thét lớn: 


- Ta là tên cướp ăn thịt người đây? 

Vừa vung kiếm lên giống như một người tung cát mù mắt kẻ khác, y nhào 
tới đoàn người và không ai có khả năng chống cự lại y, mà tất cả đều ngã 
sông soài xuống đất. 

Vừa chụp lẫy chân vị Bà-la-môn đang ngồi trên chiếc xe êm ái kia, tên cướp 
ném ông lên lưng mình, đâu dôc ngược xuông đât, đập mạnh vào gót chân y 
trong khi kéo ông đi xa. Đám người kia đứng dậy kêu nhau: 


- Này bạn hãy dậy mau lên. Ta đã nhận một ngàn đồng tiền từ tay vị Bà-la- 
môn. AI trong bọn ta ra dáng nam nhi đây? Cả bọn ta dù mạnh hay yêu, đêu 
phải đuôi theo nó một đoạn đường. 


Họ đuôi theo y và kẻ ăn thịt người dừng lại nhìn lui khi không thấy ai, lại 
tiếp tục đi chằm chằm. Lúc ấy một người bạo gan chạy hết tốc lực bắt kịp y. 
Khi thấy gã kia, kẻ cướp nhảy lên một hàng rào, dẫm nhằm một mảnh gỗ 
cây keo nhô ra ở đầu bàn chân khiến y bị thương, phải lê bước trong khi máu 
rỉ ra từ vết thương. 


Lúc ấy người đuôi theo thấy vậy liền nói: 
- Chắc chắn ta đã làm y bị thương, các bạn cứ bám sát theo, ta sẽ bắt được y. 


Họ thấy y yêu sức quá liền họp sức đuôi bắt y. Khi thấy mình bị đuổi theo y, 
kẻ cướp thả vị Bà-la-môn và tìm cách thoát thân. 


Đám người hộ tống vị Bà-la-môn suy nghĩ ngay khi cứu được ông: "Chúng 
ta phải làm gì với kẻ cướp này nữa?”, rôi quay vê. 

Còn kẻ ăn thịt người đi đến gốc đa, nằm xuống giữa đám cây con và khấn 
vái thân cây này: 

- Lạy nữ thần cây, nếu trong bảy ngày bà có thê làm lành vết thương của ta, 
thì ta nguyện sẽ tâm thân cây băng máu lây từ cô họng của một trăm lẻ một 
vương tử khăp cõi Diêm-phù-đê, và treo ruột gan chúng quanh thân cây rôi 
dâng lê tê đàn băng năm loại thịt ngon ngọt. 


Bấy giờ do y không có gì để ăn uống, thân thể y hao mòn dần và trong bảy 
ngày, vêt thương đã lành. Y nhận thây y lành bệnh là nhờ nữ thân cây đa, và 
chỉ trong vài ngày, y phục hôi sức mạnh băng cách ăn thịt người, nên y suy 
nghĩ: "VỊ thân đã giúp đỡ ta rât nhiêu. Ta phải thực hiện lời thê nguyện ây”. 
Y cầm kiếm xông ra từ gốc cây và lên đường với mục đích đem về các 
vương tử. 

Bấy giờ, một thần Dạ-xoa, đã từng làm bạn đường cùng đi đây đó với y và 
cùng ăn thịt người, vì trong một tiền kiếp, y cũng đã là một Dạ-xoa, chợt 
trông thấy y và biết răng trong một tiền kiếp y chính là bạn mình, liền hỏi: 

- Này bạn có nhận biết ta chăng? 

- Ta không biết. 

Sau đó Dạ-xoa kế cho kẻ cướp nghe một việc mà cả hai đã cùng làm trong 
đời trước, kẻ ăn thịt người nhận ra bạn và chào hỏi ân cân. Khi được hỏi tái 
sinh thời nào, ở đâu, y kê cho bạn nghe nơi sinh trưởng của mình, trước kia 
đã bị đuôi ra khỏi vương quôc ra sao và hiện đang ở đâu. Y còn kê thêm cho 


bạn nghe y đã bị thương vì mảnh gỗ như thế nào và bây giờ y đang viễn du 
đề giải lời thê với vị nữ thân cây. 

- Ta sẽ phải vượt qua nỗi gian khổ này nhờ sự trợ giúp của bạn: này bạn, 
chúng ta hãy cùng đi. - Y nói. 


- Ta không đi được, nhưng có việc này ta có thể giúp bạn. Ta biết chắc chắn 
một lá bùa đặc biệt có lời quý vô giá. Nó giữ vững sức mạnh, tốc độ của đôi 
chân và tăng cường uy lực. Hãy học bùa chú này. 

Y đồng ý ngay và vị quỷ thần trao bùa cho y rồi ra đi. Kẻ ăn thịt người học 
thuộc lòng thần chú ấy, từ đó y đi nhanh như gió và rất gan dạ. Trong vòng 
bảy ngày y tìm được một trăm lẻ một vị vua đang đi trên đường tới ngự viên 
và nhiều nơi khác, y chồm lên các vị ấy nhanh như gió cuốn, xưng danh hiệu 
xong, y nhảy quanh và hét lớn khiến họ kinh hoảng. Rồi y năm lấy chân họ, 
dốc ngược đầu xuống đất, mang đi thật nhanh như gió cuốn. 


Kế đó, y đục lỗ trong lòng bàn chân họ và treo họ lên băng dây trên cây đa, 
gió đánh lên họ khi họ vừa chạm đầu ngón chân xuống đất, họ treo lủng lắng 
trên cây, quay cuồng như chuỗi hoa héo trong giỏ. 


Nhưng kẻ ăn thịt người lại suy nghĩ: "Sutasoma là thầy giáo riêng của ta. 
Đừng đê cho toàn cõi Diêm-phù-đêề phải suy tàn”. Vì thê y không mang vị ây 
vê. 

Khi có ý định dâng lễ tế thần cây, y nhóm lửa và ngồi xuống mải cọc nhọn. 
VỊ nữ thân cây suy nghĩ: "Y chuân bị dâng lê tê đàn cho ta, nhưng không 
phải chính ta đã chữa lành vêt thương của y. Nay y sắp làm một việc sát sinh 
trọng đại. Phải làm gì đây? Ta không đủ khả năng ngăn cản y". 

Vì thế bà vội đi kể với Tứ Đại Thiên vương về sự việc này và xin các vị 
ngăn cản y. Khi các vị đáp không thê làm việc ây, bà đên yêt kiên Sakka 
Thiên chủ, kê cho ngài toàn thê câu chuyện và xIn ngài ngăn cản y. Ngài nói: 
- Ta không thể làm việc ấy, nhưng ta sẽ chỉ cho ngươi một người có thê làm 
được. 

- Đó là a1? Bà hỏi. 

- Trong thế giới chư Thiên và loài người, không có ai khác ngoại trừ 
Sufasoma, vương tử xứ Kuru ở trong kinh thành Indapatta. Ngài sẽ giáo hóa 
cho y thuân thục, sẽ điêu phục y đê cứu mạng các vua kia, chữa cho y khỏi 
bệnh ăn thịt người và tưới nước cam lồ khắp cõi Diêm-phù-đề. Nếu ngươi 


muốn cứu mạng các vua kia, hãy bảo y trước tiên phải đem Sutasoma đến 
rồi dâng lễ tế đản lên cây. 


- Thật chí lý. - Vị thần đáp. 


Rồi bà vội vàng ra đi, giả dạng một ân sĩ đến gần kẻ ăn thịt người. Nghe 
tiếng chân, y nghĩ thầm: "Một vua nào đó đã trốn thoát được chăng?" Vừa 
nhìn lên thấy ấn sĩ, y lại nghĩ: "Các ấn sĩ chắc chắn đều là Sát-đế-ly (quý 
tộc). Nếu ta bắt được nó, ta sẽ làm tròn con số một trăm lẻ một vua và dâng 
lệ 


Y đứng lên mang kiếm trong tay đuổi theo ấn sĩ nhưng dù y đã săn lùng vị 
ấy suốt ba đặm đường, y vân không bắt kịp vị ấy và mồ hôi đỗ ròng ròng 
khắp tứ chi. Y nghĩ thần: "Trước kia ta từng đuôi theo và bắt được voi, ngựa 
hoặc xe chạy hết tốc lực, nhưng hôm nay dù ta đã chạy hết sức mình cũng 
không thê bắt được vị Ấn sĩ này vẫn đang đi thật tự nhiên. Vì lý do gì vậy?" 
Rồi y lại nghĩ. "Các ân sĩ thường có thói quen vâng lời: nếu ta bảo vị ấy 
dừng lại và vị ấy làm theo, ta sẽ bắt lấy". Y liền kêu lớn: 


- Thánh giả, hãy đứng lại: 

- Ta đang đứng đây. - Vị ấy đáp - Ngươi cũng thử đứng lại nào. 

Y đáp: 

- Ô kìa, các ân sĩ dù có phải cứu mạng mình cũng không nói dối, nhưng ngài 
lại nói dôi đây. 

Và y ngâm kệ: 


23. Mặc dù ta bảo đứng yên ngay, 
Ngài vẫn phóng mình tựa gió bay, 
Ngài lại thét: "Này! 1a đứng đó!” 
Chắc là ngài nói dối ta đây. 

Chuyện này quả thật không phù họp. 
Ân sĩ ôi! Mang lấy kiếm này, 

Ngài phải giả làm tên bất hại 

Điểm lông chim hạc trắng, con mây. 


Kế đó nữ thần đáp đôi vẫn kệ: 

24. Ta vẫn lòng theo đạo chánh chân, 
Chẳng thay tên họ hoặc thân nhán, 
Cường gian đáy sống đời phù phiếm, 
Phút chốc đọa vào ngục khổ thân. 


25. Can đảm lên đi, hỡi Chúa công, 
Bắt So-ma vĩ đại anh hùng, 

Đem về đây để ngài dâng lễ 

Sẽ đạt thiên đường, có biết không? 


Cùng với những lời này, nữ thần cởi lớp áo giả dạng ẩn sĩ và xuất lộ nguyên 
hình, chói sáng giữa bầu trời như vằng nhật. Kẻ ăn thịt người nghe bà nói và 
ngắm hình dung bà, liền hỏi bà là ai. Khi nghe bà đáp bà ra đời làm vị thần 
cây này, y thích thú nghĩ thầm: "Ta đã trông cậy thần hộ mạng của ta rồi" và 
HÓI: 

- Thưa nữ thần tiên, xin đừng lo ngại về Sutasoma, mà xin ngài hãy nhập 
vào thân cây lần nữa. 


Vị thần nhập vào thân cây ngay trước mắt y. Vừa lúc ấy mặt trời lặn và mặt 
trăng lên. Kẻ ăn thịt người vôn tính thông các kinh Vệ-đà và các sách bô 
sung vào kinh ấy, lại quen với cách vận hành của các thiên thế, nên khi nhìn 
lên trời, y suy nghĩ: "Ngày mai sẽ có chòm sao Phussa xuất hiện, Sutasoma 
sẽ đến tắm ở ngự viên và ta sẽ ra tay với vua ấy". Nhưng vì vua ấy có một vệ 
sĩ lực lưỡng và dân chúng khắp cõi Diêm-phù-đề sẽ đến hộ vệ vua trong 
vòng ba dặm, vậy vào canh một trước khi vệ sĩ đóng quân, ta sẽ đến ngự 
viên Migàcira, xuống hồ hoàng gia và đứng đó". 


Thế rồi y xuống hồ và đứng đó, che đầu bằng ngọn lá sen. Do uy lực vĩ đại 
của y, các loài cá, rùa đều lùi lại phía sau và bơi quanh từng đàn lớn bên bờ 
nước. Ta có thể hỏi: Do đâu y lại có cảnh vinh quang này? Đó là do lòng mộ 
đạo của y trong đời trước. 


Vào thời đức Phật Kassapa (Ca-diếp), y bắt đầu phân phát sữa theo phiếu. 
Nhờ vậy, y trở thành người rất có thế lực, và sau khi bảo Tăng chúng dựng 
sảnh đường để đốt lửa chống mùa lạnh, y cúng dường lửa, củi và cái rìu chẻ 
củi. Do kết quả việc này, y rất nổi tiếng. Vì thế bây giờ, khi y vào ngự viên, 
trời chỉ vừa rạng đông, quân sĩ đã canh phòng suốt ba dặm đường chung 
quanh, còn vua Sutasoma, sau buôi điểm tâm lúc sáng sớm, đã ngự lên mình 
voi được tô điểm yên cương thật lộng lẫy, với bốn đội quân hùng hậu hộ giá 
tiễn ra khỏi kinh thành. 


Ngay lúc Ấy, một Bà-la-môn tên Nanda đi từ Takkasilà, mang theo bốn vần 
kệ, mỗi vần đáng giá một trăm đồng tiền, vừa đến kinh thành sau cuộc hành 
trình, dài một trăm hai mươi dặm, và trú ngụ ở một vùng ngoại Ôô. 


Vừa rạng đông, vị ấy vào thành thấy vua đang ngự xa giá đi qua đông môn, 
liền giơ tay lên hô lớn: "Vạn tuế Đại vương!" Bấy giờ vua bị viễn thị, trong 
khi đang cỡi voi, vua thấy cánh tay giơ lên của vị Bả-la-môn đang đứng trên 
một mô đất cao, liền tiễn đến gần trên mình voi vừa ngâm kệ vừa hỏi như 
sau: 

26. Trâm hỏi ngài sinh ở xứ nào, 

Đến đây, Đạo sĩ hỡi, vì sao? 


Nỗi rồi, nay trâm liên ban tặng 
Bát cứ điểu chỉ đáy nguyện câu. 
Kế đó vị Bả-la-môn đáp lời vua: 


27. Bốn vân thi kệ, tấu Quân vương, 

Y nghĩa sâu xa tựa hải dương, 

Mang đên đáy, xin nghe thật kỹ 

Cao siêu huyền bí thảy am tưởng. 

Vị ấy tiếp: 

- Tâu Đại vương, bốn vần thi kệ này do đức Phật Kassapa dạy tiêu thần, mỗi 


vần đáng giá một trăm đồng tiền. Sau khi nghe xong, nêu Đại vương muốn 
dâng tế lễ nước trái cây soma, tiêu thần sẽ đến chỉ dẫn Đại vương. 


Vua vô cùng hân hoan phán: 


- Này Tôn sư, ngài khéo làm việc này lăm, nhưng hôm nay trâm không trở 
vê triêu được. Hôm nay là ngày giao hội của chòm sao Phussa, là ngày trầm 
đi gội đầu. Khi trở vê, trầm sẽ nghe lời ngài. Xin đừng phật ý vì trâm. 


Cùng với những lời này, vua ra lệnh đám quân thân: 


- Các khanh đến nhà một Bà-la-môn nào đó chuẩn bị một sảng tọa và sắp đặt 
một nơi ăn dưới mái hiên. 

Xong vua đi vào ngự viên. Khu vườn được bao bọc bởi một tường thành cao 
mười tám cubit (I cubit: 45cm) và được bây voi canh phòng chung quanh 
đứng kê sát nhau. Kê tiêp là bây ngựa, đoàn xe, cuôi cùng là đám xạ thủ và 
các bộ binh khác; thật giông như cả đại dương dậy sóng là đạo quân được di 
chuyên đên đây. 

Sau khi đã trút bỏ các vật trang sức nặng nề và được cạo râu, gội đầu với dầu 
thơm rồi, vua đi tắm hồ sen trong đáng diện uy nghĩ cao quý, và khi bước ra 
khỏi nước, vua đứng đó trong bộ áo tăm, quân hầu liền đem vòng hoa thơm 
ngát đến trang điểm cho ngài. 

Kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Khi đã phục sức đầy đủ, nhà vua hắn sẽ nặng 
lăm. Ta muôn bắt lây vua khi còn nhẹ đê mang đi". Thê rôi vừa thét lớn vừa 
nhảy quanh và vung kiêm trên đâu nhanh như chớp, y xưng danh hiệu xong 
liên nói to: 

- Này, ta đầy là kẻ cướp ăn thịt người. 

Rồi đặt ngón tay trên trán vua, y bước ra khỏi nước. 


Ngay khi nghe tiếng thét, các quản tượng cùng đàn voi, các ky mã cùng đàn 


ngựa, các quản xe cùng đàn xe đều ngã xuống đất, cả đoàn quân sĩ đều thả 
vũ khí đang cầm và nằm sát xuống bụng. 


Kẻ ăn thịt người chụp lấy Sutasoma dựng ngài thăng đứng lên. Tất cả đám 
vương tử trước kia, y đều bắt lấy từ bàn chân và dốc ngược đầu xuống đất, 
rồi kéo lê họ đi khiến đầu họ đập vào gót chân y, nhưng nay đến gần Bồ-tát, 
y cúi xuống nhắc ngài lên và đặt trên vai mình. 


Nghĩ rằng có lối đi quanh qua công thành, y nhảy lên bức thành cao mười 
tám cubit, ngay tại điểm đối điện con đường ấy, y vừa tiến lên vừa dẫm chân 
lên trán bầy voi làm rỉ ra chất dịch, lật nhào chúng xuống như thể các đỉnh 
núi. Kế đó y dẫm chân lên lưng bầy ngựa, dù thường ngày chúng nhanh như 
gió và quý vô cùng, rồi cũng đạp chúng ngã xuống đất. 


Sau đó, y bước lên mặt trước của các cỗ xe lộng lẫy chăng khác gì người 
quay con vụ (con cù), hay như thê người dâm nát cây phalaka xanh biêc hay 
đám lá bàng, và thoát một cái, y đã chạy xa ba dặm. 


Rồi muốn biết có ai chạy theo để cứu Sutasoma không, y nhìn lên và thấy 
không ai, y lại đi chằm chậm. Khi nhận ra những giọt nước rơi xuống mình 
từ tóc Sutasoma, y nghĩ thầm: "Không ai sông mà khỏi sợ chết. Chắc có lẽ 
Sutasoma cũng đang khóc vì sợ đấy", và y ngâm kệ: 


28. Những bậc uyên thám, các trí nhân 
Từ duy cao cả phái sinh luôn, 

Chẳng bao giờ khóc, tìm an trú 

Bậc Thánh xua tan nổi khổ buôn. 


29. Có phải vợ con hoặc họ hàng, 
Bản thán, kho thóc, bạc hay vàng, 
Đã làm lệ chảy, So-ma hỡi, 
Đại để Ku-ru, đáp rõ ràng. 


Sutasoma đáp: 

30. Không khóc gì cho chính bản thán, 
Vợ con, đất nước hoặc kho tàng, 
Thánh hạnh ngày xưa ta vẫn giữ, 
Khóc vì lời hứa chẳng chu toàn. 


31. Trước một La-môn, đã hưa lời, 
Khi ta trị nước với quyền oái, 

Lời kia ta ước mong gì" giữ 

Danh dự cứu xong, trở lại ngài! 


Kẻ ăn thịt người đáp lại: 

32. Ta chẳng tin rằng có thế nhân 
Vận may thoát móng tử ma thân, 
Trở về nộp mạng cho cừu địch, 
Nếu để ngài đi, chẳng phục hoàn. 


33. Thoát kè sát nhân ác, trở về 

Hoàng cung, mộng ước đẹp tràn trễ, 

Cuộc đời thân thiết đây lôi cuốn 

Hồi phục cho ngài phải đắm mê. 

Vì lý do gì trên thể giới 

Mà ngài trở lại với ta hê? 

Khi nghe lời này, bậc Đại Sĩ vẫn gan dạ như sư tử, đáp: 


34. Vô tội, con người thích chết hơn 
Sống mang đây tội đáng khinh nhờn, 
Nếu vì cứu mạng, buông lời dối 

Người chẳng thoát đâu ngục khô buôn. 


35. Gió có thể lay chuyển núi cao, 

Trời, trăng rụng xuông cối trần lao, 

Thưa ngài, và mọi dòng sông cạn, 

Nhưng vọng ngôn, ta chẳng phạm vào. 

Dù Ngài nói vậy, kẻ ăn thịt người vẫn không tin ngài. Do đó, Bồ-tát suy 
nghĩ: "Kẻ này không tin ta; ta quyết làm cho y tin bằng một lời thề", và bảo: 


- Thưa Tôn giả ăn thịt người, xin hãy thả ta xuống khỏi lưng, ta sẽ thể 
nguyên khiên ngài tin ta. 


Sau những lời này, ngài được kẻ ăn thịt người đưa xuống, đặt trên mặt đất và 
ngài phát nguyện: 


36. Này! Khi ta chạm kiểm, đao này, 

Thê nguyện trang nghiêm trước mặt ngài, 
Hãy thả ta và ta thoát nọ, 

Cứu xong danh dự, trở về đây. 


Lúc ấy kẻ ăn thịt người nghĩ thầm: "Vua Sutasoma này thể chịu hình phạt 
nếu vi phạm luật lệ dòng Khattiya (Sát-đế-ly, võ tướng). Ta còn muốn gì với 
vị ấy nửa? À, ta cũng là một vua Sát-đề-ly. Ta sẽ lây máu từ chính cánh tay 
mình và tế lễ thần cây. Đây thật là một chàng trai rất nhát gan". Rồi y ngâm 


kệ: 

37. Trước một La-môn, đã hưa lời, 

Khi ngài trị nước với quyên oali, 

Lời kia, ta phải bất ngài giữ, 

Danh dự cứu rồi, trở lại thôi. 

Sau đó bậc Đại ST nói: 

-Này Hiền hữu, xin chớ phật lòng. Sau khi ta đã nghe bốn vần kệ kia, mỗi 
vân đáng giá một trăm đông tiên, và dâng lê cúng dường vị Pháp sư xong, ta 
sẽ trở lại vào lúc rạng đông. 

Và ngài ngâm kệ này: 

3ở. Trước một La-môn đã hứa lời, 

Khi ta trị nước với quyền oal, 

Lời kia ta c mong gìn giữ, 

Danh dự cứu xong, trở lại ngài. 

Kẻ ăn thịt người đáp: 

- Ngài đã thề chịu hình phạt nếu vi phạm phong tục của dòng Sát-đế-ly. Ngài 
hãy cân thận hành động cho đúng phép. 

Ngài nói: 

- Này hiền hữu ăn thịt người, ngài đã biết ta từ bé: trước kia ta chưa bao giờ 
nói đôi dù đê đùa chơi, còn nay ta đã được lên ngai vàng và biệt điêu phải 
trái thì sao ta nói dôi được? Hãy tin ta, ta sẽ dâng lê vật tê đàn cho hiên hữu. 


Được thúc giục phải tin tưởng ngài, y đáp: 


- Thôi được, Đại vương hãy ra đi, và nếu Đại vương không trở lại thì sẽ 
không có tê lê và thân cây cũng không châp nhận lê nêu không có Đại 
vương. Vậy đừng làm trở ngại việc dâng lễ của ta. 


Rồi y để bậc Đại Sĩ ra đi. 


Giống như mặt trăng thoát khỏi móng vuốt của thần Rahu (La-hầu) và với 
sức mạnh của một chú voi còn trẻ, ngài nhanh chân vê đên kinh thành. 


~ 


Còn đám quân sĩ của ngài suy nghĩ: "Đại vương Sutasoma là bậc hiền trí và 
là vị Pháp sư tuyệt hảo. Nếu Ngài có thể nói một hai lời với y, ngài sẽ cảm 
hóa y và trở về như con voi đũng mãnh thoát khỏi mồm sư tử". Rồi họ lại 
nghĩ: "Dân chúng sẽ khiến trách chúng ta và nói: Sau khi bỏ mặc đức vua 
của các ông cho kẻ ăn thịt người, các ông còn trở lại với bọn này ư?" 


Vì thế họ cắm trại ngoài kinh thành và khi chợt thấy ngài từ xa đi đến, họ 


bước ra đón ngài, đảnh lễ ân cần và thưa: 

- Tâu Đại vương, ngài không khiếp sợ kẻ ăn thịt người ấy ư2 

Ngài đáp: 

- Kẻ ăn thịt người ẫy đã làm một việc khó khăn hơn bắt cứ việc øì song thân 


ta đã làm. Là một kẻ hung tàn bạo ngược như vậy mà sau khi nghe ta thuyết 
Pháp, y đã đê ta đi. 


Sau đó, quân hầu trang điểm xiêm y cho ngài xong, đưa ngài lên lưng voi và 
hộ tống ngài về kinh. Khi thấy ngài, dân chúng hân hoan, và do lòng nhiệt 
thành của ngài đối với Pháp, ngài không đi viếng song thân mà lại nghĩ: "Ta 
sẽ thăm cha mẹ sau”, và ngài vào cung điện ngự lên ngôi báu. 


Rôi ngài triệu vị Bà-la-môn đến, ra lệnh cạo râu cho ông, sau khi râu tóc 
được tỉa xong, ông được tăm rửa, xoa dâu thơm và phụ sức xiêm y lộng lây 
và họ đưa ông đên trước ngôi vua. 


Khi vị Bà-la-môn đã được đưa vào yêt kiên, chính vua Sutasoma cũng ởi 
tăm gội, sau đó và ra lệnh đem ngự thiện của ngài dâng vị Bà-la-môn. Đên 
khi vị Bà-la-môn đã thọ thực xong, chính vua mới dùng phân ngự thiện ây. 


Sau đó, ngài đặt vị Bà-la-môn lên một bảo tọa và để tỏ lòng tôn kính, ngài 
cúng dường vị ây các tràng hoa thơm cùng các lề vật tương tự, rôi chính ngài 
ngự trên một bảo tọa thâp và thỉnh câu vị kia: 


- Thưa Tôn sư, chúng ta muôn nghe các vân kệ mà Tôn sư đã đem đên cho 
chúng ta. 


+ 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ đê làm sáng tỏ vân đề: 


39. Thoát tay tàn bạo, giết nhân dân, 
Đến Đạo sĩ, người bạn thiết thân, 
Ngài bảo: "Chúng ta đều ước muốn 
Nghe bài thi kệ giá trăm đông, 

Nếu ngài chiếu cố ban lời dạy, 

Lợi lạc chúng ta được hưởng phần " 


+ 


Khi Bô-tát thỉnh câu, vị Bà-la-môn liên rửa tay với nước hoa rôi rút ra một 
quyên sách đẹp từ túi xách, câm sách cả hai tay và nói : 


- Tâu Đại vương, xin hãy nghe bốn vần kệ của tiểu thần, mỗi vần đáng giá 
một trăm đồng tiền. Chúng đã được đức Phật Kassapa dạy cho tiểu thần. 
Chúng có đặc tính hủy diệt tham đắm, kiêu mạn và các ác hạnh tương tự, 
chúng tạo cho con người khả năng tiêu trừ dục vọng, an tịnh các căn, thậm 
chí đưa đến Niết-bàn có uy lực vĩnh cửu, đoạn diệt khát ái, chặt đứt vòng 
luân hồi và nhồ tận gốc chấp thủ. 


Cùng với những lời này, ông nhìn vào sách và ngâm các vân kệ sau: 


40. Hãy hòa hợp với Thánh hiển nhân, 
Này hỡi So-ma, chỉ một lần, 

Và chớ bao giờ thán kẻ ác, 

Bình an tràn ngập khắp toàn thân. 

41. Thường xuyên giao kết với hiển nhân, 
Chỉ nhận hiển nhân chính bạn thân, 

Học chánh Lý từ bao bậc Thánh, 

Mỗi ngày tu tập tốt thêm dẫn. 


42. Như các xe vua khéo điểm trang 
Cũng thành mở nhạt, sẽ tan hoang, 

Thân ta yếu đuối càng mòn mỏi, 

Và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. 

Song Đạo Thánh hiển nhân vĩnh cửu, 
Chẳng hệ tàn tạ với thời gian, 

Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện 
Qua các thời chưa được bảo ban. 


43. Bầu trời giăng rộng rãi bao la, 
Quả đất trải dài ở dưới ta, 

Lãnh thổ bên kia bờ đại hải, 
Chúng ta đều biết thật là xa. 

Song côn vĩ đại hơn muôn vật, 
Tâm mức ấy. cảng tỏa rộng ra 

Là Đạo lý về điều thiện, ác 

Người hiển, kẻ ác dạy cho ta. 


+ 


Như vậy vị Bà-la-môn đã dạy ngài bốn vần kệ, mỗi vần trị giá một trăm 
đồng, đúng như trước kia đã được đức Phật Kassapa thuyết giảng, rồi ông 
ngồi yên lặng. Bậc Đại Sĩ rất hoan hỷ nghe kệ và bảo: 


- Chuyến đi của ta về đây không phải là không được phần thưởng xứng 
đáng. 

Rồi ngài suy nghĩ: "Những vần kệ này không phải chỉ là lời của một đệ tử 
hay một Thánh nhân, cũng không phải là tác phẩm của một thi sĩ, mà đó 
chính là do một đắng Toàn Tri Kiến nói ra; ta không biết chúng đáng giá ra 
sao. Dù ta có dâng toàn thế giới trải đài lên tận cõi trời Phạm thiên, sau khi 
chất đầy cả thế giới ấy với bảy báu vật, ta cũng không thể đền đáp xứng 
đáng những vần kệ này. Chắc chăn ta có thể trao vương quyền cho vị ấy tại 
kinh thành Indapatfa rộng bảy dặm trong đất nước Kuru trải dài hơn ba trăm 
dặm này. Dĩ nhiên số phần vị ấy xứng đáng làm vua". 


Nhưng khi nhìn ông với khả năng tiên đoán tương lai của một người theo 
hình dáng bê ngoài, ngài không thây các dâu hiệu như thê. Rôi ngài lại nghĩ 
đên ông với chức vụ đại tướng quân hay những chức vụ tương tự, nhưng 
cũng không thây ông có tướng câm đâu dù chỉ một ngôi làng nhỏ. 

Kế đó, khi xem xét trường hợp hưởng thọ tài sản, bắt đầu từ mười triệu 
đồng, ngài thấy vị ấy đáng được hưởng bốn ngàn đồng, và nghĩ cách làm 
vinh dự vị ây với chỉ sộ tiền này thôi, ngài ban tặng vị ấy bốn cái túi, một túi 
đựng một ngàn đồng tiền và bảo: 

- Thưa Tôn sư, khi ngài dạy các vương tử khác những vần kệ này, ngài nhận 
được bao nhiêu? 

-Tâu Đại vương, mỗi vần một trăm đồng vậy chúng chỉ đáng giá một trăm 
thôi. 

Bậc Đại Sĩ bảo: 

- Thưa Tôn sư, ngài không biết tính chất vô giá của món hàng mà ngài đem 
bán đâu. Từ nay phải xem là chúng đáng giá một ngàn đồng tiền. 

Nói vậy xong, ngải ngâm kệ này: 

44. Các kệ này không chỉ bốn trăm, 

Đúng hơn, phải nói giả hàng ngàn, 

Bồn ngàn đáy, Đạo Sư, câm lây, 

Đem chúng đi ngay, hãy vội vàng. 

Sau đó ngài đưa vị ây đến một cỗ xe êm ái và ra lệnh cho quan hầu: 

- Hãy đưa vị Bả-la-môn này về nhà an toàn. 

Rồi ngài bảo ông đi về. Lúc này có tiếng tung hô tán thán nổi lên cùng tiếng 
kêu lớn: 


- Hoan hô! Hoan hô! Đại vương Sutasoma đã tôn vinh các vân kệ này rât 


trọng thể, khi nghĩ rằng mỗi vần kệ đáng giá một ngàn đồng tiền mà trước 
kia chỉ đáng giá một trăm. 

Song thân của vua nghe tiếng ôn, hỏi chuyện gì, và khi nghe sự thật của việc 
ây, do lòng tham lam, hai vị nỗi giận với bậc Đại Sĩ. Còn ngài, sau khi cho vị 
Bả-la-môn ra về, liền đến thăm song thân và đảnh lễ hai vị. Sau đó, phụ 
vương bảo: 


- Này vương nhị, con đã thoát khỏi tay của kẻ được xem là tướp cướp hung 
bạo. 


Rồi thay vì lộ vẻ vui mừng khi thấy ngài, do lòng tham tiền, vua cha hỏi: 
- Có thật chúng nói con ban bốn ngàn đồng tiền vì nghe bốn vần kệ chăng? 
Khi nghe ngài thú nhận là đúng, vua cha ngâm kệ này: 


45. Kệ thường mỗi khúc tám mươi đồng, 

Hoặc đên một trăm, giả tận cùng, 

Song hởi So-ma, nên tự chủ, 

Một ngàn là giả kệ chưa từng! 

Lúc ẫy bậc Đại Sĩ muốn thúc giục vua cha nhìn sự vật theo cách khác, liền 
HÓI: 

- Tâu phụ vương, chính là con không muốn tăng thêm tài sản, mà tăng thêm 
kiên thức thôi. 

Và ngài ngâm các kệ này: 

46. Con mong Thánh kiến cứ tăng dân, 

Báu bạn thiệt thân với Thành nhán, 

Chăng có sông nào đây biên cả, 

Thiện ngôn con học mãi không cùng. 


47. Như lửa khát khao réo củi rơm, 
Biển đòi sông, lạch đồ nhiễu hơn, 

Hiển nhân cũng vậy, tâu Hoàng thượng, 
Khao khát nghe lời nói thiện chon. 


4ð. Từ miệng nô tỳ, nễu được nghe 
Tối cao ÿ nghĩa kệ tràn trê, 

Lời kia con nhận đây cung kính, 
Đạo lÿ thiện chân thỏa chẳng hễ. 


Sau khi nói vậy xong, ngài bảo: 


- Xin phụ vương đừng chỉ vì tiền mà trách móc con. Con đã về đây, sau khi 
thề nguyền rằng con sẽ trở lại đó khi đã nghe Pháp xong. Nay con sẽ trở lại 
với quái nhân kia, xin phụ vương nhận lấy vương quyền. 


Ngài trao chủ quyền cho phụ vương và ngâm kệ: 


49. Đất nước của cha lắm bạc vàng, 

Cân đai, quốc phục, lạc võ ngàn, 

Sao côn khiên trách khi con bỏ 

Dục lạc, chết vào tay sắt nhân? 

Lúc này tim vua cha nóng rực lên và ngài bảo: 

- Này, vương nhi Sutasoma yêu quý, con nói gÌ thế? Cha sẽ đi cùng tất cả 
bốn đạo quân và sẽ bắt được kẻ cướp ấy. 

Rồi ngài ngâm kệ: 

50. Dũng sĩ đến đây bảo vệ ta! 

Kẻ thì cỡi tượng, kẻ lên xa, 

Bộ binh, kụ mã đây cung tiên, 

Thông lãnh đạo quán, giêt địch nhà! 

Lúc ấy phụ vương mẫu hậu ngài, mắt đẫm lệ, năn nỉ ngài: 

- Này vương nhi, chớ đi, con không thể đi được. 

Rồi mười sáu ngàn cung nữ ca múa cùng đám cận thần than khóc: 

- Tâu Đại vương, sao Đại vương nở đến đó, bỏ chúng thần bơ vơ? 

Và khắp kinh thành, không ai giữ được niềm xúc động, họ bảo nhau: 

- Người ta nói ngài đã trở về đây sau khi đã hứa lời với kẻ ăn thịt người; giờ 
đây ngài đã nghe bôn vân kệ, môi vân đáng giá một trăm đông, và đã bày tỏ 
lòng cung kính trọng thê đối với vị Pháp sư, cùng từ giã song thân, ngài sẽ 
quay lại lần nữa với kẻ ăn thịt người ấy. 

Rồi cả kinh thành náo động dữ dội. Còn ngài khi nghe cha mẹ bảo thế, liền 
ngâm kệ này: 

351. Hành động cừu nhán ăn thịt người 

Bất con, rồi thả, thát cao với, 

Khác ghi thuở trước tình băng hữu, 

Đã hứa, làm sao con nuốt lời? 

Ngài lại an ủi song thân: 

- Phụ vương và mẫu hậu yêu quý, xin đứng lo âu vì con. Con đã làm một 
việc công đức, nên việc điêu phục ngũ dục tham không phải là vần đê khó 


khăn gì đâu. 


Vừa từ giã song thân, ngài vừa khuyên giáo quân chúng và ra đi. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vân đê: 


32. Lời khéo khuyên, từ biệt lão thân, 
Chân thành nhắn nhủ cả quân, dân, 
Giữ lời thệ ước, không lừa dối, 

Vội trở về bên kẻ sát nhân. 


+ 


Lúc ấy kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Nếu hiền hữu Sutasoma của ta muốn trở 
vê, thì cứ đê bạn trở vê, không thê khác được, và mặc vị thân cây muôn làm 
øì tùy ý, còn ta sẽ giêt các vương tử này và dâng tê lê tê đàn băng thịt của 
chúng với năm món ngon ngọt nữa". 

Thế rồi kẻ ấy chất đống củi hỏa thiêu và châm lửa, nghĩ rằng phải đợi cho 
đên khi than nóng đỏ lên. Trong lúc y ngôi mài cái xiên thịt thì Sutasoma 
đên. 

Vừa thấy ngài, kẻ ăn thịt người vui mừng trong lòng, liền hỏi: 

- Này Hiền hữu, bạn đã đi làm được những gì bạn muốn rồi chứ? 

Bậc Đại Sĩ đáp: 

- Thưa vâng, này Đại vương, ta đã nghe những vằng kệ do đức Phật Kassapa 


dạy vị Bà-la-môn kia, ta đã tỏ lòng tôn kính trọng thê đối với vị Pháp Sư và 
vì thế ta đã trở lại sau khi làm xong việc ta cần làm. 


Đề chứng minh điều này, ngài ngâm kệ: 


53. Trước một La-môn đã hứa lời, 
Khi ta trị nước với quyền oai, 
Nay ta đã trọn lời thê ước, 

Danh dự cứu xong, trở lại rồi. 
Vậy hãy giết ta và tế lễ 

Dâng thân cây gỗ của nhà ngài, 
Hay là thỏa mãn lòng tham muốn 
Đóc ác bạo hung với thịt người ! 


Nghe lời vầy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Vua này không sợ, vị ấy nói lên với 


lòng đã xua tan mọi nỗi kinh hoàng chết chóc. Ta muốn biết uy lực này phát 
xuất từ đâu. Không thể có gì khác được. Vị ấy nói: "Ta đã nghe các vân kệ 
mà đức Phật Kassapa dạy bảo. Chắc hắn uy lực siêu phàm này phát xuất từ 
đây. Ta sẽ bảo vị ấy ngâm kệ này cho ta nghe và do đó ta cũng sẽ thoát bất 
cứ nỗi sợ hãi nào". 

Khi đã quyết định như vậy xong, y ngâm kệ này: 


34. Dù ta trì hoãn một hai ngày, 
Lửa vẫn còn làm khói tỏa bay, 
Chẳng mất quyên ăn môi thịt ấy, 
Thị! quay than nóng thật ngon thay! 
Các vần kệ giá trăm đồng chẵn 
Ngài hãy mau lên, đọc kệ ngay! 


Nghe vậy, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Kẻ ăn thịt người này là kẻ phạm tội ác. Ta 
sẽ khiển trách y đôi lời và làm y biết ô nhục vì những lời của ta". Ngài liền 
bảo: 

55. Kẻ ăn đông loại, bạo tàn thay, 

Thèm thịt, đã rơi khỏi chiếc ngai, 

Vân kệ dạy cho ta Chánh lý, 

Chánh, Tà phải kết hợp sau đây? 


56. Với kẻ cướp hung ác bạo tàn, 
Bàn tay đã nhúng máu đây tràn, 
Lợi gì Thánh kiến này đem đến, 
Phát xuất từ đâu lẽ Chánh Chân 


Cho dù được nghe nói các lời này, kẻ ăn thịt người cũng không tức giận. Vì 
sao vậy? Đó là do uy lực từ tâm của bậc Đại ST. Vì thê y nói: 

- Này Hiền hữu Sutasoma, chỉ một mình ta là bất chánh thôi sao? 
Và y ngâm kệ: 

57. Kẻ nọ đi săn bắt thú rừng 

Đề làm thành món thịt thơm lừng, 

Và người kia giết người đồng loại 

Lấy thịt bà con để nấu ăn, 

Khi chết, cả hai đồng tội lỗi, 

Sao riêng ta bị trách cùng hung? 

Nghe vậy, bậc Đại Sĩ ngâm kệ này để phá tan tà kiến ấy: 


Sổ. Trong ngũ thú, loài có móng, răng, 


Khôn ngoan, vương tử cứ dùng ăn, 

Còn ngài ăn thịt đà kiêng Kỳ, 

Này Đại vương ôi, thật bạo hung! 

Khi nghe lời khiển trách trên, y thấy không còn đường nảo thoát được cả, 
liên cô tìm cánh che dâu tội lôi của mình và ngâm kệ: 

59. Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, 

Vê cung, đáy mộng ước xinh tươi, 

Sao côn nộp mạng cho cửu địch, 

Ngài chặc tỉnh thông đạo lý trời? 


Lúc Ấy, bậc Đại Sĩ đáp: 


- Này hiền hữu, một người như ta chắc hắn phải thông thạo kiến thức truyền 
thông Khattiya (Sát-đê-ly: võ tướng, quý tộc). Ta hiệu rõ lãm chứ, nhưng ta 
không hướng dân hành động của ta theo đó. 

Và ngài ngâm kệ: 

ó0. Ai thông đạo Khat-ti-ya vậy, 

Đểu xuống ngục sâu sông đọa đây, 

Ta vốn ghét căm truyền thống ấy, 

Theo lời đã hứa, trở về đáy. 

Hãy làm tê lê và ăn thịt 

1a trọn, Đại vương khủng khiêp này. 

Kẻ ăn thịt người hỏi: 

61. Đất rộng, cung đình, bò, ngựa, trâu, 

Hương thơm, áo đẹp, làm nàng hấu, 

Đại vương đây đủ bao điều áy, 

Chánh pháp ngài tùn hạnh phúc đâu 2 


Bồ-tát đáp lại: 


62. Mọi lạc thú mà cõi thế gian 
Tặng ta, chẳng có thú nào hơn 
Niêm vui Chánh pháp ta tìm thấy: 
Ân sĩ, La-môn vẫn trú an 

Trong đạo Chánh chán và giải thoát 
Tử sinh, bờ nọ đến an toàn. 


Như vậy bậc Đại Sĩ đã thuyết giảng cho kẻ ấy về hạnh phúc trong Chánh 
pháp. Lúc â ấy kẻ ăn thịt người, nhìn vào mặt ngài sáng rực rỡ như đóa sen nở 


hay vằng trăng tròn đây, lại suy nghĩ: "Vua Sutasoma này thấy ta đang sửa 
soạn một đồng than hồng và mài nhọn cái xiêng nướng thịt, tuy nhiên không 


hề tỏ ra chút mảy may sợ hãi. Có thể đây là thần lực của các vần kệ đáng giá 
một trăm đông kia hay là nó phát xuât từ một chân lý nào khác? Ta sẽ hỏi vị 
ây”. Và y ngâm kệ theo hình thức câu hỏi: 


63. Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người 
V cung, tràn mộng ước xin tươi, 

Sao còn frở lại thăm thù địch? 

Vương tử chắc không sợ chết rồi, 

Để giữ trọn lời ngài đã hứa, 

Bỏ qua dục lạc ở trên đời. 

Bậc Đại Sĩ đáp lại: 


64. Ta phái nguyện làm muôn ngàn công đức, 
Lễ dôi dào được danh tiếng lừng vang, 

Đến đời sau, ta giữ thẳng con đường, 

Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 


65. Ta phái nguyện làm muôn ngàn công đức, 
Lễ dôi dào được danh VỌng Vẻ vang, 

Không ăn năn, ta tiễn đến thiên đàng, 

Hãy tế lễ và xé môi ăn thịt. 


66. Song thân, ta đã thương yêu khăng khít, 
1a được khen cai trị tuyệt công bình, 

Đến đời sau ta chọn lối quang vinh, 

Ai sợ chết khi trú an Đạo giáo? 


67. Song thán, ta đã phụng thờ chu đáo, 
1a được khen cai trị tuyệt công bình, 
Không ăn năn, ta tiễn đến thiên đình, 
Hãy tế lễ và xé mỗi ngon ngọt. 


ó8. Ta phục vụ đảm thân bằng quyền thuộc, 
Cai trị công bình được mọi người khen, 
Không ăn năn, ta chọn lối thăng thiên, 
Hãy tế lễ và xé môi ăn gấp. 


69. Biết bao người, ta cúng dường cung cấp: 
Bàả-la-môn, đạo sĩ, thảy hân hoan 

Đến đời sau, ta chọn lỗi thiên đàng, 

Ai sợ chết khi trú an Chánh pháp? 


70. Biết bao người, ta cúng dường cung cấp, 

Bả-la-môn, đạo sĩ, thảy hẳn hoan, 

Không ăn năn, ta tiến tới thiên đàng, 

Hãy tế lễ và xé môi ăn thịt. 

Nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Vua Sutasoma này là bậc thiện nhân 
tài trí: giả sử ta ăn thịt vị ây, sọ đầu ta sẽ vỡ ra bảy mảnh, hoặc quả đất sẽ há 
miệng nuốt ta mất", và y hoảng sợ nói: 


- Này Hiền hữu, bạn không phải hạng người mà ta phải ăn thịt đâu. 
Và y ngâm kệ: 

71. Thuốc độc kẻ nào uống chủ tâm, 

Đóc xà hung bạo, lây tay cám, 

Tan thành bảy mảnh ngay đáu nó, 

Người chăng đổi lời, lại dám ăn! 

Y nói với bậc Đại Sĩ như vầy: 

- Ta chắc bạn như thể là thứ thuốc độc chết người, ai đám ăn bạn chứ? 


Và nóng lòng muốn nghe các vần kệ, y van xin ngài ngâm kệ cho y. Nhưng 
khi muôn tỏ lòng cung kính cao trọng đối với đạo Thánh hiền, lời thỉnh cầu 
của y bị bậc Đại Sĩ từ chối vì lý do rằng y không phải là kẻ xứng đáng nhận 
vần kệ đầy đạo đức vẹn toàn như vậy, y tự nhủ: "Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn 
Độ) không có vị hiền nhân nào như thế này, vì khi vị ẫy thoát được tay ta, vị 
ấy đi về nghe kệ, và sau khi bày tỏ lòng cung kính trọng thê đối với vị Pháp 
sư, vị ấy trở lại đây với dấu hiệu thần chết in trên trán. Các vần kệ này chắc 
hẵn có giá trị siêu phàm". Lòng y vẫn tràn đầy ước vọng cung kính nghe kệ 
ấy, y van xin bậc Đại Sĩ và ngâm kệ này: 


72. Những người nghe giáo lý như chân, 

Thiện, ác SẼ mau chóng biệt phản, 

Có lẽ nêu nghe vân kệ ây, 

Tám ta sẽ hỷ lạc vô ngân. 

Lúc ấy bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nay kẻ ăn thịt người mong muốn nghe kệ: ta sẽ 
ngâm kệ cho y”, và ngài nói: 

- Thôi được, này hiền hữu, hãy lắng nghe thật kỹ. 

Sau khi đã làm kia chú ý, ngài ngâm nga các vần kệ đúng như ngài đã được 
Bà-la-môn Nanda thuyêt giáo, trong lúc chư Thiên thân ở sáu cõi trời Dục 
giới đều đồng thanh hô lớn và Thiên chúng đều hoan nghênh tán thán, bậc 
Đại Sĩ thuyết Pháp cho kẻ ăn thịt người như vầy: 


73. Hãy hòa hợp với Thánh hiển nhân, 
Này hỡi So-ma, chỉ một lần, 

Và chớ bao giờ thán kẻ ác, 

Bình an tràn ngập khắp toàn thân. 


74. Thường xuyên giao kết với hiển nhân, 
Chỉ nhận hiền nhân chính bạn thân, 

Học chánh lý từ bao bác Thánh, 

Mỗi ngày tu tập tốt thêm dẫn. 


75. Như các xe vua khéo điểm trang 
Cũng thành mở nhạt, sẽ tan hoang, 

Thân ta yếu đuối càng mòn mỏi, 

Và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. 

Song Đạo Thánh hiển nhân vĩnh cửu, 
Chẳng hệ tàn tạ với thời gian, 

Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện 
Qua các thời chưa được bảo ban. 


76. Bầu trời giăng rộng rãi bao la, 
Quả đất trải dài ở dưới ta, 

Lãnh thổ bên kia bờ đại hải 
Chúng ta đều biết thật là xa. 

Song còn vĩ đại hơn muôn vật, 
Tâm mức ấy càng tỏa rộng ra 

Là Đạo lÿ về điêu thiện, ác 

Người hiên, kẻ ác dạy cho ta. 


Nhờ các vần kệ được bậc Đại Sĩ khéo ca tụng và cũng chính vì kẻ ăn thịt 
người có trí khôn ngoan, y nghĩ thầm: "Quả thật các vần kệ này là lời của 
đức Phật Toàn Tri kiến". Và toàn thân y rúng động vì năm thứ hỷ lạc, y cảm 
thấy một niềm từ ái đối với Bồ-tát và nhìn ngài theo cách một người cha sẵn 
sàng ban chiếc lọng trắng của hoàng gia cho con mình. Rồi y lại nghĩ: "Ta 
không có tặng vật băng Mộc ròng để tặng Sutasoma, nhưng ta sẽ ban một 


điều ước cho mỗi vần kệ ấy". Và y ngâm kệ: 


77. Ý nghĩa chứa chan, giọng sảng trong, 
Lọt tai, vương tử, các chân ngôn, 

Tám ta hoan hÿ, ta thích thu, 

Muốn tặng bạn hiển bốn đặc ân. 


Lúc ẫy bậc Đại Sĩ lại quở trách y: 


- Này quả thật còn điều ước nào bạn muốn ban cho ta nữa ư? 
Và ngài ngâm kệ: 

78. Người chẳng biết 8ì phận bản thản, 

Điêu lành, điêu ác chăng hê phán, 

Chăng phán địa ngục cùng thiên giới, 

Nó lệ cho lòng dục hảm ăn, 

Sao kẻ đê hèn như bạn vậy 

Biết ban ân huệ đến tha nhán? 


79. Nếu bảo: "Cho ta ân huệ này", 
Rồi ngài lấy lại lời thể ngay, 

Ai khôn ngoan muốn đành lòng chịu 
Liễu lĩnh phân tranh vậy hỡi ngài? 


Kẻ ăn thịt người tự nhủ: "Vị ấy không tin ta. Ta muốn làm vị ấy tin", rồi y 
ngâm kệ: 

80. Chẳng ai đòi tặng một hông ân, 

Rồi lại nuốt lời hứa, giả nhân, 

Bạo dạn chọn hỗng ân, hỡi bạn, 

Dù ta mất mạng, vẫn ban phẩn. 


Lúc ấy bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Kẻ này nói như một vị anh hùng và hứa làm 
những gì ta nói, ta sẽ nhận lời đề nghị của y. Nhưng nếu ta chọn ngay điều 
ước đầu tiên là y phải chừa ăn thịt người, chắc y sẽ đau lòng lắm. Vậy trước 
hết ta sẽ chọn ba điều ước khác, sau đó sẽ chọn điều này", và ngài ngâm kệ: 


1. Ai kẻ sống cùng một Thánh nhân, 

Thường xuyên đối diện với động tâm, 

Vậy là người trí luôn tin chắc 

Làm đẹp ý lòng bậc trí chán 

Ta nguyện câu ngài luôn tráng kiện, 

Sống lâu đến cả một trăm năm, 

Đây lời cầu nguyện đâu tiên vậy, 

Ta muốn ngài ban tặng đặc ân. 

Kẻ ăn thịt người nghe vậy, suy nghĩ: "Người này, dù ta đã đây ra khỏi vương 
quyền, nay vẫn cầu chúc trường thọ cho ta, một kẻ cướp lừng danh thèm 
khát thịt người và muốn làm hại vị ấy. Ôi! Thật là một người đầy thiện ý đối 
với ta". Y thấy lòng hân hoan, mà không biết rằng lời ước này được chọn để 
đánh lừa y và sẽ có lợi cho ngài, y liền ngâm kệ ban lời ước: 


82. Ai kẻ sống cùng một Thánh nhân, 


Thường xuyên đối diện với động tâm, 
Vậy là người trí luôn tin chắc 

Làm đẹp ÿý lòng bác trí chán. 

Ngài nguyện câu ta luôn tráng kiện 
Sống lâu đến cả một trăm năm, 
Trước lời cầu nguyện đầu tiên ấy 
Hoan hỷ ta ban tặng đặc án. 

Tiếp theo, Bê-tát nói: 


83. Các vua bị bắt dưới tay ngài 

Nhiễu nước phong vương, quán đảnh rồi, 

Những vị vua hùng trên cõi đất 

Chớ nên ăn thịt, Đại vương Ôi! 

Đây là điều kế ta cầu khẩn 

Như một lời nguyên ước thứ hai. 

Như vậy trong khi lựa chọn đặc ân thứ hai ngài đã đạt ước nguyện đem lại 
mạng sống cho hơn một trăm vị vua Sát-đé-ly, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ 
ban ngài điều ước ấy: 

84. Các vua bị bắt dưới tay ta 

Nhiễu nước phong vương, quản đảnh xưa, 

Những vua hùng mạnh, ta thê nguyện, 

1a sẽ không ăn thịt nữa mà. 

Uớóc thứ hai này ta cũng tặng 

Thể theo lời bạn nguyện câu ta. 


Như thê các vị vua ấy có nghe được những gì hai vị này nới chăng? Họ 
chẳng nghe được gì cả vì khi kẻ ăn thịt người châm lửa, và sợ khói lửa làm 
hại cây, y bước lùi một khoảng xa cây ấy. Bậc Đại Sĩ đàm luận với y, ngồi ở 
khoảng giữa cây và đống lửa, cho nên các vua không nghe mọi chuyện hai vị 
nói, mà chỉ nghe một phần và an ủi lẫn nhau: 


- Thôi đừng sợ hãi, nay Sutasoma đang cải hóa kẻ ăn thịt người. 
Lúc ẫy bậc Đại Sĩ ngâm kệ: 


85. Hơn trăm vua ấy bị ngài giam 
Đểu bị trói tay, lại khóc than, 
Xin trả mỗi người về cô quốc, 
Đệ tam ân huệ, ước ngài ban. 


Như vậy trong khi chọn điêu ước thứ ba, bậc Đại Sĩ xin cho các vị vua được 
phục hôi quê quán, môi vị vê vương quôc mình. Tại sao vậy? - Bởi vì kẻ ăn 


thịt người kia, giả sử không ăn thịt họ, nhưng vì sợ các vua thù oán y, sẽ 
giam cầm họ lại và bắt họ ở trong rừng hoặc giết họ rồi phơi thây, hoặc đem 
họ ra vùng biên địa bán làm nô lệ. Do đó ngài chọn điều ước cho các vua 
phục hồi cố quốc, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ chấp thuận lời thỉnh cầu này: 


86. Hơn trăm vua ấy bị ta giam, 
Đêu bị trói tay, lại khóc than, 
Ta sẽ phục hôi về cỗ quốc, 

Đệ tam án huệ được ta ban. 


Bấy giờ Bồ-tát ngâm kệ chọn điều thứ tư: 


87. Vương quốc hãi kinh, hóa dại cuÔng, 
Trồn ngài, dân chúng ấn trong hang, 
Thịt người, Chúa thượng, xin kiêng kỳ, 
Ay nguyện thứ tư, ước được ban. 


Khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người vỗ tay cười lớn: 

- Này Hiền hữu Sutasoma, quả thật đây là điều bạn muốn nói không? Làm 
sao ta có thê ban cho bạn đặc ân này chứ? Nêu bạn muôn nhận một đặc ân 
khác, thì hãy chọn một điêu nữa đi. 

Rồi y ngâm kệ này: 

6đ. 1a thấy món này, hợp vị ta, 

Nếu ta ẩn nắu chốn rừng già, 


Làm sao lạc thú ta kiêng ky, 

Nguyện ưóc thứ tư, chọn lại mà! 

Lúc ấy bậc Đại Sĩ nói: 

- Vì ngài thích thịt người nên ngài nói: "Ta không thê từ bỏ nó được". Người 
nào làm ác chỉ vì thú vui thì thật là kẻ ngu sI. 

Và ngài ngâm kệ: 

89. Vua chúa như ngài chẳng được chơi, 

Hỳ sinh cuộc sông chỉ vì vui. 

Hãy tìm ý nghĩa cao siêu nhất 

Cuộc sông tặng ban quý tuyệt vời 

Lạc thủ vị lai đời kê tiêp 

Rồi ngài hưởng phước đức này thôi. 

Khi những lời này được bậc Đại Sĩ nói xong, kẻ ăn thịt người bị nỗi kinh 
hoàng trân áp và suy nghĩ: "Ta không thê từ chôi lời ước mà Sutasoma lựa 
chọn, cũng không thê chừa ăn thịt người. Vậy ta phải làm gì đây?" 


Với đôi mắt đẫm lệ, y ngâm kệ này: 
90. Ngài biết ta yêu thích thịt người, 
Su-ta Đại Sĩ, thê này thôi, 

Ta không bỏ nó bao giờ nữa, 

Suy nghĩ, chọn điêu khác, bạn ôi! 


Bồ-tát lại đáp: 


9]. Người nào luôn hưởng thú vui chơi, 
Hủy diệt cuộc đời để được vui, 

Như kẻ say dùng liễu thuốc độc, 

Vê sau phải chịu khổ không nguồi. 


92. Người quyết tâm chừa lạc thú đời, 
Con đường phận sự khó theo hoài, 
Như người đau uống liêu điều trị, 
Sống lại đời sau cực lạc thôi. 


Sau khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người đau đớn khóc than, ngâm vân kệ: 


93. Nơñ lạc phát sinh tự giác quan, 
1a đếu từ bỏ cả song thán, 

1a vào rừng ở vì nhân áy, 

Lời bạn ước sao có thê ban? 

Bậc Đại Šĩ ngâm kệ đáp: 


94. Trí nhân không thể nói hai lời, 

1a biết thiện nhán đúng ước thôi: 
"Hiên hữu chọn đi vài nguyện ước ” 
Là điểu ngài đã bảo ta rồi, 

Giờ đáy những chuyện ngài đang nói 
Khó hợp điêu này, Chúa thượng Ôi! 
Một lần nữa, kẻ ăn thịt người vừa khóc vừa ngâm kệ: 
95. Tốn đức, ô danh, khổ nhục tràn, 
Tham lam, tà hạnh, tôi muốn vân, 

1a đếêu phạm, đê ăn đồng loại, 

Lời bạn ước, sao ta phải ban? 

Bậc Đại Sĩ lại nói: 

96. “Không ai đòi tự nguyện ban ân, 
Rồi lây lại lời, kẻ giả nhân, 

Bạo dạn chọn ân này, bạn hối, 


Dù ta mắt mạng, cũng ban phẩn. 


Khi ngài đã đưa ra vần kệ do chính kẻ ăn thịt người cảm khái thốt lên trong 
giaI đoạn đâu, ngài lại ngầm kệ đê khích lệ y can đảm ban điêu ước ây: 


97. Thiện nhân đành mất cả dòng đời 
Song giữ lời xưa, dẫu thiệt thòi, 

Chúa thượng, nếu ngài ban ước nguyện, 
Làm ngay chuyện ấy trọn công ngài. 


968. 4i đem tài sản cứu tay chân, 

Sẽ bỏ tay chân cứu lấy thân, 

Tài sản, tứ chỉ, thân sẽ mất, 

Chỉ còn Chân lý khẩn cầu ân. 

Như vậy bậc Đại Sĩ dùng nhiều phương tiện an trú kẻ ăn thịt người vào 
Chánh pháp, và bây giờ ngài ngâm kệ để giải thích việc cần phải tôn trọng 
danh hiệu của ngài: 

99. Miệng kẻ nào mình chứng Thát chân, 

Đoạn nghỉ nhờ các bậc hiển nhân, 

Kẻ ấy chính là nơi ẩn trú, 

Chính là điểm tựa, chốn nương thân. 

Lòng hiển nhân mễn thương người ấy 

Sẽ chẳng bao giờ phải diệt vong. 


Sau khi ngâm kệ xong, ngài bảo: 


- Này Hiền hữu ăn thịt nĐƯỜI, nếu bạn vi phạm lời dạy của một bậc Đạo Sư 
Tối thắng như vậy, thì thật không hợp lẽ phải, và hơn nữa, khi bạn còn trẻ, ta 
đã làm vị trợ giáo cho bạn, đã chỉ bảo bạn nhiều rỒi, nay ta dùng uy lực của 
một bậc Giác Ngộ ngâm cho bạn nghe các vần kệ trị giá mỗi vần một trăm 
đồng: vậy bạn hãy vâng lời ta. 


Khi nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: "Sutasoma đã là thầy dạy ta, vừa là 
bậc đa văn uyên bác và ta đã ban cho vị ây chọn điêu ước. Ta phải làm gì 
đây? Cái chêt quả thật là một sự dĩ nhiên trong cuộc đời môi người. Vậy ta 
sẽ không ăn thịt người nữa nhưng phải ban ân huệ mà ngài yêu câu”. 

Với dòng lệ tuôn tràn từ đôi mắt, y đứng lên và quỳ xuống chân Sutasoma, 
ngâm kệ ban ân: 

100. Thực phẩm ngọt ngon, thú vị thay, 

Vì duyên cớ ấy, án rừng cá}, 

Nhưng nay bạn bảo ta làm vậy, 


Ta tặng bạn - thây ân huệ đây. 

Lúc ấy bậc Đại Sĩ nói: 

- Này Hiền hữu, mong được như vậy. Đối với người đã đứng vững vàng 
trong giới hạnh, thì ngay cái chêt cũng là một ân huệ. Thưa Đại vương, ta 
xin nhận đặc ân mà ngài đã ban ta. Ngay từ hôm nay, ngài được an trú trong 
con đường của một bậc Đạo Sư hướng dẫn, và vì vậy, ta xin ngài một đặc ân 
này nữa: nếu ngài có lòng thương mến ta, xin ngài chấp nhận Ngũ giới. 


Y đáp: 

- Tốt lành thay, xin Hiền hữu dạy ta Ngũ giới. 

- XIn Đại vương học Ngũ giới từ ta. 

Thế rồi y đảnh lễ bậc Đại Sĩ với năm phân thân thê sát đất và ngồi xuống 
một bên, và bậc Đại Sĩ an trú y vào Ngũ giới. 

Lúc ấy các địa thần tụ họp lại, bảo nhau: 


- Không ai từ các chúng sinh trong địa ngục Avìci (A-tỳ: Võ gián) đến chư 
Thiên tối cao trong các cõi Vô sắc mà vì lòng thương mến đối với bậc Đại 
Sĩ, có thể làm cho kẻ ăn thịt người này từ bỏ việc sát nhân â ấy. Ôi! Sutasoma 
đã thị hiện một phép thần thông vị diệu thay? 


Các vị hoan nghênh làm rừng cây vang dội với những tiếng reo hò lớn, và 
khi nghe huyện náo, Tứ Đại Thiên vương cũng reo lớn như vậy toàn thế giới 
vang rên tiếng tán thán đến tận cõi Phạm thiên. 


Các vị vua bị treo trên cảnh cây nghe tiếng náo động reo mừng của chư 
Thần, và nữ thần cây vẫn còn đứng ở nơi trú ân cũng thốt ra âm thanh hưởng 
ứng. Như vậy người ta nghe tiếng reo hò của các vị Thần, nhưng không thê 
thấy được hình dáng các vị. 


Khi nghe tiếng reo lớn hoan nghênh của chư Thần, các vị vua suy nghĩ: 
"Nhờ Sutasoma chúng ta được cứu mạng, Sutasoma đã thị hiện phép thần 
thông để giáo hóa kẻ ăn thịt người ấy", và các vị cũng dâng lên lời tán tụng 
Bồ-tát. 

Còn kẻ ăn thịt người đứng sang một bên sau khi đảnh lễ dưới chân Bồ-tát. 
Bậc Đại Sĩ bảo y: 


- Này Hiền hữu, hãy thả các vương tử này. 


~ 


Y suy nghĩ: "Ta là kẻ thù của họ. Nếu họ được ta thả ra, họ sẽ nói: "Hãy bắt 
y, y là kẻ thù của chúng ta", và sẽ làm hại ta. Nhưng dù có mất mạng sống, ta 
cũng không thể phạm vào giới hạnh mà ta đã nhận từ tay Sutasoma. Ta sẽ đi 
cùng ngài và thả họ ra, như thế ta sẽ được bình an". Rồi vừa đảnh lễ Bồ-tát, 


y vừa nÓI: 
- Này Sutasoma, chúng ta hãy cùng đi thả các vương tử. 
Và y ngâm kệ: 


101. Ngài là thầy giáo của riêng ta, 
Cùng với bạn thân, chỉ một mà. 
Hãy ngắm, thưa ngài, lời bạn bảo 
1a vừa mới thực hiện báy giờ. 

Lượt ngài thực hiện lời ta bảo: 

1a sẽ đi cùng thả các vua. 


Bồ-tát đáp: 


102. Ta là thầy giáo của ngày xưa 
Cùng với bạn thân, chỉ một mà. 
Quả thật, thưa ngài, lời dạy bảo 
Ngài vừa mới thực hiện bây giờ. 
Lượt ta thực hiện lời ngài bảo: 

1a sẽ cùng đi thả các vua. 

Khi đến gần các vua kia, ngài nói: 
103. Các ngài bị trói trên cáy này, 
Nước mất chảy tuôn đã ngập đáy, 
Vì ác quỷ này làm hại vậy, 

Song fa ván muốn các ngài hay 
Một lời tước hẹn cùng vua áy 
Chăng có bao giờ đụng ngón fqy. 
Các vị vua đáp liền: 

104. Khóc than vì bị trói trên cáy, 
Ác quỷ hại người, đảng ghét thay, 
Tuy thê, chúng ta long trọng hứa: 
Nếu còn sông, chăng hại người này. 
Lúc ấy Bồ-tát nói: 

- Tốt lành thay, xin hãy hứa lời này với ta. 
Và ngài ngâm kệ: 

105. Như với bây con, bậc mẹ cha 
Tỏ tình yêu thăm thiết, bao la, 


Uớc mong vua ấy luôn mình chứng 
Là một người cha đúng nghĩa mà. 


Mong ước các ngài như lũ trẻ 
Thương yếu vua áy thật sâu xa. 


Các vị vua cũng đêu đông ý việc này và ngâm kệ: 


106. Như với bầy con, bậc mẹ cha 
Tỏ tình yêu thắm thiết, bao la, 

Uớc mong vua ấy luôn mình chứng 
Là một người cha đúng nghĩa mà. 
Mong ước chúng ta như lũ trẻ 
Thương yêu vua ấy thật sâu xa. 


Như vậy bậc Đại Sĩ đã đòi các vị ây thê ước xong, ngài gọi kẻ ăn thịt người 
đên và bảo: 
- Hãy đên thả các vương tử này ra. 


Kẻ ăn thịt người cằm kiếm cắt dây trói một vua trong số đó. Vì vua này đã 
nhịn ăn suốt bảy ngày cùng chịu đau khổ đến điên cuông, nên vừa được cắt 
dây thả ra, vị ây ngã nhào xuống đất. Bậc Đại Sĩ thấy vậy động lòng từ bị, 
liền nói: 


- Này Hiên hữu ăn thịt người, đừng cắt dây thả họ xuông như vậy. 

Rôi ôm lây một vị vua thật chặt trong đôi tay, ngài ôm sát vị ây vào ngực 
mình và nói: 

- Bây giờ hãy cắt dây đi. 

Như vậy, kẻ ăn thịt người cắt dây trói họ với thanh kiêm và bậc Đại Sĩ, nhờ 
có sức mạnh phi thường, liên ôm môi vị vua vào ngực, và đưa xuông nhẹ 
nhàng như thê đó là con mình, rôi đặt vị ây năm sát xuông đât. Cứ vậy ngài 
đặt tât cả các vị vua xuông đât và sau khi rửa các vêt thương, ngài nhẹ nhàng 
kéo các dây trói khỏi tay họ, giông như thê sợi dây ở tai trẻ con, ngài chùi 
sạch máu đông, làm cho các vêt thương không nhiêm độc. Rôi ngài bảo kẻ 
ăn thỊt người: 

- Này Hiên hữu, hãy giã một ít vỏ cây kia trên hòn đá rôi mang đên cho ta. 


Sau khi ngài bảo y đi tìm vỏ cây về, ngài thực hiện một lời Thể Chân lý và 
chà xát lòng bàn tay các vua ấy, thì các vét thương lành lặn ngay lập tức. 


Kẻ ăn thịt người lấy một ít gạo đã chà vỏ, nấu thành một thứ thuốc phòng 
bệnh, rôi hai vị đưa cho một trăm lẻ một vương tử Sát-đê-ly uông như thuôc 
phòng bệnh, vì vậy mọi người đêu hân hoan vừa lúc mặt trời lặn. 

Hôm sau, vào lúc rạng đông, giữa trưa và xế chiều, hai vị đều cho họ uống 
nước cháo, nhưng ngày thứ ba, hai vị cho họ ăn cháo gạo và cơm chín, cứ 


thế cho đến khi họ bình phục. Sau đó bậc Đại Sĩ hỏi xem họ đủ mạnh hắn đề 
vê nhà chưa và khi họ đáp họ có thê lên đường, ngài bảo: 


- Này, Hiền hữu ăn thịt người, chúng ta cùng đi về vương quốc của mình. 
Nhưng y vừa khóc, vừa quỳ xuống chân bậc Đại Sĩ và kêu to: 

- Xin Hiền hữu đem các vua này ra đi, còn ta sẽ tiếp tục ở đây sống bằng củ 
quả rừng. 

- Này Hiền hữu, bạn muốn làm gì ở đây thế? 

Vương quốc bạn là nơi đầy lạc thú. Hãy đi về cai trị ở Ba-la-nại. 


- Này Hiền hữu nói gì thế? Ta không thê về đó được. Toàn dân kinh thành 
đều là kẻ thù của ta. Họ sẽ phỉ báng ta và nói: "Kẻ này đã ăn thịt mẹ, cha ta, 
hãy bắt tên cướp này”, và họ sẽ lấy hòn đất đoạt mạng sống ta, nhưng còn ta 
đã quyết nhờ Hiền hữu an trú vào Ngũ giới, ta không thê giết ai được cả, cho 
dù để cứu mạng mình. Ta không muôn đi đâu. Vì ta từ bỏ thói ăn thịt người, 
ta sẽ sống bao lâu nữa đây? Và giờ đây ta cũng sẽ không còn thấy Hiền hữu 
nữa. 


Kẻ ấy vừa khóc vừa nói: 
- Thôi bạn hãy ra đi. 
Bậc Đại Sĩ vỗ lưng y và bảo: 


- Này Hiền hữu, ta tên là Sutasoma: trước đây ta vừa cải hóa một người độc 
ác như bạn, và nếu bạn hỏi bạn sẽ phải kê chuyện gì ở Ba-la-nạl, tại sao ta 
muốn an trú bạn ở đó, hoặc chia đôi vương quốc của ta, thì ta sẽ giao bạn 
một nửa đất nước ấy. 


- Trong kinh thành của bạn cũng có những kẻ thù của ta. - Y đáp. 


Sutasoma nghĩ thầm: "Khi vâng lời ta, người này đã hoàn thành một nhiệm 
vụ thật khó khăn. Vậy ta phải dùng phương tiện nào đó đưa y vê cảnh vinh 
quang ngày trước”. 


Và để chiêu dụ y, ngài ca tụng cảnh huy hoàng vĩ đại trong kinh thành của y 
như sau: 


107. Thu vật, chữm muông, đủ mọi nơi, 
Ngày xưa thịt của chúng ngài xơi 

Do đâu bếp khéo tài đun nấu, 

Thật đúng cao lương vị tuyệt vời 

Tạo nổi hân hoan như Đề Thích 
Hưởng bao tiên thực ở trên trời. 

Tại sao ngài bỏ rơi tất cả, 


Tìm lạc thú rừng văng lẻ loi? 


106. Cung nữ cao sang, dáng mảnh mái, 
Xiêm y lộng lẫy khoác hình hài, 

Chung quanh Chúa thượng ngày xưa ấy, 
Cả đám váy quanh chát ních người, 
Như Đề Thích trong Thiên chúng nọ, 
Ngài đi, lòng hạnh phúc vui tươi, 

Sao ngài lìa bỏ đời như vậy, 

Tìm lạc thú rừng văng lẻ loi? 


109. Giữa vương sàng rộng rãi mênh mông, 
Ngài ngự, ngày xưa, hỡi Chúa công, 

Nhiễu lớp chăn màn lông thú quý, 

Chất lên cao phú cả mình rông, 

Dưới đâu ngài gối màu hông thắm, 

Giường nệm sạch tỉnh, trăng tựa bông, 

Sao lại giã từ tất cả vậy, 

Tìm vui đơn độc ở trong rừng? 


110. Nơi kia nhiều lúc giữa đêm thanh, 
Ngài vẫn thường nghe tiếng trồng canh, 
Và những âm thanh siêu thể tục 

Vẫn thường vang dội đến tai mình, 

Lời ca, tiếng nhạc đông hòa điệu, 

Khơi dậy tâm tư rộn rã tình. 

Sao lại giã từ tất cả vậy, 

Tìm vui đơn độc giữa rừng xanh 


II. Ngài có hoa viên đẹp đắm say, 

Nơi kia phong phú có hoa đâ), 

Mi-gà vốn đã từng danh tiếng 

Là chốn ngự viên, đô thị này, 

Xa pháo dập dìu vô số kể, 

Ngựa, voi lũ lượt đứng từng bây, 

Sao ngài lại bỏ rơi tất cả, 

Tìm thú rừng hoang cô độc vây. 

Bậc Đại Š5ĩ suy nghĩ: "Có lẽ khi người này nhớ lại hương vị các món cao 
lương mà y đã thưởng thức ngày xưa, y sẽ mong muốn trở về với ta". Vì thế 


ngài chiêu dụ y trước tiên bằng thức ăn, kế đó là lôi cuốn các sắc dục của y, 
thứ ba là ý nghĩ về sàng tọa, thứ tư là ca múa nhạc, thứ năm là gợi lại ngự 
viên và kinh thành. 

Ngài làm cho kẻ ấy mê mẫn với những ý tưởng trên rồi nói: 

- Thưa Đại vương, ta sẽ đi cùng ngài về Ba-la-nại và ồn định ngài tại đó 
xong, fa mới trở vê vương quôc ta. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong việc 
ồn định vương quốc Ba-la-nai, thì ta sẽ tặng bạn một nữa ølang sơn của ta. 


Ngài còn làm gì với cuộc sống ở rừng nữa chứ" Chỉ cần làm theo lời ta đặn 
ngài là được. 


Sau khi nghe lời ngài, kẻ ăn thịt người nôn nóng đi với ngài và suy nghĩ: 

"Sutasoma mong muôn ta an lạc quả thật là người đầy nhân từ. Trước tiên 
ngài đã an trú ta trong giới đức, nay lại bảo sẽ phục hồi vinh quang cũ cho ta 
và ngài có khả năng làm việc đó. Ta cần phải đi với ngài. Ta còn làm gì với 
rừng hoang nữa chứ?" 

Lòng đầy hoan hỷ, y ước mong ca ngợi Sutasoma về đức hạnh của ngài, liền 
HÓI: 

- Này Hiền hữu Sutasoma, không gì tốt đẹp hơn kết giao với bạn hiền, không 
øì xâu xa hơn kết giao với bạn ác. 


112. Giống như trong nửa tháng đêm đen, 
Mặt nguyệt mỗi ngày một khuyết thêm, 
Cũng vậy kết giao cùng kẻ ác 

Chịu bao hủy hoại, hỡi vua hiển ! 


113. Như ta kết bạn hỏa đẫu quân, 
Kẻ tối liệt trong bọn hạ tầng, 

1a đã phạm vào bao ác nghiệp 
Kịp thời xuống địa ngục đày thân. 


114. Vĩ như trong nửa tháng trời quang, 
Mặt nguyệt ngày thêm một sáng dân, 
Cũng vậy, kết giao cùng bậc thiện, 

Đại vương ôi, sẽ chẳng suy tàn. 


115. Như với bạn, ta được kết đôi, 
Này Su-ta, phải biết ngay thôi: 

Sau khi thành tựu điểu chân chánh, 
Tất cả an vui đến cỗi trời. 


116. Như lũ lụt tràn mặt đất khô, 
Thấy thường tạm bợ, chóng trôi qua, 
Cũng vầy kết bạn cùng người ác 

Là việc phù du, nước nổi mà. 


117. Song nước lụt tràn khắp hải dương 
Thấy bên lâu ấy chuyện bình thường 
Cũng như giao kết cùng người thiện, 

Là chuyện lâu đài, hối Đại vương. 


118. Giao kết thiện nhân chẳng chóng qua, 
Tình huynh đệ vững suốt đời ta, 

Kết giao kẻ ác mau tàn lụi, 

Kẻ ác thường đi lạc hướng tả. 


Như vậy kẻ ăn thịt người ca tụng bậc Đại Sĩ qua bảy vần kệ trên. Còn ngài 
đem kẻ ây và các vua kia đi đên một làng biên địa. Khi thây bậc Đại Sĩ, quân 
chúng vào kinh thành thông báo việc ây. Quân thân của vua đi cùng một đạo 
quân hộ tông bậc Đại Sĩ và ngài cùng đoàn tùy tùng này vào vương quôc Ba- 
la-nạ1. 

Trên đường đi, dân chúng mang quà đến tháp tùng ngài, thế rồi cả đám đại 
chúng theo ngài đên Ba-la-naI. 

Thời ấy vương tử của kẻ ăn thịt người đang làm vua và Kàlahatthi vẫn là đại 
tướng quân, nên dân kinh thành đên trình vua việc này: 

- Tâu Đại vương, nhiều người kê với chúng thần rằng vua Sutasoma đã giáo 
hóa kẻ ăn thịt người và đang đên đây với y, chúng thân không muôn cho 
phép y vào kinh thành đâu. 

Họ vội vàng đóng cổng thành và đứng đó với binh khí trong tay. Khi thấy 
công thành đã đóng, bậc Đại Sĩ đê kẻ ăn thịt người và một trăm lẻ một vua 
kia ở lại rôi cùng với vài cận thân đi kêu lớn: 

- Ta là vua Sutasoma, hãy mở công ngay. 

Các tướng lãnh đi tâu trình vua và vua ra lệnh mở công thành lập tức để bậc 
Đại Sĩ vào thành. Vua cùng vị đại tướng Kàlahatthi ra nghênh tiệp ngài và 
đưa ngài cùng lên thượng lâu của cung điện. 

Bậc Đại Sĩ an tọa trên ngai vàng, triệu tập bà chánh hậu của kẻ ăn thịt người 
cùng cả đám cận thân đên, rôi ngài bảo Kàlahatthi: 


- Này Kàlahatthi, tại sao khanh không cho vua ấy vào thành? 


VỊ này đáp: 

- Đó là một kẻ cùng hung cực ác, trong khi làm vua cai trì kinh thành này, đã 
ăn thịt nhiều người, làm điều phi pháp đối với các vị vua Sát-đế-ly và làm 
tan nát toàn cõi Diêm-phù-đề: đó là lý do khiến chúng thần hành động như 
vậy. 

Ngài đáp: 

- Các khanh chớ nghĩ rằng bây giờ kẻ ấy còn hành động như thế nữa. Ta đã 
giáo hóa y và an trú y vào giới đức. Y sẽ không làm tôn hại ai cho dù đê cứu 
mạng mình đi nữa. Các khanh không còn gì nguy hiêm do y gây ra cả, vậy 
các khanh đừng hành động như thê. Thực ra các con phải chăm sóc cha mẹ: 
ai yêu quý cha mẹ sẽ lên thiên giới, còn các người khác sẽ xuông địa ngục. 


Ngài khuyên răn vương tử như thế, trong lúc vị ấy ngôi trên một bảo tọa 
thâp bên cạnh ngài. Rôi ngài giáo huân vị đại tướng: 


- Này Kàlahatthi, khanh là bạn thân cũng là tùy tướng của vua, ngày trước 
khanh đã được vua phong quyên cao chức trọng, vậy khanh cũng phải hành 
động vì quyên lợi của vua. 


Ngài lại khuyến giáo vương hậu: 


- Này vương hậu, bà xuất thân dòng quý tộc và tự tay vua bà đã đạt ngôi vị 
chánh hậu, lại đầy đủ con trai con gái với vua ấy. Vậy bà cũng phải hành 
động vì quyền lợi của vua. 


Rồi ngài thuyết giảng Chánh pháp để đưa vấn đề này lên hàng đầu: 


119. Không vua nào được quyên chỉnh phục 
Người chẳng nên xâm phạm suốt đời; 
Không bạn nào nên lừa dối bạn 

Bằng hành vi bội bạc tình người. 


120. Nàng nào có ý sợ phu quán, 

Ta bảo chẳng là vợ chánh chân; 
Khi phụ thân già không cấp dưỡng, 
Làm con chẳng đúng với danh xưng. 


121. Chẳng phải là nơi chốn hội trường, 
Nếu hiện nhân chẳng vãng lai luôn, 
Những ai không giảng bày Chán lý 
Rộng khắp, chẳng là bậc trí nhân. 


122. Những bác ly tham dục, hận sán, 
S¡ mê, là những Thánh hiển nhân 
Chẳng hê quên giảng bày Chân lý 
Cho các thế nhân khắp mọi vùng. 


123. Bậc hiển ở giữa đảm ngu đân, 
Nếu lặng thỉnh, ai biết trí nhân, 

Vị ấy nói lên thì tất cả 

Nhận ra Thây dạy Pháp như chân. 


124. Thuyết giảng, tôn vinh Pháp chánh chân, 
Giương cao cờ hiệu của hiển nhân, 

Thánh nhân biểu tượng là lời thiện, 

Ngài phất ngọn cờ Chánh pháp luôn. 


Vua và vị đại tướng nghe ngài thuyết Chánh pháp đều rất hoan hý, liền nói: 
- Chúng ta hãy đi rước Đại vương về đây. 


Sau khi truyền đánh trống báo cáo khắp kinh thành, hai vị triệu tập dân 
chúng lại và bảo: 


- Đừng sợ nữa, chúng ta nghe tin đức vua đã được an trú vào Chánh pháp. 
Chúng ta hãy đi đón ngài vê đây. 


Thế rồi hai vị cùng quần chúng được bậc Đại Sĩ dẫn đầu đi đảnh lễ vua kia. 
Họ đưa các thợ cạo đến và khi tóc râu được cạo sạch xong, vua ẫy tắm rửa, 
mặc xiêm y sang trọng vào, họ đặt vua ngồi trên một đống bảo ngọc, làm lễ 
quán đảnh (rảy nước phong vương), rồi rước vua vào thành. 


Vị vua ăn thịt người làm lễ cung kính chào một trăm lẻ một vua Sát-đế-ly và 
bậc Đại Sĩ. Khắp nước Diêm-phù-đề chấn động vì tin loan truyền rằng 
Sutasoma, chúa thượng của loài người, đã giáo hóa kẻ ăn thịt người kia và 
phục hồi vương vị cho y. 


Còn dân chúng thành Indapatta dâng sớ cầu xin vua trở về. Bậc Đại Sĩ ở lại 
đó đúng một tháng và thuyết giáo vua kia: 


- Này Hiền hữu, chúng ta sắp ra đi, hãy chăm lo tinh cần làm thiện pháp và 
truyền xây năm bố thí đường ở các công thành và tại cung vua, tuân hành 
Thập vương pháp (mười đức tính của vua hiền) và tránh xa ác đạo. 

Rồi tứ một trăm lẻ một kinh thành, các đạo quân đông đảo tụ tập lại, cùng 
với đoàn hộ tống này, ngài lên đường về Ba-la-nại. Vị vua ăn thịt người cũng 
tiễn đưa ngài đến nửa đường thì dừng lại. Bậc Đại Sĩ tặng ngựa cho những ai 


không có ngựa để cỡi rồi cho phép tất cả ra đi. Họ trao đổi những lời từ giã 
thân tình với ngài và sau các nghi lễ ôm nhau thắm thiết, họ trở về xứ sở 
riêng của mỗi người. 

Bậc Đại Sĩ cũng đến thành Indapatta trong cảnh uy nghi trọng thể, kinh 
thành ấy được dân chúng trang hoàng giống như kinh thành của chư Thiên. 
Sau khi cung kính đảnh lễ song thân, và bày tỏ nỗi hân hoan được gặp lại 
cha mẹ, ngài đi lên thượng lầu của hoàng cung. 


Trong thời gian thực hành nền cai trị chân chánh tại vương quốc, tư tưởng 
này chợt nảy ra trong trí ngài: "VỊ thần cây thật ích lợi cho ta; ta muốn vị ấy 
được cúng dường lễ vật". 


Vì thế ngài truyền xây một hồ nước rộng ở gần cây đa và di chuyển nhiều 
gia đình đên đó dựng một ngôi làng. Chăng bao lâu nó trở thành một vùng 
rộng lớn có được tám mươi ngàn tiệm buôn. 

Và bắt đầu từ mút xa nhất của các cành cây, ngài bảo san bằng mặt đất 


quanh gốc cây và xây một hành lang bao bọc có các cửa vòng cung và cổng 
ra vào thế là thần cây được lợi lộc. 


Chính nhờ việc thiết lập ngôi làng trên địa điểm quỷ ăn thịt người được giáo 
hóa, vùng ấy trở thành thị trấn với tên là Kammàsadamma (Kiềm-ma-sắc- 
đàm: Nơi có quỷ ăn thịt người). 


Còn các vị vua kia tuân theo lời giáo huân của bậc Đại Sĩ, thực hành các 
thiện sự như bô thí và nhiêu việc khác, nên vệ sau được lên thiên giới. 


+ 


Đến đáy, bác Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ báy giờ Ta mới cải hóa Angulimala, mà 
ngày xưa nữa, vị ây cũng được ta cải hóa. 

Và Ngài nhận diện Tiên thân: 

- Thời ấy vị vua ăn thịt người là Angulimàla (Người đeo vòng ngón tay), đại 
tưởng Kàlahatthi là Sdriputta (Xá-lợi-phát, Bà-lamôn Nanda là Ananda 
(A-nan), thân cây là Kassapa (Ca-diêp), Sakka Thiên chủ là Anuruddha (41- 
na-luật-đà), quán thán của các vua là hội chúng của đức Phát, song thân 
của vua là các vị trong hoàng gia của Đại vương, và vụa Sufasoma trong 
chuyện chính là Ta. 


-¬-00--- 


Chương XXII - Đại Phẩm 
-ooOoo- 


538. Chuyện Vương tử què câm (Tiền thân Mùga-Pakka) 
Con ơi đừng lộ trí thông mình.... 
Chuyện này bác Đạo Sư k tại Jetavana (Kỳ Viên) về Đại sự Xuất thế của 
Ngài. 
Một ngày nọ, các T-kheo ngôi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh 
xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang 
ngôi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo: 


- Không đâu, này các Tỷ-kheo, việc xuất thể của ta ngày nay, sau khi từ bỏ 
ngai vàng, không có gì kỳ diệu, khi Ta đã thành tựu đây đủ Thập Ba-la-mật 
(Mười Hạnh Viên mãn của Bô-tát). Vì trước kia, ngay khi trí Ta chưa thành 
tựu và Ta đang tỉnh tấn đạt đến các Hạnh Viên mãn, Ta đã rời bỏ ngai vàng 
và xuất thể. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của các Tỷ-kheo, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa có một vị vua tên là Kàsiràja trị vì quốc độ rất đúng pháp tại Ba- 
la-nại. Ngài có mười sáu ngàn phi tần, nhưng không bà nào có con cả. Quần 
thần họp lại (như trong Tiền thân Kusa) bảo nhau: 


- Chúa thượng không có con trai nối dõi. 


Rôi họ xin nhà vua câu tự. Nhà vua ra lệnh cho mười sáu ngàn phi tân câu 
tự, nhưng dù họ thờ phượng và câu tự thân mặt trăng và nhiêu thân linh 
khác, họ vần không có con. 


Lúc bấy giờ Chánh cung vương hậu Candà, con gái nhà vua thuộc dòng họ 
Madda, vốn chuyên tâm làm các việc thiện, vua liền bảo bà cũng phải cầu 
tự. Thế là vào một ngày rằm trăng tròn, bà thọ giới Uposatha (Bồ-tát giới) và 
trong khi nằm trên chiếc giường nhỏ, suy gầm về cuộc đời đức hạnh của bà, 
bà thực hiện một lời cầu nguyện Chân lý như sau: 


- Nếu ta chưa bao giờ phạm các giới luật thì hãy vì lòng thành của lời cầu 
nguyện này, xin ban cho ta một đứa con trai. 

Vì uy lực của lòng thành này, cung thất của Thiên chủ Sakka (Đề Thích) 
nóng rực lên. Thiên chủ Sakka, sau khi xem xét và xác định rõ nguyên cớ 
xong, liên bảo: 


- Vương hậu Candà đang cầu tự, ta sẽ cho bà thỏa nguyện. 


Vì thế trong khi Thiên chủ tìm một đứa con xứng đáng cho bà, chợt trông 
thây Bô-tát. 


Lúc bây giờ Bô-tát, sau khi trị vì hai mươi năm tại Ba-la-nại, đã tái sinh vào 
ngục ssada và chịu đọa đày trong tắm vạn năm, rôi lại hóa sinh vào cõi trời 
Ba mươi ba. 


Sau khi kỳ hạn ở đó đã mãn, ngài mạng chung và ước mong lên các thiên 
giới cao hơn. Thiên chủ Sakka đên bảo ngài: 

- Này Hiên giả, nêu Hiên giả sinh vào thê giới loài người, Hiên giả sẽ thành 
tựu đây đủ các hạnh Ba-la-mật và sẽ làm lợi lạc quân sinh. Hiện nay chánh 
hậu Candà đang câu tự, xin hãy nhập mâu thai của bà. 


Ngài bằng lòng và được năm trăm vị Thiên tử hộ tống, ngài nhập mẫu thai 
của chánh hậu, còn năm trăm vị Thiên tử được cưu mang trong lòng các phu 
nhân của các quan đại thần. Tử cung của chánh hậu như chúa đầy kim 
cương. Khi nhận thấy thế, bà liền tâu chuyện với vua. Ngài ra lệnh chăm sóc 
thật chu đáo cho hài nhi sắp chào đời được mọi sự bình an, và cuối cùng bà 
hạ sinh một hoàng nam đầy đủ mọi tướng tốt lành. Cùng ngày ấy, năm trăm 
hài nhi quý tộc ra đời trong dinh các quan. Vào lúc đó, nhà vua ngự trên bệ 
rồng, quần thần vây quanh thì có kẻ trình lên: 


- Tâu Đại vương, một vương tử vừa ra đời. 


Vua nghe vậy, tình phụ tử khởi lên, xuyên suốt đa thịt ngài đến tận xương 
tủy, lòng ngài rộn rã niềm vui, ngài thấy như trẻ lại. Ngài hỏi quân thần: 


- Các khanh có hoan hỷ khi nghe vương tử được sinh không? 
Quần thần đều đáp: 


- Sao Đại vương lại bảo thê? Trước đây chúng thân thật bơ vơ, nay đã có nơi 
nương tựa, chúng thân đã có một vị chúa tê. 

Vua ra lệnh cho vị tê tướng: 

- Hãy chuân bị một đám hâu cận cho con ta, hãy xem sô hài nhi công tử vừa 
ra đời hôm nay là bao nhiêu? 

VỊ này xem thây đủ năm trăm, liên trình lên. Vua ban năm trăm vương bào 
danh dự cho năm trăm công tử ây cùng năm trăm nhũ mâu. 


Ngài lại ban sáu mươi bốn nhũ mẫu cho Bồ- tát, những người này không 
được có khuyết điểm nào như quá cao, quá gầy v.v... Ngực không xệ xuông, 
và phải đầy sữa ngọt. Nếu một hài nhi bú sữa trong lòng một nhũ mẫu quá 
cao, thì cổ hài nhi sẽ bị dài ra, nếu bú sửa trong lòng một nhũ mẫu quá thấp 


thì xương vai hài nhi sẽ bị co lại. Nếu nhũ mẫu quá gầy thì đùi hài nhi sẽ đau 
nhức, nếu quá thô kệch thì hài nhi sẽ bị chân cong; cơ thể của một nhũ mẫu 
da đen sẽ quá lạnh; thân của nhũ mẫu da trắng sẽ quá nóng; hài nhi nảo bú 
sữa của một nhũ mẫu ngực cao quá sẽ bị đầu mũi tẹt; một số nhũ mẫu lại có 
sữa chua, sữa đăng, V.V... 


Vì vậy đề tránh mọi khuyết điểm trên, vua gởi đến sáu mươi nhũ mẫu có sữa 
ngọt và không bị khuyết điểm nảo; và sau khi ngợi khen Bồ-tát với đủ lời 
tán tụng, ngài cũng ban cho vương hậu một điều ước. Bà thọ lãnh ân huệ đó 
và ghi nhớ trong lòng. 


Đến ngày đặt tên cho hài nhị, triều thần ca ngợi các vị Bà-la-môn đã thấy 
được những điềm lành khác nhau, cùng hỏi xem họ có thấy điềm bất tường 
nào chăng. Các Bà-la-môn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thân tướng 
ngài, đồng nói: 

- Tâu Hoàng thượng, thái tử có đầy đủ mọi tướng mạo của phúc phận mai 
sau, ngài sẽ có tài cai trị không những một châu mà cả bốn châu thiên hạ, 
ngoài ra không có điềm bất tường nào khác. 


Vua đây hoan hỷ, đặt tên con là Temiya-Kumàro vì ngày sinh ra vương tử, 
trời mưa khắp cả vương quôc Kàsi và vương tử sinh ra đã bị ướt đâm. 


Khi vương tử đầy tháng, ngài được chưng diện thật đẹp và đem vảo yết kiến 
vua. Nhìn đứa con yêu, vua liền ôm vào lòng chơi đùa với con. Cùng lúc ấy, 
có bốn tên cướp được đưa đến trước mặt vua; một trong bốn tên đó bị ngài 
xử phạt một ngàn roi quấn gai nhọn, một tên khác phải bị gông cùm xiêng 
xích, một tên nữa phải bị đâm bằng giáo, và tên cuối cùng bị đâm cọc xuyên 
suốt toàn thân. Bỏ-tát nghe vua cha nói, kinh hãi nghĩ thầm: "Ôi cha ta vì 
làm vua mà mang lấy những ác nghiệp khiến cho người phải đọa địa ngục". 


Ngày hôm sau ngài được đặt nằm trên một chiếc giường lộng lẫy che lọng 
trăng. Khi ngài tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, mở mắt nhìn lên lọng trắng 
cùng vẻ nguy nga của hoàng cung, nôi kinh hãi cảng tăng lên, ngài tự hỏi: 
“Từ đâu ta lại đến cung này?", và hồi tưởng lại các đời trước, ngài nhớ ra 
rằng xưa kia ngài đã đi từ thế giới chư Thiên và đã chịu đọa đày ở địa ngục, 
rồi ngài cũng đã làm vua trong chính kinh thành này. 


Trong lúc ấy, ngài suy nghĩ: "Ta đã làm vua hai mươi năm, rồi chịu đọa đày 
tám vạn năm ở ngục Ussada, bây giờ ta lại sinh vào ngôi nhà có trộm cướp 
này, và cha ta, khi thấy bốn tên cướp được đưa vào, đã thốt ra những lời ác 
độc khiến người phải đọa địa ngục. Nếu ta làm vua, ta cũng sẽ lại bị đọa vào 
địa ngục và chịu khổ hình". 


Ngài vô cùng kinh hãi, thân thể vàng óng của ngài tái nhợt đi và héo úa như 


đóa sen bị giày vò trong tay, ngài năm suy nghĩ tìm cách thoát khỏi ngôi nhà 
đây kẻ cướp này. 

Lúc ây vị nữ thân trong chiêc lọng, ở một kiêp xa xưa nào đó đã là mẹ của 
ngài, hiện ra an ủI ngài: 

- Này con Temiya của ta, con đừng sợ hãi, nêu con thật sự muôn thoát khỏi 
đây, con cứ giả vở quẻ dù con không thực què, cứ giả điệc dù con không 
thực sự điệc, cứ giả vờ câm dù con không thực sự câm. Cứ khoác lên mình 
những dỊ tật đó, đừng lộ chút dầu hiệu thông minh nào cả. 


Rồi bà ngâm vần kệ thứ nhất: 


1. Con ơi, đừng lộ trí thông mình, 

Cứ giả ngu đán trước chúng sinh, 

Hãy chịu khinh khi từ tát cả, 

Cuối cùng con đạt đến quang mình. 

Được lời an ủi của bà, ngài ngâm vần kệ thứ hai: 
2. Con sẽ làm theo ý nữ thân, 

Những lời mẹ dạy quỷ vô ngắn, 

Mẹ hiên tước muốn con an lạc, 

Mẹ chỉ mong con hưởng phước án. 


Vì thế ngài thực hiện ngay ba ác tật trên. Vua muốn con trai khỏi buôn, liền 
bảo đem năm trăm công tử đến bên ngài. Những hài nhi này bắt đầu khóc 
đòi bú, nhưng Bồ-tát vì sợ đọa địa ngục, nghĩ rằng thà chết khát còn hơn làm 
vua, nên không khóc. Các nhũ mẫu tâu chuyện đó với vương hậu, và lại tâu 
lên vua, vua liền cho mời các Bả-la-môn giỏi tướng số đến hỏi ý. Họ đáp: 


- Tâu Đại Vương, xin ngài hãy cho vương tử bú sau thời hạn qui định, vương 
tử sẽ khóc rôi ngậm chặt vú đê bú tùy thích. 

Thế rồi họ cho vương tử bú sau một thời hạn qui định, có khi họ đề thời hạn 
qui định quá một lân, có khi cả ngày họ không cho ngài bú sữa. Nhưng ngài 
sợ đọa địa ngục nên dù khát cũng không khóc đòi bú. Thê rôi mẹ ngài cùng 
các nhũ mâu cứ cho ngài bú, dù ngài không khóc, họ bảo: 

- Hài nhỉ đói lả rồi. 

Các hài nhi khác khóc la khi chưa bú, nhưng ngài không khóc, không ngủ, 
cũng không co duỗi tay chân, cũng không tỏ ra nghe được tiếng động nào. 
Thế là các nhũ mẫu suy nghĩ: "Tay chân người què không giống thế này, 
hình dáng quai hàm người câm không giông thê này, hình dáng tai kẻ điệc 
cũng không phải thê này, chắc phải có lý do gì đây, chúng ta phải xem kỹ ra 


SaO.. 


Vì vậy họ quyết định lấy sữa thử ngài, cả ngày họ không cho ngài bú, nhưng 
dù khát khô cô họng, ngài vân không thôt một tiêng kêu đòi bú. Sau đó mẹ 
ngài nói: 

- Con ta đói lả rồi. Hãy cho nó bú. 


Và bà bảo họ cho ngài bú. Như vậy thỉnh thoảng họ cho ngài bú để thử ngài 
suôt năm trường nhưng vân không khám phá ra chỗ yêu của ngài. Rôi họ 
bảo nhau: 


- Trẻ con thường thích bánh kẹo và của ngon vật lạ ta hãy đem ra thử hài nhi 
này xem. 


Họ đặt năm trăm ấu nhi cạnh ngài , đem đủ cao lương mỹ vị đến, bảo các ấu 
nhi lựa món ăn tùy thích rồi họ lánh mặt đi. Các trẻ kia gây gỗ đánh nhau rồi 
chụp giựt bánh kẹo ăn, nhưng Bồ-tát tự nhủ: “Này Temiya, cứ ăn bánh kẹo 
cùng cao lương mỹ vị đó nêu ngươi muốn xuống địa ngục”. Rồi vì sợ đọa 
địa ngục, ngài không muốn nhìn các thức ăn nữa. Và cứ thế dù họ đem kẹo 
bánh, cao lương mỹ vị ra thử ngài cả năm ròng, họ cũng không khám phá 
chỗ yêu của ngài. 


Sau đó họ lại bảo: 

- Trẻ con thường thích đủ loại trái cây. 

Và họ đem đủ thứ trái cây ra thử ngài. Các trẻ kia đòi ăn trái cây nhưng ngài 
không buôn nhìn chúng và cứ thê suôt năm ròng họ đem trái cây đủ loại ra 
thử ngài. Rôi họ lại bảo: 

- Trẻ con thích đồ chơi. 


Thế là họ đem đồ chơi bằng vàng, các hình voi ngựa v.v... đến gần ngài. Các 
trẻ kia giành nhau như thể đoạt chiến lợi phâm, nhưng Bồ-tát không buồn 
nhìn đến chúng và cứ thế suốt cả năm ròng họ đem đồ chơi ra thử ngài. Rồi 
họ lại bảo nhau: 


- Có một thức ăn đặt biệt đối với một trẻ lên bốn, ta thử xem sao. 


Thế là họ đem ra đủ loại thức ăn, các trẻ kia bẻ chúng ra từng miếng ăn 
ngay, nhưng Bồ-tát tự nhủ: là Temiya, trong quá khứ đã có vô số kiếp mà 
ngươi chăng được ăn uống gì cả". Và vì sợ đọa địa ngục ngài chẳng nhìn các 
món ăn, cho đến khi lòng mẹ ngài muốn tan nát ra vì đau khổ, chính tay bà 
phải cho ngài ăn. 


Sau đó họ bảo nhau: 
- Trẻ con năm tuôi thường sợ lửa, ta hãy thử xem sao. 


Rôi họ bảo làm một ngôi nhà lớn có nhiêu cửa, che băng lá cây tala (cọ dừa), 


họ đặt ngài giữa đám trẻ con rồi nôi lửa lên. Đám trẻ la hét chạy trốn, nhưng 
Bô-tát tự nhủ thê này còn hơn các khô hình ở địa ngục. Vì vậy ngài hoàn 
toàn ngôi yên như thê vô tri giác nên khi lửa đên gân, họ đành mang ngài đi 
nơi khác. 


Sau đó họ bảo nhau: 
- Trẻ con sáu tuôi thường sợ voi lung. 


Thế là họ bảo luyện một con voI cho thuần tính, rồi họ để Bồ-tát ngồi cùng 
đám trẻ trong sân rồng và thả voi ra. Voi rồng to, lấy vòi dậm đất thình thịch 
khiến ai mây khiếp đảm. Đám trẻ chạy tứ tán vì sợ nguy đến tính mạng. 
Riêng Bồ-tát vì sợ địa ngục, vẫn ngồi yên. Con voi đã được huấn luyện kỹ, 
nhấc ngài lên rồi đặt xuống và bỏ đi chứ không hại ngài. 


Đến khi ngài được bảy tuôi, lúc ngồi chơi có đám bạn ngồi vây quanh ngài, 
họ thả ra bầy rắn đã bị nhồ hết răng và buột miệng chặt lại, bọn trẻ la hét bỏ 
chạy, nhưng Bồ-tát nhớ lại những nỗi kinh hoàng ở địa ngục, nên vẫn ngồi 
yên, tự nhủ: "Thà chết vì miệng rắn độc còn tốt hơn". Rồi bây rắn vây quanh 
thân ngài và cuộn vòng tròn trên đầu ngài nhưng ngài vẫn ngồi bất động. Cứ 
thế họ thử ngài mãi nhưng vẫn không khám phá ra chỗ yếu của ngài. Sau đó 
họ bảo nhau: 


- Thiếu nhi thường thích hội hè. 


Thế là họ đem ngài vào sân rồng cùng năm trăm trẻ kia và cho một bầy hề 
họp lại làm trò. Lũ trẻ thây bây hê liên la hét cô võ và cười đùa vang dội, 

nhưng Bồ-tát tự nhủ thầm, nếu ngài thác sinh vào địa ngục sẽ không bao giờ 
được một phút cười vui, nên ngài vẫn ngôi yên, suy nghĩ đến địa ngục và 
không hề để mắt đến đám hề nhảy múa. Họ cứ thử ngài như thế mãi, vẫn 
không tìm ra chô yêu của ngài. Rôi họ bảo nhau: 

- Ta hãy lấy kiếm ra thử xem sao. 

Thể là họ đặt ngài ngồi giữa sân rồng trong khi đám trẻ đang chơi đùa, bỗng 
một người đàn ông chạy vụt qua bọn chúng, vung kiêm sáng loáng như 
gương vừa nhảy vừa la to: 

- Con quỷ của vua Kàsi đâu rồi, ta sẽ cắt đầu nó đây. 

Đám trẻ thấy vậy kinh hãi chạy trốn, la hét ầm ÿ. Nhưng Bồ-tát đã suy nghĩ 
nhiêu vê những nôi kinh hoàng ở địa ngục, nên vân ngôi yên bât động như 
thê vô tri giác, dù người đó cọ xát thanh kiêm trên đầu ngài và dọa cất cô, 

cũng không làm ngài kinh hoàng, nên cuối cùng gã phải bỏ đi. Thế là dù thử 
ngài nhiều lần như thế, họ vẫn không tìm ra điểm yếu của ngài. 


Khi ngài lên mười tuổi, họ muốn thử xem ngài có điếc thật không, liền treo 


một cái màn quanh giường, có đục lỗ bốn phía và đặt ống thôi hơi bằng vỏ 
ốc dưới đó mà không cho ngài biết. Họ đồng loạt thổi qua vỏ ốc bật ra một 
tiếng vang ầm ÿ, nhưng đám quần thần dù đứng cả bốn phía nhìn xuyên qua 
những lỗ trên màn suốt ngày vẫn không tìm ra được một dấu hiệu ngài bị rối 
trí hay cựa quậy tay chân, ngay cả một cái giật mình cũng không có. 


Một năm ròng trôi qua như vậy, rồi họ lây trống thử một năm nữa vẫn không 
khám phá ra điểm yếu của ngài. 


Sau đó họ bảo: 

- Ta lây đèn ra thử xem. 

Thế là để thử xem trong đêm tối ngài có cử động tay chân không, họ thắp 
đèn trong các bình thủy tinh sau khi đã tắt hêt mọi đèn khác. Họ dâu các đèn 
thủy tính trong bóng tôi một lát rôi thình lình giơ cao các ngọn đèn ây lên, 
tạo ra một luông sáng lòa đông loạt đê xem cử chỉ ngài ra sao. Nhưng dù họ 
thử ngài như vậy cả năm trời, họ vân không thây ngài giật mình lần nào cả. 
Thế rồi họ bảo nhau: 

- Ta lây mật mía thử xem sao. 

Và họ bôi mật mía khắp thân ngài, đặt ngài vào một nơi đầy ruồi nhặng rồi 
xua chúng ra. Chúng bu đặc trên thân ngài và chích ngài như kim châm 
nhưng ngài vân năm như thê vô tri giác. Cứ thê suôt năm ròng họ thử ngài 
nhưng vần không khám phá ra nhược điêm nào. 

Đến năm ngài lên mười bốn tuôi, họ bảo nhau: 

- Bây giờ đã lớn rồi, thiếu niên này chỉ thích sạch sẽ và ghét dơ bắn, vậy ta 
lây đô dơ ra thử xem. 

Thế là từ đó họ không cho ngài tắm rửa, súc miệng hay tây uế thân thể cho 
đên khi ngài bị đây vào một tình cảnh vô cùng khôn khô như tên tù giam 
lỏng. 

Khi ngài năm mình mấy đầy ruồi nhặng, mọi người vây quanh nhạo báng 
ngài: 

- Này Temiya, cậu đã lớn rồi, còn ai hầu hạ cậu nữa, cậu không hồ thẹn sao 
cứ năm đó mãi, dậy và tăm rửa cho sạch sẽ”. 

Nhưng ngài nhớ lại những nỗi thống khô đọa đày ở địa ngục Gủ tha (Phân 
đo) nên ngài vẫn năm bất động trong tình trạng dơ bân khô sở đó. Suốt năm 
trường họ vẫn không tìm ra nhược điểm nơi ngải. 


Sau đó họ đặt những chảo lửa dưới giường ngài, và bảo nhau: 


- Khi vương tử bị lửa nóng hành hạ, sẽ không chịu nôi và sẽ tỏ dâu hiệu đau 
đớn quăn quại. 


Những vết bỏng dường như muốn nứt ra trên người ngài, nhưng ngài vẫn 
nhẫn nhục tự nhủ: "Lửa ở địa ngục Avici (A-tỳ hay Vô gián) tỏa lan ra cả 
trăm dặm, chứ ngọn lửa này còn dễ chịu hơn trăm, ngàn lần". Vì thế ngài 
nằm bất động. Vua cha và vương hậu lòng đau như cắt, bảo đám cận thần trở 
lại đem ngài ra khỏi lửa và năn nỉ ngài: 

- Này Temiya, ta biết con sinh ra không què quặt vì người què không thê có 
tay chân mặt mày như con được. Ta đã sinh được con sau bao năm cầu tự, 
vậy con đừng làm tuyệt dòng họ ta, hãy tránh cho ta khỏi bị sự chê trách của 
các vua trong cõi Jambudipa (Diêm-phù-đề, Ân- Độ). 


Nhưng dù họ van xin thế nào đi nữa ngài vẫn nằm im bất động như không 
nghe thây gì. Thê là phụ vương và mẫu hậu đành khóc lóc và bỏ đi. 


Thỉnh thoảng phụ vương hay mẫu hậu trở lại một mình van xin ngài như thế 
cả năm ròng nhưng vân không khám phá ra nhược điêm của ngài. 


Đến khi ngài lên mười sáu tuổi, họ suy nghĩ: "Dù què quặt câm điếc đi nữa, 
không ai lớn lên lại không thích hưởng lạc, ghét điều bất lạc. Chuyện này 
đến thời hạn thì cũng tự nhiên như hoa nở đó thôi. Vậy ta sẽ bảo đóng tuồng 
cho con ta xem thử sao”. Vì thế họ triệu tập một số nữ nhân thật đẹp như tiên 
và giao hẹn rằng nàng nào làm được cho vương tử cười to hay gây cho ngài 
tư tưởng dục vọng thì sẽ được tôn làm chánh hậu. Rồi họ tắm cho ngài bằng 
nước thơm và trang điểm cho ngài thật đẹp như thiên thần, đặt ngài nằm trên 
long sàng ở trong một dãy cung thất trang hoàng như các động tiên. Nội thất 
của ngài được xông sực nức đủ mùi hương hoa, thuốc cao, trầm, linh tửu đủ 
loại... và họ rút lui. 


Trong lúc đó, đám nữ nhân cứ vây quanh ngài tìm cánh làm vui lòng ngài 
với tiếng ca, điệu múa cùng những lời lẽ êm dịu ngọt ngào, nhưng ngài nhìn 
chúng băng trí tuệ tối thắng và bế hết hơi thở vô ra vì sợ chúng đụng vào 
thân ngài, vì thế là cơ thể ngài thành cứng đờ. Chúng không thế nào đụng 
vào ngài được, liền tâu với vua cha: 

- Cơ thê vương tử cứng đờ, ngài không phải là người, mà có lẽ là qui dữ. 
Như vậy, cha mẹ ngài, dù trong mười sáu năm liền thử thách ngài bằng mười 
sáu cách ghê rợn, cùng nhiều lỗi thử lặt vặt khác, cũng không thể nào khám 
phá chỗ yêu của ngài. Thế là vua cha đầy phẫn nộ, cho triệu tập đám thầy 
tướng số đến bảo: 


- Khi vương tử ra đời, các ngươi đã bảo là vương tử tôt sô có đủ mọi điêm 


lành và không có dấu hiệu bất tường nào. Nhưng vương tử sinh ra đã què, 
câm, điệc. Thê là lời các ngươi không đúng sự thật. 


Họ đồng đáp: 


- Tâu Đại vương, không có gì các đạo sư của ngài không thấy cả, nhưng 
chúng thần biết ngài sẽ buồn khổ ghê gớm ra sao nếu chúng thần nói rằng 
hoàng nam do cả triều cầu tự này lại bạc phước, vì thế chúng thần không nói 
ra điêu đó. 

- Vậy phải làm thế nào đây? 


- Tâu Đại vương, nếu vương tử ở lại trong cung sẽ có ba mối hiểm họa đe 
dọa tính mệnh của Đại vương hoặc ngôi báu của ngài hoặc cho Chánh hậu. 
Vậy thì thượng sách là xin cho vài con ngựa yếu hèn buộc vào một cỗ xe 
thật xui xẻo rồi đặt vương tử lên đó, đưa qua cửa Tây và đem chôn vương tử 
trong nghĩa địa. 


Vua đông ý, vì sợ các hiêm họa sẽ xảy ra. Khi vương hậu hay tin, và vội đên 
gặp vua: 


- Tâu Chúa thượng, Chúa thượng đã ban cho thần thiếp một lời ước và thần 
thiệp vân chưa thỉnh nguyện, vậy giờ đây xin ban cho thiệp ân huệ đó. 


- Ái hậu cứ thỉnh cầu. 
- Xin Chúa thượng hãy trao ngôi báu cho con thiếp. 
- Không thể được, này á1 hậu, con trai của khanh quá bạc phước. 


- Nếu Chúa thượng không ban cho con trai thiếp cả đời, thì hãy cho con trai 
thiệp làm vua trong bảy năm. 


- Không thê được đâu, ái khanh. 


- Vậy thì trong sáu, năm, bôn, ba, hai, một năm hoặc bảy tháng, sáu, năm, 
bôn, ba, hai, một tháng hoặc nửa tháng. 


- Không thê được, ái khanh. 
- Thế thì bảy ngày vậy. 
- Thôi được rồi, ái hậu nhận lây ân huệ này. 


Thể là vương hậu ra lệnh cho các cung nữ trang điểm vương tử thật lộng lẫy 
và cả kinh thành phải chưng bày thật đẹp mặt. Rôi một lệnh được truyện đi 
cùng với tiêng trông vang dội: 


- Đây là triều đại của thái tử Temiya. 


Và ngài được đặt trên mình voi đi ngất ngưỡng khắp kinh thành với chiếc 


lọng trăng trên đâu. Khi trở vê, ngài được đặt trên long sàng, vương hậu lại 
van xIn suôt đêm: 


- Vương tử Temiya con ơi, vì con trong mười sáu năm qua mẹ đã khóc than 
và không hề ngủ được. Mắt mẹ đã khô ráo hắn, lòng mẹ đã tan nát vì buồn 
phiền. Mẹ biết, con không thật què quặt câm điếc gì, đừng làm mẹ khốn khổ 
tuyệt vọng nữa. 


Cứ thế bà van xin ngài hết ngày này qua ngày khác trong năm hôm liền. Qua 
ngày thứ sáu, vua triệu người quản xa Sunanda đên bảo: 


- Sáng sớm mai ngươi hãy cột vài con ngựa thật xấu xa vào một cỗ xe thật 
xui xẻo, bỏ vương tử vào, đem ra cửa tây và đào một hỗ có bốn góc trong 
nghĩa địa, ném nó vào, lẫy xẻng đập đầu nó và giết chết nó đi, rồi lấp đất lên 
thành một đống cao, xong tắm rửa sạch sẽ rồi trở về đây. 


Đêm thứ sáu đó, vương hậu lại van xin: 


- Con ơi, vua Kàsi đã ra lệnh ngày mai đem chôn con vào nghĩa địa, ngày 
mai chắc con phải chết rôi con ạ. 


Khi Bồ-tát nghe nói vậy, ngài nghĩ thầm rằng: "Này Temiya, hoạn nạn của 
ngươi trong mười sáu năm đã mãn", và ngài vui mừng lắm nhưng lòng mẹ 
ngài dường như tan nát thành hai mảnh. Tuy thế ngài không muôn gì với bà, 
sợ răng ước nguyện của ngài không thành tựu. Hết đêm đó, mới sáng tính 
sương người quản xa Sunanda đã lái cỗ xe đến trước cổng thành, vào hoàng 
cung tâu: 


- Xin Vương hậu chớ giận dữ, đây là lệnh của Đại vương. 


Nói xong trong khi vương hậu đang ôm con trong lòng, gã lấy tay đầy bà ra, 
nhâc hoàng tử lên nhẹ như một đóa hoa và ra khỏi cung. Hoàng hậu còn lại 
trong phòng đâm ngực than khóc thảm thiệt. 


Khi đó Bồ-tát nhìn mẹ và nghĩ: "Nếu ta không nói mẹ ta sẽ chết vì buồn 
phiên”. Nhưng dù ngài định nói, ngài lại suy nghĩ: "Nêu ta nói thì công phu 
của ta trong mười sáu năm sẽ trở thành tro bụi, còn nêu ta không nói thì ta sẽ 
cứu được chính ta và cả cha mẹ ta nữa". 

Sau đó người quản xa nhấc ngài lên xe và bảo: 

- Ta sẽ lái xe qua cửa tây. 

Nhưng gã lại lái xe qua cửa đông, và bánh xe lăn chạm mạnh vào bậc thêm. 
Bô-tát nghe tiêng động nhủ thâm: " Ước nguyện của ta đã đạt rôi". Lòng 
ngài càng hoan hỷ lên. 


Khi xe ra khỏi kinh thành, nó đã đi được chừng ba dặm nhờ các thần trợ lực, 


thì đến khoảng cuối một khu rừng mà người lái xe tưởng như là nghĩa địa. 
Vì thế gã nghĩ rằng đây là chỗ thích hợp, gã liền quay xe ra khỏi đường cái, 
dừng bên đường, bước xuống, lấy hết đồ trang hoàng của Bồ-tát cột thành 
một bó, đặt xuống đất rồi lấy xéng ra bắt đầu đào hó. 


Lúc đó Bồ-tát nghĩ: "Đây là lúc ta phải vận dụng tận lực, mười sáu năm qua 
ta không hề cử động tay chân, không biết nay ta có điều khiển chúng được 
chăng? Thế là ngài đứng dậy, chà xát tay phải với tay trái, tay trái với tay 
phải, chà hai tay vào hai chân rồi quyết định bước ra khỏi xe. Khi chân ngài 
chạm đất, đất dội lên như cái túi da đầy khí và ngài sờ đuôi xe. Sau khi 
xuống xe, đi lui đi tới vài vòng ngài cảm thấy đã dư sức đi như thế này trong 
một trăm dặm một ngày. 


Rồi ngài lại nghĩ: "Nếu gã lái xe chống đối ta, ta có đủ sức chống lại gã 
chăng?". Vì thế ngài cầm lấy đuôi xe, nhắc nó lên như đồ chơi trẻ con và 
ngài tự nhủ: "Ta đủ sức chống lại gã". Khi ngài nhận thức điều này, lòng 
ngài khởi lên một ước muốn được trang hoàng cho thật đẹp. Vào lúc ấy, 
cung Thiên chủ Sakka (Đế Thích) nóng rực lên. Thiên chủ Sakka tìm ra 
duyên cớ, liền bảo: 

- Ước nguyện của Vương tử Temiya đã thành tựu rồi, ngài muốn được trang 
hoàng cho đẹp. Ngài có cần gì đồ trang sức của hạ giới?". 


Vì thế Thiên chủ truyền Thiên thần Vissakamma đem đồ trang sức thiên ĐIỚI 
ra tô điểm cho con trai vua Kàsi. Vị này quấn lên mình vương tử cả vạn tắm 
vải vóc tua tỏ và trang điểm ngài bằng đủ loại trang sức của thiên đình lẫn hạ 
ĐIỚI, chăng khác nào Thiên chủ Sakka. Vương tử được điểm tô đủ mọi oai 
nghi lộng lẫy của một vị Thiên chủ, đi đến bên bờ hồ mà người lái xe đang 
đào, vừa đứng vừa ngâm vần kệ thứ ba: 


3. Sao chủ lái xe lại vội vàng 

Bởi đào hô nọ ở bên đảng, 

Trả lời câu hỏi ta thành thật: 

Ngươi muôn làm gì hô áy chăng? 

Người lái xe vẫn tiếp tục đào hồ không ngước mắt lên nhìn và ngâm vần kệ 
thứ tư: 


4. Chúa thượng của ta thấy thiếu nhỉ 
Bi què, câm, điếc, thật ngu sỉ, 

Nên ta được lệnh đi đào hỗ 

Chôn bỏ chàng cho rảnh mắt đi. 


Bồ-tát đáp lời: 


5. Hiển hữu, ta không bị điếc câm, 
Và ta cũng chẳng bị què chân, 
Nếu chôn ta ở trong rừng rậm, 
Ngươi sẽ phạm vào tội sát nhân. 


6. Hãy ngắm tay chân đây của ta, 
Và nghe giọng nỏi thốt lời ra: 
Ngươi sẽ, hôm nay, mang trọng tôi 
Nếu chôn ta ở chốn rừng già. 


Lúc đó người lái xe hỏi: 
- Ai đấy? Chỉ từ lúc ta tới đây người mới lộ nguyên hình như người tả. 


Vì thế gã dừng đào hố, ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung mạo sáng ngời 
của ngài, gã không biêt ngài là người hay thân thánh liên ngâm kệ: 


7. Chàng là nhạc sĩ hoặc Thiên thân, 

Hay chính Sak-ka Thiên chủ chăng? 

Xin nói là con ai đáy nhỉ, 

Tên gì ta sẽ gọi danh xưng? 

Lúc ấy, Bồ-tát vừa lộ diện vừa thuyết Pháp và ngâm kệ: 


ở. Chẳng là nhạc sĩ hoặc Thiên thân, 
Cũng chẳng Sak-ka, đấng Ngọc hoàng, 
Ta chính Kà-si vương tử ấy 

Ngươi đem chôn sống thật hung tàn. 


9. Tạ chính con vua triểu đại này 
Ngươi đang phục vụ hiển. vinh thay, 
Nếu đem ta đến đây chôn sống, 
Ngươi sẽ phạm vào trọng lội ngay. 


10. Nếu dưới gốc cây, ta nghỉ chân, 
Tàn cây đồ bóng đề che thân, 

1a không bẻ một cành đù nhỏ, 

Chỉ kẻ ác làm hại bạn thán. 


11. Cây che chỗ ấy chính là vua, 
1a chính là cành lá tỏa ra, 
Ngươi lái xe là người lừ khách 
Nằm ngồi ở dưới bóng cây mà. 
Tội to giáng xuống đầu ngươi đó, 


Nêu ở rừng này chôn sông ta. 


Nhưng dù Bồ-tát nói vậy, gã này vẫn không tin ngài. Vì thế Bồ- tát quyết 
định thuyết phục gã, nên ngài làm cho cả khu rừng vang dậy tiếng nói của 
ngài và lời tán thán của chư Thiên, trong khi ngài bắt đầu ngâm mười vần kệ 
này để tôn vinh tình bằng hữu: 


12. Một kẻ trung thành với bạn thân, 
Dù đi phiêu bạt khắp xa gân, 

Nhiễu người hoan hỷ đem cung phụng 
Thực phẩm tất nhiên được hiến dâng. 


13. Dù đất nước nào phiêu bạt qua, 
Kinh thành, thị trấn khắp gần xa, 

Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu 
Cũng được vinh quang danh vọng mà. 


14. Không đạo tặc nào dám tổn thương, 
Cũng không võ tướng dam khinh nhỏn, 
Người nào trung tín cùng bằng hữu 

Sẽ thoát khỏi bao kẻ oán hờn. 


15. Người ấy hoàn hương, thảy đón chào, 
Lòng không mòn mỏi với ưu sâu, 

Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu 

Giữa đám bà con, đệ nhất cao. 


l6. Tôn vinh người, lại được tôn vinh, 
Được kính trọng và đáp thịnh tình. 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Nhận phần vinh hiển khắp quần sinh. 


17. Người nào biết quý trọng người đời, 
Sẽ được mọi người quỷ trọng thôi, 

Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 

Phân mình được tiếng tốt cao vời. 


18. Kẻ ấy giống như lửa cháy bừng 
Tỏa ra ánh sáng tựa Thiên thân, 
Người nào trung tín cùng bằng hữu 
Chiếu ánh huy hoàng rực rỡ luôn. 


19. Tráu bò tăng trưởng thật là nhanh, 
Hạt giống thường xuyên mọc tốt lành; 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 

Tắt nhiên gặt hái mọi công thành. 

20. Nếu bị rơi từ đỉnh núi cao, 

Hoặc từ cây cối hoặc hang hào, 
Người nào chung thủy cùng bằng hữu 
Cũng thấy đất bằng vững chắc sao. 


21. Cây đa thách đồ mọi cuồng phong 
Cành lá mọc quanh gốc rễ chung, 

Kẻ biết trung thành cùng bạn hữu, 
Oán hờn cừu địch thảy tiêu vong. 


Dù ngài đã thuyết Pháp như vậy, gã Sunanda vẫn không nhận ra ngài và cứ 
hỏi ngài là ai. Nhưng rồi gã đến gần xe và trước khi thấy rõ chiếc xe cùng 
mọi thứ trang sức mà vương tử mang trên người ngài, gã đã nhận ra ngài 
trong lúc nhìn ngài, liền quỳ xuống chắp tay lại, ngâm kệ: 


22. Đến đây, này hỡi vị Vương gia, 
Tôi sẽ xin đưa trở lại nhà, 

Ngài ngự ngai vàng và trị nước, 
Sao côn thơ thân chôn rừng già? 
Bậc Đại Sĩ đáp: 


23. 1a không màng của cải, ngại vàng, 
Chăng thiệt bạn thân hoặc họ hàng, 

Vì chính ngôi vua ta đã đạt 

Là do những ác nghiệp ta làm. 

Người lái xe nói: 

24. Chén rượu đón mừng, Thái tử ôi, 
Được người chuân bị đê chờ ngài, 
Phụ vương, máu hậu đây hoan hỷ 

Sẽ tặng nhiêu quà cho chính tôi. 


25. Cung phi, mỹ nữ các vương gia, 
Vệ xả, Bả-la-môn, mọi nhà, 

Trong nỗi hân hoan đây trọn vẹn, 
Sẽ cho tôi hưởng thật nhiêu quà. 


26. Các vị cỡi voi, cối mã xa, 
Bộ bình, vệ sĩ của hoàng gia 
Sẽ cho tôi hưởng nhiều quà tặng 
Khi Thái tử quay trở lại nhà. 


27. Thần dân thành thị đến thôn quê 
Tụ tập mừng vui, mở hội hè, 
Sẽ tặng cho tôi nhiễu lễ vật, 
Khi nhìn Thái tử đã quay về. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 


268. Ta bị bỏ rơi bởi mẹ cha, 
Kinh thành, thị trấn ờ gần xa, 
Vương tôn bỏ mặc ta đành phận, 
Ta chẳng có nhà của chính ta. 


29. Mẫu hậu của ta cho phép đi, 

Phụ vương cũng bỏ mặc hoàng nhĩ, 
Trong rừng hoang văng này đơn độc, 
Ân sĩ ta nguyên hạnh xuất ly. 


Đang khi nhớ lại các công hạnh của mình, một nỗi hoan hỷ khởi lên trong 
lòng ngài, và trong niêm hạnh phúc cao độ ngài thôt lên khúc đạo ca toàn 
thăng: 


30. Cũng giống những ai chẳng vội vàng 
Đạt thành nguyện ước của tâm can, 
Quản xa hãy biết, hôm nay nhé, 

Thánh hạnh ta thành đạt vẹn toàn. 


31. Cũng giống những ai chẳng bước nhanh, 
Tôi cao cứu cảnh được viên thành, 

1a đi, đây đu tâm thanh tịnh 

Hoàn thiện, sợ gì giữa chúng sinh. 

Người lái xe đáp lại: 

32. Những lời ngài nói thật êm tai, 

Chán thật, sảng trong, lý lễ ngài, 

Tại sao thuở trước đành cảm lặng 

Khi tháy song thân ở cạnh hoài? 


Bậc Đại Sĩ bảo: 


33. Ta chẳng què vì thiếu khớp xương, 
Cũng không điếc bởi thiếu tai thường, 
Cũng không câm lặng vì không lưỡi, 
Như dáng ta nay hiện rõ ràng. 


34. Ta vẫn nhờ rành một kiếp xưa, 
Trong tiên thân ấy được làm vua 
Nhưng từ ngôi báu, ta rơi xuống 
Ta thấy mình trong chốn ngục tù. 


35. Hai mươi năm sống cảnh xa hoa 
Trên chiếc ngai vàng chỉ thoảng qua, 
Nhưng tắm mươi ngàn năm địa ngục, 
Ta đền tội ác đã gây ra. 


36. Dự vị hoàng gia thuở đã qua 
Làm kinh hãi ngập cả tám ta, 
Cho nên ta phải đành cảm lặng 
Dù thấy gân bên cạnh mẹ cha. 


37. Phụ vương bông bể trẻ vào lòng, 
Nhưng giữa lúc đùa giỡn thiết thân, 
Nghe lệnh vua ban đây khắc nghiệt: 
"Tực thì giết kẻ đại cường gian, 
Hãy cưa xẻ nó ra từng mảnh, 

Đóng cọc tên kia chờ muộn màng”. 


38. Nghe lời hăm dọa thật kinh hôn, 
Ta cô làm què lại điếc câm, 

Lăn lóc trong bùn nhơ khôn khổ, 
Làm người ngu dại cũng đành phân. 


39. Biết rõ cuộc đời ngắn gủi thay, 
Sâu bi khổ não lại tràn đây, 

Ai vì đời sống mà khơi dậy 

Sân hận cho người khác khổ lây? 


40. Ai vì đời sống hại tha nhân, 
Đề mặc cho mình trút hận sản, 
Vì muôn dành quyên câm chánh lý 


Và mù quáng trước lẽ công băng? 


Lúc đó gã Sunanda suy nghĩ: "Vương tử này từ bỏ vàng son cung điện như 
thể bỏ thây ma, nay vào rừng cương quyết sống đời ẩ ân sĩ, thế thì ta còn làm 
gì với cuộc đời khốn nạn này nữa? Thôi ta cũng muốn làm ẩn sĩ như ngài 
cho rồi". Gã liền ngâm kệ: 


41. Tôi cũng ước mong chọn cuộc đời 

Của người khổ hạnh ở cùng ngài, 

Xin ngài hãy gọi tôi, Vương tử, 

Ân sĩ, như ngài muốn vậy thôi. 

Khi nghe gã thỉnh cầu, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nếu ta nhận ngay gã này làm 
ân sĩ, thì cha mẹ ta không đến đây được và như thế sĩ chịu thiệt thòi, rồi 
ngựa xe và các vật trang sức này sẽ bị huỷ hoại. Ta sẽ bị buộc tội vì người 
đời sẽ bảo: "Hắn là quỷ dữ đã nuốt sống người lái xe". Vì thế muốn tránh 
tiếng xấu cho mình và đem lại an lạc cho cha mẹ, ngài giao ngựa xe và các 
thứ trang sức lại cho gã rồi ngâm kệ: 


42. Trước tiên đem trả lại vương xa, 
Ngươi chẳng phải người được tự do, 
Trả nợ trước tiên, đời vẫn bảo, 
Rồi sau nguyễn khổ hạnh ly gia. 


Người lái xe nghĩ thầm: "Nếu ta về kinh thành trong lúc ngài bỏ đi nơi khác, 
rôi khi cha mẹ ngài hay tin ngài còn sống, sẽ cùng đến đây với ta để gặp ngài 
mà không tìm thấy ngài, họ sẽ trừng phạt ta. Thôi ta phải nói rõ hoàn cảnh 
này của ta cho ngài biệt và xIn ngài hứa ở lại đây”. 

Vì thế gã ngâm hai vần kệ: 


43. Vì lẽ tôi theo lệnh của ngài, 
Thỉnh cầu Vương tử hãy nghe tồi, 
Xin ngài hãy rộng lòng hoan hỷ 
Làm những việc tôi sẽ mở lời: 


44. Xin hãy làm ơn nản lại chờ 
Đến khi tôi thỉnh được vương gia, 
Phụ vương sẽ ngập tràn hoan hỷ 
Nhìn thấy dung nhan Vương tử mà. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 


45. Mong được như ngươi nói, quản xa, 
1a đáy hoan hỷ gặp vua cha, 


Mau đi chào hỏi toàn gia lộc, 
Đặc biệt ván an cha mẹ ta. 


Người lái xe tuân lệnh. 


46. Rồi gã quản xa dậm bước chân 
Tỏ lòng cung kính thật ân cẩn, 

Bắt đầu công cuộc hành trình ấy 
Như mệnh lệnh ban của chủ nhán. 


Vào lúc ây Vương hậu Candà mở cửa, bà đang bôn chôn đợi tin con, cứ nhìn 
ra phía con đường người lái xe trở vê, nên khi thây gã vê một mình, bà thét 
lên than khóc. 


Bậc Đạo Sư tả cảnh ẫy như sau: 


47. Khi thấy một mình gã quản xa, 
Chiếc xe trồng văng, chợt nhìn ra, 
Tâm hồn tràn ngập niềm lo sợ, 
Mắt mẹ hiển dáng lệ ướt nhòa: 


48. Người quản xa kia mới trở về, 
Con ta bị giết ở đằng kia, 

Rừng hoang hiu quạnh con nằm đó, 
Đất lại hòa cùng đất phủ che. 


49-50. Cừu nhán cực ác sẽ hán hoan 
T háy kẻ sát nhân được vạn an, 

Câm điếc, lại què chân, thử hỏi, 
Làm sao con cất tiếng kêu van, 

Nằm trên nên đất bơ vơ quá, 

Con chiến đấu sao với sức tàn? 


51. Tay chân con chẳng đủ công năng 
Xô đây ngươi ra đê thoát thân, 

Trong lúc năm trên nên đát lạnh, 

Mặc dù cảm điếc lại què chân? 
Người lái xe tâu: 


532. Lệnh bà, xin thư tội cho tôi, 


Xin đề cho tôi được mở lời, 
Tôi sẽ kê bà nghe tắt cả 
Những gì tôi đã tháy nghe rồi. 
Vương hậu đáp: 


53. Ta nay hứa thứ tội cho ngươi, 

1a đề cho ngươi được mở lời, 

Hãy kê cho ta nghe tắt cả 

Những gì ngươi đã tháy nghe rồi. 

Người lái xe liền tâu: 

54. Ngài không câm điếc, chẳng què chân, 
Giọng nói ngài trôi chảy, sáng trong, 
Ngài đóng vai trò kia giả dạng 

Bởi vì ngài sợ chôn Vương cung. 


55. Ngài vẫn nhờ rành một kiếp xưa, 
Trong tiên thân ấy được làm Vua, 
Nhưng từ ngôi báu, ngài rơi xuống 
Ngài thấy mình trong chốn ngục tù. 


56. Hai mươi năm sống cảnh xa hoa 
Trên chiếc ngai vàng chỉ thoảng qua, 
Nhưng tắm mươi ngàn năm địa ngục 
Ngài đên tội ác đã gây ra. 


37. Dự vị hoàng gia một thuở xưa 
Làm ngài kinh hãi ngập tâm tư, 
Cho nên ngài phải đành câm lặng 
Dù thấy gân bên cạnh mẹ cha. 


58. Thân thể ngài nay được kiện toàn, 
Cao sang tuyệt mỹ, dàng hùng cường, 
Giọng ngài trong sáng, tâm mình mẫn, 
Ngài chọn đời thanh tịnh bước đường. 


59. Nếu lệnh bà mong muốn gặp con, 
Tức thì hãy đến đó cùng thân, 

Ngắm nhìn Vương tử Te-my ấy 

An tịnh, thong dong thát vẹn toàn. 


Nhưng khi vương tử cho người lái xe đi rồi, ngài muốn thực hiện ngay lời 
nguyên khô hạnh. Biệt được ước nguyện đó, Thiên chủ Sakka truyện gọi 
Vissakàmma (Thân xây dựng) và bảo: 


- Vương tử Temiya nguyên khổ hạnh, vậy khanh hãy dựng cho ngài một túp 
lều lá với đủ vật dụng cần thiết của một ân sĩ. 


Vì thế vị ấy vội ra đi, và đến một khu rừng rộng chừng ba dặm, vị ấy dựng 
một am ấn sĩ có một gian dành để ở ban đêm và một gian để ở ban ngày, có 
một hồ nước, một cái giếng, nhiều cây ăn trái và chuẩn bị đầy đủ mọi vật 
dụng cần thiết cho một vị tu khổ hạnh rồi ra về. 


Khi Bồ-tát thấy cảnh này, ngài biết đây là lễ vật cúng dường của Thiên chủ 
Sakka. Vì thế ngài bước vào lều, cởi trang phục của mình ra, mặc vào bộ y 
bằng vỏ cây màu đỏ, cả y trên lẫn y dưới và đắp tắm đa hươu đen một bên 
vai, buộc mới tóc được bện chặt của ngài lại, rôi mang đòn gánh lên vai kia, 
cầm cây gậy và bước ra khỏi lều. Ngài đi quanh quân trong bộ y khổ hạnh ấy 
và đắc thăng nói to: 


- Ôi cực lạc! Ôi cực lạc! 

Rồi trở về lều, ngồi kiết-già trên tắm thảm vải, ngài chứng đắc Năm Thắng 
trí (Năm Thân thông). 

Buổi chiều ngài bước ra lượm vài lá cây kàra gần đó, nhúng vào bình bát 
nước của Thiên chủ Sakka cúng dường ngài, không có tý muôi, chút bơ hay 
gia vị gì cả. Ngài ăn lá cây như thê ăn cao lương mỹ vị, rôi trong khi ngài 
quán sát Tứ Vô lượng tâm (Từ, bị, hỷ, xả), ngài quyết định an trú ở đó. 


Trong lúc ấy vua Kàsi nghe lời gã Sunanda tâu, liền triệu tập vị tế tướng vào, 
ra lệnh thu xêp cuộc hành trình, vua phán: 


60. Thắng đủ ngựa vào các cỗ xe, 
Buộc cán đại cả đảm voi Ra, 

Tù và, trồng nhỏ khua vang khắp, 
Đánh dậy trồng to cả tứ bê! 


ó1. Trồng cao âm ÿ tận không gian, 
Trồng nhỏ âm vang thật dịu dàng, 
Tất cả kinh thành theo gói trẫm, 

Ta đi lần nữa đón hoàng nam. 


62. Các vương phi, tất cả hoàng gia, 
Vệ-xa, Bà-la-môn trẻ, giả, 
Hết thảy thăng cương xe ngựa săn, 


Ta đi đón Thái tử về nhà. 


63. Các vị cởi voi, cối mã xa, 
Bộ binh, vệ sĩ của hoàng gia, 
Mọi người chuẩn bị lên đường gấp, 
Ta đến đón Vương tử lại nhà. 


64. Thân dân thành thị đến thôn quê, 
Khắp nẻo đường đồng đảo tựu tê 
Tắt cả sẵn sảng theo gót trấm, 

Ta đi đón Thải tử quay về. 


Thê rôi đám quản xa ra lệnh thăng yên cương ngựa xong, đem xa giá đên 
trước cung môn, rôi thông báo đê vua biÊt. 


+ 


Bậc Đạo Sư tả cảnh này như sau: 


65. Ngựa Sindh dòng giống tuyệt cao sang 
Nai nị! yÊn cương trước ngọ môn, 

Các quản xa trình tin tức đến: 

"Cả đoàn chờ yết kiến long nhan " 


Nhà vua phản: 


66. "Bầy ngựa bất kham hãy loại ra, 
Đừng đem ngựa yếu đến xe ta". 

Lệnh vua như vậy vừa ban xuống, 
Tuân phục tức thì đảm quản xa. 


Quần hầu bảo đám quản xa: 
- Đừng đem theo các loại ngựa như thế. 


Trước khi đi đón con, vua triệu tập bốn đăng cấp trong triều, mười tám hội 
đoàn và toàn quân đội cũng tập họp trong ba ngày. Vào ngày thứ tư, sau khi 
đã đem tất cả đoàn tùy tùng lên đường, vua ngự giá đến thảo am ân sĩ. Ngài 
được Vương tử đón tiếp tại đó và đáp lễ con theo đúng nghi thức. 


Bậc Đạo Sư tả cảnh này như sau: 


67. Lúc đây vương xa đã săn sảng, 
Không còn trì hoãn, đáng quân Vương 


Bước lên, gọi các bà phi hậu: 
"Tát cả cùng ta tiên bước đường”. 


6ð. Với quạt đuôi trâu, mão đội đâu, 
Lọng vua màu trắng ở trên cao, 
Ngài lên ngự giá vương xa ấy, 
Trang điểm ngọc vàng tuyệt mỹ sao. 


69. Rôi nhà vua lập tức đăng trình 
Cùng gã quản xa ở cạnh mình, 
Vội vã ngài đi ngay đến chốn 
Te-mi-ya tru thật thanh bình. 


70. Vương tử Te-mi thấy phụ vương 
Đến đây, lộng lây, đại huy hoàng, 
QOuanh mình chiến sĩ đoàn hâu cận, 
Vì vậy ngài lên tiếng nói rằng: 


7l. "- Phụ vương, con chắc được an bình, 
Cha có đủ tin tức tốt lành, 

Con chắc các vương phi, mẫu hậu 

Thảy đêu khang kiện ở triểu đình?" 


72. "- Này con, cha vẫn được an bình, 
Cha có đủ tin tức tốt lành, 

Tất cả các vương phi, mẫu hậu, 

Quả đêu khang kiện ở triều đình". 


73. "- Con chắc cha không uống rượu men, 
Rượu nông các loại thảy đêu kiêng, 

Trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn 

Bồ thí và hành động chính chuyên?" 


74. "- Thật vậy, cha không đụng rượu men, 
Rượu nông các loại thảy đêu kiêng, 

Trí tâm cha vẫn luôn thành khẩn 

Bồ thí và hành động chính chuyên. 


75. "-Bây ngựa và voi của phụ vương, 
Con mong đêu mạnh khỏe hùng cường, 


Không con nào phải mang thán bệnh, 
Không có yêu hèn hoặc bát tường” 


76. "-Jâng, các bây voi của phụ vương, 
Và bây ngựa mạnh khỏe, hùng cường, 
Không con nào phải mang thán bệnh 
Không có yếu hèn hoặc bắt tường". 


77. "- Biên thùy cùng địa phận trung ương, 
Tắt cả đều trù mật, lạc an, 

Xin hỏi các nơi này có đủ 

Các ngân khô với các kho tàng? 


78. Phụ vương, nay trẻ đón chào mừng, 
Hạnh ngộ giờ đáy với phụ thán, 

Hãy đặt vương sàng ra tại chỗ 

Để ngài an tọa, hỡi ba quân!" 


Nhà vua vì tỏ lòng cung kính đôi với bậc Đại Sĩ nên không muôn ngự trên 
long sàng. Bậc Đại Sĩ liên nói: 


- Nếu phụ vương không muốn ngự long sàng, hãy đem tọa sàng kết băng lá 
trải cho ngài. 

Rồi ngài ngâm kệ: 

79. Xin hãy ngự trên thảm lá này, 

Trải cho đẹp ý phụ vương đáy, 


Quân hấu lấy nước nơi này đến 
Để rửa tay chân Chúa thượng ngay. 


Nhưng nhà vua vì lòng cung kính con ngài nên không chịu ngôi trên giường 
lá, chỉ ngôi dưới đât. Lúc ây Bô-tát vào thảo am lầy ra cây kàra, vừa mời vua 
cha, vừa ngâm kệ: 


ö0. Con không có muối, lá cây này 
Là thực phẩm con sống mỗi ngày, 
Cha đã đến đây làm khách quỷ, 
Xin vui lòng nhận thức ăn vây. 


Vua cha đáp: 


6l. La cây không phải món cha ăn, 
Đem đên cho cha chén gạo trong, 
Nấu với thịt hãm thơm dịu ngọt 


Để làm thành một món canh ngon. 


Ngay lúc â ấy, vương hậu Candàdevì được các vương phi hộ tống vừa đến nơi 
liền ôm chân con đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đầm đìa nước mắt. Nhà vua 
bảo bà: 


- Này ái hậu, hãy xem thức ăn của vương nhi. 

Và vua đặt vài ngọn lá trong tay bà cùng các vương phi kia. Các bà này cầm 
lá và kêu: 

- Ôi vương tử, ngài ăn uống như thế kia sao, ngài chịu khổ hạnh biết đường 
nào. 

Rồi họ ngồi xuống, lúc ấy nhà vua bảo: 

- Ôi vương nhi thật kỳ diệu thay! 

Và vua ngâm kệ: 

82. Quả thật diệu kỳ đối với ta 

Vương nhỉ cô độc phải lìa nhà, 

Sông băng thực phám nghèo hèn vậy, 

Tuy thê con không đổi sắc đa. 


Vương tử đáp: 


&3. Trên thảm lá này được trải ra, 
Con nằm cô độc ở rừng già, 

Tọa sàng quả thát đây an lạc, 

Vì thể con không đổi sắc da. 


64. Không đoàn vệ sĩ ắc canh phòng 
Bao bọc chung quanh với kiếm trần, 
Sàng tọa thật là an lạc quả, 

Nên màu da trẻ vẫn tươi hông. 


85. Con chẳng tiếc thương gì quá khứ, 
Cũng không than khóc chuyện tương lai, 
Con chờ hiện tại đang đi tới, 

Nên sắc da con giữ được hoài. 


86. Khóc than quả khứ đã qua rồi, 
Còn chuyện tương lai bất định thôi, 
Việc ấy làm khô sinh lực trẻ, 

Như khi người cắt cỏ xanh tươi. 


Nhà vua nghĩ thầm: "Thôi để ta tấn phong cho vương nhi rồi đem con về 
triêu với ta". Vì thê ngài ngâm kệ mời vương tử về chung hưởng nøai vàng: 


87. Con hỡi, các bây tượng, mã, xa, 
Bộ binh, ky sĩ của hoàng gia, 

Lâu đài cung điện đây hoan lạc, 
Cha sẽ cho con tất cả mà. 


6ở. Và các hậu cung, cha cũng ban 
Với bao vinh hiển, mọi cao sang, 
Con là vua ở ngôi duy nhất 

Ngự trị, không di ở cạnh con. 


69. Mỹ nhân tài giỏi múa, đàn, ca, 
Điêu luyện bao cung cách thướt tha 
Xu cối lòng con vào khoải lạc, 

Sao còn thơ thần mãi rừng già? 


90. Con gái của bao vị địch quán, 
Tự hào hầu hạ cạnh con luôn, 
Đến khi sinh được nhiễu vương tử, 
Con hãy làm tu sĩ ấn thân. 


9]. Con đâu lòng, kế vị cha đây, 
Trong tuổi đầu xuân rực rỡ vây, 
Hãy tận hưởng ngai vàng trọn vẹn, 
Con làm gì ở thảo am này? 


Bồ-tát đáp lại: 


92. Không, trẻ muốn từ giã thể gian, 
Tránh bao phù phiếm ở phàm trấn, 
Cuộc đời khổ hạnh con yêu nhất, 
Khuyên nhủ như vây mọi trí nhân. 


93. Không, con trẻ muốn xuất trần gian, 
Ân sĩ đơn thân ở thảo am, 

Con sẽ đi theo đời khổ hạnh, 

Con không thiết phú quỹ, ngai vàng. 


94. Con ngắm bé trai, miệng trẻ thơ 
Vừa kêu bập bẹ "mẹ ” cùng “cha”, 


Lớn lên thành một chàng trai tráng, 
Rồi cũng già nua, phải chêt mà. 


95. Cũng vây, thiểu nữ độ hoa cười, 
ui vẻ, đẹp xinh trước mọi người, 
Phút chốc úa tàn vì lưỡi hái 

Tử thân cắt bỏ tựa măng tươi. 


96. Mọi người nam nữ dẫu còn xuân, 
Phút chốc úa tàn, vậy thế nhân 

Ai đặt lòng tin vào cuộc sống 

Bị lừa phỉnh bởi tuổi xuân hông? 


97. Đêm tàn, nhường chỗ ánh bình mình, 
Phút chốc cũng thu ngắn lộ trình, 

Như cả ở vùng khô cạn nước, 

Nghĩa gì tuổi trẻ của nhân sinh? 


98. Đời này bị đánh ngã, đau thương, 
Luôn bị canh phòng bởi địch quân, 
"Chúng " mãi đi qua đây ác ÿ, 

Sao Côn nói mão miện, ngai vàng? 


99. Ai đánh ngã đời sống thể gian? 
Nào ai canh giữ thật hung tàn? 
Nào ai ác ý đi qua mãi? 

Hãy nói chuyện huyện bí rõ ràng. 


100. - Thần chết đánh tan thể giới này, 
Tuổi già canh giữ cửa ta đây, 

Chính đêm tối vẫn trôi qua mãi, 

Đạt thành mục đích chóng hay chây. 


101. Như khi bà nọ bên khung cửi 
Ngôi dệt vải trong suốt cả ngày, 
Công việc của bà dân ít lại, 

Đời ta tàn lụi cũng như vẫy. 


102. Như thể dòng sông cuỗn cuộn trôi 
Ván luôn trôi chảy chăng hệ lui, 


Dòng đời thể tục là như vậy, 
Cũng cứ luôn đi tới mãi thôi. 


103. Như thể dòng sông cuồn thật xa 
Những cây bật gốc ở đôi bờ, 

Con người cũng chịu lao đầu tới 
Hủy hoại do thân chết, tuổi già. 


Khi nghe lời thuyêt giảng của bậc Đại ST, vua sinh nhàm chán cuộc sông thê 
tục, chỉ muôn xuât gia, liên bảo: 


- Ta không muốn trở về kinh thành nữa, ta sẽ sống đời tu hành tại đây, nếu 
con ta chịu vê thành ta sẽ truyên trao cho cây lọng trăng này. 


Vì thê vua cô thử mời mọc lân nữa đê vương tử trở lại ngai vàng: 


104. Con hỡi, các bầy tượng, mã, xa, 
Bộ binh, ky sĩ của hoàng gia, 

Lâu đài cung điện đây hoan lạc, 

Cha sẽ cho con tất cả mà. 


105. Và các hậu cung, cha cũng ban 
Với bao vinh hiển, mọi cao sang, 
Con là vua ở ngôi duy nhất 

Ngự trị, không di ở cạnh con. 


106. Mỹ nhán tài giỏi mua, đản, ca, 
Điêu luyện bao cung cách thướit tha, 
Xu cối lòng con vào khoải lạc, 

Sao còn thơ thần mãi rừng già? 


107. Con gái của bao vị địch quân 
Tự hào hầu hạ cạnh con luôn, 
Đến khi sinh được nhiễu vương tử, 
Con hãy làm tu sĩ ấn thân. 


108. Công khô và kho báu của cha, 
Bộ binh, ky mã của hoàng gia, 
Đẩn đài cung điện đây hoan lạc, 
Cha sẽ cho con tất cả mà. 


109. Nô lệ từng bây phụng sự luôn, 


Vương phi, mỹ hậu để yếm thương, 
Ngai vàng tận hưởng, đáy khang kiện, 
Sao ở mãi đây chôn thảo đường? 


Nhưng bậc Đại Sĩ tỏ ra không chút gì ham thích ngai vàng: 


110. Sao kiếm giàu sang chẳng vững bẩn, 
Sao mong câu vợ cũng quy tiên, 

Sao suy nghĩ mãi về xuân sắc, 

Thoáng chốc xuân xanh sẽ hết liên? 

Còn lại tuổi già hăm dọa đó 

Bao giờ cũng đứng cạnh triển miên. 


111. Đâu lạc thú đem đến cuộc đời, 
Đẹp giàu, ngự thiện, thú vui chơi, 
Thê nhỉ có nghĩa gì con nữa? 
Xiêng xích con nay giải thoát rồi. 


112. Điều con biết: mọi chốn đi đường 
Số phận luôn canh giữ chẳng ngừng, 
Lạc thú sang giàu đâu ích lợi 

Cho người thấy móng vuốt ma thân? 


113. Hôm nay làm việc bạn cân làm, 
Ai chắc ngày mai có ánh quang? 
Thân chết chính là viên đại tướng 
Không cho ai bảo đảm an toàn. 


114. Trộn luôn rình rập lấy kho tàng, 

Con đã thoát bao mỗi buộc ràng, 

Cha hãy trở về vương vị cũ, 

Con màng gì nữa với giang sạn? 

Khi Bậc Đại Sĩ chấm dứt bài giảng đầy thực tiễn của ngài, không những chỉ 
nhà vua và vương hậu nghe theo ngài, mà cả mười sáu ngàn cung phi cũng 
muốn sông đời tu hành. Rồi vua ban lệnh đi khắp kinh thành, cùng với tiếng 
trống vang dậy rằng ai muốn làm ân sĩ đều được đi tu với vương tử ngải. 


Vua bảo mở cửa kho báu ra, truyên việt chiêu chỉ trên một chiêc dĩa vàng, 
dựng trên một cột tre, ban lệnh răng các bình châu báu của vua sẽ được đem 
chưng bày ra nhiêu nơi và kẻ nào muôn lây cũng được. 


Dân chúng bỏ nhà mở hêt mọi cửa ngõ, như mở hội chợ, và ra đường vây 


quanh nhà vua. Vua cùng đám dân chúng ấy đều thề nguyền sống khổ hạnh 
trước Bậc Đại Sĩ. Am ẩn sĩ được Thiên chủ Sakka cho dựng lên suốt ba đặm 
đường. Bậc Đại Sĩ bước qua các túp lều làm bằng lá cành cây này, chỉ định 
các lều ở giữa dành cho đám phụ nữ vì họ bản tánh rụt rè. Còn những lều 
bên ngoài dành cho phái nam. Vào ngày Trai giới, họ đều đứng ở vùng đất 
ấy, tụ tập lại, ăn trái cây do Vissakamma trồng trước đây, và họ giữ giới luật 
tu hành. Bậc Đại Sĩ biết rõ tâm mỗi người nào đang chìm đắm vào dục 
tưởng, sân tưởng hay hại tưởng, liền ngồi trên không mà thuyết Pháp cho 
từng người, và trong khi nghe Pháp, họ chóng tăng trưởng các Thăng trí và 
các Thiền chứng. 

Một vị vua lắng giêng hay tin vua Kàsi đã trở thành vị khổ hạnh, liền quyết 
định lập vương quốc của mình tại Bàlani. Vì thế vua ấy vào kinh thành, thấy 
khắp nơi trang hoàng rực rỡ. Vua bước vào cung chiêm ngưỡng đồ thất bảo 
và nghĩ thầm chắc phải có chuyện nguy hiểm gì đó quanh ngôi báu này. Vua 
bảo đi triệu vào vài kẻ đang say rượu và hỏi họ vị vua trước đây rời cung 
điện bằng cung môn nảo. 

Họ tâu lên: 

- Bằng đông môn. 

Vì thế vua thân hành ra công thành ấy và đi thắng tới dọc theo bờ sông. Bậc 
Đại Sĩ biết vua ấy đến, bước ra đón vua và ngồi trên không thuyết Pháp. Rồi 
lúc đó vị vua định chiếm nước này lại nguyện xuất gia cùng với hội chúng 
của mình. Và việc này lại xảy ra một lần nữa cho một vị vua khác. 

Như vậy có cả ba quốc độ không người cai trị, voi ngựa được thả đi lang 
thang khắp các khu rừng. Xe ngựa gãy tan tành vứt trong rừng, tiền bạc 
trong các kho báu nhiều như cát bụi, tung vãi quanh vùng am ẩn sĩ. Các cư 
dân tại đó chứng đắc tám Thiền chứng và lúc mạng chung đều được sinh lên 
Phạm thiên giới. Ngoài ra, ngay cả ngựa volI có tâm được an tịnh nhờ chiêm 
ngưỡng các bậc Hiển trì, cuối cùng được tái sinh vào sáu cõi thiên ở dục 
ĐIỚI. 


+ 


Khi bậc Đạo Sư đã thuyết Pháp thoại này xong, Ngài bảo: 


- Không phải chỉ ngày nay, mà ngày xưa kia ta cũng đã từ bỏ ngai vàng và 
xuất gia sống đời khô hạnh. 


Rồi Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Nữ thân trong chiếc lọng là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), người lái xe là 


Sàriputta (Xá-lợi-phất), cha mẹ ta là vương tộc ngày nay, triểu đình là hội 
chung của đức Phát và Hiên giả què câm Mùgapakka chính là 1a. 


-OoOOo- 


539. Chuyện Đại vương Mahàjanaka (Tiền thân Mahà-Janaka) 
Chàng là ai chiến đấu anh hùng..., 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang ở tại Jefavana (Kỳ Viên) về Đại 
sự xuất thê cao cả của Ngài. 


Một ngày kia, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường bàn luận về việc xuất 
thê của đức Như Lai. Bác Đạo Sư đên và thấy ván đê này, Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đầu tiên Như Lai thực hành Đại sự Xuất thế, trước 
kia Như Lai cũng đã làm như vậy. 


Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ. 


+ 


Ngày xưa có một vị vua tên là Mahàjanaka trị vì ở Mithilà trong quốc độ 
Videha. Ngài có hai con trai là AritthaJanaka và PolaJanaka. Ngài phong thái 
tử làm vua kế nghiệp và vương tử thứ hai làm Đại tướng quân. Sau đó, khi 
vua MahàJanaka qua đời, Aritthajanaka lên ngôi vua và lại phong vương đệ 
làm vị kế nghiệp. 


Một ngày kia có một nô lệ vào tâu vua rằng vương đệ muốn giết ngài. Nhà 
vua nghe tâu chuyện đó nhiều lần, đâm ra nghi ngờ, ra lệnh cầm tù 
PolaJanaka trong gông cùm và canh giữ chàng kỹ ở một nơi không xa hoàng 
cung. Vương tử phát nguyện: 


- Nêu ta là kẻ thù của anh ta, thì cứ cho các xiêng xích và cửa ngõ không aI 
mở ra được; nêu không, thì xin các xiêng xích cửa ngõ hãy mở ra hết. 


Lập tức các xiềng xích đứt ra từng mảnh và cửa ngõ bật tung. Vương tử liền 
thoát ra, đi đên một làng ở biên thùy và sông ở đó. 


Dân chúng nhận ra vương tử, liền đến hầu hạ chàng, vì thế nhà vua không 
thể nào ra lệnh bắt chàng được. Dần dà chàng trở thành người cai trị xóm 
làng ở biên địa ấy. Với đám tùy tùng đông đảo, chàng nghĩ thầm: "Ngày 
trước ta không phải là kẻ thù của anh ta, nhưng nay ta lại là kẻ thù của anh ta 
rồi". Thế rồi chàng trở lại Mithilà với đám hầu cận đông đảo đóng quân phía 
ngoài kinh thành. 


Dân chúng hay tin vương tử trở về, liên đem voi ngựa đên đón chàng, và dân 


chúng các thành thị khác cũng đến tụ tập quanh vương tử. Sau đó chàng gửi 
một thông điệp cho anh của chàng: "Ngày xưa ta không phải là kẻ thù của 
ngươi, nhưng nay ta chính là kẻ thù của ngươi đó. Hãy trao lại ta cây lọng 
trăng của vua, không thì ta gây chiến". 


Khi vua sắp ra chiến trường, ngài giã từ chánh hậu: 


- Này ái khanh, không ai biết trước được thắng bại ở sa trưởng. Nếu ta có 
mệnh hệ nào, ái khanh phải bảo vệ vương nhi trong bụng thật cân thận. 


Rồi ngài ra đi và binh lính của vương tử Polajallaka đã sớm kết liễu đời ngài 
trong chiến địa. Tin nhà vua tử trận gây đại hỗn loạn khắp kinh thành. 
Vương hậu hay tin dữ vội thu góp tư trang quý giá nhất vào trong một chiếc 
giỏ, trải khăn và gạo trên mặt, ăn mặc dơ bản và cải trang, đội giỏ lên đầu và 
trốn đi vào lúc bất ngờ không ai hay biết. 


Bà đi ra cửa bắc nhưng bà không biết đường, vì bà chưa hề đi đâu cả, lại 
không biêt nhăm hướng địa bàn. Trước kia bà có nghe nói đên kinh thành 
Kàlacampà, nên bà ngôi chờ hỏi thăm xem có ai đi đên đên Kàlacampà 
không. 


Lúc bấy giờ hài nhi trong bụng bà không phải đứa trẻ tầm thường, mà đó là 
Bậc Đại Sĩ tái thế, sau khi đã thành tựu các công hạnh Viên mãn (Ba-la- 
mật), nên Thiên giới Sakka rúng động vì uy lực của vị ấy. Thiên chủ Sakka 
xem xét duyên cớ và nghĩ rằng có lẽ một Bậc Đại Sĩ tài đức đang được cưu 
mang trong bụng chánh hậu, nên ngài phải đi xem sao. Thế là ngài làm phép 
hiện ra một chiếc xe có phủ trần và đặt một chiếc giường lên, rồi đứng đợi 
trước cửa ngôi nhà vương hậu đang ngồi, giả dạng làm một lão già lái xe 
ngựa và hỏi có ai muốn đi đến Kàlacampà không. 


- Cha ơi, con muốn đi đến đó. 
- Thế thì leo lên mà ngồi, thưa bà. 


- Cha ơi, con có thai gần ngày nên không leo được con muốn ngôi đẳng sau, 
cho con chỗ đề chiếc giỏ này của con thôi. 


- Bà mẹ ơi, nói gì vậy? Không ai biết lái xe như lão đâu đứng sợ, cứ leo lên 
và ngồi xuống. 

Nhờ thần lực của Thiên chủ, mặt đất trồi lên cao đưa bà leo lên đến tận phía 
sau xe. Khi nằm trên giường, bà đoán biết đây phải là một vị thần. Vừa đặt 
mình xuống chiếc giường thần, bà liền ngủ ngay. Sau chừng ba mươi dặm 
đường, Sakka Thiên chủ đến một con sông, đánh thức bà dậy, bảo: 


- Bà mẹ ơi, hãy dậy mà tăm sông, đầu giường có một cái áo choàng, cứ mặc 
vào, trong xe có bánh, cứ ăn nhé. 


Bà làm theo lời Thiên chủ rồi lại lên giường nằm đến chiều tối. Khi đến 
Campà, bà thây công thành, tháp chuông và thành lũy, bà hỏi thành này tên 
gì, Thiên chủ đáp: 

- Thành Campà đó, bà mẹ ơi? 


- Cha nói gì thế, từ kinh thành của con đến Campà không phải sáu mươi đặm 
đường đó sao? 

- Đúng vậy, bà mẹ ơi, nhưng lão biết đường tắt. 

Thể rồi ngài để bà xuống xe ở công nam. 

- Bà mẹ ơi, làng của lão ở đẳng kia kìa, bà mẹ cứ vào kinh thành đó. 

Nói xong Thiên chủ Sakka biến đi, trở lại cõi trời. 

Vương hậu ngồi xuống một thềm nhà bên đường. Lúc bấy giờ có một Bà-la- 
môn dạy kinh Vệ-đà, ở tại thành Campà, đang cùng năm trăm đệ tử đi tăm, 
chợt thây vương hậu ngôi đó, dáng điệu xinh đẹp và thanh lịch. Và nhờ thân 
lực của Bậc Đại Sĩ trong bụng bà, nên người này thây mên yêu bà ngay như 
đôi với một cô em gái, liên bảo các đô đệ đợi bên ngoài, một mình đi vào 
thêm nhà, hỏi bà: 

- Này cô em, cô ở xóm làng nào? 

Bà đáp: 

- Ta là Chánh hậu của vua AritthaJanaka ở kinh thành Mithilà. 

- Tại sao bà đến đây? 

- Vua mới bị em ngài giết chết, ta sợ quá phải đến đây đề cứu mạng đứa con 
sắp ra đời. 

- Thế bà có họ hàng tại đây không? 

- Không al cả, cha à. 


- Đừng lo gì cả, ta là một Bà-la-môn miền Bắc thuộc gia đình có thân thế 
lớn, ta là một đại sư danh tiêng khắp xa gân, ta sẽ chăm sóc bà như em gái ta 
vậy, hãy gọi ta là anh và ôm chân ta mà la khóc to lên nào! 


Bà liên khóc lóc thảm thiệt, gục dưới chân ông ta, và họ an ủi lân nhau. Các 
đệ tử của ông thây chạy đên hỏi cớ sự ra sao. 


- Đây là em gái út của ta, cô ấy sinh ra lúc ta đã đi xa nhà. 
- Ô sư phụ đừng buồn, bây giờ sư phụ đã gặp lại sư muội rồi. 


Ong thây liên bảo đem lại một xe lớn có mui trên, mời bà lên ngôi và đưa vê 
nhà mình, dặn họ bảo bà vợ ông ta răng đây là em gái mình và phải đón tiêp 


tử tê. Bà vợ vị Bà-la-môn này đem nước âm cho bà tắm xong, dọn g1ường 
cho bà năm. Người Bà-la-môn đi tăm về, vào giờ cơm ông cho gọi cô em gái 
ra cùng ăn và chăm sóc bà chu đáo trong nhà ông. 


Chăng bao lâu bà hạ sinh một con trai, họ đặt tên hài nhi theo tên tổ phụ là 
vương tử Mahàjanaka. Khi lớn lên, cậu bé thường chơi đùa với các thiêu 
niên khác, và khi chúng trêu ghẹo cậu đê khoe dòng dõi chính thông quý tộc 
(Khattiya) của chúng, cậu thường đánh lại chúng băng sức mạnh siêu đăng 
và lòng dũng cảm của mình. 

Khi chúng kêu khóc và được hỏi ai đánh chúng, chúng thường trả lời: 

- Con bà góa. 

Vương tử suy nghĩ: "Chúng cứ gọi ta là con bà góa mãi, ta sẽ hỏi mẹ xem 


sao”. 

Một hôm cậu hỏi mẹ: 

- Mẹ ơi, con là con của a1? 

Bà nói dôi cậu, bảo răng vị Bà-ba-môn là cha cậu. Khi cậu đánh chúng bạn, 
chúng lại gọi cậu là con bà góa, cậu trả lời vị Bà-la-môn là cha của cậu, 
chúng vặn lại: 

- VỊ Bà-la-môn là gì của bạn? 

Cậu suy nghĩ: "Mây tên này bảo ta: VỊ Bà-la-môn là gì của ta. Mẹ ta không 
muôn giải thích việc này cho ta, bà không muôn nói thật vì danh dự của bà, 
thôi ta phải xin bà nói sự thật cho ta rõ". 

Thê rôi khi bú sữa mẹ, cậu căn vú bà và bảo: 

- Mẹ hãy cho con biệt cha con là ai, nêu không con sẽ căn đứt vú mẹ đây. 

Bà không thê dôi cậu được nữa, đành đáp: 

- Con ơi, con là con vua AritthaJanaka ở thành Mithila đó, cha con bị chú 
PolaJanaka giêt, mẹ phải đem con đên đây đê cứu mạng con; vị Bà-la-môn 
này xem mẹ như em gái và sẵn sóc mẹ chu đáo. 

Từ đó cậu không tức giận khi ai gọi cậu là con bà góa nữa. Trước năm mười 
sáu tuôi, cậu đã thuộc ba tập kinh Vệ-đà và nhiêu môn học khác. Khi đên 
mười sáu tuôi, cậu rât khôi ngô tuân tú. Cậu nghĩ thâm: “Ta sẽ chiêm lại ngai 
vàng của cha ta". Thê rôi cậu hỏi mẹ: 

- Mẹ có tiên không mẹ? Nêu không, con sẽ đi buôn kiêm tiên và dành lại 
ngai vàng của cha con. 


- Con ơi, mẹ đến đây không phải hai tay trắng đâu, mẹ có để dành ngọc ngà 


châu báu kim cương đủ để chiếm lại ngai vàng. Hãy đem chúng đi giành lại 
ngôi vua, đừng tính đi buôn nữa. 


- Thưa mẹ, hãy cho con một nửa sô châu báu đó, con sẽ đi đên 
Suvannabhùmi (Xứ vàng) và làm giàu tại đó xong mới đi lây lại ngai vàng. 


Cậu xin bà một nửa số châu báu và cùng với số vốn liếng đi buôn của cậu, 
cậu đem theo chiếc tàu buôn một số thương nhân đi đến Suvannabhùmi. Cậu 
từ giã mẹ và nói cho bà biết nơi cậu sắp đến. 

- Con ơi, đi biển may ít rủi nhiều, con đừng đi. Con có đủ vàng bạc đề chiếm 
lại ngôi báu mà. 

Nhưng cậu nói với mẹ rằng cậu muốn đi, nên cậu từ giã bà và lên tàu ra 
khơi. Cùng ngày ấy, vua Polajanaka phát trọng bệnh không ngồi dậy được. 
Còn chiếc tàu buôn chở cả bảy đoàn lữ hành cùng đám gia súc của họ, trong 
bảy ngày đi được bảy trăm dặm đường. Nhưng vì quá nặng nề không thê 
chịu đựng được nữa, ván tàu nứt ra, nước ùa vào mỗi lúc một cao thêm. Tàu 
bắt đầu chìm giữa biển cả trong lúc các thủy thủ la khóc thảm thiết và cầu 
cứu các thần linh. 


Riêng bậc Đại Sĩ không hề kêu khóc cầu cứu gì cả. Biết rằng con tàu đã tận 
số, ngài trộn đường với bơ tươi ăn thật no nê, rồi bôi dầu vào áo quần sạch, 
thắt chặt đồ đạc quanh mình cậu và đứng dựa cột buồm. Khi con tàu chìm, 
chiếc cột buồm vẫn đứng thắng. Người vật trên tàu đều làm môi cho cá và 
rùa trạnh. Nước biên nhuộm màu máu cả một vùng. 


Nhưng bậc Đại Sĩ đứng trên cột buồm, định hướng thành Mithilà, rồi bay 
bồng lên từ đỉnh cột buồm, vận dụng hết sức mạnh băng qua bầy cá rùa biển 
ấy và rơi xuống cách con tàu chừng khoảng một trăm bốn mươi cubit (1 
cubit: 45cm). Cũng vào ngày đó vua Polajanaka từ trần. 


Sau đó, bậc Đại Sĩ vượt dòng sóng biếc, rẽ sóng như một khối vàng ròng. 
Một tuần trôi qua như chỉ một ngày. Khi đã thấy bờ, ngài liền súc miệng và 
nhỊn ăn. Lúc bấy giờ tiên nữ Mammekhalà (Ngọc Đới) được Bốn vị Thiên 
vương cai quản thế gian phong làm thần giữ biên. Các vị ấy bảo nàng: 


- Những con người có đạo hạnh như hiếu thảo với mẹ không đáng bị chết 
chìm dưới biên. Hãy tìm thử và cứu họ. 


Nhưng trong bảy ngày liền, nàng chẳng nhìn ra biển và có người cho là tâm 
trí nàng đã ngân ngơ vì ham hưởng lạc thú thiên giới. Có người lại cho là 
nàng bận đi dự hội ở thiên đình. Tuy thế, đến ngày thứ bảy nàng cũng nhìn 
ra biển và tự nhủ: "Hôm nay là ngày thứ bảy rôi ta không nhìn ra biển, ai 
đang tiến tới kia?" Khi thấy Bậc Đại Sĩ, nàng nghĩ thầm: "Nếu vương tử 


Mahàjanaka đã chết chìm dưới biển thì lẽ ra ta đã phải đi dự hội tại thiên 
đình rồi". 


Vì thế này hóa hình thật lộng lẫy đứng trên không gần chỗ Bồ-tát và ngâm 
vân kệ thứ nhât đê thử năng lực của ngài: 


1. Chàng là ai chiến đấu anh hùng 

Giữa đại dương xa hãn đát băng, 

Bạn hữu là ai chàng tín nhiệm 

Đến bên chàng giúp một tay cùng? 

Bồ-tát đáp lời: 

- Đây là ngày thứ bảy ta ở trên đại dương, ngoài ta ra không có bóng người 
thứ hai nào cả. AI đang nói với ta vậy kìa? 

Rồi nhìn lên không trung, ngài ngâm vần kệ thứ hai: 

2. Biết phận sự ta ở cối trần, 

Khi ta nô lực, hối Thiên thán, 

Nơi đây giữa đại dương xa đái, 

1a đáng nam nhỉ găng hết lòng. 

Vì muốn nghe Pháp lành, nữ thần liền ngâm vần kệ thứ ba: 
3. Đây giữa biển sâu rộng chẳng cùng, 

Bên bờ xa tít măt vời trông, 

Sức chàng tận dụng thành máy khỏi, 

Giữa đại dương, chàng gặp tử thân. 

Bồ-tát trả lời: 

- Tại sao nàng nói như vậy? Nếu ta mắt lòng trong lúc ta gắng hết sức mình 
thì dầu sao đi nữa ta cũng không còn bị ai chê trách. 

Rồi ngài ngâm kệ: 

4. Ai làm găng hết sức nam nhân, 

Đối với người thán, chăng lôi lâm, 

Thiên đê cũng không đòi trả nợ, 

Chăng hê án hận ở trong lòng. 

Kế đó nữ thần ngâm kệ: 

5. Chiến đầu như vầy ích lợi sao, 

Phí công vô ích được gì nào? 

Báo đến không có gì thành đạt, 

Chỉ có tử thân đôi khó đau. 


Thê là Bô-tát ngầm các vân kệ sau đê cho nữ thân thây nàng nhận xét thiêu 
sáng suôt: 


6. Ai nghĩ không gì để đấu tranh, 
Và không chiến đầu hết lòng mình, 
Bại vong là lỗi cần chê trách, 

Vì chính lòng hèn yếu bắt thành. 


7. Con người dự định việc trên đời, 
Làm việc mình xem tốt tuyệt vời, 
Dự định thành công hay thất bại, 
Tương lai chỉ rõ cuối cùng thôi. 


§. Nữ thần chẳng thấy. đó hay chăng, 
Chính việc ta nay quyết định phân: 
Bao kẻ chết chìm, ta được sống, 

Và nàng đang đứng cạnh trên không. 


9. Vậy ta chiến đấu hết sức ta 

Qua giữa đại dương thẳng đến bờ, 
Trong lúc sức tàn, ta vẫn gắng, 
Quyết không lùi đến lúc nguy cơ. 


Nữ thần nghe những lời lẽ anh dũng đó, liền ngâm vần kệ tán thán ngài: 


10. Chàng đang chiến đấu thật hùng cường, 
Giữa biển mênh mông thật bạo tân, 

Chẳng thối lui, chối từ nhiệm vụ, 

Găng công nơi phận sự chờ chàng, 

Hãy i đến chốn lòng chàng muốn, 

Đứng để gian nan cản bước đường. 


Sau đó nữ thần hỏi ngài muốn đưa đi đâu, ngài đáp: 

- Tới kinh thành Mithilà. 

Nàng liền tung ngài lên không như một tràng hoa, rồi ôm ngài vào lòng như 
đứa con thân yêu, và vụt lên giữa không gian. Bồ-tát ngủ suốt bảy ngày, thân 
thê ướt đầm nước muối và rúng động vì sự tiếp xúc với thần tiên này. Rồi nữ 
thần mang ngài đến Mithilà, đặt ngài năm nghiêng bên hữu trên bệ đá dùng 
đề tê lê trong một vườn xoài, giao cho các nữ thân trong ngôi vườn phò trợ 
ngài rôi trở vê nơi cũ. 


Lúc bấy giờ vua Polajanaka không có vương tử, chỉ có một công chúa thông 


thái và hiên đức, tên là Sìvalidevì. Quân thân hỏi nhà vua khi ngài sắp băng 
hà: 

- Tâu Đại vương, chúng thân sẽ trao ngôi báu cho kẻ nào khi Đại vương về 
châu trời? 


Nhà vua bảo: 


- Hãy giao lại cho kẻ nào làm đẹp lòng công chúa Sìvali, hoặc người nào 
biết được đâu là phía đầu của chiếc ngự sàng hình vuông, hoặc người nào 
giương được chiếc cung cần sức mạnh của cả ngàn người, hoặc người nào 
tìm ra được mười sáu kho báu. 


- Tâu Đại vương, xin cho chúng thần biết danh sách mười sáu kho báu ấy. 
Nhà vua liền lập lại danh sách ấy: 


11. Kho bắu mặt trời mọc buổi mai, 
Kho tàng kia lại ở phương đoài, 

Kho tàng trong với kho ngoài ấy, 

Kho báu không trong cũng chẳng ngoài. 


12. Kho ở nơi lên xuống của ta, 
Ở nơi có bốn trụ sà-la, 

Ở đâu răng với đầu đuôi ấy, 

Và ở vòng dây yo-ja-na, 

Ở các đâu cành cây cổ thụ, 

Ở trứng nước lạnh ke-bu-ka. 


13. Mười sảu kho châu bảu ngọc vàng, 
Phải tìm nơi để các kho tàng, 

Chiếc cung cần một ngàn nam tử, 
Làm đẹp lòng công chúa, ngự sàng. 


Ngoài các kho báu trên, vua còn nêu danh sách các kho báu khác. Sau khi 
vua từ trân, các đại thân làm lê tông táng xong, vào ngày thứ bảy, họ hội họp 
lại và quyêt định: 


- Đại vương ban lệnh chúng ta giao ngôi báu cho kẻ nào làm đẹp lòng con 
gái ngài, nhưng al là kẻ có khả năng làm vừa ý công chúa đây? 

Họ đồng đáp: 

- Viên đại tướng là một kẻ được vua sủng ái. 


Thê rôi họ cho triệu vị này đên. VỊ này liên đên trước cung môn và báo cho 
công chúa biệt ông ta đã đên châu. Công chúa hiêu duyên cớ gì ông ta đên 


và để thử xem ông ta có đủ tài trí xứng đáng với chiếc lọng của hoàng gia 
không, nàng cho triệu ông ta vào. Nghe lệnh công chúa và ước mong làm 
đẹp lòng nàng, ông liền chạy lên bệ rồng và đứng cạnh nàng. Muốn thử ông, 
nàng bảo: 


- Chạy ra ngoài sân, nhanh lên! 

Ông ta vùng lên chạy, tưởng là công chúa hài lòng lắm. Công chúa lại bảo: 
- Đến đây. 

Ông ta vội chạy đến. Công chúa thấy ông ta thiếu hắn tài trí, nàng nói: 

- Đến xoa chân ta. 


Ong ta liên ngôi xuông xoa chân công chúa cho nàng hài lòng. Thê là nàng 
đá vào ngực ông ta té lăn rôi bảo đám thị nữ: 


- Đánh tên khùng mù quáng ngu ngốc này và lôi cỗ nó ra. 

Chúng dạ vang tuân lệnh. Rồi chúng nói với ông: 

- Thưa Đại tướng... 

Ông ta đáp: 

- Thôi đừng nói nữa, nàng ấy không phải là người. 

Sau đó viên quan giữ kho tàng đến, nàng cũng làm nhục ông ta như vậy. Lần 
lượt các viên quan g1ữ kho, giữ lọng, giữ kiêm đêu bị nàng hạ nhục. 

Thể rồi quần thần quyết định: 


- Không kẻ nào làm đẹp lòng công chúa, vậy hãy gả nàng cho kẻ nào øg1ương 
được cây cung cân sức mạnh của cả ngàn người. 


Nhưng không ai giương cung nỗi cả. Sau đó họ bảo: 


- Hãy gả nàng cho người nào biệt được đâu là đâu của chiêc ngự sàng hình 
vuông. 


Nhưng không một ai biết cả. 

- Vậy thì gả nàng cho kẻ nào tìm được mười sáu kho tàng. 

Nhưng rồi cũng chắng ai tìm ra. Sau đó quần thần họp lại bảo nhau: 
- Ngôi báu không thể nào không có vua trị, vậy phải làm gì bây giờ? 
Lúc đó vị tế sư của hoàng gia bảo họ: 


- Đừng lo, ta phải đem ra một chiêc xe hoa, hê vị nào được xe hoa rước về là 
sẽ có đủ uy lực cai trị cõi Diêm-phù-đê. 


Họ chấp thuận, ra lệnh cả kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy, cho bốn con 
ngựa màu đỏ tía buộc vào chiếc xe hoa, phủ kín màn vải lên chúng, gắn năm 
phù hiệu của hoàng gia vào và một đám tùy tùng vây quanh bốn phía xe. 
Bấy giờ tiếng kèn khua vang đội trước xe, chỉ có một người lái xe, ngoải ra 
không có ai ở trong xe cả. Sau đó, vị tế sư ra lệnh khua chiêng trống đằng 
sau, và sau khi rảy nước trong chiếc bình bằng vàng lên dây cương và roi 
ngựa, vị này ra lệnh cho xe đi tìm vị vua đủ tài đức cai trị quốc độ. 


Chiếc xe hoa oai vệ đi quanh hoàng cung rồi tiền ra đường cái. VỊ đại tướng 
cùng nhiều viên quan trong triều đều tưởng rằng xe đang đi tới phía nhà 
mình. Nhưng rồi xe cứ đi thắng ngang qua mọi phố phường trang nghiêm 
diễn hành quanh kinh thành, ra khỏi đông môn và tiến tới ngự viên. Khi ây 
xe đi quá nhanh, đám hầu cận bảo xe dừng lại, nhưng vị tế sư bảo: 


- Đừng dừng lại, cứ để nó đi một trăm dặm tùy thích. 

Xe tiến vào ngự viên, trịnh trọng đi vòng quanh bệ đá và dừng lại như thê 
săn sàng cho người bước lên. VỊ tê sư ngăm Bô-tát đang năm đó và bảo các 
vị đại thân: 

- Thưa các ngài, ta thấy có người nằm đó, ta không biết người đó có đủ tài trí 
xứng đáng với chiệc lọng trắng của hoàng gia không. Nêu vị này là người có 
tài thánh thì sẽ không thèm nhìn ta đâu, nhưng nêu đó là một kẻ hạ tiện thì sẽ 
giật mình khiêp sợ khi nhìn thây ta, vậy hãy đánh chiêng trông lên cả nào. 

Vì thế họ khua dậy hàng trăm thứ trồng kèn chẳng khác nào tiếng gầm thét 
của biển cả. Bậc Đại Sĩ lúc đó thức ølâc vì nghe tiếng ồn ào, mở khăn che 
đầu ra nhìn quanh, thấy đám đông rằm rộ. Ngài nghĩ có lẽ chiếc lọng trắng 
đã đên tay ngài nên lại che đầu và quay sang năm phía bên tả. VỊ tê sư mở 
chân ngài ra xem, ngăm các tướng mạo của ngài và bảo: 

- Đừng nói một châu thiên hạ mà làm gì, vị này có đủ uy lực cai trị cả bốn 
châu. 

Thế là ông ta ra lệnh đáng chiêng trống lại lần nữa. 

Bồ-tát mở khăn trùm mặt ra, quay người sang bên hữu và nhìn đám đông. Vị 
tê sư trân an mọi người xong, chặp hai tay lại, cúi xuông trước ngải cung 
kính nói: 

- Xin Đại vương đứng dậy, vương quốc này thuộc quyền ngài rồi. 

Bồ-tát trả lời: 

- Thế đức vua đâu? 


- Vua đã băng hà. 


- Ngài không có vương tử, vương đệ gì sao? 
- Tâu Đại vương, không. 
- Thôi được, thế thì ta nhận ngai vàng. 


Rồi ngài đứng dậy, ngồi xếp bằng trên bệ đá. Quần thần làm lễ quán đảnh 
(rảy nước thánh lên đầu để phong vương) cho ngài tại đó và thế là ngài trở 
thành vua Mahàjanaka. Rồi ngài bước lên xe về thành với vẻ uy nghi lẫm 
liệt của bậc đế vương. Ngài vào cung, bước lên ngai vàng, ban chức tước 
cho vị đại thần và các quan lại khác. 


Lúc bây giờ công chúa muôn thử tài của ngài qua cách xử sự đâu tiên, liên 
cho gọi một thị vệ đên bảo: 


- Ngươi hãy tâu với Đại vương là công chúa Sìvalì muôn mời ngài đên lập 
tức. 


Vị vua tài trí này làm như không nghe lời gã, cứ tiếp tục phát họa cung điện: 
- Phải thế này mới được. 
Biết không thể nào làm nhà vua chú ý tới mình, gã trở lại tâu công chúa: 


- Tâu công chúa, Đại vương nghe công chúa nói vậy mà cứ tiếp tục phát họa 
sơ đồ hoàng cung thôi, ngài chăng quan tâm gì đến công chúa cả. 


Công chúa tự nhủ: "Đây phải là người có tâm hồn cao cả lắm". Và nàng cho 
một sứ giả thứ hai rồi thứ ba đến nữa. Sau cùng vua vào cung, dáng điệu 
thong dong thư thái, ngáp dài dáng như sư tử. Khi ngài đến gần, công chúa 
không thể nào đứng yên được trước vẻ uy nghĩ của ngài, liền bước lên đưa 
tay ra cho ngài vịn. Ngài cằm lấy tay nàng đi lên bệ vàng và sau khi ngự trên 
vương sảng, dưới cây lọng trắng, ngài hỏi các đại thần: 


- Khi tiên để thăng hà, ngài có chỉ dạy các ngươi điều gì không? 
Họ đáp: 
- Vương quốc phải được giao cho kẻ nào có thể làm đẹp lòng công chúa. 


- Thế công chúa đã đưa tay cho ta vịn khi ta đến gần nàng, như vậy ta đã làm 
đẹp lòng nàng rôi, còn điêu gì khác nữa? 


- Tiên đề bảo vương quốc phải được trao lại cho kẻ biết được phía đầu của 
ngự sàng hình vuông này. 


Vua đáp: 
- Điều này khó nói thật, nhưng cũng có thê biết được nhờ sáng kiến. 


Thê là ngài rút ra một cây kim vàng trên đâu ngài và đưa đưa cho công chúa, 


bảo: 

- Đặt cái này vào cho đúng chỗ. 

Nàng cầm lẫy kim đặt vào đầu của chiếc ngự sảng. 

Thấy vậy, họ đưa ra câu tục ngữ: 

- Nàng trao tặng chàng thanh kiếm. 

Nhờ dấu hiệu này, ngài biết đâu là phía đầu ngự sảng, nhưng cứ vờ làm như 
ngài không nghe họ nói. Ngài hỏi họ nói gì, và khi họ lập lại câu đó. Ngài 
bảo: 

- Biết đầu chiếc ngự sàng cũng không kỳ diệu gì. 

Rồi ngài hỏi: 

- Còn gì đề thử tài nữa. 

Họ đáp: 


- Tâu Đại vương, tiên đê ra lệnh trao ngôi báu cho người nào g1ương được 
cây cung cân sức mạnh của cả ngàn người. 


Khi họ đem cây cung đến theo lệnh ngài. Ngài giương nó lên ngay lúc đang 
ngôi trên long sàng như thê đó là cái khung xe chỉ của đàn bà. 


- Cái gì nữa cứ nói đi - Ngài bảo. 
- Tiên đê ra lệnh trao vương quôc cho kẻ nào tìm ra được mười sáu kho tàng. 
- Danh sách đâu? 


Các đại thần kế lại danh sách đã nói trên. Trong lúc nghe họ nói, ngài thấy ý 
nghĩa dân dân sáng tỏ ra như thê trăng hiện lên trên bâu trời. 


- Hôm nay chưa phải lúc, để ngày mai ta sẽ đi lẫy các kho báu. 

Ngày hôm sau ngài họp quân thần lại và hỏi: 

- Tiên đề trước đây có cúng dường các vị Độc Giác Phật không? 

Khi nghe họ bảo có, ngài nghĩ thầm: "Mặt trời ở đây không phải là mặt trời 
thật, mà các vị Độc Giác Phật thường được gọi là mặt trời vì hình dáng 
tương tự như thê; vậy kho tàng phải ở nơi tiên đê thường đên gặp các vị 
này”. Rôi ngài bảo họ: 

- Khi các vị Độc Giác Phật đến, tiên đế thường gặp các Ngài ở đâu? 

Họ tâu lại nơi này nơi nọ. Ngài ra lệnh đào chỗ đó lên và tìm ra kho tàng. 

- Thế khi tiên để tiễn các vị Độc Giác Phật ra về, tiên đế đứng ở đâu đề tạ 
từ? 


Họ tâu lại và ngài ra lệnh đào chỗ đó lên. Quần thần reo hò vang dậy tỏ lòng 
hân hoan đông nói: 


- Khi nghe nói chỗ mặt trời mọc, dân chúng trước kia đã quanh quân đào đất 
vê phía mặt trời mọc thật, rôi khi nghe phía mặt trời lặn, họ lại đào đât phía 
đó, nhưng đây mới đúng là kho tàng châu báu, thật là kỳ diệu! 


Khi họ bảo: 
- Kho tàng bên trong. 


Ngài liền cho đào lên kho tàng ở bậc thềm nhà bên trong đại môn của hoàng 
cung. 


- Kho tàng bên ngoài. 

Ngài liền cho đào kho tàng ở bên ngoài thềm. 

- Không ở trong cũng không ở ngoài. 

Ngài cho đào kho tàng ở dưới thêm. 

- Ở nơi bước lên. 

Ngài cho đảo kho tàng ở nơi đặt chiếc thang bằng vàng để nhà vua ngự lên 
vương tượng. 

- Ở nơi bước xuống. 

Ngài cho lấy ra kho tàng ở nơi nhà vua ngự xuống từ vương tượng. 

- Ở bốn cột trụ lớn bằng gỗ sàla. 


Có bôn chân chông lớn dưới vương sàng, làm băng gô sàla, nơi triêu thân 
phủ phục trên sân châu, từ đó ngài cho lầy ra bôn bình đây châu báu. 


- Vòng dây cương yoJana. 


Lúc bấy giờ yojana là vòng dây cương xe ngựa, thế là ngài cho đảo quanh 
long sàng cỡ bằng một vòng dây cương ngựa, rồi lấy ra các bình châu báu. 


- Kho tàng ở đầu răng. 


Ở nơi vương tượng đứng, ngài lây ra hai bình châu báu ngay trước hai ngà 
VOI. 

- Ở mút đuôi. 

Từ nơi vương mã đứng, ngài lầy ra những bình châu báu năm chô đôi diện 
với cái đuôi của vương mã. 

Trong nước kebuka. 


Lúc bấy giờ, nước được gọi là kebuka, thế là ngài cho tát hết nước trong hồ 


của hoàng cung và lấy lên kho báu. 
- Kho báu ở ngọn cây. 


Ngài lấy ra các bình báu vật chôn trong khoảng tàng cây sàla che bóng trưa 
giữa vườn ngự uyên. Như vậy ngài đã lây ra đủ mười sáu kho báu và hỏi 
xem còn nữa không, họ đông đáp: 


- Không còn. 

Dân chúng vô cùng hoan hỷ. Nhà vua lại bảo: 

- Ta sẽ đem châu báu này ra bồ thí. 

Thế là ngài bảo dựng lên năm sảnh đường bố thí giữa kinh thành và tại các 
cung môn rôi ban lệnh đại chân tê. Sau đó ngài truyền đi mời mẹ ngài và 
người Bà-la-môn từ Kalacampà về tuyên dương tán thán công đức của hai 
VỊ. 

Trong những ngày đầu tiên trị nước, vua Mahàjanaka, con trai của vua 
AritthaJanaka, cai trị khắp mọi quôc độ ở Videha. Dân chúng bảo nhau: 


- Hoàng để thật tài đức, chúng ta muốn yết kiến long nhan. 


Thể là cả kinh thành xôn xao muốn yết kiến tân vương, đem đến kinh đô đủ 
lễ vật từ khắp nơi. Họ chuẩn bị đại lễ tại kinh đô, phủ lên hào lũy cả hoàng 
cung một lớp hồ vữa in dấu tay của họ, treo đầy hương liệu và tràng hoa, 
tung vãi ngũ cốc rang, hoa, hương trầm mù mịt cả bầu trời và soạn sẵn đủ 
thức ăn uông. Khi mang lễ vật vào dâng lên vua, họ đứng vây quanh với đủ 
loại phẩm vật cứng, mềm, mọi thức uống, trái cây. 


Đám đại thần ngồi một bên, một bên là các Bà-la-môn, một phía nữa là các 
thương nhân giàu có, một phía nữa là các vũ nữ xinh đẹp, các Bà-la-môn 
danh ca có tài về lễ nhạc, hát vang những khúc hoan ca, với hàng trằm nhạc 
cụ được khua động, cho nên hoàng cung vang dậy lên một âm thanh ầm ÿ 
như giữa lòng đại dương Yugandhara. Khi vua nhìn quanh mọi nơi, hết thảy 
đều rúng động. 


Bồ-tát ngồi dưới cây lọng trăng, ngắm cảnh huy hoàng rực rỡ chẳng khác 
nào cung của Sakka Thiên chủ, và ngài hồi tưởng những. chiến đấu gian nan 
của ngài trên đại dương. "Dũng cảm là điều chính đáng cần phải biểu dương, 
nếu ta không biểu lộ lòng đũng cảm trên đại dương thì làm sao ta được huy 
hoàng như ngày nay?" Một nỗi hoan hỷ khởi lên trong lòng ngài trong lúc 
hồi tưởng quá khứ, khiến ngài lập tức bật lên một tiếng kêu to đắc thăng. 


Sau đó ngài hoàn thành Thập vương pháp (mười nhiệm vụ của một anh 
quân), cai trị rât đúng pháp và thường cúng dường các vị Độc Giác Phật. 


Cùng với thời gian này, hoàng hậu Sìvalì hạ sinh một hoàng nam đầy đủ các 
tướng tôt lành và được đặt tên là Dìghàvu-Kumàra (Vương tử Trường Thọ). 


Khi hoàng tử lớn lên, nhà vua phong con làm kẻ phó vương. 


Một ngày kia, người giữ vườn ngự uyên đem dâng vua đủ loại hoa quả. Vua 
rất đẹp ý và muôn làm vinh dự cho gã, ngài bảo gã trang hoàng ngôi vườn 
ngự uyên rồi ngài sẽ đến viếng. Người làm vườn vâng lời ngài dạy, xong tâu 
vua. Ngài liền ngự vương tượng có đám cận thần theo hầu, đi vào cổng ngự 
viền. 

Bấy giờ gần đó có hai cây xoài xanh tươi, một cây không trái, còn một cây 
đầy trái rất ngon ngọt. Trước đây vua chưa nếm trái nào nên không ai dám 
hái cả. Ngay khi nhà vua đi ngang qua trên mình voi ngài hái một trái ăn thử. 
Lúc quả xoài đụng đầu lưỡi ngài một mùi hương cao quý xông lên khiến 
ngài nghĩ thầm: "Khi trở về, ta sẽ hái thêm nhiều trái nữa". Nhưng khi được 
biết vua đã nếm trái đầu tiên rồi thì mọi người từ thái tử đến các người quản 
tượng đều tụ tập lại ăn xoài, còn những người không ăn trái thì lại lấy gậy 
phá cây, ngắt lá cho đến lúc cây tơi tả, xơ xác trong lúc cây kia vẫn đứng 
sững tươi đẹp như một ngọn núi ngọc bích. Khi ra khỏi ngự viên, thấy vậy 
vua liền hỏi các đại thần. Họ tâu: 


- Khi đám người này thấy Hoàng thượng đã "ngự" trái đầu tiên rồi, thì họ 
phá cây. 

- Nhưng cây kia không mất một ngọn lá nảo. 

- Nó không thiệt hại gì vì nó không có quả. 

Vua vô cùng xúc động: "Cây này giữ được màu xanh tươi vì nó không có 
quả, trong lúc cây bạn nó bị tan tành vì có quả. Vương quôc này cũng như 
cây có quả kia, còn đời người tu hành chăng khác nào cây không trái. Chính 
người có của cải mới sợ hãi, chứ kẻ mình trân thân trụi thì chăng phải sợ gì. 
Ta sẽ giông như cây không trải kia, chứ chăng giông cây có trái nọ tý nào. Ta 
quyêt sẽ từ bỏ tât cả cảnh huy hoàng lại, từ bỏ thê gian và trở thành vị khô 
hạnh". Quyêt định vậy xong, ngài mới vào thành, đứng ở cửa cung, cho mới 
vị đại tướng vào bảo: 


- Này Tướng quân, từ hôm nay đừng cho ai yết kiến ta, trừ một thị giả đem 
cơm cho ta và một thị giả khác đem nước và bàn chải cho ta súc miệng. Còn 
khanh hãy cùng các Chánh phán quan lão thần trong triều lo cai trị nước. Từ 
nay fa sẽ sống tu hành như một ân sĩ đệ tử Phật trên tháp hoàng cung. 


Nói xong, ngài đi lên đỉnh tháp hoàng cung một mình và sống đời tu sĩ theo 
đạo Phật. 


Thời gian qua, dân chúng tụ tập trong sân chầu mà không yết kiến Bồ-tát 
được, họ bảo nhau: 


- Ngài chăng giống Đại vương của ta ngày trước. 
Rồi họ ngâm kệ: 


14. Chúa thượng, Đại vương cõi thể gian, 
Đổi thay thật khác trước hoàn toàn, 
Hoan ca, ngài chẳng lưu tâm đến, 

Vũ nữ, ngài không thiết ngó ngàng. 


15. Hươu nai, ngự uyễn, đám thiên nga 
Chẳng quyến rũ đôi mắt hững hờ, 

Tĩnh tọa, ngài thành câm lặng quả, 

Để bao việc nước cứ trôi qua. 


Họ lại hỏi thị giả và người hâu cận của vua: 

- Đại vương có bao giờ nới chuyện với quý vị không? 

- Không bao giờ cả - Họ đáp. 

Rôi họ kê lại chuyện đức vua với tâm trí luôn luôn trâm mặc, xa rời mọi dục 
lạc. Ngài nhớ lại các bậc hiên hữu của ngài, các vị Độc Giác Phật, và tự nhủ: 
"AI có thê chỉ cho ta biệt nơi an trú của các Hiên nhân đã giải thoát mọi 
tham ái và đây đủ mọi công đức này?" . 

Rôi ngài cảm khái ngâm lớn ba vân kệ: 

16. Tránh ngoại cảnh, chuyên chủ lạc tâm, 

Thoát ràng buộc, sợ hãi phàm trán, 

Đáu vườn tiên giới, già cùng trẻ, 

Đồng tru bao Hiên Thánh trí nhân? 


T7. Bỏ lại đẳng sau mọi dục tham, 
1a tôn sung các Thánh vinh quang, 
Giữa đời điên đảo vì cuỗng vọng, 
Chư vị ly tham, bước tịnh an. 


18. Các Ngài phá hết lưới ma thân, 
Cạm bây kẻ lừa dối đã giăng, 

Thoát mọi buộc ràng, thanh thản bước, 
Ai đưa ta đến chỗ Ngài chăng? 


Ngài sông đời ân sĩ tu hành trong cung vua được bôn tháng, cuôi cùng ngài 


quyết tâm từ bỏ đời thế tục. Ngài thấy cung vua chẳng khác nào một tầng địa 
ngục ở giữa các thế gian, và ba cõi sinh hữu (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) 
đang bốc cháy. Trong tâm trạng ấy, ngài bỗng phát họa cảnh kinh thành 
Mithilà cùng với ý tưởng: "Bao giờ thì đến lúc ta từ giã kinh thành Mithilà 
huy hoàng rực rỡ như cung trời Sakka (Để Thích) này để đi vào rừng 
Himavat (Tuyết Sơn) khoác áo khổ hạnh?" 

19. Khi nào rời bỏ Mi-thi-là, 

Lộng lẫy nguy nga quả thật là, 

Bao kiến trúc sư đà tạo dựng 

Công trình đô sô đẹp lòng ta. 


20. Chiến lñy, cung môn, các dãy thành, 
Phố phường giăng trải khắp chung quanh, 
Ngựa, bò, xe chạy từng đoàn lũ, 

Hồ nước, vườn hoa thật đẹp xinh. 


21. Kinh thành danh vọng khắp xa gần, 
Rến rịp bao binh sĩ, tưởng quân, 
Mình khoác chiến bào da hồ báo, 
Vây cờ, khí giới sáng tưng bừng. 


22. Bà-la-môn mặc lụa Kaả-sĩ 

Sực nức trầm hương, điểm ngọc chỉ, 
Cung điện và cung phi mỹ nữ 
Mang đây mão miện, đủ hoàng y. 


23. Bao giờ ta bỏ chúng, đi ra 
Tìm cực lạc đơn độc xuất gia, 
Mang phần tảo y, bình nước uống, 
Bắt đâu đời hạnh phúc riêng ta? 


24. Bao giờ ta lạc bước vào rừng, 
Ăn trái cây hoang dã đón mừng, 
Hòa điệu lòng ta vào độc trú 

Như người hòa điệu thất huyền cẩm? 


25. Tâm ta giải thoát khỏi mong cẩu 
Lợi lạc đời này hoặc kiệp Sau, 
Như thê thợ giày làm guốóc gô 


Bào mòn các cạnh láng trơn mau. 


Lúc bấy giờ ngài sinh vào thời kỳ con người thọ đến muôn tuổi. Vì vậy sau 
khi trị nước bảy ngàn năm, ngài làm ân sĩ, ngài còn ba ngàn năm nữa và lúc 
bắt đầu sống đời khổ hạnh, ngài vẫn còn ở hoàng cung bốn tháng kể tử ngày 
thấy cây xoài, nhưng rồi ngài tự nhủ ở am ân sĩ tốt hơn ở hoảng cung. 


Thế là ngài bí mật bảo người hầu cận tìm cho ngài vài chiếc y vàng và một 
bình bát bằng đất bán ở chợ. Ngài cho mời người hớt tóc vào cạo bỏ râu tóc 
ngài, xong mặc một y vàng bên trong, một y vàng bên ngoài, đắp một y nữa 
lên vai. Rồi cầm chiếc gậy, ngài đi lui tới nhiều lần trên gác hoàng cung với 
những bước chân ngất ngưỡng của một vị Độc Giác Phật. Ngày hôm ấy ngài 
còn ở đây, nhưng sáng sớm hôm sau, ngài bắt đầu đi xuống. 


Hoàng hậu Sìvalì cho gọi bảy trăm cung nữ được sủng ái vào bảo: 


- Đã lâu lắm rồi, cả bốn tháng tròn kế từ khi chúng ta gặp Thánh thượng lần 
cuối, hôm nay chúng ta sẽ giáp được mặt rồng. Vậy các nàng hãy trang điểm 
mình thật đẹp. làm sao cô mê hoặc Thánh thượng để ngài tham đắm dục lạc 
không thoát ra nôi. 

Được các cung nữ trang sức lộng lẫy hộ tống, hoàng hậu bước lên hoàng 
cung đê yêt kiên vua. Nhưng dù thây ngài đi xuông, bà không nhận ra ngài, 
cứ tưởng đó là một vị Độc Giác Phật đên giáo hóa vua. Bà đảnh lê và đứng 
qua một bên; rôi Bô-tát bước xuông khỏi hoàng cung. Nhưng hoàng hậu, khi 
lên lâu ngăm các lọn tóc của vua màu ong nghệ rớt trên long sàng, cùng các 
vật dụng tăm rửa của ngài, liên thét lên: 

- Đó không phải vị Độc Giác Phật đâu, có lẽ đó là Thánh thượng tôn quý của 
ta rôi. Thôi ta phải van xIn ngài trở lại. 

Thể là từ gác hoàng cung đi xuống sân rồng, hoàng hậu cùng các cung phi 
xõa tóc ra rũ rượi trên lưng, đâm ngực đi theo nhà vua than khóc thảm thiệt: 

- Ôi Đại vương, sao ngài nỡ làm vậy? 

Cả kinh thành náo động lên, dân chúng ùa theo đức vua khóc lóc: 

- Thánh thượng đã làm ấn sĩ rồi, ta còn tìm đâu ra một vị anh quân như vậy 
nữa? 

+ 

Lúc ẫy bậc Đạo Sư tả cảnh các cung phi khóc lóc và nhà vua cứ bỏ mặc họ 
mà đi, đã ngầm kệ này: 

26. Kìa đứng bảy trăm vị thứ phi 

Dang tay cấu khẩn, dáng sáu bị, 


Điểm trang đáy ngọc vàng châu báu: 
"Đại đê sao ngài nỡ bỏ đi? ” 


27. Giã từ tất cả bảy trăm nàng 
Xinh đẹp, thanh tao, lại dịu dàng, 
Đại để đi theo lời ước nguyện 

Với lòng kiên định quyết không sờn. 


28. Giã từ chén rượu lễ đăng quang, 
Dấu xưa vương giả cảnh huy hoàng, 
Hôm nay ngài lấy bình bằng đất, 

Sự nghiệp mới đang phải khởi đường. 


Hoàng hậu Sìvalì thấy khóc than không thể cản bước vua được, liền nghĩ 
một cách khác. Bà cho triệu viên đại tướng quân đến ra lệnh đốt lửa trước 
mặt vua, giữa đám nhà hoang phế, nằm trên hướng vua đi tới chất cao cỏ rác 
thành từng đống, khói tỏa mịt mù khắp nơi. VỊ này tuân lệnh. Rồi bà chạy 
đến chân vua, quỳ xuống chân ngài, tâu rằng kinh thành Mithilà đang bốc 
cháy qua hai vần kệ này: 


29. Thật là khủng khiếp, lửa hoành hành, 
Kho báu, kho hàng cháy thật nhanh, 
Vàng, bạc, ngọc, sò lần lượt cháy, 

Thảy đễu tiêu hủy đến tan tành. 


30. Xiêm y lộng lây, ngà, da, đồng, 

Tát cả gặp chung phận phủ phảng, 

Tâu Chúa thượng, xin mau trở lại 

Cứu tài sản trước lúc tiểu vong. 

Bồ-tát trả lời: 

- Ô hay, hoàng hậu nói gì vậy? Kẻ nào có của cải mới lo bị đốt cháy, chứ ta 
có gì đâu? 

31. Ta chẳng có đâu của cải gì, 

Sống không lo lắng hoặc sâu bi, 


Mi-thi-la có nguy cơ cháy, 
1a cũng chăng còn cháy vật chỉ! 


Nói xong ngài đi ra phía bắc môn, các cung phi cũng theo sau. Hoàng hậu 
Sìvali ra lệnh bảo họ chỉ cho ngài xem các làng mạc bị tàn phá, đất bị bỏ 
hoang và họ lại chỉ cho ngài thấy nhiều người mang khí giới chạy đi cướp 
bóc khắp nơi, trong khi một số người khác được phết sơn đỏ lên người và 


khiêng đi trên các tắm ván như thể bị thương hay đã chết rồi. Dân chúng la 
hét lên: 

- lâu Đại vương, trong khi ngài gìn giữ giang sơn chúng phá phách giết hại 
đông bào như vậy đó. 


Thê là hoàng hậu ngâm vân kệ van xin vua trở vê: 


32. Bọn giữ rừng đang bỏ đất hoang, 
Xin ngài về cứu độ toàn dân, 

Giang sơn đừng để ngài không trị, 
Đàảnh sụp đồ vô vọng nát tan. 


Nhà vua suy nghĩ: "Khi ta đang cai trị, không có cướp bóc nảo nồi lên phá 
hoại đất nước cả, chắc đây là trò bịa đặt của hoàng hậu Sìvalì". Vì vậy ngài 
ngâm các vần kệ này như thể ngài không biết bà nói gì: 

33. Ta chẳng có đâu của cải gì, 

Sống không lo lắng . hoặc sâu bị, 

Giang sơn có thể năm hoang vắng, 

Nhưng chính ta không thiệt hại chỉ. 


34. Chúng ta không có của gì riêng, 
Sống chẳng lo âu, chẳng muộn phiên, 
Thọ hưởng niễm vui trong cực lạc 
Khác gì một vị Quang âm Thiên. 


Dù ngài nói vậy, dân chúng vẫn đi theo ngài, ngài tự nhủ: "Họ không muốn 
trở về, vậy ta phải buộc họ trở về". Rồi khi ngài đi được chừng nửa dặm, 
ngài quay luI hỏi vị Đại thân: 


- Đất nước này của ai đây? 
- Tâu Đại vương, đất nước của Đại vương. 
- Vậy thì hãy trừng phạt kẻ nào vượt khỏi ranh giới này. 


Nói xong ngài vạch một lằn ranh bằng cây gậy của ngài. Không một kẻ nào 
dám vi phạm ranh giới này cho nên dân chúng đứng sau lăn ranh la khóc ầm 
ÿ. Hoàng hậu cũng không thê vượt lăn ranh, chỉ biết nhìn theo nhà vua đang 
đi xa dần, quay lưng vê phía bà. Rồi bà không ngăn được sầu khổ, đấm ngực 
khóc lóc, ngã xuống, cố vượt qua khỏi lẫn ranh. Dân chúng la to: 


- Quân canh giữ đã phá lằn ranh rồi. 
Thế là họ theo gương hoàng hậu bước qua. 
Bậc Đại Sĩ đi về phía bắc rừng Himavat (Tuyết Sơn), hoàng hậu cũng đi 


theo ngài, kéo theo cả binh sĩ cùng đoàn voi ngựa đê cỡi. Vua không ngăn 
chặn họ được nên cứ tiêp tục cuộc hành trình chừng sáu mươi dặm nữa. 


Lức bây giờ có một ân sĩ tên gọi Nàrada ở trong Kim côc núi Himavat đã 
chứng được năm Thăng trì. Sau bảy ngày nhập định, vị ây xuât Thiên và đặc 
thăng reo lên: 


- ÔI cực lạc! O1 cực lạc! 


Rồi trong khi vị ấy dùng thiên nhãn nhìn xem có ai trong cõi Diêm-phù-đề 
này đang đi tìm cực lạc như vậy không, chợt vị ấy thấy Bồ-tát Mahàjanaka. 
Vị ấy nghĩ: "Ông vua này đã làm đại sự xuất thế, nhưng lại không ngăn được 
đám đông dân chúng do hoàng hậu Sìvalì dẫn đường; chúng có thê gây cản 
trở cho ngài. Vậy ta phải khích lệ sao cho nhà vua giữ chí nguyện vững vàng 
hơn nữa". 


Rồi vị ấy dùng thần lực đứng trên không trước mặt vua ngâm kệ đề giúp 
tăng cường quyết tâm của ngài: 


35. Do đâu huyện náo ở đằng kia 

Như thê là đình đảm hội hè, 

Sao đám đông này đang tụ táp, 

Xin ngài án sĩ nói cho nghe? 

Vua liền đáp: 

36. Ta đã vượt ranh giới, xuất gia, 

Cho nên dán chúng đên đáy mà, 

1a xa đời với lòng an lạc, 

Người đã biết rồi, sao hỏi ta? 

Vị ấn sĩ ngâm vần kệ để xác nhận ý chí của vua: 
37. Đừng nghĩ rằng ngài đã vượt ranh, 

Ván còn dao động ở trong mình, 

Ván còn cừu địch ngay đăng trước, 

Chiên thăng ngài chưa thê đạt thành. 

Bậc Đại Sĩ lớn tiếng tuyên bố: 

3ở. Không dục lạc dâu thuộc loại nào 

Làm sởn ý chí vững bên đâu, 

Cừu nhân nào cản đường ta được, 

Trong lúc ta đang tới đích mau? 

Sau đó ấn sĩ ngâm vần kệ nêu rõ các chướng ngại: 


39. Hôn trầm, phóng dát theo tham dục, 


Mê đắm, tâm bắt mãn, hận sân, 
Thân đón bọn này như khách quy, 
Tát nhiêu chướng ngại phải đa mang. 


Bậc Đại Šĩ liên khen ngợi vị ây qua vân kệ: 


40. Đạo sĩ, lời khuyên đáng bậc hiện, 
Cảm ơn người đã nói lời trên, 

Trả lời ta hỏi như người I"UÔn: 

Xin nói là ai đó, họ tên? 

Ẩn sĩ đáp: 

41. Ta đáy danh hiệu Na-ra-da, 

Từ chôn án cư tiên giới ía, 

Vừa đên, nói điểu này với bạn: 

Kêt giao bác trí tôi u mà. 


42. Thực hành bốn pháp tối cao thay, 
Tìm cực lạc trong Thánh đạo này, 
Dù thiếu thứ gì, ngài cũng mặc, 
Sống bằng nhẫn nhục, tịnh an đây. 


43. Ngã tưởng dù là thấp hoặc cao 

Đêu không xứng với bậc hiển đâu, 

Hãy xem giới luật và trì kiến 

Pháp bảo hộ cho cuộc Thánh cầu. 

Rồi Nàrada bay về cõi an trú của mình. Sau đó một ấn sĩ khác tên Misàjina, 
vừa mới xuất Thiền định, đang chiêm ngưỡng bậc Đại Sĩ và quyết định 
khuyến khích ngài bảo đám dân chúng ra vê, nên vị này hiện ra trên không 
trước mặt ngài và ngâm các vần kệ sau: 


44. Các đám ngựa voi, các cỗ xe, 
Thần dân thành thị lẫn thôn quê, 
Ja-na-ka đã lìa xa chúng, 

Bình bát đất làm ngài thỏa thuê. 


45. Hãy nói, phải chăng các đại thân, 
Chu: hầu, quyến thuộc hoặc thân bằng, 
Làm ngài thương tốn vì lừa phản, 
Ngài chọn đây làm chỗ trú chân? 


Bồ-tát đáp: 


46. Hiền nhân, không thể có khi nào, 
Bắt cứ nơi nào, hoặc cớ sao 

1a đã làm sai cho chúng bạn, 

Hoặc là bạn khiến ta buôn đau. 


47. Thấy đời tan nát bởi đau thương, 

Tăm tối vì lầm lôi, khổ buôn, 

Thấy nạn nhân gông xiêng, giết chết, 

Bơ vơ trong lưới khô khôn lường, 

1a tìm lời dạy cho mình vậy, 

Khổ hạnh từ đây khởi bước đường. 

Vị khô hạnh muốn nghe thêm nữa, liên hỏi ngài: 


48. Không ai muốn khổ hạnh lang thang 
Nếu chẳng đạo sư chỉ lỗi đường, 

Dù cách thực hành hay lỷ thuyết, 

Ai là sư phụ nói cho tưởng. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 


49. Hiên giả, chưa hê trước đến giờ 
1a nghe lời nói động tâm ta 

Từ môi đạo sĩ hay đu sĩ 

Khuyên bảo ta làm khổ hạnh gia. 


Bồ-tát nói cho vị ấy đầy đủ chi tiết lý do ngài xuất thế: 


50. Ta đã nhàn du chốn ngự viên, 
Một ngày mùa hạ đại trang nghiêm 
Với bao ca khúc và đản địch 

Tràn ngập không gian khắp mọi miễn. 


51. Nơi kia ta thấy một cây xoài 
Đứng cạnh bức tường gốc rễ phơi 
Vì bọn phàm nhán tìm hải trải, 
Toản thân xơ xác, lá tơi bởi. 


52. Giát mình rời cảnh tượng oai hùng, 
Dừng bước ngắm cây, mắt lạ lùng 

So sánh cây xoài này có trải 

Với cây không trải mọc kê gần. 


53. Cáy có trái kia đứng lụi tàn, 
Mọi cành trơ trụi, lạ tan hoang, 
Cây không trải đứng xanh, cường trắng, 
Tàn lá vẫy trong gió nhẹ nhàng. 


54. Cây đây trải cũng giống như vua, 
Lắm địch thủ mong giết hại ta, 

Và cướp của ta bao trải ngọt 

Trong thời gian ngắn phô bày ra. 


55. Voi bị giết vì chính bộ ngà, 
Cọp beo bị giết bởi vì da, 

Bơ vơ, không cửa nhà, bằng hữu, 
Người đại phú sau rốt hiểu ra: 
Tài sản chính là tai họa lớn; 

Hai cây xoài ấy chính thây ta, 
Từ hai cây ấy ta tìm được 

Bài học dạy ta sống xuất gia. 


Ấn sĩ Migàjina nghe lời vua nói thế, liền khuyên nhủ ngài nên nhất tâm, rồi 
trở về nơi trú của mình. 
Khi ân sĩ đi rôi, hoàng hậu Sìvalì liên quỳ xuông chân vua và tâu: 


56. Ở trên vương tượng hoặc vương xa, 
Ky mã, bộ binh khắp mọi nhà, 

Tất cả thân dân đều khóc lớn: 

"Đại vương đã xuất thể ly gia!" 


57. Xin trấn an lòng chúng tru buôn, 
Hoàng nhỉ ngài hãy đợi phong vương, 
Rồi xa trần thế như ngài muôn 

Khổ hạnh đơn thân tiến bước đường. 


Bồ-tát đáp: 

58. Ta bỏ đằng sau đám cận thân, 

Thân bằng, quyền thuộc khắp HO" SÔNG, 
Nhưng còn vương tộc Fĩ- đề ấy 

Huấn luyện Di-ghà để trị dân 

Hoàng hậu Mi-thi-là chớ sợ, 

Quân thần sẽ hồ trợ kê gắn. 


Hoàng hậu kêu lên: 

- Tâu Đại vương, Đại vương đã làm ấn sĩ, vậy thần thiếp phải làm gì bây 
giờ? 

Nhà vua liền bảo: 

- Ta khuyên hoàng hậu thế này, hãy gắng thực hiện lời ta. 
Rồi ngài nói với bà như sau: 

59. Nếu dạy hoàng nhỉ lúc trị dân 

Sai lâm trong ỷ tưởng, lời, thân, 

Sau bà sẽ gặp nhiêu đau khó, 

Vận mạng này đáy đã định phẩm. 

Vật bô thí dành cho khát sĩ 

Bác Hiên bảo đây chúng ta cán. 


Ngài khuyên nhủ hoàng hậu như thế xong, cùng đàm đạo với bà trên đường 
đi cho đên khi mặt trời lặn. 


Hoàng hậu cho căm trại vào một nơi thích hợp, còn nhà vua đến một gốc cây 
ngủ quá đêm. Ngày hôm sau, khi tắm rửa xong, ngài lại tiêp tục ra đi. Hoàng 
hậu ra lệnh cho binh lính phải đi theo và bà cũng theo ngài. 


Vào giờ khát thực, họ đến kinh thành Thùna. Lúc đó có một người đàn ông 
mua một miếng thịt lớn ở hàng thịt xong đem nướng chín trên vĩ và đặt trên 
một tắm thớt chờ nguội. Nhưng trong khi gã bận rộn việc khác thì một con 
chó đến tha thịt đi mất. Người ây đuôi theo đến cửa Nam kinh thành, nhưng 
vì mệt quá phải dừng lại. 

Vua và hoàng hậu đang đi đến trước mặt con chó, nó hoảng sợ khi thấy hai 
vị nên làm rơi miếng thịt và chạy mất. Bậc Đại Sĩ thấy vậy, liền nghĩ: "Nó đã 
làm rớt miếng thịt và chạy trồn, không màng đến thịt nữa, mà chủ nhân thì 
chả biết là ai, thật không có của bồ thí nào tốt hơn cái này, ta phải ăn mới 
được”. 

Thế rồi ngài lấy bình bát đất ra, cầm miếng thịt, phủi bụi dơ, đặt vào bình 
bát, tìm một nơi đễ chịu mát mẻ, có nước chảy rồi ăn thịt. 


Hoàng hậu nghĩ thầm: "Nếu đức vua xứng đáng ngồi trên ngai vàng thì ngài 
đã không ăn vật thừa đây bụi bặm của chó, thật bây giờ ngài không còn là 
quân vương của ta nữa”. Rôi bà nói to: 

- Đại vương ôi! Ngài ăn miếng thịt ghê tởm như vậy sao? 

- Ấy chính sự ngu đại mù quáng của bà làm cho bà không thấy được giá trị 
đặc biệt của vật bô thí này. 


Rồi ngài thận trọng quan sát chỗ miếng thịt đã rơi xuống và ăn thịt ngon lành 
như thể cao lương mỹ vị của thần tiên xong rửa miệng và tay chân. 


Lúc ấy hoàng hậu nói giọng khiến trách ngài: 


60. Tứ thời ăn cứ đến xoay vẫn, 

Nếu nhịn ăn, người phải bỏ thân, 
Tuy thể, một người dòng quỷ tộc 
Sẽ không nếm vật bản kinh hồn! 


6l. Ngài đã làm đáy việc trải sai, 
Đại vương ôi, đáng thẹn cho ngài, 
Lấy ăn đồ vật thừa từ chó 

Wiệc bắt xứng kia đã phạm rồi! 


Bậc Đại Sĩ đáp: 


62. Vật thừa từ chó hoặc từ người 
Ta chắc chẳng là của cẩm ai, 

Nếu được vật kia theo đúng pháp, 
Thức ăn hợp lý, sạch mà thôi! 


Đang lúc nói chuyện, vua và hoàng hậu đi đến công thành. Trẻ con đang 
chơi đùa ở đó, một cô bé đang sảy cát trong một cái sàn sảy thóc nhỏ. Trên 
tay cô bé có một chiếc vòng không gây tiếng động nào, còn tay kia có hai 
chiếc vòng kêu reng reng. Nhà vua thấy vậy nghĩ thầm: "Sìvalì cứ đi theo ta 
mãi, kẻ khổ hạnh còn có vợ thật là tai hại, người đời sẽ chê trách ta và bảo 
rằng ngay cả khi ta đã xa lìa thế tục mà ta lại không xa vợ được. Vậy nếu cô 
gái này khôn ngoan, cô bé có thể nói cho Sìvalì hiểu tại sao nàng phải quay 
vê và xa lìa ta cho rôi. Ta sẽ nghe chuyện cô này và bảo Sìvalì phải đi ngay". 
Rồi ngài bảo: 


63. Cô bé nép mình dưới mẹ hiên, 
Với vòng nho nhỏ đây đeo trên, 

Vì sao chỉ một tay rung nhạc, 
Trong lúc tay kia mãi lặng yên? 
Cô bé đáp: 

64. Hai vòng đeo ở cánh tay tôi, 
Chăng phải một vòng, khát sĩ ôi! 
Vì xúc phạm nhau gáy tiêng động, 
Việc này do chính chiếc vòng đôi. 


65. Nhưng chu ý xem tay phía này, 


Chiếc vòng độc nhất nó đeo vây 
Đứng yên tại chó, không lên tiêng, 
1m lặng chỉ vì chăng có hai. 


66. Chính chiếc vòng đôi tạo tiếng ôn, 

Một vòng độc nhất ấy thì không, 

Ngài tìm hạnh phúc? Nên đơn độc: 

Hạnh phúc chỉ người sống độc thân. 

Nghe lời cô gái, ngài hiểu ý và bảo hoàng hậu: 


67. Hãy nghe lời nói của cô này, 
Cô gái làm ta hồ thẹn đây, 

Vĩ thử nghe lời bà thính nguyện: 
Lỗi lầm chính kẻ thứ hai gây. 


6S. Đây hai đường: chọn một cho bà; 

Còn lối kia, ta chọn chính ta, 

Đừng gọi ta là chỗng vậy nữa, 

Bà không còn vợ: hãy chia xal 

Hoàng hậu nghe ngài nói thế, liền xin ngài đi rẽ về phía tay phải tốt hơn, còn 
bà đi về phía trái. Nhưng chỉ đi được một đoạn, bà không ngăn chặn được 
sầu khổ, liền trở lại với ngài và cùng ngài đi vào thành. 


* 
Bậc Đạo Sư giải thích chuyện này và nói như sau: 
Cùng với những lời này trên môi, hai vị đi vào thành Thùna. 
Sau khi đã vào thành, Bồ-tát tiếp tục đi khất thực, đến cửa nhà một nØười 
làm cung tên, trong khi đó hoàng hậu đứng một bên. Bây giờ người thợ đang 
nung đỏ mũi tên trên một lò than rôi nhúng ướt tên đó trong một ít bột hô 
chua, nheo một mắt lại, còn mắt kia nhắm mũi tên cho thăng. Bô-tát nghĩ: 
"Nêu người này khôn ngoan thì có thê giải thích cho ta rõ chuyện này. Đê ta 
hỏi gã thứ xem”. Rôi ngài đên gân gã. 


Bậc Đạo Sư tả cảnh này qua vần kệ: 
69. Đến nhà khát thực kẻ làm tên, 


Người ấy nheo con mắt đứng lên, 

Và với mắt kia nhìn một hướng 

Đề làm cho thăng mũi tên rèn. 

Lúc ẫy Bậc Đại Šĩ bảo gã: 

70. Một mắt sao ngươi cứ nhắm hoài, 
Chỉ nhìn một măt chăng hê sai? 

Xin ngươi giải thích hành vì ấy: 
Ngươi nghĩ nó hoàn thiện mắt ngươi? 
Gã đáp lại: 

71. Tâm mắt hai tròng mở rộng ra 
Chỉ làm lạc hướng nhãn quan ía, 
Nếu ngài duy nhát nhìn đường thăng, 
Địích xác định, ngài nhằm đúng mà. 


72. Điều gây rồi loạn chỉnh hai tròng, 
Chỉ một tròng thôi thì lại không, 

Muốn hạnh phúc? Ngài cân đơn độc, 
Người đơn độc hạnh phúc vô song! 

Sau mấy lời khuyên nhủ này, gã yên lặng. 


Bậc Đại Sĩ lại tiếp tục đi khất thực, khi đã thọ lãnh đủ loại thức ăn, liền đi ra 
khỏi thành tìm chỗ mát mẻ có nước chảy ngồi xuống. Khi đã ăn uống xong 
XuÔi, ngài cất bình bát vào chiếc bị và bảo Sìvalì: 

73. Bà nghe lời gã nhắm tên vây 

Chẳng khác gì cô gái trước đây, 

Gã sẽ làm cho ta rồi trí 

Với bao hồ thẹn ngập đẫu này. 

Nếu ta nhượng bộ bà cẩu thính: 

Gây lỗi chỉnh là kẻ thứ hai. 


74. Đáy hai đường: chọn một cho bà, 

Còn lối kia ta chọn chính ta, 

Đừng gọi ta là chỗng vậy nữa, 

1a không có vợ: giã từ bài 

Dù nghe lời ngài nói vậy, hoàng hậu vẫn đi theo ngài, nhưng bà hiểu bà 
không thể nào thuyết phức vua quay trở về được nữa, còn đám dân chúng 
cũng cứ tiếp tục theo sau bà. Lúc bấy giờ có một khu rừng không xa đó mây, 
bậc Đại Sĩ thấy bóng cây đồ xuống tôi mờ, ngài muốn bảo hoàng hậu quay 


về, nên khi thấy cỏ mùnja mọc bên lề đường, ngài ngắt một cọng cỏ, bảo bà: 
- Này Sìvalì, thân cây cỏ này không thể nối lại được nữa, vậy từ nay mối liên 
lạc giữa ta và bà cũng không bao giờ nôi lại được nữa đâu. 

Rồi ngài ngâm lớn nửa vần kệ: 

73. Như có mun-ja đã lớn này, 

Si-va-h, độc trú từ đáy... 

Khi hoàng hậu nghe thế, bà nói: 

- Từ nay ta cũng không liên lạc gì với vua MahàJanaka nữa. 

Rồi không thể ngăn được sầu khổ, bà đấm ngực la khóc và ngất xỉu bên vệ 
đường. Bô-tát thây bà đã bât tỉnh mê man tôi, lập tức đi sâu vào rừng, cân 
thận xóa mờ dâu chân của ngài. Các quan đại thân chạy đên rảy nước vào 
thân thê hoàng hậu, xoa bóp tay chân của bà một lát thì bà hôi tỉnh. Bà hỏi: 

- Đại vương đâu rồi? 

- Thế Hoàng hậu không biết sao? Họ tâu. 

- ĐI tìm Hoàng thượng ngay - Hoàng hậu bảo họ. 

Nhưng dù họ đi quanh quân khắp nơi, họ cũng không tìm thấy ngài đâu. Vì 
thê bà than khóc thảm thiệt, và sau khi bảo dựng đên thờ nơi ngài đứng trước 
kia, bà cúng dường hương hoa tôi trở vê. 

Bồ-tát trong núi Himavat, trong bảy ngày ngài chứng đắc năm Thắng trí và 
tám Thiên chứng, rôi ngài không trở lại cõi đời này nữa. Hoàng hậu bảo 
dựng đền thờ ở các nơi ngài đã đên và nói chuyện với người thợ làm tên, với 
cô bé gái, nơi ngài đã ăn miêng thịt, nơi ngài nói chuyện với hai ân sĩ 
Migàjina và Nàrada; xong bà làm lê cúng dường hương hoa. 

Rồi được binh lính hộ tống, bà vào thành Mithilà cử hành lễ phong vương 
cho hoàng tử trong vườn xoài, và ra lệnh đem hoàng tử cùng binh lính vào 
thành. Còn phân bà, sau khi chọn đời khô hạnh của một nữ ân sĩ, bà sông ở 
trong vườn xoài và hành trì các pháp môn đưa đên Thiên định cho đên khi 
bà chứng đặc Thiên định và được sinh vào cảnh giới Phạm thiên. 


+ 


Sau khi kể Pháp thoại xong, Bác Đạo Sư nói với các Tỷ-kheo: 


- Đáy không phải lần đầu tiên Như Lai làm Đại sự Xuất thể, mà xưa kia Như 
Lai cũng đã làm như vậy. 


Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

- Lúc ấy vị nữ hải thần là Uppalavannàa (Liên Hoa Sắc), Hiền giả Nàrada là 
Sàriputta (Xá-lợi-phất, Hiển giả Migàjina là Mogsalàna (Mục-kiên-liên ), 
cô gái là công chúa Khemà, người làm tên là Ảnanda (A-nan), hoàng hậu 
Sivalì là mẹ của Ràhula (Rahulamdla), hoàng tử Dighàvu là Ràhula (La- 
hẳu-la). Cha mẹ của Bồ-tát là hai vị trong vương tộc ngày nay và vua Mahà 
janaka chính là 1a. 


-ooOoo- 
HÉT TẬP IX 





. 9uJjampafi và Maghava: danh hiệu của Sakka - Thiên chủ. 
*. mdra và Vàsava: danh hiệu của Sakka 


. mdra và Vàsava: danh hiệu của Sakka 


. Swhema: tên hoàng hậu Thiên nga 


